VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM . 
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN TP.HCM 





PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: 
LỊCH SỬ & HỘI NHẬP 


Z0 No -hiêc |9 
PGS.TS. TRƯƠNG VĂN CHUNG TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
PGS.TS. NGUYÊN CÔNG LÝ  TT.TS. THÍCH BỬU CHÁNH 


\Š NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: 
LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


BAN CHỈ ĐẠO 


HT.TS. Thích Trí Quảng 
HT.TS. Thích Thiện Tâm 
HT.TS. Thích Giác Toàn 


PGS.TS. Võ Văn Sen 
PGS.TS. Trương Văn Chung 
HT. Viên Minh 


BAN TÔ CHỨC 


Trưởng ban 


TT.TS. Thích Nhật Từ 
TT.TS. Thích Bửu Chánh 


PGS.TS. Trương Văn Chung 


PGS.TS. Nguyễn Công Lý 


Phó Trưởng ban 


TT.TS. Thích Tâm Đức 
ĐĐ.TS. Thích Thiện Minh 
ĐĐ.TS. Thích Đức Trường 


HT.ThS. Thích Danh Lung 
TT.ThS. Thích Giác Trí 
ĐĐ.ThS. Thích Phước Tiến 


Uỷ viên 


ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng 
ĐĐ.TS. Thích Đức Trường 
ĐĐ.TS. Thích Đồng Trí 


TS. Nguyễn Ngọc Thơ 
TS. Trần Hoàng Hảo 
ThS. Bàng Anh Tuấn 


Thư ký 


TT.TS. Thích Phước Đạt 
ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng 
ĐĐ.TS. Thích Quảng Tâm 

ĐĐ.TS. Thích Hạnh Tuệ 

ThS. Đặng Thanh Thúy 


ThS. Nguyễn Thoại Linh 
TS. Phan Anh Tú 

TS. Trần Thị Hoa 

ThS. Dương Hoàng Lộc 
ThS. Trần Thị Kim Anh 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỖ CHÍ MINH 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV 


Ban biên tập: 
PGS.TS. Võ Văn Sen (TB) 
PGS.TS. Trương Văn Chung 
PGS.TS. Nguyễn Công Lý 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
TT.TS. Thích Bửu Chánh 
ĐĐ.TS. Thích Thiện Minh 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: 
LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 


_—— NHÀ XUẤTBẢN 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH - 2015 


MỤC LỤC 


Phát biểu khai mạc của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt 


§ifflcs DỊ 1, s1 /TGM:-E PỊ- E TIENG sxssssbaiássabdipissessvsSidsagsmbsdssladdowbguikssóagiddsd VI 

Diễn văn khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế Phật giáo vùng Mê- 

kông: lịch sử và phát triên - PGS.TS. Võ Văn Sen........................ ---- XI 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo vùng Mê- 

kông: lịch sử và phát triên" - 77: Thích Nhật Tĩử.......................... ..- -- Xv 
PHẢN I: 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: QUÁ TRÌNH DU NHẬP 
Phật giáo tiểu vùng mê-kông: du nhập, phát triển và hội nhập - 


HT. Thích Thiện NhƠIH..........................-  - ác 5 5E SE SE S531 1E kE khen 2351 1k ket 3 
Vai trò của Phật giáo Nguyên thủy trong việc đoàn kết Phật giáo các 
nước vùng sông Mê-kông - H7:7S. Thích Thiện Tám....................... 17 


Sự truyền thừa của Phật giáo vào vùng châu thổ sông Mê- kông qua 

cứ liệu thời kỳ vương quôc Phù Nam và văn hóa Óc Eo - những vấn 
đề khoa học đặt ra cần nghiên cứu hiện nay - 7S. Bạch Thanh Sang 
&c Da ,217010)277 171711 0PÌE  3absasdecaeDceeloaglttootvioslieesadradoftndArsagbsevitblxtogsotsafsas f1 23 


Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở vùng đất Nam Bộ trong bối cảnh 
quan hệ giữa Phù Nam với An Độ và Trung Hoa - TS. Trần Thuận ..... +1 
PHẢN 2: 

PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỌI NHẬP 
Phát triển Thiền Nguyên thủy tại các nước hạ lưu sông Mê-kông - 


„0⁄7. /,. 08088... 61 
Sự dj biệt và hòa hợp tôn giáo tại các nước tiêu vùng Mê-kông - 
TT. 111000211114 1 TẾ draatuê du 0x9 ai tcbadiadibsxtoavaubnidttcbisseitosuagtee 75 


Nghiên cứu nguồn gốc hai dòng Thiền An Nam tông trên dòng sông 

Mê-kông tại Thái Lan - ĐĐ.7S. Nguyên Chơn - ĐỒ. Ths. Đạo Bình. 87 
Hội đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước - một tổ chức sắn đạo với đời của Phật 
giáo Nam tông Khmer Việt Nam - PGS.7S. Nguyên Hóng Dương .... 101 


VỈ ® PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Phật giáo với sự phát triển bền vững xã hội đồng bằng sông Cửu 


Long - 7S. Trần Hoàng Hảo - ThS. Dương Hoàng Lộc ................ 115 
Khảo sát ảnh hưởng của Phật giáo ở lưu vực Mê-kông và vùng châu 
thô sông Cửu Long - Chơn Minh Lê Khăc Chiếu .........................--- 135 


Phật giáo Nam tông Khmer An Giang trong phát triển kinh tế xã hội 
và xây dựng nền văn hóa mới - 7S. Nguyễn Nghị Thanh - ThŠ. Đỗ 

1 THỂ: PHIẾU NET” '4astabajicsseasbusftipiid22csgbagraarbllfsbslilisŠ6ibiastosublessaskolbabdalalsa 165 
Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ với quá trình giao lưu và hội nhập 
văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long - 7JS. Tiển Văn Triệu .... 179 
Mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Nam 
tông Khmer Campuchia trên con đường hội nhập và phát triển - một 
số vấn đề đặt ra - 7%S. Nguyễn Thị Bích Thúy .............................- 189 
Sự giao lưu và tiếp biến văn hóa trong đời sống tỉnh thần của cộng 
đồng người Khmer ở Nam Bộ - 7%S. Nguyễn Thị Tâm Anh.......... 201 
Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer trên đường hội nhập và phát 
triên - ThS. Hoàng Văn Khải..........................----5+ 552cc eccsEekrrsrsrree 717 
Ảnh hưởng của đạo Phật (Tịnh Độ tông) trong sự hình thành một 
số tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - 
ThŠ. Nguyên Văn Quý ...........................cc-cc<ccLccLokSEELu2L112101612,1s0, 229 
So sánh sự giao lưu - tiếp biến Phật giáo và phong tục tập quán ở 
Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông - 7S. Võ Văn Dũng - Thế. 
Đổ Thị Thùy Trang - Trương Thị Thạnh..................- 25-52 sex: 245 
Về một số điểm tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Việt Nam và 
Phật giáo Thái Lan - TS. Võ Văn Thành - Thế. Lê Thị Thanh Tám .. 269 
Sự hội nhập của Phật giáo trong văn hóa dân gian Việt Nam - 7S. Lê 
TẾ 0V ÚC TT TL [ Piay oyh3 a0) xis400kssyabtlrsstyaegttaolaoatfbiehoigRoapfondsiÐosdtiNasi 283 


vii 


PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA VIÊN TRƯỞNG 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


HT.TS. Thích Trí Quảng? 


Lời đầu tiên, tôi kính gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni, các nhà Phật 
học, các nhà nghiên cứu tại Hội thảo quôc tê “Phát giáo vùng Mê- 
kêông: Lịch sử và phát triên vạn sự an lành, pháp hỷ sung mãn. 


Trong xu thế hợp tác quốc tế giữa các nước tại tiêu vùng Mê-kông, 
các nước Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam đã chủ 
động hợp tác với Nhật Bản, thông qua nhiều hội nghị cấp cao Mê-kông, 
nhằm đây mạnh các trụ cột hợp tác phát triển hạ tầng cơ sở đề nối kết 
khu vực, thúc đẩy thương mại nhà đầu tư, giao lưu, đào tạo nguồn 
nhân lực, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hội thảo quốc tế “Phật giáo 
vùng Mê-kông: Lịch sử và phát triển” do Viện nghiên cứu Phật học 
Việt Nam phối hợp với trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đồng 
tổ chức trong hai ngày l3- 14/11/2015, có ý nghĩa lịch sử trong việc 
khởi xướng câu nôi học thuật cho lãnh đạo Phật giáo tại các nước tiểu 
vùng Mê-kông cùng cam kết thúc đây sự gây tạo ý thức toàn cầu về 
hòa bình, an ninh, môi trường và phát triển bền vững vùng Mê-kông. 


Đây là lần đầu tiên hội thảo quốc tế về Phật giáo trong vùng 
Mê-kông được tổ chức tại Việt Nam. Đứng trước các thách thức về 
những hiểm họa về môi trường tại khu vực Mê- kông, các nhà nghiên 
cứu Phật học và các học giả thể hiện sự quan tâm đến các mục tiêu 


*. Phó Pháp chủ và Phó chủ tịch GHPGVN, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam. 


VỈii * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


xây dựng môi trường hòa bình và ồn định trong khu vực, định hướng 
sự phát triển kinh tế vững chắc, đồng thời đảm bảo sự hài hòa và cân 
bằng giữa tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tiểu vùng Mê-kông 
và bảo vệ môi trường của toàn khu vực. Bên cạnh các mục tiêu chiến 
lược nêu trên, việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông 
Mê-kông cần được thực hiện trong bối cảnh hợp tác giữa các nước 
tiểu vùng Mê-kông, trong đó, vai trò của cộng đồng Phật giáo trong 
khu vực không nên bị bỏ quên. 


Trong bối cảnh Trung Quốc độc chiếm biển Đông, tạo ra các tranh 
chấp chủ quyền biển đảo tại biên Đông, những nỗ lực của các chính 
phủ trong khu vực trong đó có Việt Nam về việc cam kết ngăn chặn 
sự bồi đắp làm thay đổi nguyên trạng cấu trúc của các đảo, đá và bãi 
ngầm... sẽ góp phần làm giảm căng thăng trong khu VựC. Sự cam kết 
duy trì hòa bình, an ninh, an toàn ở biên Đông, trên nền tảng tôn trọng 
luật pháp quốc tế, không chỉ là trách nhiệm chung của các nước tiêu 
vùng Mê-kông mà còn là chính sách khôn ngoan mang lại nhiều lợi 
ích cho các nước trong và ngoài khu vực Mê-kông. 

Các học giả tại hội thảo “Phát giáo vùng Mê-kông” đã nghiên cứu 
một cách hệ thống những lời Phật dạy về bảo vệ môi trường và ứng 
xử với môi trường, góp phần mang lại hòa bình trong khu vực, tăng 
trưởng sự phát triển kinh tế theo hướng bền vững và thân thiện với 
môi trường. Theo tôi, ngoài những hợp tác chặt chẽ của chính phủ của 
các nước tiêu vùng Mê-kông, các Giáo hội và cộng đồng Phật giáo 
trong khu vực cần hợp tác chặt chẽ, góp phần duy trì hòa bình, bảo vệ 
môi trường, giữ gìn các đi sản văn hóa, phát triển bền vững trong khu 
vực và trên thế giới. 

Tôi cho rằng, sáng kiến hợp tác kinh tế giữa các nước tiêu vùng 
Mê-kông về môi trường, năng lượng, giao thông, thương mại, đầu tư, 
phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, du lịch và bưu chính viễn 
thông,... là xu thế tất yêu đề phát triển thịnh vường vùng Mê- kông. 
Tuy nhiên, có quá ít các hội thảo khoa học về các "hợp tác Phật giáo 
tại 5 nước vùng Mê-kông. Sự khởi xướng cầu nối về hợp tác toàn 
diện của các cộng đồng Phật giáo tiểu vùng Mê-kông sẽ góp phần gây 
tạo ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn và bảo vệ các di sản văn hóa, 
ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, nâng cao chất lượng sống cho các 
cộng đồng tiêu vùng Mê-kông. Sự thúc đây hợp tác giữa Phật giáo 
tiểu vùng Mê-kông một mặt cung ứng nền tảng lý luận về việc bảo vệ 
môi trường, sinh thái lưu vực sông Mê-kông trên nền tảng học thuyết 


PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA VIỆN TRƯỞNG * ỉX 


duyên khởi, cộng tôn, còn đê xuât mô thức sông “hài lòng, biệt đủ đê 
giảm hưởng thụ cực đoan”, dân đên ý thức cam kêt bảo vệ nguôn tài 
nguyên nước và môi trường sinh thái tại tiêu vùng Mê-kông. 


Với trí tuệ và tiếng nói tập thê, tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng thông 
qua hội thảo quốc tế này, chúng ta cùng nô lực hướng đến các mục 
tiêu: (¡) tăng cường kết nỗi Phật giáo trong tiêu vùng Mê-kông với 
Phật giáo trong khu vực và trên thê giới; (ii) tăng cường hợp tác bảo 
vệ môi trường vì Mê-kông xanh; (11) tăng cường các chương trình 
giao lưu văn hóa, giao lưu Giáo hội Phật giáo, giao lưu quần chúng 
Phật tử giữa các nước tiêu vùng Mê-kông; (Iv) đây mạnh sự hợp tác 
về phát triên nguồn nhân lực, củng có tình hữu nghị, đoàn kết giữa các 
nước lưu vực sông Mê-kông. 


Những ý tưởng, sáng kiến và nội dung được các học giả thảo luận 
và đề xuất tại các Tiêu ban trong hai ngày hội thảo, bên cạnh các nghiên 
cứu thuần túy, nên chú trọng đến những khởi xướng về hợp tác song 
phương và toản diện liên hệ các vấn đề nêu trên. Có được như thế, hội 
thảo của chúng ta sẽ gÓp phần mang lại những lợi ích và thay đổi tích 
cực trong khu vực, đồng thời tạo ra sự gắn kết, chia sẻ lợi ích, trách 
nhiệm của các quốc gia, các cộng đồng trong đó có cộng đồng Phật 
giáo thuốc các nước tiêu vùng Mê-kông. 


Kính chúc hội thảo Phật giáo vùng Mê-kông của chúng ta thành 
công tôt đẹp! 


xi 


DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 
PHẬT GIÁ0 VÙNG MÊKÔNG: LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN 


PGS.TS. Võ Văn Sen® 


Kính thưa Chư Tôn đức Hỏa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; 
Kính thưa Quý vị Khách quý; 

Kính thưa các nhà khoa học; 

Kính thưa toàn thể Quý vị. 


Theo các chứng tích khảo cô thì vào thế kỷ thứ II TCN, Phật giáo 
đã được truyền đến một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á, trong 
đó có các nước thuộc vùng sông Mê-kông, như vương quốc Phù Nam 
cô, Chân Lạp, Lào, Thái Lan, Miễn Điện... mà hiện nay tại một sỐ 
nước này, Phật giáo được công nhận là quốc giáo. 


Riêng ở Việt Nam, đạo Phật đã được truyền vào rất sớm, bằng con 
đường biên từ phương Nam truyền sang, và chắc chắn là sớm hơn con 
đường bộ từ phương Bắc truyền xuống. Đạo Phật Nam truyền này, 
theo các nhà Phật học, còn được gọi là Phật giáo Nguyên thủy. 


Mê-kông là một dòng sông, xuất phát từ cao nguyên Thanh Tạng, 
chảy qua nhiều quốc gia: Miễn Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, 
miên Tây Nam Bộ Việt Nam rồi đồ ra biên Đông. Đây là dòng sông 
Phật giáo, bởi những quốc gia nơi dòng sông này đi qua đều là những 
quốc gia Phật giáo và chủ yếu là Phật giáo Nguyên thủy Nam truyền. 
Phật giáo Nguyên thủyNam truyền hiện vẫn tồn tại và ngày càng phát 


*, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trưởng ban 
chỉ đạo Hội thảo khoa học Quôc tê. 


XỈi ® PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


triển mạnh mẽ ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, tạo nên một khu 
vực Phật giáo: Phật giáo vùng Mê-kông. 

Giáo lý tư tưởng nhà Phật là giáo lý khế cơ, khế thời, khế xứ, và 
đậm tính dân chủ, nhân văn nên rất linh hoạt và dễ dàng hội nhập, hòa 
đồng với những quốc độ nơi Phật giáo truyền đến, tạo nên những nét 
rất riêng của Phật giáo ở mỗi nước. Nhiều nhà nghiên cứu thường nói 
“mỗi một dân tộc đều có một ông Phật của riêng mình là xuất phát 
từ bản sắc riêng này. 

Hôm nay, tại Hội thảo khoa học Quốc tế này do Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM và Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng phối hợp tổ chức, chúng tôi rất 
hân hạnh được đón tiếp chư vị Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo 
một số nước trong khu vực Đông Nam Á, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, chư vị Trưởng lão thuộc hệ phái Phật giáo 
Nguyên thủy Theravãda, chư vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo các tỉnh 
thành ở Nam Bộ, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, đại diện Ban Chỉ đạo miền 
Tây Nam Bộ, lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng các nhà khoa 
học trong và ngoài nước. Hy vọng qua hơn 100 tham luận được biên 
tập, chọn in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần này thuộc 5 Tiểu 
ban ở hai diễn dàn Tiếng Việt và Tiếng Anh sẽ diễn ra trong 2 ngày 
tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn — Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh và tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
chúng ta sẽ có dịp đi sâu nghiên cứu những tư tưởng minh triết của 
đạo Phật, đê khăng định Phật giáo mãi mãi là một đạo Phật nhập thế, 
luôn đồng hành cùng nhân loại. 


Hội thảo khoa học Quốc tế lần này, chúng ta sẽ được nghe và trao 
đổi với nhau nhiều vấn đề học thuật thú vị về Phật giáo vùng Mê-kông 
qua các tham luận của các học giả trong và ngoài nước về những chủ 
đề như: Quá trình du nhập và truyền thừa; Quá trình giao lưu và hội 
nhập; Những di sản văn hóa cần bảo tồn và nghiên cứu; Vẫn đề môi 
trường và ứng xử với môi trường; Vấn đề toàn cầu hóa. Trong những 
chủ đề trên, có nhiều nội dung nóng bỏng và thiết thực, bởi chúng gắn 
bó chặt chẽ với đời sống của con người, chăng hạn như vấn đề môi 
sinh và môi trường của sông Mê-kông đang bị ô nhiễm mà hiện tại 
các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo, sự ô nhiễm môi trường này 
đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của cư dân nơi đây. Hay như những 


DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ * Xxiii 


di tích văn hóa Phật giáo vùng Mê-kông hiện có nguy cơ bị hủy hoại 
hoặc bị mai một bởi phải chịu sự tác động của thiên tai, sự biến đôi 
của khí hậu và sự xâm hại của con người... mà các nhà khoa học cần 
phải có giải pháp để bảo tồn v.v... Trong thời đại giao lưu, hội nhập, 
khu vực hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động như hiện nay, để 
hội nhập hòa đồng mà không hòa tan, không làm mắt đi bản sắc Phật 
giáo của mỗi dân tộc trong khu vực vùng Mê-kông... thì cần Phật giáo 
có những giải pháp nào để giải quyết những vấn nạn trên? Hy vọng 
rằng trong Hội thảo này, qua những trí tuệ uyên bác của các học giả 
trong và ngoài nước, chúng ta sẽ tìm ra lời giải đáp đúng đắn và có 
phương cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề khoa học mà hội 
thảo đã đặt ra. 


Cũng trong Hội thảo khoa học quốc tế này, chúng ta sẽ cùng nhau 
bàn bạc đề tìm ra những mối quan hệ tương quan, những điểm tương 
đồng và khác biệt giữa Phật giáo của các nước thuộc vùng Mê-kông, 
chỉ ra bản sắc riêng của Phật giáo tại mỗi quốc gia dân tộc, với mục 
đích hướng đến tương lai, góp phần phụng sự cho đất nước và nhân 
dân trong khu vực này, hướng đến một đời sống hòa bình, an lạc và 
hướng thiện cho nhân loại, cho tất cả các dân tộc trong khu vực, với sự 
phát triển bền vững trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay. 

Nhờ tinh thần dân chủ và tính nhân văn nên so với nhiều tôn giáo 
và các hệ tư tưởng triết học khác trên thế giới thì có thể nói Phật giáo 
hiện đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Nếu ở thế kỷ XIX, Phật 
giáo thường chỉ truyền phát trong khu vực châu Á và một ít ở vùng 
giáp ranh châu Âu, thì sang thế kỷ XX và đặc biệt là từ nửa cuối thế 
kỷ XX và hơn mười năm đầu thế kỷ XXI, Phật giáo đang có xu hướng 
phát triên mạnh ở khu vực Âu Mỹ. Từ đó đến nay, nhiều nhà khoa 
học, nhiều học giả phương Tây có xu hướng tìm về phương Đông để 
tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành nếp sống theo đạo Phật mà Đức 
Đạo sư đã chỉ dẫn trong các kinh văn, trong các phương pháp hành trì 
tu tập, đặc biệt là Thiền định. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến lời phát biêu 
thật thú vị của nhà bác học ATbert EInstein: “7n giáo của tương lai sẽ 
là một tôn giáo toàn cẩu (tôn giáo vũ trụ), vượt lên trên mọi thân linh, 
giáo điều và thân học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự 
nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lÿ, phát xuất từ 
kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đây đủ 
ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điểu kiện đó”. (The religion 
of the future wIll be a cosmic religlon. It should transcend personal 
God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and 


XỈY * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


the spiritual, 1t should be based on a religIous sense arising from the 
experIence of all things natural and spiritual as a meaningful unity. 
Buddhism answers this description. Ifthere 1s any religion that would 
cope with modern scIentific needs, 1t would be Buddhism. Buddhism 
requires no revision to keep 1t up to date with recent scIentific finding. 
Buddhism need no surrender 1ts view to sclence, because 1† embrances 
sclence as well as goes beyond scIence.) [trích lại: Collected famous 
quotes from Albert Einstein] 


Kính thưa toàn thể Quý vị, 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Đại học Quốc gia, của Ban Tôn giáo 
Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An và Bộ trưởng Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay mặt Ban chỉ đạo Hội thảo và Chủ 


tịch đoàn, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phái 
giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và phát triển”. 


Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 


Kính chúc Quý vị khách quý, Chư tôn đức Hỏa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức, Tăng Ni và các nhà khoa học an lạc, vạn sự kiết tưởng. 


XxV 


BÁ0 CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢ0 KHOA HỌC QUỐC TẾ 
“PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN' 


TT.TS. Thích Nhật Từ 


Hội thảo quốc tế: “Phật Giáo vùng Mê-kông: lịch sử và phát triển” 
là sự hợp tác học thuật giữa Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và 
Trường Đại học KHXH&NV, trong hai ngày 13-14/11/2015, thê hiện 
mỗi quan tâm của lãnh đạo hai trường về các vấn nạn đối với sông 
Mê-kông nói riêng và các nước tiêu vùng Mê-kông nói chung. Ngày 
thứ nhất, hội thảo bằng tiếng Việt, ngày thứ hai bằng tiếng Anh, có sự 
tham dự của hơn 100 học giả thuộc các đại học trong nước và trên 40 
học giả nước ngoài, ngoài mục đích nghiên cứu về quá trình du nhập 
và phát triển của Phật giáo vùng Mê-kông, còn hướng đến các hợp tác 
và giao lưu Phật giáo trong khu vực và trên thế giới. 


Tại hội thảo khoa học quốc tế lần này, trong số hơn 130 tham luận 
gửi về, Ban tổ chức đã chọn gần 70 tham luận của các học giả Việt 
Nam và hơn 30 tham luận của các học giả nước ngoài để in trong hai 
Kỷ yếu tiếng Việt và tiếng Anh, xoay quanh 5 nhóm chủ đề chính: (¡) 
Phật giáo vùng Mê-kông: Quá trình du nhập và phát triển, (ii) Phật 
giáo vùng Mê-kông: Giao lưu và hội nhập, (11) Phật giáo vùng Mê- 
kông: Di sản và văn hóa, (iv) Phật giáo vùng Mê-kông: Bảo vệ môi 
trường và ứng xử môi trường, và (v) Phật giáo vùng Mê-kông: Toàn 
cầu hóa. Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, qua Đề dẫn này, tôi xin khái 
quát các nội dung chính của các nhóm chủ đề vừa nêu. 


*, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


XVi * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


1. Phật giáo vùng Mê-kông: du nhập và phát triển 


Sông Mê-kông là một trong những con sông dài nhất thế giới, 
tạo ra nền văn minh sông nước, chi phối đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, tôn giáo của nhiều quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, 
Miễn Điện, Việt Nam, Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu Phật học 
ngoài việc giới thiệu bối cảnh du nhập của Phật giáo các nước tiêu 
vùng Mê-kông, còn đề cao các hình thái phát triển Phật giáo trong 
vùng châu thổ này. 


Từ việc nghiên cứu về nền văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù 
Nam trên vùng đất Nam Bộ, các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên 
hệ Phật giáo các nước tiêu vùng Mê-kông và địa danh Kim Địa 
(SŠuvarnabhữm›) từ thễ kỷ thứ III trước Tây lịch. Bối cảnh quan hệ 
giữa Phù Nam với Ấn Độ và Trung Hoa đã được phân tích cặn kẽ 
trong giai đoạn thế kỷ I— VII. Sự phát triển của Phật giáo Phù Nam đã 
mở rộng biên giới sang vùng Nam Trung Hoa như một cầu nối giữa 
hai nền văn minh lớn của châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa. 


Bằng sự tiếp biến văn hóa, các nước tiểu vùng Mê- kông không 
chỉ chia sẻ chung cơ tần văn hóa bản địa, mà còn chứng kiến và tiếp 
nhận những biến động của lịch sử. Sự tiếp biến văn hóa giữa Ấn Độ 
và các quôc gia vùng Mê- kông đã tạo nên sự phong phú về văn hóa và 
đời sống tỉnh thần của các cộng đồng tiểu vùng Mê-kông. Các học giả 
thừa nhận rằng sự du nhập và phát triển của Phật giáo trong khu vực 
đã góp phần hình thành nên những giá trị bản sắc văn hóa độc đáo từ 
ngàn xưa cho đến hôm nay. 

2. Phật giáo vùng Mê-kông: giao lưu và hội nhập 

Có 13 bài nghiên cứu đề cập đến tính toàn cầu hóa và hội nhập 
của các nền văn hóa các nước tiểu vùng Mê-kông. Các hình thức giao 
lưu và hội nhập được khảo cứu bao gôm các trường phái Phật giáo, 
các dòng thiền Nguyên thủy và Đại thừa, cơ cấu tô chức của các cộng 
đồng... Một số nhà nghiên cứu đề cao mối quan hệ giữa Phật giáo 
với sự phát triên bền vững của tiêu vùng Mê-kông nói chung và đồng 
bằng Sông Cửu Long nói riêng. Đầy mạnh các hoạt động an sinh xã 
hội của Phật giáo cũng là môi quan tâm của một số bài nghiên cứu 
trong hội thảo. Những đề xuất về sự giữ gìn và phát huy truyền thống 
của Phật giáo trong vùng Mê-kông... được phân tích dưới góc độ hội 
nhập tôn giáo, theo đó, tự viện Phật giáo không chỉ là nơi truyền bá 
đạo đức tâm linh, còn là môi trường tốt cho các hoạt động văn hóa, xã 


BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ * XYvii 


hội cho nhiều cộng đồng trong khu vực. 


Mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer và Nam tông Khmer 
Campuchia được khảo cứu dưới góc độ dân tộc học, với mục tiêu duy 
trì quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Các nghiên cứu 
này cho thấy việc tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo Nam 
tông Khmer tại Việt Nam và Campuchia vốn có cùng bối cảnh tôn 
giáo chung, sẽ góp phần phát triển xã hội trên đường hội nhập. Các 
nghiên cứu về tiếp biến văn hóa trong cộng đồng người Khmer Nam 
bộ cho thấy tập tục, tín ngưỡng và tôn giáo giữa các dân tộc Việt, Hoa, 
Chăm, Khmer có nhiều điểm tương. đồng, trở thành động cơ phát triển 
sự hợp tác và hội nhập của các quốc gia vùng sông Mê-kông. Trong 
quá trình hội nhập và phát triển, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết và bản 
sắc văn hóa dân tộc của các nước tiêu vùng Mê-kông là rất cần thiết để 
g1ữ gìn sự đa dạng và phong phú của các loại hình văn hóa. 

Phát xuất từ nghiên cứu cấu trúc, có tác giả đã khảo sát ảnh hưởng 
của đạo Phật trong việc hình thành các tôn giáo nội sinh ở Nam bộ 
Việt Nam, gồm đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Tứ Ân Hiểu Nghĩa và 
Phật giáo Hòa Hảo. Triết lý, phương pháp tu tập và đối tượng phụng 
thờ được phân tích đề thấy được tính tương tác và hòa nhập Phật giáo 
tại Việt Nam. Nếu Phật giáo ở Thái Lan, Lào và Campuchia giữ vai 
trò quan trọng về chính trị và đạo đức xã hội thì Phật giáo Việt Nam 
và Trung Quốc có khuynh hướng tiếp biến phong tục tập quán và tín 
ngưỡng bản địa đề tồn tại và phát triển. Bằng cách tiếp cận này, các 
nhà nghiên cứu giới thiệu những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật 
giáo Việt Nam và Phật giáo ở các nước thuộc vùng Mê-kông. Ngoài 
sự hội nhập vào văn hóa dân gian, Phật giáo ở các nước vùng Mê- 
kông khẳng định vị trí xã hội trong đời sống văn hóa của các dân tộc. 
Những ảnh hưởng của Phật giáo trong ca dao tục ngữ, nghệ thuật sân 
khấu, nghệ thuật tạo hình cho thấy vai trò văn hóa chủ đạo của Phật 
giáo trong sự sống vùng Mê-kông, vốn là những thực thê tương tác, 
không thê tách ly. 


3. Phật giáo vùng Mê-kông: di sản và văn hóa 


Đây là chuyên đề có 28 bài tham luận, chiếm đa số so với các 
chuyên đề còn lại. Các học giả trong diễn đàn này cho rằng, về bản 
chất, minh triết Phật giáo là một di sản văn hóa tinh thần của nhân 
loại, từ thời cô đại đến hiện đại. Trong dòng chảy của triết học, tôn 
giáo và văn hóa phương Đông, Phật giáo là nền minh triết đồng hành, 
hòa quyện với văn hóa bản địa nhau như sữa và nước không thê tách 


XxViiÏ ® PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


ly. Nghiên cứu về tôn giáo địa phương với văn hóa địa phương cho 
phép chúng ta khăng định rằng đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tôn 
giáo đã được các cộng đồng dân cư trong vùng tiếp biến, nhằm làm 
phủ hợp với điều kiện của các vùng đất mới được khai hóa. 


Cũng như sông Mê-kông chảy xuyên qua 6 quốc gia, trong đó có 
Việt Nam, dòng chảy Phật giáo đã ảnh hưởng đến các thê chế văn hóa, 
cấu trúc xã hội và đạo đức của nhân sinh. Bối cảnh địa lịch sử, địa văn 
hóa, mối giao lưu văn hóa, đặc biệt là văn hóa Phật giáo giữa các tộc 
người ở vùng Mê-kông cho thấy tính tiếp biến văn hóa, tính dung hợp 
và tính sáng tạo của các dân tộc. Các nhà nghiên cứu đồng thuận rằng, 
thông qua Phật giáo, ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, gắn kết 
keo sơn như kiềng ba chân, có khả năng đầy mạnh việc bang giao với 
khu vực và toàn cầu. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với các tộc người 
tiểu vùng Mê-kông về mặt tôn giáo và văn hóa là phong phú và đa 
dạng. Trong lịch sử 2000 năm qua, dòng chảy văn hóa của vùng Mê- 
kông không thê tách rời nguồn mạch minh triết của Phật giáo. 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa, con người chứng kiến sự thay đổi 
về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế... kéo theo tính tương tác và hội 
nhập văn hóa vùng Mê-kông trong bối cảnh hiện đại. Cũng có nghiên 
cứu đề cập đến diện mạo Phật giáo Đông Dương trong thể tài văn học 
du ký Việt Nam với ba phương diện đời sống văn hóa tâm linh truyền 
thống, cảnh quan tự viện và bình luận của tác giả. Các nghiên cứu còn 
phân tích về các hình tượng văn hóa Phật giáo vùng Mê-kông, văn hóa 
tu hành, hoạt động của cộng đồng Phật giáo dưới góc độ văn hóa nhận 
thức và văn hóa ứng xử, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại 
ấm no và hạnh phúc. Cũng có nghiên cứu đào sâu về ảnh hưởng đạo 
đức Phật giáo và triết lý Lục hòa trong bối cảnh đạo đức vì sự phát 
triển bền vững vùng Mê-kông. 


4. Phật giáo vùng Mê-kông: vấn đề môi trường và ứng xử với 
môi trường 

Bên cạnh các phân tích về cuộc đời Đức Phật gắn liền với môi 
trường, 14 bài trong nhóm chuyên đề này khảo cứu từ những lời dạy 


minh triết của đức Phật về ứng xử với môi trường tại các nước tiêu 
vùng Mê-kông. 


Đứng trước thực trạng sông Mê-kông bị thay đổi dòng chảy tự 
nhiên, dẫn đến sự ô nhiễm môi trường sông của động thực vật cũng 
như sự tuyệt chủng của một số chủng loại sinh vật quý hiếm, các nhà 


BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ * XỈX 


nghiên cứu đã phân tích môi trường qua học thuyết duyên khởi, đồng 
thời, đề nghị ứng dụng lời Phật dạy trong việc nâng cao ý thức xã hội 
về bảo vệ môi trường ở khu vực sông Mê-kông và đồng bằng sông 
Cửu Long. 


Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cần tiết giảm tình trạng khai thác 
lạm dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, để một mặt đảm bảo tính bền 
vững môi trường, mặt khác đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của thế 
hệ tương lai theo chủ trương của Liên Hiệp Quốc. Một số nhà nghiên 
cứu phân tích về hiện trạng môi trường ở Đông Nam Á, đồng thời 
đề xuất tăng cường trách nhiệm phổ quát về bảo vệ môi trường bằng 
ý thức về môi trường để hướng đến các mục đích lợi ích lâu dài của 
quốc gia, khu vực và toàn cầu. 


Phát triển lòng từ bi phổ quát, con người hiện đại sẽ ý thức về 
việc giảm tiêu thụ các nguồn điện năng, nâng cao thái độ hài lòng và 
biết đủ, thu gom chất thải ô nhiễm và độc hại, tái chế rác thải thành 
các năng lượng... Thách thức về nạn ô nhiễm sông Mê-kông hiện nay 
không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thiên nhiên gồm hệ 
thực vật, động vật hoang đã, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng sống của con người. Các nhà nghiên cứu đề nghị áp dụng các 
nguyên tắc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và năng lượng tái tạo nhằm 
hạn chế tối đa sự hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày 
càng bị khai thác cạn kiệt. 


Bên cạnh chủ trương giảm carbon bằng cơ chế phát triển sạch, 
các nhà nghiên cứu đề nghị các quốc gia công nghiệp, cộng đồng các 
ngành công nghiệp và các tổ chức tài chánh quốc tế... phải tuân thủ 
những quy định của LHQ về môi trường. Thực hành lời Phật dạy về 
môi trường trong bối cảnh này có khả năng góp phần hướng đến sự 
phát triên bền vững. 


5. Phật giáo vùng Mê-kông: vấn đề toàn cầu hóa 


Ở chủ đề này, Ban tổ chức chọn được 07 bài của các học giả Việt 
Nam và 05 bài của học giả nước ngoài. Những bài viết của các học 
giả nước ngoài đi sâu trình bày những vấn đề đặt ra đối với Phật giáo 
vùng Mê-kông, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, Phật giáo trong thời hiện đại chủ nghĩa, những 
biến đổi và đề xuất những giải pháp để làm cho Phật giáo nơi đây 
phát triển bền vững. Những bài viết của các học giả Việt Nam chủ yêu 
đi sâu tìm hiểu Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long, tức Phật 


XX ® PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


giáo miền Tây Nam Bộ Việt Nam, tập trung ở hai hệ phái Phật giáo: 
Phật giáo Khất sĩ và Phật giáo Nam tông Khmer. Các tham luận này 
đã khăng định những đóng góp cụ thể của Phật giáo Khất sĩ đối với 
đạo pháp, dân tộc và đất nước từ lúc khai đạo cho đến hôm nay; hay 
như những đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer qua tổ chức Hội 
Đoàn kết sư Sãi Khmer yêu nước đối với cư dân đồng bằng sông Cửu 
Long. Một số tham luận nêu lên thực trạng của đời sống tôn giáo vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, nhất là của bà con người Khmer có hiện 
tượng cải đạo, từ đó đề ra những giải pháp, nhất là cần củng cố tăng 
đoàn Nam tông Khmer thông qua Hội Đoàn kết sư sãi sao cho vững 
mạnh, làm thành một khối thống nhất, tạo niềm tin cho bà con quay 
trở lại với đức tin truyền thống. Có tham luận khảo cứu tập trung về sự 
chuyền đổi tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc nêu lên những 
hiện tượng tôn giáo mới ở nơi này, với những lý giải nguyên nhân 
hình thành những hiện tượng tôn giáo mới đó. 


xksk‡k 


Kính thưa chư Tôn đức và các học giả, 


Trong hội thảo hai ngày của chúng ta, ngay sau phiên khai mạc 
toàn thể, các học giả Việt Nam và các học giả quôc tế cùng chia sẻ các 
mối quan tâm chung về các vấn đề của khu vực sông Mê-kông. 


Tôi tin tưởng rằng bằng trí tuệ tập thể và tiếng nói tập thê của cộng 
đồng các học giả quan tâm về các nước tiểu vùng Mê- -kông, những nội 
dung được thảo luận trong các diễn đàn sẽ mở ra nên tảng lý thuyết 
cho các cơ hội hợp tác khu vực và quốc tế, nhằm hướng đến sự phát 
triển bền vững và toàn diện tại khu vực sông Mê-kông. 


Học hỏi các kinh nghiệm. quá khứ, với cam kết tập thê trong hiện 
tại, các quốc gia, các cộng đồng và các cá nhân trong tiêu vùng Mê- 
kông cần tiến đến các hợp tác quốc tế một cách toàn diện về chính trị, 
kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, nhằm góp phần mang lại các giá 
trị tốt đẹp và phát triên bền vững. 


PHẦN 1 
PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: 
QUÁ TRÌNH DU NHẬP 


PHẬT GIÁ0 TIỂU VÙNG MÊ-KÔNG: 
DU NHẬP, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP 


HT. Thích Thiện Nhơn” 


1. DẪN NHẬP 


Mê-kông là tên gọi một con sông dài đứng hàng thứ 12 trên thế 
giới (4.850km), phát xuất từ cao nguyên tỉnh Thanh Hải (Cao nguyên 
Thanh Tạng), Trung Quốc chảy qua tỉnh Vân Nam vào Myanmar và 
Lào, rồi Thái Lan, làm ranh giới tự nhiên giữa các nước. Sông Mê- 
kông tiếp tục đồ vào Campuchia, cuối cùng sang Việt Nam với hai 
nhánh. Nhánh tay phải gọi là sông Ba Sắc hay là sông Hậu (gồm 
các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng đồ ra cửa biển Trần Đề). 
Nhánh tay trái là sông Mê-kông, gọi là sông Tiền gồm các tỉnh Đồng 
Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh đồ ra biển Đông, 
như miệng 9 con rồng nhã nước, nên gọi là Cửu Long, là Cửa Đại, 
Cửa Tiểu, Cửa Ba Lạc, Cửa Hàm Luông, Cửa Cổ Chiên, Cửa Cung 
Hầu, Cửa Định An, Cửa Ba Sắc, Cửa Trần Đề. 

Qua đó, khi đề cập đến Phật giáo tiêu vùng Mê-kông, cũng có 
nghĩa là nói đến Phật giáo Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, 
Campuchia và Việt Nam. Chủ yếu là vùng hai bên sông Mê-kông cho 
đến đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Trước hết là Trung Quốc, theo truyền sử Phật giáo du nhập 
vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, năm 67 đời Hậu Hán Minh Đề, do 
hai Ngài Ca Diếp Ma Đăng, Trúc Pháp Lan rồi đến An Thế Cao v.v... 


*, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam. 


Á * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


đến nay trải qua trên 2000 năm, biết bao cuộc thịnh suy của những 
triều đại như Hậu Hán (25 - 220), Tam Quốc (220 - 285), Tây Tấn 
(265 — 316), Đông Tấn (317 - 420), Nam Bắc Triều (420 — 588), Tùy 
(589 — 618), Đường (618 — 907), Tống (960 - 1279), Nguyên (1279 — 
1367 TL), Minh (1368 — 1662 TL), Thanh (1662 — 1911), Trung Hoa 
Dân Quốc (1911 — 1949), CHNDTH (1949 - nay). 


Hiện nay, Phật giáo Trung Quốc chia làm ba hệ. Hệ Hán tạng (Bắc 
tông), hệ Tây Tạng (Phật giáo Lạt Ma giáo, Kim Cang thừa), hệ Pali 
tạng (Nam tạng, Nam truyền Phật giáo) chủ yêu là tỉnh Vân Nam và 
vùng phụ cận, do truyền từ Myanmar vào. Phật giáo Trung Quốc có 
gần 100 triệu tín đồ, 242.900 cơ sở tự viện và hơn 738.000 chư Tăng 
Ni, với bốn đại danh sơn Thánh tích Phật giáo Ngũ Đài Sơn (tỉnh Sơn 
Tây), Nga My Sơn (tỉnh Tứ Xuyên), Phố Đà Sơn (tỉnh Chiết Giang), 
Cửu Hoa Sơn (tỉnh An Huy), là những điểm hành hương, du lịch nỗi 
tiếng, thu hút hằng triệu du khách mỗi năm. 


Phật giáo Trung Quốc qua các triều đại phần lớn chủ yêu sinh hoạt 
theo 10 Tông: Câu Xá Tông, Pháp Tướng Tông, Thành Thật Tông, 
Tam Luận Tông, Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Mật Tông, Tịnh độ 
Tông, Thiên Thai Tông, Luật Tông. Từ năm 1949 trở về trước gọi là 
Hội Trung Quốc Pháp giáo hiệp tiến (1911). Tổng hội Phật giáo Trung 
Hoa (1913), Hội Phật giáo Trung Hoa (1928), Hội Phật giáo Trung 
Quốc (1941) do Pháp sư Sơn Nhơn, Pháp sư Ký Thiền, Ân Quang 
Đại Sư, Pháp sư Đế Nhàn, Thái Hư Đại Sư, Pháp sư Từ Hàng, Hòa 
thượng Hư Vân lãnh đạo. Từ năm 1949 trở về sau với tổ chức mới 
thành lập năm 1953 là Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc do Pháp sư 
Viên Anh, Đại sư XI Giáo G1a Cua, Cư sĩ Triệu Phác Sơ, Hòa thượng 
Thành Nhất, Pháp sư Truyền Ấn lãnh đạo. Phật giáo Trung Quốc có 
01 Học viện Phật giáo tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh và ba Phân 
viện tại Hà Bắc (Chùa Bách Lâm), Nam Kinh (Chùa Linh Nham), Vô 
Tích (Chùa Châu Viên) và các Phật học viện Phúc Kiến, Mân Nam, 
Hạ Môn ở Quảng Tây v.v.... Có Viện Văn hóa Phật giáo Trung Quốc 
thành lập năm 1987 và nhà in ấn Kinh sách Kim lăng tại Nam Kinh 
cùng Tạp chí Pháp Âm, tòa soạn tại chùa Quảng Tế, Bắc Kinh. Văn 
phòng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc trước đây đặt tại chùa Quảng 
Tế, nay chuyền sang chùa Bạch Tháp, Bắc kinh. 

Trên lĩnh vực quốc tế, Phật giáo Trung Quốc đã tô chức thành 
công Đại hội Phật giáo Liên hiệp thế giới năm 1924, Hội nghị đoàn 
kết các nước Á Phi tại Bắc Kinh năm 1964. Diễn đàn Phật giáo thế 


PHẬT GIÁO TIỂU VÙNG MÊ-KÔNG: DU NHẬP,PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP °* 5 


giới tại Triết Giang năm 2004, và Giang Tây năm 2006. Đại hội Liên 
hữu Phật tử thế giới lần thứ 27 tại Tp. Bảo Kê — Thiểm Tây, Trung 
Quốc năm 2014 cũng như các lễ hội cung tiễn Ngọc Xá lợi Phật từ 
Trung Quốc sang các nước Myanmar, Nhật Bản, Hồng Kông, đảo Đài 
Loan chiêm bái, thành công tốt đẹp. 


2.2. Myanmar là quốc gia Phật giáo Nam truyền. Theo truyền sử, 
Phật giáo truyền vào Miến từ thế kỷ thứ V, có nghĩa là sau khi Phật 
nhập Niết bàn 1000 năm (528 - 1000), bằng đường thủy và đường bộ. 
Theo sử, vua Dhamazeti soạn năm 1476, có đề cập đến hai Trưởng lão 
Uttara và Sona giảng pháp Tứ đề, có khoảng 6.000 người Quy y, đây 
được xem như hai Trưởng lão đầu tiên truyền bá đạo Phật tại Miền. 


Thực tế thì phải kế từ khi vua Anawrahta, năm 1041 đã tiêu diệt 
Sokkate, rôi lân lượt chinh phục các địa phương, hợp nhât thành một 
quôc gia Miên rộng lớn, làm vua chính thức từ năm 1044 TL. 


Trải qua thời gian hơn 10 thế kỷ, Phật giáo Miến có lúc thịnh, lúc 
suy nhưng trước sau như một vẫn giữ truyền thống Phật giáo Nam 
truyền, Thượng tọa bộ, dù có một thời gian Phật giáo Đại thừa hoạt 
động tích cực, có vị thế đặc biệt trong xã hội, nhưng không phù hợp 
với tâm lý và nhu cầu người dân xứ Miễn, nên dần dần đã cáo chung. 
Hiện nay Phật giáo Miễn có ba phái: 1./ Đà Đạt Ma (Thudhama), 2./ 
Thụy Cảnh (S%rwegym), 3./ Đạt Bà La (Dvara). Tuy nhiên, đều tuân 
thủ một giới pháp và giáo pháp Phật. Chỉ mặc áo màu khác nhau và 
hành trì nghi thức sai biệt tương đối nhỏ như đắp y phủ kín cả cỗ và 
hai tay, tụng kinh che quạt trước miệng v.v... Hiện nay, Phật giáo 
Miễn do Hòa thượng Kumara Bhivamisa, Hòa thượng Bhadanta Pa- 
nyeindabhivamsa, Hòa thượng Ashim Nyamissara lãnh đạo Giáo hội 
Tăng già Myanmar. 


Phật giáo Miến có 52.000 Tự viện, 5.100.000 Tăng sĩ và một số 
tu nữ. Phật giáo Miền có một Đại học Phật giáo Quốc tế Nguyên thủy 
và 65 Thiền viện, có hàng trăm trường Trung cấp Phật học và nhiều 
Thánh tích Phật giáo, đặc biệt là chùa Vàng ở thủ đô Yagon (Ran- 
goon) và nhiều Thánh tích khác ở cố đô Mandalay v.v... 


Những Phật sự nồi bật mang tính lịch sử và quốc tế, Phật giáo 
Miền đã tổ chức thành công Đại hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới lần 
thứ 3 (1954), kiết tập Tam tạng lần thứ VI, thời gian kéo dài thời gian 
02 năm (1955 - 1956). Tổ chức Hội nghị Phật giáo thế giới năm 2004 
thành công viên mãn và nhiều Phật sự trọng đại khác. 


6 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


2.3. Phật giáo Lào bắt đầu từ thủy tô lập quốc là Ngài Phà Ngựm 
(1353 —- 1375 TL), cha là Pháp Thị, đưa lánh nạn ở Campuchia, được 
Trưởng lão Maha Pasamanfa nuôi dưỡng. Vua Khmer gã cho con gái 
là Keo Lot, chọn làm phò mã. Được sự hộ trợ của vua Khmer, đã tiễn 
đánh Patac, Khăm Muội, Xiêng Khoảng v.v... dọc theo sông Mê- 
kông, thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Lạn Xạng (năm 1353 TL) 
nghĩa là Vạn Tượng (Triệu VoI). 


Theo đề nghị của hoàng hậu, vua Phà Ngựm đã tôn sùng Phật 
pháp, hộ trì Tam bảo, cung thỉnh Trưởng lão Maha Pasamanta sang 
truyền đạo tại Vạn Tượng (J7enfzine). Trưởng lão nhận lời, từ Kinh 
đô Khmer mang theo Tam tạng Kinh điển và lãnh đạo 20 vị Tăng sang 
truyền đạo tại Vạn Tượng. Phật giáo Lào được hình thành từ đây, năm 
1359 TL, có sử liệu biên niên cụ thẻ. 


Đến nay, trải qua thời gian thời gian gần 1.000 năm, Phật giáo Lào 
trước sau là một, theo hệ thống Phật giáo Nam truyền, Thượng tọa 
bộ. Trước ngày giải phóng 1975, Phật giáo Lào có tổ chức duy nhất 
là Giáo hội Tăng già Vương quốc Ai Lao, và là Quốc đạo, theo Hiến 
pháp quy định, Quốc vương phải là người theo Đạo Phật và hết lòng 
hộ trì Phật pháp. Tuy nhiên, từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo Lào 
theo chế độ Xã hội Chủ nghĩa, nhưng vẫn là Quốc đạo, theo Hiến 
pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quy định, dưới sự lãnh đạo 
của tổ chức Phật giáo mới thành lập là “7ổ chức Liên mình Phật giáo 

ảo”, do Hòa thượng Sinha Lat và Samphong Samaleuk lãnh đạo. 
Hiện nay Phật giáo Lào có 22.150 Sư sãi và 4.937 Tự viện. Có một 
Trường Cao đăng Phật học và một Trường Trung đăng. Phật học tại 
thủ đô Vienftaine. 38 Trường Tiêu học Phật giáo toàn quốc. Phật giáo 
Lào với một trung tâm văn hóa nồi bật là chùa Tháp Luỗng, nồi tiếng 
ở thủ đô Vientaine và nhiều Thánh tích khác tại cố đô Luang Prabang. 


2.4. Phật giáo Thái Lan là một trong 5 quốc gia Châu Á có truyền 
thống Phật giáo Nam truyền mạnh nhất và tổ chức chặt chẽ, tiêu biêu 
nhất trong vùng. Dân tộc Thái vốn đĩ là trước đây sinh sống ở miền 
Nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc, về sau tiễn về phía Nam vượt qua 
sông Mê-kông, định cư sinh sống và phát triển đến ngày nay. Về danh 
xưng có hai giai đoạn. Đầu tiên là hai Tiểu quốc Xiêm và La Hộc. 
Cuối cùng La Hộc cường thịnh hơn, tiên chiếm đất Xiêm, hợp nhất 
thành quốc gia là Xiêm — La (năm 1257 TL). Sau cuộc Cách mạng 
tư sản năm 1932, thành chính thê Quân chủ Lập hiến, lấy tên là Thái 
Lan, có nghĩa là Tự do. Nói theo văn chương là “Đất nước thanh bình 
với những nụ cười”. 


PHẬT GIÁO TIỂU VÙNG MÊ-KÔNG: DU NHẬP,PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP ° 7 


Về Phật giáo theo truyền sử, được truyền vào Thái trong 4 giai 
đoạn và 4 hướng, như : 


a- Vào năm 304 Tr TL truyền từ Ấn Độ theo đường biển, do các 
nhà truyền giáo do vua Asoka phái đi qua sự lãnh đạo của Mogalan 
Tissa (Mục Liên Đề Ti) hướng dẫn. Theo sử Tích Lan có 09 đoàn, trong 
đó có một đoàn do Ngài Uttara hướng dẫn đi hoằng hóa xứ Kim địa, Thái 
Lan rồi đến Việt Nam (ghi dấu Đồ Sơn — Hải Phòng vẫn còn di tích). 


b- Phật giáo du nhập từ Indonesia (Nam Dương) và Campuchia 
vào những năm 804 TL (thế kỷ thứ VIII), mang hình thức là Phật giáo 
Đại thừa, thuộc triều đại SriviJjaya. Còn từ Campuchia là triều đại 
Suriavacman thứ nhất. 


c- Phật giáo từ Miến truyền vào Thái Lan năm 1044 TL, do vua 
Anavrata triều đại Pagan chỉ đạo và phát huy liên kết hai nước Thái — 
Miền, như vua Anavrata của Miễn sau khi xây đựng xong vương triều 
Pagan hùng mạnh đã thôn tính nhà nước của người Môn ở phương 
Nam, đã thỉnh một sỐ cao Tăng của Thượng tọa bộ sang Pagan thực 
hành cải cách Phật giáo, phát triển Thượng tọa bộ. Từ đó, Phật giáo 
phát triển mạnh ở Miến Điện, lan ra các khu vực xung quanh. Sau 
khi tiếp thu văn hóa người Môn, người Thái theo tín ngưỡng tôn giáo 
người Môn là Thượng tọa bộ, do đó thời kỳ này Phật giáo Thái Lan 
ảnh hưởng mạnh Phật giáo Miến vùng Pagan. 


d- Phật giáo du nhập vào Thái từ Srilanka. Ngoài việc các nhà sư 
Miền thời vương triều Pagan sau khi du học Phật pháp ở Srilanka rồi 
trở về truyền bá Phật pháp ở Miễn, rồi sang truyền bá Phật pháp ở 
Thái Lan. Cụ thể, như Tỳ kheo Rahula dưới vua Ram Kham Hẻng tin 
tưởng cho mời các sư dòng Srilanka đến hoằng dương Phật pháp ở 
thành Xu Khổ Thay. Khi Phật giáo Thượng. tọa bộ phát triển, thì Phật 
giáo Đại thừa dần dần yếu thế, lu mờ và cuối cùng bị diệt vong. 


Hiện nay, Phật giáo Thái Lan do Hòa thượng Somdket Phra Bud- 
dhacarya Tăng thống pháp Maha Nikaya và Hòa thượng Somdet Phra 
Nyanasamvara và Phra Thesaravatee Tăng thống, Phó Tăng thống 
phái Thamayutt lãnh đạo. Phật giáo Thái Lan hiện có 4.700.000 tu sĩ, 
70.000 tu nữ và 52.000 Phật học Viện trong toàn quốc. Phật giáo Thái 
Lan có hai phái. Thời vua Rama IV là Maha Kong Kut (1851 - 1861), 
pháp danh Kim Cang Trí (47a Nàra) chủ trương chia Phật giáo Thái 
Lan làm hai phái Thamayut Nikaya (Thượng tọa bộ Hoàng gia, năm 
1862), trụ sở đặt tại chùa Bovoniwet và phái Maha Nikaya Đại chúng 
bộ có từ khi lập quốc năm 421 TL, trụ sở đặt tại chùa Mahathat thủ đô 


8 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Bangkok. Cả hai đều có Trường Đại học Phật giáo và bệnh viện riêng, 
cũng như một sô công trình văn hóa giáo dục nôi bật của Phật giáo 
Thái Lan khắp cả nước. 


2.5. Phật giáo Canpuchia. Cũng như các nước khác ở vùng Đông 
Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Phật giáo có thể truyền đến Cam- 
puchia rất sớm, có thể tính từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 6 (550 
TL), Campuchia bị Ấn Độ hóa hoàn toàn. Do đó, trong quá trình các 
thương nhân từ Ấn Độ sang buôn bán với Campuchia, dĩ nhiên, họ 
mang theo những nhà truyền giáo Ân Độ và một số là chư Tăng Phật 
giáo Nam truyền. Vì vậy, Phật giáo giai đoạn đầu chưa rõ nét, mà Bà 
La môn giáo thì rõ nét hơn. 


Sau khi vua Phù Nam là Trúc Chiên Đàn (Cazndam) qua đời, 
không có con nối ngôi, Hội đồng nhiếp chính đã rước vua Phù Nam 
sinh sống ở Nam Thiên Trúc là Kiều Trần Như về nước, mà Kiều Trần 
Như là người theo đạo Bà La Môn, do đó Bà La Môn giáo thịnh hành 
ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên. 


Song đến khi hậu duệ của Kiều Trần Như nối ngôi là Xà Da Bạt 
Ma (Jayavarman), là người sùng kính đạo Phật, Ngài đã thỉnh các 
sư địch kinh Đại thừa, một số kinh Tiểu thừa và cho sứ giả đi đường 
biển sang cảng Quảng Châu v.v... đến triều đình dâng lễ cho các vua 
Trung Quốc nhà Lương và vua nhà Tè tặng Kinh điển do chư Tăng 
Đại thừa dịch tại Vương Quốc Khmer (Campuchia). Qua đó, cho thấy 
Phật giáo phát triển ở giai đoạn hai là Phật giáo Đại thừa từ thế kỷ thứ 
VII đến thế kỷ XII. 


Khi vua Phù Nam là Xà Da Bạt Ma băng hà, vào khoảng thế kỷ 
XII (1219), dưới thời vua Xà Da Bạt Ma thứ 8, thì Phật giáo Thượng 
tọa bộ được Truyền đến Campuchia một cách mạnh mẽ, gồm hai luồn. 
Tăng nhân người Môn của Miễn đưa Tăng đoàn Srilanka đến cải cách 
Phật giáo Campuchia, và Tăng đoàn Thái Lan cũng đưa Tăng đoàn Sril- 
anka vào phát triển hệ phái Phật giáo Srilanka tại Campuchia. Cho đến 
thế kỷ XIV (1307 TL) sau khi vua Thất Ly Nhân Đà La Bạt Ma nhường 
ngôi cho người họ hàng là Nhân Xà La Đà La Bạt Ma rồi ông xuất gia tu 
Phật. Việc Thất Ly Nhân Đà La xuất gia làm cho Phật giáo Thượng tọa bộ 
có cơ sở vững chắc cho sự phát triển vì được Hoàng gia ủng hộ. 

Đến thế kỷ XIX (1861) dưới triều vua Rama IV ~ Mongkut Bang- 
kok Thái Lan, cho hình thành phái Hoàng gia, gọi là Thamayut Ni- 
kaya — Pháp Tạng bộ và Maha Nikaya (Đại chúng) có từ năm 421L. 
Đến năm 1864, phái Hoàng gia truyền sang Campuchia, hình thành 


PHẬT GIÁO TIỂU VÙNG MÊ-KÔNG: DU NHẬP,PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP * 9 


hai phái Thamayut Nikaya và Maha Nikaya (Đại Chúng bộ). Rồi đến 
năm 1890, Hoàng gia Campuchia cho truyền sang Việt Nam, chủ yếu 
là tỉnh An Giang. Hiện nay có 28 cơ sở, Trung tâm là chùa Prey Veng, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tạo cho Phật giáo Nam tông tại Việt 
Nam có hai phái Thamayut Nikaya và Maha Nikaya. Cho đến năm 
1975, khi Khmer đỏ chiếm chính quyền Phnom Penh, thì trong thời 
gian 5 năm dưới quyền cai trị của Khmer đỏ, Phật giáo Campuchia cả 
hai phái đều bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Năm 1979, Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế giải phóng Campu- 
chia, phục hồi Phật giáo Campuchia. Năm 1980, phái đoàn Phật giáo 
Nam tông Việt Nam sang Campuchia làm lễ xuất gia cho 08 vị sư còn 
sông sót. Trong đó có Hòa thượng Um Sum, Hòa thượng Tep Vong 

.. Ngày nay, Phật giáo Campuchia đầy đủ hai bộ phái. Phái Thama- 
yut Nikaya do Hòa thượng Bourkry (từ nước Pháp trở về) làm Tăng 
thống: phái Đại chúng do Hòa thượng Tep Vong làm Tăng thống và 
hoạt động càng ngày càng phát triển ồn định dưới sự ủng hộ của Quốc 
vương Norodom Sihanouk, kế đến là Quốc vương Sihamuni (con vua 
Sihanouk). Phật giáo Campuchia có phái Thamayut Nikaya trụ sở là 
chùa Butom và phái Maha Nikaya có trụ sở là chùa Ounalom tại thủ 
đô Phnom Penh có 01 Học viện Phật giáo Hoàng gia, 01 Viện Nghiên 
cứu Phật học Hoàng gia tại thủ đô Phnom Penh và I6 Trường Trung 
cấp Phật học tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, cũng như các công 
trình văn hóa nổi bật là chùa Vàng, chùa Bạc tại thủ đô Phnompenh 
và Angkor Vat, Angkor Thom ở Xiêm Riệp v.v... Hiện nay Phật giáo 
Campuchia có 58.828 Sư sãi, 9.018 Tự viện. Trong đó, phái Thama- 
yutt có 1.319 Sư sãi và 126 Tự viện. Phái Maha Nikaya có 57.509 Sư 
sãi và 1.319 Tự viện. 


2.6. Phật giáo Việt Nam 


Theo sử liệu hiện hữu đáng tin cậy, mang tính khoa học lịch sử và 
cô ngữ, khảo cổ học, cho thấy Phật giáo được tượng hình vào những 
thế kỷ trước công nguyên qua sự kiện Đại sư Phật Quang cùng Chữ 
Đồng Tử hành đạo tại núi Quỳnh Viên (Cửa Sót, Cửa Nam Giới), nay 
là huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp theo là Khâu Đà La vào thế kỷ 
thứ 2 sau Tây lịch (189), Khương Tăng Hội thế kỷ thứ III sau Tây lịch 
(220), Chi Cương Lương (TL thứ 4, 320). Tất cả đều đi "bằng đường 
thủy từ Ấn Độ truyền sang, và Nam Dương, Mã Lai truyền vào Trung 
bộ, Champa và Bắc bộ, hiện nay còn di tích tại Đồ Sơn, Hải Phòng. 
Thứ đến là đường bộ từ Trung Quốc sang, như Pháp sư Đàm Hoằng 


10 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


(425 TL), Đạo Thiền, Dhammadeva (550 TL), Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ (580 
TL), Vô Ngôn Thông (820 TL) v.v.. 


Qua đó cho thấy Phật giáo vào những thế kỷ đầu cho đến thế kỷ 
thứ X, thuộc Đinh, Tiền Lê 669- 9009 TL), Phật giáo mang màu sắc 
Mật tông, dù có tư tưởng Thiền, tạm gọi là Thiền Mật song hành, chủ đạo 
vẫn là Mật tông. Thời Lý (1010 - 1225), Phật giáo mang đậm màu sắc của 
ba dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ (580), Vô Ngôn Thông (820) và Thảo 
Đường (1069). Do đó, có thể nói Phật giáo thời Lý mang đậm màu sắc 
Thiền Trí thức, ẩn tàng Tịnh độ và cả Mật giáo, nhưng nôi bật là Thiền 
Tịnh, gọi là Thiền Tịnh song hành, Tịnh độ hóa nhân gian. 


Tiến sang Phật giáo thời Trần (1225 — 1400), do vua Trần Nhân 
Tông xuất gia tu hành chứng ngộ, gọi là Điều Ngự Giác Hoàng, Vua 
Phật Việt Nam, đã thống nhất ba Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô 
Ngôn Thông, Thảo Đường thành Thiên phái Trúc Lâm Yên Tử (1299), 
thống nhất Phật giáo thời Trần thành một mối, gọi là Giáo hội Trúc 
Lâm, trụ sở đặt tại chùa Quỳnh Lâm — Đông Triều, Quảng Ninh. Cơ 
quan văn hóa và Đại học Phật giáo đầu tiên đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm 
— Đức La, Lạng Giang nay là Bắc Giang. 


Cuối cùng đến thời Hậu Lê, Tây Sơn, Triều Nguyễn v.v... do hoàn 
cảnh chiến tranh, nô lệ thực dân phương Bắc, phương Tây nên Phật 
giáo tiềm ấn trong dân gian làng mạc, núi rừng. Tuy nhiên, tỉnh thần 
và Sức sống tiềm tàng của Phật giáo vẫn còn, đã tạo thành tinh thần 
hộ quốc an dân, đánh thắng bao đề quốc phương Bắc, phương tây như 
Pháp, Mỹ... thống nhất đất nước Việt Nam. 


Trong thời gian dài gần 2000 năm này, Phật giáo Việt nam có 03 
lân thông nhât: 


a. Năm 1299, thống nhất các Thiền phái Phật giáo là Giáo hội Trúc Lâm; 


b. Năm 1950, thống nhất Phật giáo ba miền Bắc, Trung, Nam 
thành Tông hội Phật giáo Việt Nam; 


c. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981, thống nhất 
các tô chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo đang sinh hoạt tại Việt Nam. 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời trong thời đại Hồ Chí Minh lịch 
sử tên vàng, là đỉnh cao của thời đại. 


Phật giáo ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật 
giáo duy nhất đại diện cho Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong các mối 
quan hệ trong và ngoài nước, do cố Hòa thượng Thích Đức Nhuận, 
Hòa thượng Thích Tâm Tịch và hiện nay là Đức Pháp chủ Hòa thượng 


PHẬT GIÁO TIỂU VÙNGMÊ-KÔNG: DUNHẬP,PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP * 11 


Thích Phỏ Tuệ lãnh đạo tối cao GHPGVN và Hội đồng Trị sự điều hành 
công việc Phật sự của GHPGVN toàn quốc là cố Hòa thượng Thích 
Trí Thủ, Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nay 
Quyền Chủ tịch HĐTS là Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. GHPGVN 
có 62 đơn vị Phật giáo Tỉnh, Thành hội và hơn 500 Quận, Huyện hội 
trong cả nước, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và 4 Trường Đại 
học Phật giáo, 31 Trường Trung cấp Phật học, và hơn 1.000 Trường, 
lớp Tiểu học; Có hơn 100 Tăng Ni có học vị Tiến sĩ, trên 400 Thạc 
sĩ và hàng ngàn Tăng Ni có trình độ Trung học, Cử nhân Phật học. 
về Tăng, NI có thể lấy Phật giáo thời Trần làm sự so sánh. Phật giáo 
đời Trần hơn 30.000 Tăng Ni, ngày nay là 49.278 Tăng Ni; Cơ sở tự 
viện Phật giáo đời Trần 20.000 tự viện, ngày nay 17.387 cơ sở tự viện 
trong toàn quốc (Một số cơ sở bị chiến tranh tàn phá chưa phục dựng 
lại, một số chưa đăng ký, gia nhập GHPGVN); Về sắc thái Phật giáo 
trong ngôi nhà chung GHPGVN là Bắc tông, Nam tông Kinh, Nam 
tông Khmer, Phật giáo Khắt sĩ, Phật giáo người Hoa, Phật giáo người 
Chăm; Truyền thống tu tập là Thiền tông Nguyên thủy, Thiền Trung 
Hoa — Tổ sư Thiền, Thiền phái Trúc Lâm, Pháp môn Tịnh độ, Đạo 
tràng Pháp Hoa, Đạo tràng Dược sư, Đạo tràng Đại BI, Kim Cang 
Thừa v.v... sinh hoạt hài hòa, ôn định trong sự đoàn kết hòa hợp các 
hệ phái Phật giáo, các pháp môn tu học biệt truyền đúng chánh pháp 
được Hiến chương GHPGVN qui định và bảo đảm duy trì. 


Trong lĩnh vực quốc tế hiện nay, GHPGVN có các Hội Phật tử 
Việt nam tại Pháp, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary, Đức, Ucraina, 
Liên bang Nga và Nhật Bản đang hoạt động có kết quả hữu hiệu, làm 
gạch nối GHPGVN với các nước trên thế giới. 


2.7. Trong quá trình giao lưu, hội nhập Phật giáo Quốc tế cũng 
như khu vực 


a. Trước hết phải nói rằng, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Cam- 
puchia, Lào, Myanmar là thành viên sáng lập Hội Phật tử Châu Á vì 
Hòa bình năm 1972, trụ sở đặt tại Ulanbato — Mông Cổ. Việt Nam và 
Lào đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành ABCP 
tại Hà Nội và Vientaine. 

b. Đối với Tổ chức Liên minh Phật giáo Toàn cầu (IBC) dưới sự 
bảo trợ của Hội Asoka Misson, có trụ sở đóng ở New Deldhi - Ấn Độ. 
Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia là những thành viên sáng lập 
năm 2011. 


12 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


c. Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar là 
những thành viên sáng lập Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh 
pháp (WBC), có trụ sở đặt tại Kobe, Osaka, Nhật Bản, thành lập năm 
1998, có 34 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của Hội. Tổ chức 
Hội nghị lần thứ hai (2000) tại Thủ đô Bangkok Thái Lan và lần thứ 
ba (2002) tại Phnompenh thành công rực rỡ. 

d. Đối với Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới, thành lập năm 1950 
tại Comlombo — Srilanka trụ sở đặt tại Comlombo, sau nầy trụ sở dời 
qua Rangoon, Myanmar, cuối cùng là Bangkok Thái Lan. Tất cả các 
nước Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào 
là những thành viên sáng lập tổ chức này. Campuchia, Thái Lan là 
hai nước từng đăng cai tổ chức Đại Hội hai năm một lần. Lần thứ VI 
(1960) tại Thủ đô Phnompenh và thứ 21 (2000) tại Bangkok Thái Lan. 
Đặc biệt năm 2014, trong kỳ Đại hội lần thứ 27 được tổ chức tại Tp. 
Bảo Kê, tỉnh Thiêm Tây, Trung Quốc, GHPGVN đã tham dự với tư 
cách đặc biệt. 


e. Về Ủy ban Tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ trước là IOC nay là 
ICDV - thành viên cố vẫn Unessco Liên Hiệp Quốc. Trụ sở đóng tại 
Bangkok Thái Lan. Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, 
Lào, Myanmar đều là thành viên sáng lập năm 2004. Việt Nam đã 
đăng cai tổ chức thành công 02 lần Đại lễ Vesak năm 2008 và 2014. 


£. Đối với giao lưu Giáo dục. Hiện nay Phật giáo Việt Nam là 
Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đắng Phật giáo 
Thế giới. Trụ sở đóng tại Trường Đại học Mahachulalongkorn, Vương 
quốc Thái Lan. Hòa thượng Dharma Kosajorn là Chủ tịch. 


ø. Trường Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế Myanmar hằng 
năm đều tiếp nhận Tăng NI sinh, tu nữ, Phật tử Việt Nam theo học. 
Đến nay đã đào tạo được 23 Tăng NI, Tu nữ, Phật tử có trình độ Thạc 
Sĩ, Tiến sĩ Phật học. 


Ngoài ra, Chính phủ Myanamr còn tặng 02 bằng Đại Pháp sư 
Chánh Pháp Quang Minh cho Hòa thượng Danh Nhưỡng và Hòa 
thượng Thích Thiện Tâm là hàng giáo phẩm cao cấp GHPGVN. 
Trường Đại học Mahachulalonekorn Vương quốc Thái Lan đã tặng 
bằng tiến sĩ danh dự cho Quý Hòa thượng GHPGVN từ năm 1997 đến 
nay như HT. Thích Minh Châu (1997), HT. Thích Trí Quảng (2008), 
HT. Thích Thiện Nhơn (2009), HT. Thích Đạt Đạo (2010), HT. Thích 
Thiện Tâm, TT. Thích Nhật Từ, GS. Lê Mạnh Thát (2011), HT. Thích 
Đức Thanh (2013) v.v... 


PHẬT GIÁO TIỂU VÙNG MÊ-KÔNG: DU NHẬP,PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP * 13 


Được sự giúp đỡ của Cục Tôn Giáo Quốc vụ viên Trung Quốc, 
Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam đã giới thiệu 28 
Tăng Ni theo học tại Đại học Sư phạm Hoa Trung Hoa Đông, Vũ Hán, 
Phật học viện Phúc Kiến, Mân Nam, Hạ Môn v.v... 


h. Trong các mối giao lưu văn hóa thế giới, Việt Nam, Campuchia, 
Hồng Kông là những nước sáng lập Hội Hữu Nghị Giao lưu Văn hóa 
Châu Á, do Hòa thượng Đại Nguyện Trụ trì chùa Lục Tổ Quảng Đông 
Trung Quốc làm Chủ tịch, có văn phòng đặt tại Hồng Kông đã tổ chức 
Hội thảo lần thứ nhất tại Campuchia, lần thứ hai tại Hồng Kông thành 
tựu tốt đẹp. 


Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó 
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị 
các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ v.v... hoạt 
động có hiệu quả, tạo được mối giao lưu văn hóa, quan hệ tốt đẹp với 
các nước trong khu vực. 


1. Phật giáo Campuchia đã giúp Phật giáo Việt Nam thỉnh 358 bộ 
Đại Tạng Kinh và hơn 100 đầu sách đủ loại bằng chữ Khmer cho chư 
Tăng, Phật tử nghiên cứu đọc tụng và làm Pháp bảo tại các chùa Phật 
giáo Nam tông Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long. 


Phật giáo Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt 
Nam thường xuyên tổ chức các đoàn Phật giáo thăm hữu nghị, hành 
hương, tham dự các Lễ hội mang tính văn hóa và hữu nghị. Nhất là 
các Thiên sư Phật giáo Myanmar sang giảng thiền tại các thiền đường 
của Phật giáo Việt Nam. 


Ỉ về quan hệ Tổ chức Hội đoàn. Hiện nay GHPGVN có mối quan 
hệ mật thiết với Hội Phật tử Việt Nam tại Vientaine và Pasé, Savanakhet 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do Hòa thượng Tánh Nhiếp và 
Thượng tọa Minh Quang lãnh đạo. Văn phòng đặt tại chùa Phật Tích, 
Bàng Long thủ đô Vientaine và chùa Trang nghiêm, chùa Bảo Thắng 
tại Tp. Pasé. 


Tại Campuchhia, có Giáo hội Phật giáo Maha Nikaya Annam, do 
Hòa thượng Từ An Lạc làm Hội trưởng, Văn phòng đặt tại chùa Quan 
Âm, Tp. Phnom Penh. 

Tại Thái Lan, có 12 chùa Maha China NiKaya của người Hoa, 
18 chùa Maha Annam Nikayan của người Việt tại thủ đô Bangkok. 
GHPGVN có 18 Tăng sinh đang lưu trú tại chùa Cảnh Phước, Sùng 
Phước đề theo học tại Trường Đại học Maha Chulalongkorn Vương 


14 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


quốc Thái Lan, đồng thời đang tiến hành thành lập Hội Phật tử Việt 
Nam tại Thái Lan, Campuchia và Myanmar, Trung Quốc đề tạo mối 
quan hệ hợp tác đồng bộ trong lãnh vực quan hệ quốc tế và Phật giáo 
trong cộng đồng Châu Á, Asean nói chung trong thời kỳ hội nhập và 
phát triển. 


3. KẾT LUẬN 


Tóm lại, đối với Phật giáo 6 nước Tiêu vùng Mê-kông, đều thấy rõ 
là hai nước Việt Nam, Trung Quốc thuộc Phật giáo Bắc truyền. Thái 
Lan, Campuchia, Myanmar, Lào thuộc Phật giáo Nam truyền. Điểm 
đồng nhất là Phật giáo truyền vào các nước từ đầu thế kỷ, bằng hai ngã 
đường thủy và đường bộ, đồng thời lấy Phật giáo Ấn Độ làm Trung 
tâm điểm theo hai hướng khởi hành là Đông Nam, Đông Bắc Án Độ 
để xuất phát. 


Phật giáo 6 nước Tiểu vùng Mê-kông dù khác nhau về chính thẻ, 
sắc thái Phật giáo, nhưng trên tinh thần cộng thông, cùng sống chung 
hòa bình, nhất là trong nền giáo lý Từ bi, Trí tuệ, Hỷ xả và bao dung 
của đạo Phật. Cho nên, từ khi hiện diện trên đất nước bản địa đã 
không xảy ra một điều gì đáng tiếc cho Phật giáo, trái lại còn tạo được 
sự đoàn kết với nhau trong phạm vi quốc nội, cho đến cộng đồng quốc 
tế và có thể nói khi đề cập đến Phật giáo châu Á, thì điều trước nhất 
là đều lấy Phật giáo 6 nước Tiểu vùng Mê-kông làm điển hình cho sự 
tồn tại và phát triển trong khu vực và thế ĐIỚI. Tiềm năng và sự phát 
triển các mặt văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, tổ chức nghiệp vụ, du 
lịch v.v... luôn luôn được phát huy, tạo thế nội lực và ngoại lực cho 
đất nước phát triên không ngừng qua ngõ ngoại giao, hoạt động tôn 
giáo trong khu vực. Tạo được thế ôn định và hòa bình lâu dài cho dân 
tộc các nước và thế giới qua sự vận dụng, áp dụng giáo lý đạo Phật 
vào đời sống, sự sinh hoạt, giao lưu, tiếp cận các luồn văn hóa bản địa 
và ngoại nhập một cách nhuần nhuyễn, hài hòa có chọn lọc, để nuôi 
sống văn hóa tâm linh, vật thể, phi vật thể của Phật giáo và dân tộc 
mỗi nước trong hiện tại và mai sau ở thế kỷ XXI và những thế kỷ tiếp 
theo của nhân loại và thế giới trên hành tỉnh này./. 


xu“ 


PHẬT GIÁO TIỂU VÙNG MÊ-KÔNG: DU NHẬP,PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP °* l5 


Tài liệu tham khảo 

1. Thích Thanh Kiểm, Lược sử Phật giáo Trung Quốc, tb, 2011. 

2. Nguyễn Lang, Sử luận Phật giáo Việt Nam, NXB Văn học, tb, 2008. 

3. Lê Mạnh Thát, Lược sứ Phát giáo Việt Nam, NXB Tôn giáo, 2006. 

4. Nguyễn Thị Quế, Lược sử Phật giáo Thái Lan,NXB KHXH, 2007. 

5. Trần Khánh Dư, Lược sử Phát giáo Nam truyền các nước, NXB 
Tôn giáo, 2006. 

6. Thích Nguyên Tạng, Phật giáo khắp thể giới, NXB Phương 
Đông, 2006. 

7. Lịch sử Myanmar, Vữ Quang Thiên, NXB KHXH— Hà Nội (2005) 

§. Nguyễn Văn Thoàn, Phật giáo Lào dưới góc nhìn văn hóa, 
ĐHQG, Hà Nội, 2006. 

9. Lê Hương, Người Khmer gốc Việt, Sài gòn, 1966. 

10. Nguyễn Mạnh Cường, Phật giáo Khmer Nam bộ: Vấn đề cần 
nhìn lại, Viện KHXH - Viện NCTG, 2008. 

11. Lữ Vân, Tồn giáo ở Trung Quốc, NXB Tôn giáo, 2003. 

12. Trần Quang Thuận, Phật giáo Trung Quốc, NXB Tôn giáo, 2008. 

13. Lê Văn Quang, Vương Quốc Thái Lan, NXB Tp. HCM, 1995. 

14. Pháp sư Tịnh Hải, Lịch sử Phật giáo thế giới (Nam truyền), 
NXB ĐH&GDCN 1992, bản dịch Thích Thanh Ninh. 

15. Tài liệu Ủy ban Quốc tế Mê-kông, 5/4/2014. 


16 


17 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁ0 NGUYÊN THỦY TRONG VIỆC 
Đ0ÀN KẾT PHẬT GIÁO CÁC NƯỚC VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG 


HT.TS. Thích Thiện Tâm® 


Đặt vấn đề đoàn kết Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông là 
cách đặt vấn đề rất mới, rất sáng tạo, vì thế có yêu cầu cao trong việc 
định hình lý luận. 


Cụ thể, chúng ta phải trả lời những câu hỏi: 

- Thành phần của khối đoàn kết Phật giáo các nước vùng sông 
Mê-kông sẽ ra sao? 

- Định dạng hình thức đoàn kết Phật giáo các nước vùng sông Mê- 
kông sẽ như thê nào, với những hoạt động gì? 

- Mục tiêu, yêu cầu của việc đoàn kết Phật giáo các nước vùng 
sông Mê-kông là những nội dung gì? 

Trả lời những câu hỏi trên, chúng ta sẽ có một dự thảo sơ nét về 
hoạt động đoàn kêt Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông. 

1. KHÁI NIỆM PHẬT GIÁO CÁC NƯỚC VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG 
VÀ PHẬT GIÁO CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIÊN 

Chúng ta đều biết Phật giáo là một trong những tôn giáo chính của 
các quôc gia Đông Nam A. 

Từ khi Việt Nam tham gia vào khối ASEAN, chúng tôi, với tư 
cách một tu sĩ Phật giáo hoạt động trên lãnh vực ngoại giao nhân dân, 
đã luôn nghĩ đên một hình thức nào đó thích hợp đoàn kêt Phật giáo 
các nước Đông Nam A. 


*, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam. 


18 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tuy nhiên đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Vì tổ chức hoạt động 
đoàn kết một tôn giáo trong một khối quốc gia đa dạng tôn giáo, thì 
bên cạnh tác động đoàn kết, sẽ có thê phát sinh tác động chia rẽ ngoài 
ý muốn. Trong môi trường đa tôn giáo, sự có kết trong riêng nội bộ 
chỉ một tôn giáo có thể làm tăng thêm sự ngăn cách giữa tôn giáo đó 
với các tôn giáo khác trong khối quốc gia đó. Nói cụ thể hơn, tổ chức 
một hình thức đoàn kết riêng Phật giáo trong khối ASEAN có thê tạo 
ra một sự cách biệt giữa khối Phật giáo đó với các tôn giáo khác như 
Thiên Chúa giáo, Hồi giáo... trong khối ASEAN. Điều có lợi cho sự 
đoàn kết nội bộ Phật giáo các nước ASEAN, nhưng có thể là điều bất 
lợi cho toàn khối ASEAN. Nếu tôn giáo nào, Hồi giáo, Thiên Chúa 
giáo, Tin Lành... trong ASEAN đều tổ chức những dạng cô kết nội 
bộ tôn giáo họ trong ASEAN thì tình hình sẽ không sáng sủa cho sự 
đoàn kết toàn khối. 


Trong khi đó, tôn giáo là vân đề dễ gây chia rẽ hàng đâu. Vì vậy, 
đặt vân đê đoàn kêt một tôn giáo trong bôi cảnh đa tôn giáo của một 
nhóm nước, một khu vực là vân đê cân hêt sức thận trọng. 


Ở đây chúng ta cần giải quyết vấn đề với quan điểm toàn diện, 
nhìn thấy tất cả các mỗi quan hệ xung quanh vấn đề, và quan điểm lịch 
sử cụ thể. Với những quan điểm như vậy, thì không phải là phải bác bỏ 
mọi hình thức đoàn kết riêng cho Phật giáo trong nội bộ khối ASEAN. 
Cái chúng ta cần là sự khéo léo và mục tiêu của bài viết này là tìm một 
cách thức khéo léo đó, vừa đáp ứng được yêu cầu đoàn kết riêng Phật 
giáo, vừa đáp ứng yêu cầu đoàn kết chung toàn khối ASEAN. 


Khái niệm đoàn kết Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông thực 
tế là một gợi ý để giải quyết mâu thuẫn nêu trên. Trong phần dưới đây 
của bài viết, chúng ta sẽ đi vào chỉ tiết của gợi ý giải quyết trên. 


2. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Trong phác thảo mà chúng tôi đề ra dưới đây, vai trò của Phật giáo 
Nguyên thủy Theravada là hết sức lớn lao, có tính chất quyết định. 
Đó không phải do cái nhìn chủ quan của chúng tôi, một tu sĩ Phật 
giáo Nguyên thủy, mà xuất phát từ hiện trạng khách quan của tôn giáo 
trong khu vực. 


Phật giáo Nguyên thủy Theravada là tôn giáo chính, tôn giáo đa số 
tuyệt đôi của các nước vùng sông Mê-kông. 

Ở Việt Nam, tuy Phật giáo Nguyên thủy không phải là hệ phái đa 
sô, nhưng ở khu vực châu thô sông Mê-kông, Phật giáo Nguyên thủy 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY TRONG VIỆC ĐOÀN KẾT * 19 


cũng có vai trò lớn lao, nhất là đối với người dân tộc thiểu số Khmer. 
Vì vậy, Việt Nam vân là một quôc gia Phật giáo Nguyên thủy. 


Còn lại, trong các quốc gia vùng sông Mê-kông, chỉ có Trung 
Quôc hâu như không có Phật giáo Nguyên thủy. 


Vì vậy, nêu chúng ta áp dụng hai tiêu chí: 
- Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông 
- Phật giáo Nguyên thủy Theravada 


Thì sẽ định hình khối Phật giáo Nguyên thủy Đông Nam Á đất 
liên, với danh nghĩa Phật giáo Nguyên thủy các nước vùng sông Mê- 
kông. Đây là một công thức lý tưởng. 


Phật giáo Nguyên thủy các quốc gia vùng sông Mê-kông là bước 
khởi đầu rất thích hợp cho hình thức đoàn kết Phật giáo Đông Nam Á. 
Do ở các nước Đông Nam Á đất liền Phật giáo là tôn giáo đa số (khác 
với các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, Phật giáo là tôn giáo thiểu số). 

Phật giáo Nguyên thủy các quốc gia vùng sông Mê-kông sẽ không có 
Phật giáo Trung Quốc, quốc gia vùng sông Mê-kông hầu như không có 
tông phái Phật giáo Nguyên thủy trừ một sô trường hợp cá biệt. Do đó, 
Phật giáo Nguyên thủy các quốc gia vùng sông Mê-kông là Phật giáo các 
nước Đông Nam Á đất liền nhưng tránh được danh xưng Phật giáo các 
nước Đông Nam Á, nghĩa là không vướng vào lo ngại như chúng tôi đã 
trình bày ở trên. Phật giáo Nguyên thủy các quốc gia vùng sông Mê-kông 
chính là khởi đầu Phật giáo Đông Nam Á nhưng không dùng tên gọi Phật 
giáo Đông Nam Á, hay Phật giáo Đông Nam Á đất liền. 


Phật giáo Nguyên thủy các quốc gia vùng sông Mê-kông bao gồm 
hầu hết các quốc gia Phật giáo Nguyên thủy, thực chất đã hình thành khối 
Phật giáo Nguyên thủy. Riêng trường hợp Sri Lanka, quốc gia Phật giáo 
Nguyên thủy là tôn giáo đa số nhưng không thuộc vùng sông Mê-kông 
thì vẫn có thể liên kết theo phương thức “cộng một” (+ I). 


Nhìn từ lợi ích Phật giáo thì đây chính là sự hình thành khối Phật 
giáo Nguyên thủy, là cơ sở để hình thành khối đoàn kết Phật giáo các 
nước Đông Nam Á. 


Nhìn từ lợi ích khối ASEAN, đây là hình thức liên kết tôn giáo 
trong nội khối, có tác dụng gia tăng tính đoàn kết, nhưng không tạo 
tiền lệ cục bộ tôn giáo. Hình thái Phật giáo các nước vùng sông Mê- 
kông là hình thái tổ chức theo địa lý, theo lưu vực sông, tránh được 
danh xưng khối Đông Nam Á. 


20 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


3. ĐOÀN KÉT PHẬT GIÁO CÁC NƯỚC VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG 
NHƯ THẺ NÀO? 


Đối với Phật giáo thế BIỚI, trong đó có Phật giáo Nguyên thủy, 
đoàn kết trên phạm vi liên quốc gia là một nhu cầu lớn và trong thực 
tế vẫn còn là một hạn chế. Phật giáo thế gIỚI, Phật giáo Nguyên thủy 
vẫn trên con đường nhiều khó khăn hướng về sự đoàn kết. Vì vậy, mọi 
hình thức đoàn kết Phật giáo dù ở quy mô nào, ở khu vực nào đều rất 
tốt cho Phật giáo. 


Chúng tôi hướng về mục tiêu đoàn kêt Phật giáo các nước vùng 
sông Mê-kông với sự hoan hỷ vô hạn. 


Đê có đoàn kêt, yêu câu đương nhiên là cân có một tô chức. Nhưng 
đê đi đên một tô chức, cân có một lộ trình. 


Dưới đây là một lộ trình đề nghị: 


Bước I: Tăng cường giao lưu giữa Phật giáo các nước vùng sông 
Mê-kông bằng nhiều hình thức như thăm viếng, giao lưu văn hóa, 
tổ chức hội nghị, hội thảo xuất bản văn hóa phẩm (sách phim), công 
trình nghiên cứu khoa học... 


Bưuóc 2: Tổ chức diễn đàn theo hình thức tiền tổ chức, tiền hiệp hội. 


Bước 3: Tổ chức Ban vận động thành lập Hiệp hội Phật giáo các 
nước vùng sông Mê-kông. 


Bước 4: Thành lập tổ chức Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông 
như một tô chức phục vụ hoạt động ngoại giao nhân dân (không phải 
tô chức giáo quyên tôn giáo). 


Bước 5: Hoàn thiện, củng có, phát triển tổ chức Phật giáo các nước 
vùng sông Mê-kông, bố sung mở rộng nhiều hoạt động mới, làm cơ 
sở phát triển thành tổ chức Phật giáo các nước Đông Nam Á khi có 
thuận duyên. 


4. NỘI DUNG ĐOÀN KÉT PHẬT GIÁO CÁC NƯỚC VÙNG SÔNG 
MÊ-KÔNG 

Chúng tôi quan niệm Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông là 
tên gọi tế nhị của Phật giáo các nước Đông Nam Á đất liền, là bước 
khởi đầu của Phật giáo các nước ASEAN, nên hoạt động Phật giáo 
các nước vùng sông Mê-kông không tự giới hạn trong phạm vị “sông 
Mê-kông”, mà “sông Mê-kông” chỉ là một cách diễn đạt tế nhị khái 
niệm Đông Nam Á đất liền, bước đầu của việc hướng tới mục tiêu 
toàn Đông Nam Á. 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY TRONG VIỆC ĐOÀN KẾT * 21 


Do đó, tất cả mọi hoạt động trên nên tảng Đông Nam Á đều được 
tính đên, với “sông Mê-kông” là yêu tô côt lõi, bước đâu. 


Hoạt động đoàn kết Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông đặt 
lợi ích đoàn kết Phật giáo Nguyên thủy nói riêng, Phật giáo các nước 
Đông Nam Á lên hàng đầu, tăng cao ảnh hưởng Phật giáo trong việc 
giải quyết tất cả các vấn đề liên hệ đến các nước Đông Nam Á, trong 
đó, có các vấn đề đối với sông Mê-kông, nhưng không tự giới hạn chỉ 
ở những vấn đề riêng sông Mê-kông. 


Tuy nhiên, việc lấy sông Mê-kông làm cảm hứng chính trong hoạt 
động vẫn là điều nên chú ý đặc biệt. Cụ thể là góp phần vào mục tiêu 
bảo vệ môi trường sinh thái sông Mê-kông, bảo vệ nguồn sống sinh 
vật trên dòng sông, khai thác dòng sông phù hợp với quan điểm Phật 
giáo, đây mạnh hoạt động văn hóa xoay quanh đề tài sông Mê-kông... 


Cụ thẻ, trước mắt có thê tô chức việc rước xá lợi Phật bằng thuyền 
trên sông Mê-kông, ghé thăm nhưng ngôi chùa Phật ven sông Mê- 
kông, giao lưu đường sông giữa các nước có thê giao thông bằng sông 
Mê-kông. 


Việc rước xá lợi Phật được tổ chức gắn liền với cuộc vận động 
bảo vệ môi trường sinh thái dòng sông, bảo vệ sinh vật (thí dụ tổ chức 
phóng sinh cá con, cá giống trên sông theo lộ trình rước Phật). Tổ 
chức hoạt động đón rước xá lợi Phật tại các chùa ven sông thành lễ 
hội Phật giáo đoàn kết liên quốc gia. 

Lễ hội là hình thức dễ tổ chức nhất, nên được tính đến trước tiên. 
Sau đó, các hình thức khác đều được nghiên cứu, triển khai. 


Sông Mê-kông chứa đựng trong việc sử dụng, khai thác nhiều nguy 
cơ về sự bất đồng, mâu thuẫn, mà hiện nhiều vấn đề trong số đó đã bộc lộ 
khá rõ, khá nóng. Theo ý ý kiến riêng tôi, Phật giáo không nên vướng sớm 
vào những vấn đề như thể, không có lợi cho tình đoàn kết Phật giáo. Việc 
tham gia vào những vấn đề gai góc của dòng sông Mê-kông nên để sau, 
với trách nhiệm chính đương nhiên thuộc về các chính phủ. 


Phật giáo nên tránh những vấn đề gai góc phức tạp, mà chỉ nên tạo 
bầu không khí hòa hợp, đoàn kết, găn bó, cảm thông, hữu nghị đê từ 
đó hình thành hoàn cảnh thuận lợi đê giải quyêt bât đông. 


LOẶO: 


22 


23 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁ0 VÀ0 VÙNG 
CHÂU THỔ SÔNG MÊ-KÔNG QUA CỨ LIỆU THỜI 
KỲ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM VÀ VĂN HÓA ÓC E0 
NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC ĐẶT RA 
CẦN NGHIÊN CỨU HIỆN NAY 


ThS. Bạch Thanh Sang® 
TT.ThS. Lý Hùng”? 


Tóm tắt 

Những dự liệu của địa - sử học học, khảo cổ học, những ghi chép 
của thư tịch cổ về vùng châu thổ sông Mê- kông đã gợi cho chúng ta 
có những hiểu biết từ quá trình hình thành đến những nét đặc thù của 
vùng châu thổ này. Đặt biệt, vào cuối năm 1944, nhà khảo cô học 
người Pháp Louis Malleret đã tiền hành khai quật khu di tích văn hóa 
Óc Eo. Đây là một phát hiện và mỘi công trình khoa học mang ý nghĩa 
mở đâu công cuộc nghiên cứu về nên văn hóa Óc Eo và Vương quốc 
Phù Nam trên đất Nam Bộ - Việt Nam. 


Sau năm 1975, trên cơ sở tư liệu cực kỳ phong phú sau nhiễu cuộc 
điểu tra, khảo sát và khai quật khảo cô học của các nhà khoa học Việt 
Nam bao gồm các di chỉ cư trú, di tích kiến trúc, di tích mộ tang và 
một khối lượng di vật rất lớn với nhiều loại hình và vật liệu khác nhau 


(*). Vụ Dân Tộc - Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, TP. Cần Thơ. 
(**). Chùa Pitu Khôsa Răngsây, 27/18 Mạc Đỉnh Chi, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 


24 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


có sự hiện diện của các tôn giáo trong đó có Phật giáo vào đầu thế 
kỷ sau Công nguyên trên vùng đất này. Vì vậy, việc nghiên cứu quá 
trình xuất hiện của tôn giáo nói chung, sự truyền thừa của Phật giáo 
nói riêng trong thời kỳ Vương quốc Phù Nam và nên Văn hóa Óc Eo 
là hết cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. 


Trong bài tham luận, chúng tôi nêu khái quát về vương quốc Phù 
Nam và Văn hóa Oc ko, trên cơ sở đó đưa ra một số luận cứ khoa học 
và những vẫn đề cân nghiên cứu đổi với quá trình truyền thừa của 
Phật giáo vào vùng cháu thô sông Mê-kông, trong đó hướng các nhà 
nghiên cứu khoa học quan tâm đên địa danh “Suvannaphumi” mà 
hai vị thánh tăng là Sonatthera và Uftaratthera trong đoàn thứ chính 
được phân công đến đề hoàng pháp. 

Abstract: 

BRIEEF DISCUSSION REFERENCES THE BUDDHA IN LINEAGE DELTA 


MÊ-KÔNG PERIOD THROUGH ANY MATERIALS FUNAN AND OC EO CUL~ 
TURE - SCIENTIFIC ISSUES NEED TO MAKE THE PRESENT RESEARCH 


The siIte”s data - School historians, archaeologIsts, the notes of old 
books on the Mê-kông Delta has reminded us with Insights from the 
formation to the peculiarities of the European this groundbreaking. 
Especially, in late 1944, the French archaeologist Louis Malleret has 
conducted excavations ruins Oc Eo culture. This 1s a discovery and a 
scIentific work meant the beginning of the study ofOc Eo culture and 
the Kingdom of Funan on Southern soil - Vietnam. 


After 1975, on the basis of extremely rich material after many 
surveys, survey and archaeological excavation of selentists Vietnam 
Iincluding cell residence, architectural monuments, ørave monumenfs 
tang and a very large volume of artifacts for varlous types and 
different materlals in the presence of different religions Including 
Buddhism 1n the first century AD In this area. Therefore, the study 
Of the emergence of religion In general, the lineage of Buddhism In 
particular during the kingdom of Funan and Cultures alÏ necessary Oc 
Eo 1s both theoretical and practical. 


In the presentation, we outlined the kingdom of Funan and Oc 
Eo culture, thereby gIving some scIentific foundations and research 
Issues that need to process the lineage of Buddhism In Mê-kông 
delta, in which the direction of sclentific research Interest 1n places 
“Suvannaphumi” the two sainfs 1s Sonatthera and Uttaratthera increase 
In the first group to be assigned to the lecture. 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 25 


1. ĐÈ DẪN 
“Trang sử Phát, 
Đồng thời là trang sử Việt. 
Trải bao độ hưng suy, 
Có nguy mà chẳng mất...” 
(Hồ Dzếnh) 


Những dự liệu của địa - sử học, khảo cổ học, những ghi chép của 
thư tịch cổ về vùng châu thổ sông Cửu Long đã gợi cho chúng ta có 
những hiểu biết từ quá trình hình thành đến những nét đặc thù của 
vùng châu thổ này. Đặt biệt, vào cuối năm 1944, nhà khảo cô học 
người Pháp Louis Malleret đã tiễn hành khai quật khu di tích văn hóa 
Óc Eo. Đây là một phát hiện và một công trình khoa học mang ý nghĩa 
mở đầu công cuộc nghiên cứu về nền văn hóa Óc Eo và Vương quốc 
Phù Nam trên đất Nam Bộ - Việt Nam. 


Sau năm 1975, trên cơ sở tư liệu cực kỳ phong phú sau nhiều cuộc 
điều tra, khảo sát và khai quật khảo cổ học của các nhà khoa học Việt 
Nam bao gồm các di chỉ cư trú, di tích kiến trúc, di tích mộ tang và 
một khối lượng di vật rất lớn với nhiều loại hình và vật liệu khác nhau 
có sự hiện diện của tôn giáo trong đó có Phật giáo vào đầu thế kỷ sau 
công nguyên trên vùng đất này. Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình xuất 
hiện của tôn giáo nói chung, sự truyền thừa của Phật giáo nói riêng 
trên nền Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam. 


Đồng thời nghiên cứu tìm địa danh “Suvannaphumi” mà sau lần 
kiết tập tam tạng kinh điển, vua Dhammàsoka đã phái các đoàn tăng 
sứ giả lần đầu tiên đi hoằng pháp khắp nơi ngoài đất nước Ma Kiệt 
Đà - Ấn Độ, trưởng lão Moggali Putta Tissatthera đã phái chín đoàn 
tăng sứ giả đi hoằng pháp ở các nơi trong đó có hai vị thánh tăng là 
Sonatthera và Uttaratthera trong đoàn thứ chính được phân công đi 
về Suvanaphumi “vùng đất vàng” (tên của người Ấn gọi vùng Đông 
Nam Á lúc bấy giò) là điều rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn đối với 
Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam tông nói riêng. 

2. KHÁI QUÁT VẺ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM VÀ VĂN HÓA ÓC EO 


Theo PGS.TS. Phan An: “ương quốc Phù Nam là một thực thể 
lịch sử, theo các nguồn tư liệu được hình thành từ khoảng đầu Công 
nguyên và tôn tại cho đến thể kỷ thứ VII. Từ sau thế kỷ thứ II Phù Nam 
đã mở rộng cương giới ra gân hết phía Nam bán đảo Đồng Dương 


26 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cùng một vài khu vực khác ở Đông Nam Á kế cận. Theo ghi chép trong 
một vào bộ sử Trung Hoa thì cương giới Phù Nam ngoài phân đất đai 
ở lưu vực miễn Trung và châu thổ sông Mê-kông, còn mở rộng đến 
một phân đất Thái Lan hiện nay tiếp giáp với Ấn Độ Dương, một phân 
đất, thành phố nay thuộc Mã Lai”. 


Vị trí của Vương quốc Phù Nam ở khu vực Đông Nam Á và châu 
Á khá đặt biệt, trong một nghiên cứu của nhà khảo cô học Võ Sĩ Khải 
đã có nhận xét: “Sự đan xen giữa các nên văn hóa đã tạo ra một cơ 
tầng bảng địa vô cùng phức tạp ở Nam Đông Dương và đặc biệt ở 
châu thổ sông Mê-kông, vùng bản lê của các cuộc thiên cư từ đất liễn 
ra hải đảo và từ hải đảo vào đất liền trong các thời đại đá mới và sơ 
sử. Xã hội Phù Nam đã được hình thành trong bối cảnh lịch sử đó”©), 


Cư dân Phù Nam thuộc nền văn minh lúa nước, một bộ phận sống 
ở các đô thị, các khu vực ven biến lại thiên về hoạt động thương 
nghiệp, đặc biệt là ngoại thương, theo các nhà nghiên cứu là một trong 
những hải cảng lớn của Phù Nam. Óc Eo từng là điểm dừng chân của 
các thuyền buôn ngoại quốc trên chặn đường Bắc - Nam, Đông - Tây 
đã góp phần cho Phù Nam trở thành một cường quốc trong khu vực”). 


Về tô chức xã hội của Phù Nam chia thành các tầng lớp quý tộc, 
bình dân, nô lệ và tu sĩ, có thể thấy vương quốc này là một tập hợp 
nhiều tộc người, ngoài khu vực trung tâm ở châu thổ hạ lưu sông Mê- 
kông, có thể còn có một vài tiêu quốc lệ thuộc.Về văn hóa tinh thần 
cư dân Phù Nam thờ đa thần, tín ngưỡng thờ đá, thờ lửa. Ảnh hưởng 
của văn hóa Ấn Độ rõ nét trong việc cư dân Phù Nam vừa sùng bái 
đạo Bàlamôn, vừa tín ngưỡng Phật giáo. Đáng lưu ý là Phù Nam là 
một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á sớm có chữ viết. Chữ Phạn đã 
trở thành văn tự sử dụng phổ biến trong triều đình và tôn giáo. Nhiều 
minh văn, bía đá của Phù Nam, cho thấy chữ Phạn đã được sử dụng 
khá thành thục và uyên chuyềển®), 


Theo GS.TS Ngô Văn Lệ: “Văn hóa Óc Eo được phân bố rộng 
ở vùng tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười, vùng U Minh - 
Năm Căn, vùng rừng Sắc Duyên Hải và vùng Đông Nam Bộ. Như vậy 
cư dân Óc Eo đã mở rộng địa bàn cư trú trên một diện rộng ở vùng 


1. Võ Sĩ Khải (2004), Ljch sứ Việt Nam, tập 2 NXB Trẻ, Hồ Chí Minh, tr. 291. 

2. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 314. 

3. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 315. 


SỰ TRUYỀỂN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 27 


châu thổ sông Mê-kông một phần Đông Nam Campuchia. Trên địa bàn 
này từ đầu công nguyên đã phát triển một nền văn hóa với nhiều thành 
tựu và bản sắc riêng... Văn hóa Óc Eo tiếp nhận nhiều yếu tố văn hóa Ân 
Độ như đạo Bà-la-môn, đạo Phật du nhập vào thế kỷ đầu Công nguyên và 
đã nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống dân cư”, 


Như vậy, từ đầu công nguyên Văn hóa Óc Eo ở vùng châu thổ 
sông Mê-Kông đã phát triển một cách rực TỠ làm tiền đề ra đời cho 
các tiểu vương quốc trong đó có vương quốc Phù Nam là đối tượng 
được các nhà khoa học nghiên cứu quan tâm nhiều nhất. 


Vấn đề đặt ra là, vương quốc Phù Nam và Văn hóa Óc Eo phát 
triển cùng một thời điểm, trên cùng vị trí địa lý, chủ nhân là ai và có 
mối liên hệ như thế nào? Hiện nay, các nhà khoa học trong nước vả 
nước ngoài vẫn còn nhận thức vấn đề này rất khác nhau, thậm chí 
là phê phán quan điểm lẫn nhau, điển hình như: “Học giả Vũ Minh 
Giang đã phê phán quan điểm của U. Minkheev và P. Demenchev 
(chủ biên) trong cuốn Lịch sử Campuchia của Viện Đông phương học 
Nga là non nót hay ấu trĩ khi cho rằng chủ nhân Văn hóa Óc Eo và 
vương quốc Phù Nam là người Khmer”6), 


Vì vậy, chúng ta không thể có được nhận thức đầu đủ và chính xác 
lịch sử Phù Nam nếu chỉ bó hẹp phạm VỊ nghiên cứu. Trong Hội thảo 
quốc tế hôm nay, chúng tôi hy vọng răng có thể tìm thấy những thông 
tin có giá trị vê Vương quôc Phù Nam cũng như sự truyền thừa của 
Phật giáo vào vùng đất cổ này qua thư tịch và các tài liệu quý giá khác 
của các quốc gia: Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan... 


Qua đó, chúng ta có thê lý giải thêm về quá trình truyền thừa của 
Phật giáo vào địa danh được cho là “Suvannaphumi” mà vua Dham- 
masokka raJà đã phái các đoàn tăng sứ giả lần đầu tiên đi hoằng pháp 
khắp nơi ngoài đất nước Ma Kiệt Đà - Ấn Độ sau lần kiết tập tam 
tạng kinh điển (thời điểm này, Phật giáo đã tổ chức vừa xong Đại 
hội lần thứ ba, năm PL.234), trưởng lão Moggali Putta Tissatthera đã 
phái chín đoàn tăng sứ giả đi hoằng pháp ở các nơi trong đó có hai vị 
thánh tăng là Sonatthera và Uttaratthera là đoàn thứ chính được phân 
công đi về Suvanaphumi “ vùng đất vàng” (tên của người Ấn gọi vùng 
Đông Nam Á lúc bấy giờ). 


4. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 320. 

5. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 3l. 


28 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


3. NHỮNG VẤN ĐÈ KHOA HỌC CÂN NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI QUÁ 
TRÌNH TRUYÊN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỎ 
SÔNG MÊ-KÔNG HIỆN NAY 


Qua nghiên cứu, nhiều tác giả cho rằng Phật giáo Nam tông hiện 
nay được cho là Hệ phái Theravada, truyền vào từ Sri Lanka qua 
Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia rồi vào Việt Nam. Cách suy luận 
nêu trên xem ra rất logic, vì con đường đến Việt Nam phải qua những 
đoạn đường như vậy. Nhưng nếu nghiên cứu tài liệu Lịch sử Phật giáo 
Campuchia do Tỳ kheo Pang Khát chủ biên, chúng ta thấy, những 
điều tưởng chừng như logic đó vẫn còn nhiều vấn đề phải tranh luận. 


Phật giáo có một chiều dài lịch sử phát triển thăng trầm trong suốt 
hơn 25 thế kỷ. Từ Ấn Độ, tôn giáo này lan tỏa ra khắp nơi trên thế 
giới. Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Phật giáo vốn là một thể 
thống nhất, không có sự phân chia hệ phái. Sau khi Đức Phật Thích 
Ca nhập Niết Bàn, các đệ tử Phật tập trung nhau lại đọc tụng, ghi nhớ 
những điều Phật dạy, khi đó mới xuất hiện những quan điểm khác biệt 
về việc thực hành giỚI luật, hình thành các bộ phái khác nhau. Việc 
giải thích khác nhau về giáo lý cho, thích hợp với tình hình của xã hội 
vào mỗi thời điểm là chuyện tất yếu. Tuy vậy, bản thân giáo lý Phật 
giáo không hề có sự phân chia tông phái. 


Sự phân chia bộ phái trong Phật giáo bắt đầu xảy ra vào thời kỳ kết 
tập kinh điện lần II tổ chức tại thành Tỳ Xá Ly (khoảng 100 năm sau 
khi Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn). Lần phân chia đầu tiên là do sự 
bất đồng về yêu cầu thay đổi 10 điều giới luật. Các điều này tuy không 
phải là những thay đổi lớn lao, nhưng đủ để gây ra sự tách biệt Tăng 
đoàn thành Đại Chúng Bộ (Ä⁄ahàsamghika), mà đa số là các Tỳ kheo 
trẻ muốn thay đổi. Số còn lại bảo thủ các giới luật nguyên thuỷ hình 
thành Thượng Tọa bộ (7heravada). Các cuộc phân phái về sau trở nên 
phức tạp và đa dạng hơn. Theravada còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy 
(Sihaviravada) hay Phật giáo Nam tông, quen gọi là Phật giáo Tiểu 
thừa (hiện nay không còn dùng từ Tiểu thừa). 


Chữ Theravada có nghĩa là “lời dạy của bậc trưởng thượng”, do đó 
nhiều sách còn gọi nhóm này là Trưởng Lão Bộ. Trong kỳ kết tập kinh 
điển lần III, hội đồng tham gia kết tập đã công nhận giáo pháp gọi là 
Thuyết Trưởng Lão. Sau đó, người con trai của vua Asoka (A Dục) là 
Mahinda đã đem cả ba tạng kinh đến Sri Lanka. Ba tạng kinh đã được 
dịch sang tiếng Pali, trở thành nguồn tạng kinh sử dụng của Phật giáo 
Theravada cho đến ngày nay. 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 29 


Sau nhiều ngày tranh luận, các nhà sư không tìm được tiếng nói 
chung, không thống nhất được quan điểm nên cuối cùng đã hình thành 
hai phái: Những nhà sư chủ trương giữ nguyên giới luật chiếm số ít 
và là những vị cao tuôi, ngồi bên trên để chủ trì Pháp hội nên được 
gọi là phái Thượng Tọa bộ. Những nhà sư trẻ chiếm số đông nên 
gọi là phái Đại Chúng Bộ. Sau đó, phái Đại Chúng Bộ truyền lên 
phía bắc sang Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên,... được gọi là 
Phật giáo Bắc tông hay Phật giáo Bắc truyền. Phái Thượng Tọa Bộ 
truyền về hướng nam, phát triển xuống Sri Lanka, Myanmar (Miễn 
Điện), Thái Lan, Campuchia, Lào,... nên được gọi là Phật giáo Nam 
tông hay Phật giáo Nam truyền. 


Qua các công trình nghiên cứu gần đây cho thấy Phật giáo Nam 
tông vào Việt Nam qua các nhà truyền giáo từ Ân Độ theo đường biển 
tới Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, vùng châu thổ sông MêKông ... 
được đông đảo người dân, đặc biệt là người Khmer Nam Bộ - Việt 
Nam đón nhận, trở thành tôn giáo của người Khmer, do đó gọi là Phật 
giáo Nam tông Khmer. 

“Theo Phật giáo 2500 năm (xuất bản năm 1957) của Hội Tri thức 
Phật học (Campuchia), sau khi Đức Phật nhập diệt được 218 năm, có 
một vị vua tên Dhammàsoka ở Pàtaliputta xứ Ma Kiệt Đà (\Magadha) có 
lòng tin kiên cố vào Tam bảo vang danh khắp Ân Độ, là người hộ trì kiết 
tập tam tạng kinh điện Phật giáo lần thứ ba vào năm PL.234. Sau khi kiết 
tập tam tạng kinh điển, vua Dhammàsoka đã phái các đoàn tăng sứ giả lần 
đầu tiên đi hoằng pháp khắp nơi ngoài đất nước Ma Kiệt Đà - Ân Độ. Về 
tăng đoàn Phật giáo do Trưởng lão Mogsali Putta TIssatthera phái chín 
đoàn tăng sứ giả đi hoằng pháp ở các nơi như sau: 


Nơi tăng sứ giả được phái đến 
TT 


Tên tăng sứ gá | Địa danh thời | Địa danh 
điêm PL.234 | thời đêm 
1957 
Majjhantikatthera | Kasmira Gand- | Kasmira / 
Cho hàm | —_ 
mx 


2 Mysore 
padesa Kannara 
marakkhitatthera | padesa Chăk ret 





30 *° PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


5 | Mahàdhamm Mahàrattha Marathe 
min : 
Mahàrakkhitat- | Yonakappadesa | Vương quốc | Tây bắc 
thera Hy lạp Ấn Độ 

7 |Majjhimatthera |Himavantap- | Vùng bắc Hy |/ 

padesa mã lạp sơn 

Mahàmahindat- | Tàmbapanni Đảo Tích Lan | / 
thera 
Sonatthera và Suvannaphumi | Suvannaphu- | Đông Nam 
Uttaratthera mi Á 


Có đên chín nơi được phân công đên truyền đạo, trong đó điêm thứ 
chín là vùng “Suvanaphumi” do hai vị Sonathera và Utarathera nnc 
phân công đến truyền giáo. Suvanaphumi là “ 'vùng đất vàng”, tên 
gọi của người Ấn gọi vùng Đông Nam Á lúc bấy gIỜ, điểm dừng 
chân của hai vị tăng nêu trên đến nay vẫn là một “ẩn số”. Mặc dù, 
nhiều nhà sử học cho rằng Suvanaphumi là đảo Sumatra của Indone- 
sia, hoặc Tamproling của Malaysia, hoặc Takolla của Myanmar. Một 
số ý kiến cho “Suvanaphumi” là cả vùng Đông Nam Á. Dường như 
các nhà nghiên cứu tập trung tìm nơi được cho là vùng đất vàng để 
xác định là “Suvanaphumi”, còn các yếu tố khác đường như đã bỏ 
qua, cho nên đến nay vẫn chưa thể tìm ra địa danh đó. Tuy nhiên, đối 
với người Khmer, trong đó có tăng sĩ Pang Khát chưa đồng tình với 
những ý kiến nêu trên. Bởi vì, “Suvanaphumii trong tiếng Pali là lục 
địa vàng chứ không phải là đảo vàng; nếu là đảo thì phải là Suvanatipa 
hay Suvanatvipa”%), 





Cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX, nhiều nhà nghiên cứu cố gắng 
tìm ra bến đỗ đầu tiên của Phật giáo vùng Suvanaphumi (tức khu vực 
Đông Nam Á), nhưng cho đến nay chưa có đáp án chính thức về việc 
này. Do chưa có cứ liệu lịch sử cụ thể nên hầu hết các nhà nghiên cứu 
đoán định là nơi này, nơi kia chứ không khẳng định chính xác. Mặt 
khác, một số nhà nghiên cứu Phương Tây chưa am hiểu truyền thống 
ngôn ngữ của cư dân địa phương nên cũng hạn chế trong việc sưu tầm 
cứ liệu, nên đến nay vẫn chưa tìm ra. 


Nhưng theo ghi chép của Phật giáo Sri Lanka liên quan đến sự 
kiện hai vị tăng đên Suvanaphumi được miêu tả như sau: “Khi các vị 


6. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam — Giáo hội Phật giáo Việt Nam (6/2014), Ký yếu 
hội thảo khoa học “Phật giáo Nam tông đồng hành cùng dân tộc ”, Kiên Giang, tr. 20. 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 31 


đến nơi đây, cư dân địa phương cho các vị là thủy thần đến bắt con em 
của họ nên định tấn công hai vị tăng nêu trên. Bất ngờ vào lúc đó thủy 
thần cũng xuất hiện, hai vị A La Hán đã dùng phép thần thông khống 
chế bọn chúng rồi trừ khử, không đề thủy thần đến uy hiếp người dân 
ở nơi đây nữa. Khi trừ được thủy thần xong, người dân nơi đó hết sức 
thán phục hai vị tăng rồi quy phục hai vị hoàn toàn, hai vị đã truyền 
bá Phật giáo tại nơi đó. Cũng trong lúc đó, một vị tăng đã dùng phép 
thần thông bay lên đỉnh núi đạp đề lại “dấu chân trên đỉnh núi” và dấu 
chân đó còn cho đến nay. 


Theo sử liệu ghi chép thì hai vị tăng đến truyền đạo tại vùng Su- 
vanaphumi đi bằng thuyền buôn và dừng chân ở hải cảng, sau đó xảy 
ra sự kiện nêu trên. Trong cuỗn Lịch sử Phật giáo Campuchia, trang 
13 có nêu năm quốc gia có hải cảng lúc bấy giờ, những nơi có khả 
năng hai vị Alahan dừng chân: Ở Méco Myanmar có ba hải cảng là 
Takkola, Ténassarim và Vésonga. Ở mũi Malésia (Ä⁄øzlaysia) có hải 
cảng Tamproling. Đảo Sumatra (Indonesia) có hải cảng Banga. Vùng 
đất vàng Chrisés của Greca (Chrisés des Greca) hay Thành lũy vàng 
Kin Lin của Trung Quốc. Hải cảng Óc Eo ven biển của Vương quôc 
Phù Nam. 


Những hải cảng có địa danh cổ trên đây đều có khả năng đón 
nhận hai tăng sĩ trên đến truyền đạo. Các nhà nghiên cứu đường như 
tập trung vào các vùng đất của Myanmar, Indonesia, Malaysia và tập 
trung tìm vùng đất vàng, cho đó là điểm dừng chân của hai vị tăng 
trên. Tuy vậy, đến nay chưa xác định cụ thể nơi nào là vùng đất vàng, 
là bến đỗ của Phật giáo đầu tiên ở vùng Suvanaphumi, vì từ Suvana- 
phumi là tên gọi vủa người Ân chứ ở vùng này không có địa danh đó. 
Cũng trong cuốn sách này, ở trang 15, Tỳ kheo Pang Khát viết: “Rár 
tiếc, vì không được tiếp cận để tìm hiểu địa danh cổ của hải cảng (Óc 
Eo), nhưng đây chính là hải cảng lớn của Vương quốc Phù Nam xưa. 
Hải cảng này rất quan frỌng, VÌ nỗ nằm ở giữa Trung Hoa và Ấn Độ, 
trên tuyến giao thương đường thúy ấi khắp nơi xa...”. Đồng thời, tại 
trang 16, ý kheo Pang Khát viết: “Ở hải cảng này, người ta tìm thấy 
cổ vật rất cổ có tuổi thọ từ thế kỷ I sau Công nguyên gôm các tượng 
cư dân, tượng Thân, tượng Phật, đông tiền La Mã, đông tiên Ấn Độ và 
chữ Prhami... Có một đầu tượng Phật rất đẹp làm bằng đồng đen rất 
cổ, rất tiếc là đã mắt hết phần mình. Theo báo cáo của ông Mallerel, 
có thể hiểu, đầu tượng Phật này có từ đầu Công nguyên. Ông cho 
rằng, tượng này cổ lắm, kiểu Kondhara, từ thế kỷ II hoặc đâu thể kỷ 
THỊ. Như vậy, hải cảng Óc Eo nên liệt vào hải cảng cổ xưa. Nơi đây đã 


32 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


tiếp nhận nên văn mình Ấn Độ là Bàlamôn giáo và Phật giáo từ trước 
Công nguyên”0'), 

Như vậy, sự kiện truyền đạo vào vùng Suvanaphumi đã nêu là ở 
đâu, những nơi đó chắc hắn còn để lại dấu tích. Chúng ta thử đưa ra 
giả thuyết và đi tìm các địa danh có liên quan đến các sự kiện vừa 
nêu, có lẽ sẽ dần dần tìm ra vùng đất vàng “Suvanaphumi”. Chúng 
tôi có thể đưa ra một số kết quả nghiên cứu về văn hóa Óc Eo và 
vương quốc Phù Nam của các nhà khoa học, đồng thời phân tích các 
tài liệu liên quan đến sự hiện diện của Phật giáo trong thời gian này để 
các nhà khoa học tiếp tục có ý kiến trao đổi làm rõ hơn: 


Theo PGS. Huỳnh Lứa: Từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau chủ yếu 
là sử liệu Trung Hoa và các bia đá khắc nằng chữ Phạn, người ta có 
thể phát họa đôi nét về cương giới lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, xã hội 
của vương quốc này như sau: 


Về lãnh thổ, địa bàn của chính quốc Phù Nam nằm ở phía Nam 
phần Campuchia và Nam Bộ Việt Nam ngày nay. Để đô của vương 
quôc này có một thời là 'Vyadhapura (đô thị của các nhà săn bắn) nằm 
gần đổi núi Ba Phnôm và ở gần xã Ba — Nam trong tỉnh Prâyvêng 
(thuộc Campuchia ngày nay). Vương quốc này có một đô thị cảng 
nồi tiếng sàm uất, trù phú nằm ở vùng Óc Eo - Ba Thê thuộc tỉnh An 
Giang ngày nay đã thu hút nhiều thương nhân nước ngoài như Trung 
Quốc, Ấn Độ, Ba Tư, La Mã.. 


Về kinh tế thì người Phù Nam sống bằng nghề nông, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp. Trên lãnh vực nông nghiệp, người Phù Nam 
trồng lúa..., lãnh vực thương nghiệp người Phù Nam rất thạo nghề 
buôn bán. Ö các đô thị của vương quốc, đặc biệt là đô thị cảng Óc Eo, 
hoạt động hang hóa khá phát triển, kể cả buôn bán đường biển với bên 
ngoài. Nước Phù Nam từ rất sớm đã có nền thương mại Ấn Độ, Trung 
quốc, Mã Lai, La Mã, Ba Tư.. 


Về mặt đời sống xã hội, ... phụ nữ Phù Nam thường mặc váy xà 
rông và đàn ông Phù Nam thường đóng khó - xam pốt. Cư dân Phù 
Nam tất sùng tín đạo Bàlamôn và đạo Phật. Những công trình kiến 
trúc phục vụ tôn giáo, tang ma (đền thờ, đền tháp, mộ hỏa táng thường 
có quy mô lớn và kiên cỗ. Họ cũng giỏi tạc tượng tròn (thần, phật) 
bằng gỗ và đá đề thờ”. 


7. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam — Giáo hội Phật giáo Việt Nam (6/2014), Ký yếu 
hội thảo khoa học “Phật giáo Nam tông đồng hành cùng dân tộc ”, Kiên Giang, tr. 20. 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 33 


Về mặt dân cư, bên cạnh lớp người bản địa, ở Phù Nam nhất là 
ở các đô thị, cũng sớm xuất hiện những người Ân-Âu là các thương 
nhân, đạo sĩ, tăng lữ đến từ Án Độ và trở thành tầng lớp trên thống trị 
xã hội. Ngoài ra còn có những người từ Trung Á, Ba Tư, La Mã hoặc 
người ở các khu vực lân cận bị Phù Nam bắt về làm nô lệ”®), 


Theo TS. Võ Sĩ Khải thì “Ân Độ giáo và Phật giáo du nhập châu 
thổ sông Cửu Long vào những thế kỷ đầu Công nguyên. Hoàng để 
Asoka (trị vì 264-227 Tr CN) của để quốc Maurya là người tôn sùng 
Phật giáo. Sự thông nhất chính trị của Ân Độ dần dần tan rã sau Aso- 
ka, tuy nhiên từ thế kỷ thứ V-IV là thời kỳ hình thành và phát triển 
nghệ thuật Phật giáo...Phật giáo là những cải tổ của Asoka đã làm 
chuyển biến hản hình thái của đạo Bàlamôn. Sau khi Phật thích Ca 
qua đời, Phật giáo dần dần tách thành hai phái Tiểu thừa và Đại thừa. 
Từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ thứ IV, đạo Bà La Môn dần dần 
hội nhập vào tính ngưỡng dân gian, mô phỏng lần nhau, tìm cách đồng 
hóa những thần linh địa phương với những thần linh trong điện thờ của 
mình... Những hội nhập văn hóa trên đã làm thay đổi hắn bản chất của 
dạo Bà la môn, chuyên nó thành mọt số tôn giáo mới mà các nhà nghiên 
cứu sau này gọi chung băng thuật ngữ Ấn Độ giáo. Về mặt tôn giáo, hầu 
như các thần linh của Ấn Độ giáo, các biến tướng của họ . hình tượng 
Phật giáo nói trên đều được tìm thấy ỏ ở các di chỉ Óc Eo... 


TS. Đào Minh Côn: “Văn hóa Óc Eo là dấu vết vật chất của vương 
quốc Phù Nam — một trong những quốc gia cô đại được hình thành 
sớm nhất ở Đông Nam Á vào thê kỷ thứ I-VI sau công nguyên”49; “Dị 
tích Gò Tháp đã được coi là “một trong những trung tâm tôn giáo khá 
quan trọng” có quan hệ với sự kiện “vị thái tử Gunavarman trẻ tuổi, 
đã được vua cha là Jayavarman phong cho trị vì một lãnh thổ sùng 
đạo...(G. Coedes. 1931)... Đặc biệt trong khu vực cư trú đã tìm thấy 
nhiều tượng Phật bằng gỗ và CÓ dấu vết của xưởng thủ công chuyên 
chế tác các tượng Phật bằng gỗ mà bằng chứng là việc tìm thấy một 
pho tượng Phật đang trong quá trình chế tác đở, có đủ hình hài nhưng 
chưa có mắt, mũi, miệng, tóc trên đầu và áo cà sa trên thân”, 


§. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, Kỷ yêu Hội 
thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 
349-350. 

9. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 62-63. 

10. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 150. 

11. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 


34 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


“Trong văn hóa Óc Eo hai tôn giáo Phật giáo và Ấn giáo được 
truyền bá rộng rãi. Trong đó Phật giáo hình như được phổ biến trong 
tầng lớp dân cư lao động, Ba la môn giáo phổ biến trong tầng lớp 
thượng lưu. Từ khoảng thế kỷ VI-VII về sau, ở xã hội cư dân cổ văn 
hóa Óc Eo ở Nam Bộ đã trải qua một thời kỳ biến động khá sâu sắc. 
Trong đó có yếu tố môi trường và một số yếu tố dân tộc học mới bắt 
đầu xuất hiện mà mở đầu với cuộc chinh phục của Chân Lạp vào thế kỷ 
thứ VI làm tan rã nhà nước Phù Nam. Nhưng sự sụp đồ của vương quốc 
Phủ Nam và sự suy tàn của Văn hóa Óc Eo không có nghĩa là chủ nhân 
của nó theo đó mà mất đi, mà họ vẫn tiếp tục sinh sống trên đất cũ của 
mình. Không thê có sự thay thế một cơ tầng cư dân bản địa bằng một lớp 
cư đân khác trên một vùng đất rộng lớn có mật độ cao như vùng châu thổ 
sông Cửu Long sau một cuộc chinh phục bằng quân sự”1?, 


TS. Nguyễn Thị Hậu (Bảo tàng Lịch sử TP. HCM): Một số loại 
hình hiện vật tiêu biểu.. . Trong bộ sưu tập hiện vật thuộc Văn hóa Óc 
Eo tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh có các 
hiện vật liên quan đến tôn giáo, theo nhận định của L. Malleret, các di 
vật này đều có niên đại từ thế kỷ I— VI sau công nguyên, thuộc niên 
đại Văn hóa Óc Eo như: 


Đá: Đầu tượng Visnu, bánh xe luân hồi... 
Đồng: Tượng Phật, tựng bò Nandm... 


Vàng: Nhẫn thường có nhẫn trơn nhưng một số có chạm khắc hoa 
văn rất tỉnh xảo: Chữ Sanscrit, hình bò Nandin quỳ hay năm, nhẫn có 
mặt đá quý... 


Gỗ: Đáng chú ý là 03 pho tượng Phật thuộc loại tượng tròn. Các 
pho tượng điều là tượng Thích Ca đứng trên tòa sen được tạc tương 
đối hoàn chỉnh theo lối tả thực, hình dáng cân đối, đường nét hài hòa, 
mang phong cách nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ..”0°), 


Người ta biết đến địa danh Óc Eo khi người Pháp khai quật vùng 
đât này, còn địa danh cô của nó là gì? Tôi xin mạo muội quay lại địa 
danh mà người Khmer, người Việt đã gọi tên vùng đât này đã từ lâu 


khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 158. 
12. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 162. 
13. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội 
thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 
172-175. 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 35 


lắm, thậm chí còn sáng tác thêm những truyền thuyết về địa danh này 
làm cho người ta khi đến đây luôn ghi nhớ đó là Ba Thê. Hiện nay, 
tên gọi này đã đặt cho xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An G1Iang. 
Còn tên Óc Eo nay là địa danh của thị trần Óc Eo, huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang (xưa kia là địa phận của tỉnh Rạch Giá). 


Các vị tăng sĩ Phật giáo Nam tông Khmer thường đặt trọng tậm 
nghỉ vấn vào vùng đất thiêng và địa danh xưa nay đáng quan tâm 
nhất là Ba Thê. Theo họ, Phật giáo truyền vào Suvanaphumi nhiều 
khả năng là địa điểm này. Bởi vì, nơi đây có rất nhiều vét tích cổ mà 
người Pháp đã khai quật trước đây và sau này nhưng chưa được đầy 
đủ. Do chưa có nhiều chứng tích gì ghi nhận là Phật giáo đã truyền tại 
đây nên chưa thể khăng định được. Đối với các tăng sĩ Phật giáo Nam 
tông Khmer, vì không có điều kiện đề sưu tầm, khai quật tìm ra chứng 
tích cỗ về nguồn gốc truyền thừa, chỉ thầm khẳng định Phật giáo Nam 
tông Khmer không phải được truyền thừa từ Sri Lanka mà từ hai vị 
Sonathera và Uttarathera. 


Việc Hoàng tử Tam Linta được vua cha cử đi học ở Sri Lanka rồi 
thọ giới Tỳ kheo ở chùa Maha Vihara, sau 10 năm đã mang Tạng kinh 
từ Sri Lanka về vào cuối thế kỷ XII rồi cho là Phật giáo Nam tông 
Khmer được truyền từ Sri Lanka là không đúng. Đây chỉ là giao lưu 
văn hóa Phật giáo đề bổ sung cho cái đã có, vì nơi đây đã có Phật giáo 
đã từ lâu lắm. Xem ra để tìm nguồn góc bến đỗ của hai vị A La Hán là 
không đơn giản. Chúng ta hãy tìm nguồn gốc của từ Ba Thê, xem nó 
có ý nghĩa gì đối với người Khmer ở đây. 

Tìm hiểu về từ Ba Thê, bà con ở đây cho biết: Có một vị Sadi tu 
ở chùa. Một hôm, Sadi đi lên đỉnh núi rồi đột nhiên biến mất. Người 
dân mới nói là Bát Thê, nghĩa là mất Thera. Từ này sau gọi trại thành 
Ba Thê cho đến nay. 


Truyền thuyết trên đây có một số điểm không hợp lý: Sa đi là 
người tu chưa tròn 20 tuôi; không ai gọi Sadi là Thera. Do vậy, truyền 
thuyết này thiếu thuyết phục. Bây giờ chúng ta phân tích ý nghĩa từ 
Ba Thê theo tiếng Khmer. 


Ba Thê là danh từ ghép giữa tiếng Khmer và tiếng Pali. Ba, theo 
tiếng Khmer, là cha, là tổ tiên. Trong lịch sử, người Khmer thường 
dùng từ Ba cho những nơi quan trọng như: Ba Phnom (núi Tổ), Ba 
Kôông (cồn Tổ),v.v... Từ này cũng thường sử dụng trong tập quán 
cưới hỏi của người Khmer như: Mê Ba (Mê là tổ tiên nữ, Ba là tổ 
tiên nam). Còn từ Thê, tiếng Pali là Thera, như phần trên đã trình bày, 


36 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


nhưng người Khmer thường chỉ gọi là Thê, đến nay vẫn gọi như vậy, 
ví dụ: chư tăng có tuổi lạp cao gọi là Maha Thê. Thera là chư tăng có 
nhiều tuổi lạp. Như vậy, Ba Thê nghĩa là chư tăng tô tiên. Theo nghĩa 
này, đây là nơi tổ tiên của Phật giáo vùng này. Bởi vì, từ Thera chỉ 
dùng riêng cho Phật giáo. Như vậy, phải chăng đây là điểm dừng chân 
của hai vị A La Hán mà Phật giáo sử ở Sri Lanka đã ghi chép, nhưng 
đến nay chúng ta vẫn chưa tìm ra vết tích của vùng Suvanaphumi4°, 


Vào đầu Công nguyên, Hun Tien (Hỗn Điền) đến đây truyền bá 
Bàlamôn giáo tại vùng này, khi gặp nàng Liễu Diệp, hai người đã kết 
duyên phu thê rồi lập nên Vương quôc Phù Nam. Hỗn Điền là vị vua 
đầu tiên của Vương quốc Phù Nam, là người theo Bàlamôn giáo, nên 
tôn giáo này có cơ hội phát triển rất nhanh trên một vùng rộng lớn 
trong thời gian khá dài. Tuy Bà-la-môn giáo phát triển như vậy, nhưng 
không đồng nghĩa với Phật giáo lụi tàn từ lúc đó. Mặc dù không phát 
triển mạnh lên, nhưng Phật giáo vẫn tồn tại trong công chúng. Khi 
Châu Đạt Quan đến đây vào cuối thế kỷ XIII cũng ghi nhận điều này, 
ông cũng thấy là Phật giáo tồn tại đan xen với Bà-la-môn giáo, hai tôn 
giáo vân tồn tại song song. 


Người cao tuổi kê lại, đến cuối thế kỷ XIV, Bàlamôn giáo đã suy 
giảm dần. Các Ban Đíta đặt yêu cầu với các Achar là: Nếu các vị chấp 
nhận hai điều kiện, chúng tôi sẽ từ bỏ Bà-la-môn giáo về với Phật giáo: 
một là, giữ lại đầu thần Brhama trong chùa Phật giáo Khmer; hai là, trước 
khi thực hiện nghỉ lễ Phật giáo phải cúng thần Peali (thần khi). 


Achar chấp nhận hai điều kiện này và tín đồ Bàlamôn giáo đã quay 
về với Phật giáo, từ đó không còn tín đồ của Bàlamôn giáo nữa. Cho 
đến nay, vào thời điểm Giao thừa, người khmer thường mang đầu thần 
Brhama ra diễu hành xung quanh chánh điện ba vòng để thực hiện lời 
hứa của mình. Trong kiến trúc Phật giáo Khmer vẫn còn trang trí đầu 
thần Brhama. Ở Kiên Giang, trước khi thực hiện nghĩ lễ Phật giáo, 
nhiều nơi vẫn còn tô chức nghi thức cúng thần Peali. Đây là việc thực 
hiện lời hứa trước Bàlamôn giáo của người theo Phật giáo thuở xưa. Tất 
cả chùa Khmer trong vùng đều có vét tích của Ba La Môn nhưng rõ nét 
nhưng là ở Kiên Giang, có thể kể tên một số chùa ở Kiên Giang như: chùa 
Hòn Sóc, huyện Hòn Đất, nền chùa Tân Hội, huyện Tân Hiệp. 


Tóm lại, đề đi tìm bến đỗ của hai vị A La Hán đến truyền đạo, cho 


14. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam — Giáo hội Phật giáo Việt Nam (6/2014), Kỷ yếu 
hội thảo khoa học “Phật giáo Nam tông đông hành cùng dân tộc”, Kiên Giang, tr 22-23. 


SỰ TRUYỀỂN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 37 


đến nay, chúng ta chưa xác định được nơi nào khác ngoài Ba Thê. 
Xuất phát từ cứ liệu là hai vị tăng hoằng pháp tên là Sonatthera và 
Uttaratthera đi theo thuyền buôn Ấn Độ đến cập cảng Ô Keo (người 
Pháp ghi là Aukeo, sau đọc thành Óc Eo, thuộc địa phận huyện Thoại 
Sơn, tỉnh An Giang hiện nay) và truyền đạo cho nhiều dân chúng nơi đây. 
Sau một thời gian hoằng pháp và tế độ cho các giới tử xuất gia tu học, đủ 
khả năng trụ trì cứu độ chúng sanh, hai vị thánh tăng này đi từ xóm làng 
dân chúng lên hướng núi gần cảng Ô Keo rồi không thấy trở về nữa, nên 
dân chúng và các vị đệ tử gọi là Băt Thê, tức là Băt Thera (nghĩa là mắt 
Thera = mất Thượng tọa). Từ đó về sau, vùng núi này gọi Băt Thê, người 
Kinh đọc trại âm thành Ba Thê cho đến ngày nay” 05), 


Như vậy, Ba Thê có nhiều khả năng được xem là bến đỗ của Phật 
giáo cách nay hơn hai ngàn năm, với bảy lý do: 


Một là, về địa điểm, đây là nơi có hải cảng sằm uất từ cổ xưa, nơi 
giao thương nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa như đã nêu ở phần II, rất 
có khả năng đây là điểm dừng chân của hai vị A La hán. 

Hai là, nơi đây có nhiều di chỉ khảo cô lâu đời liên quan đến Phật 
giáo như: tượng Phật bằng đồng đen, bằng đá, bằng gỗ thuộc nền văn 
hóa Óc Eo được cho là sớm nhất ở vùng Đông Nam Á. 

Ba là, dấu chân tiên trên đỉnh núi Ba Thê, đây là vét tích có nhiều 
khả năng là dấu chân của hai vị A La Hán đạp còn để lại, có thê đây 
là vết tích mà các vị muốn để lại cho đời sau, là nơi đặt nền móng đầu 
tiên cho Phật giáo Nam tông. 


Bốn là, địa danh Ba Thê thuộc tỉnh An Giang vẫn còn lại vết tích 
cho đên nay là yêu tô quan trọng đê xác định điêm dừng chân của hai 
vịA La Hán. 


Năm là, người Khmer Nam Bộ được xem là tộc người có truyền 
thống theo đạo Phật giáo từ lâu đời nhất. Mặc dù trong lịch sử người 
Khmer có sự đan xen tôn giáo, nhưng đến nay, Phật giáo Nam tông 
vẫn chiêm vị trí độc tôn trong cộng đồng của họ. 


Sáu là, ở phần kết luận cuốn sách Lịch sử Phật giáo Campuchia, 
Tỳ kheo Pang Khát viết: “Giáo sứ đến truyền đạo ở nước ta có lẽ đã 
ghé vào hải cảng Óc Eo là hải cảng cô xưa thời Vương quốc Phù 
Nam. Ở nơi đây có nhiêu cổ vật của Phật giáo và Bàlamôn giáo của 


15. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam — Giáo hội Phật giáo Việt Nam (6/2014), Kỷ yếu 
hội thảo khoa học “Phật giáo Nam tông đông hành cùng dân tộc”, Kiên Giang, tr 87-88. 


38 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


văn hóa An Độ, cùng với cô vật có nguồn góc từ các nơi xa xôi như 
tran và các nước ven biên Médit¿rané nữa ”d®, 


Bảy là, dấu chân để lại trên đỉnh núi Tumana (Smanakùia) được 
ghỉ lại trong hai cuốn Đảo sử và Đại sử của Sri Lanka là truyền thuyết 
nói về đức Phật đã cùng 500 vị Tỷ khiêu tới Calêđa (Køzlyami) nhận sự 
cúng dàng của Vua Mani Long Vương (năm thứ 8 sau khi Phật thành 
đạo), sự việc này diễn ra ở đảo Tích Lan (%¡ Lanka) không phải vùng 
SuvanaphumI. 


Chúng tôi có thể đưa ra giả thuyết: Nếu từ Ba Thê đúng như suy 
luận, thì có thể việc truyền thừa của hai vị A La Hán vào Suvanaphu- 
mi là tại đây, nƠI có cảng Óc Eo sằm uất, giao thương rộng Tãi VỚI một 
vùng rộng lớn nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Một điều thắc mắc là 
tại sao Phật giáo truyền vào đây trong thời gian rất sớm mà lại không 
phát triển được, hầu hết vết tích còn lại ở vùng này là của Bàlamôn 
giáo? Giải thích vấn đề này, chúng ta phải quay lại lịch sử giai đoạn 
hình thành Vương quốc Phù Nam. 


Tóm lại, kết hợp kết quả nghiên cứu về Văn hóa Óc Eo và vương 
quốc Phù Nam với nhận định của Tỳ kheo Pang Khát thì Phật giáo 
được truyền vào hải cảng Óc Eo, có thể là vùng Suvanaphumi nhưng 
vẫn chưa có cứ liệu hoặc chứng tích chắc chắn vấn đề trên. Mặc dù, hiện 
nay, chúng ta đều biết Ba Thê là địa danh cổ xưa, phù hợp với những gì 
chúng ta đang tìm và phù hợp với bối cảnh Phật giáo truyền vào vùng 
này. Nếu chúng ta chưa tìm ra nơi nào hợp lý hơn, thì có thê đặt giả thuyết 
Ba Thê là bến đỗ của Phật giáo để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu 
làm rõ vấn đề. Đây chắc chắn là điều mà giới tu hành nói chung, tín đồ 
Phật giáo nói riêng và nhiều nhà nghiên cứu muốn biết rõ hơn. 

4. THAY LỜI KẾT 


Đồng bằng châu thổ sông Mê-kông Việt Nam ở vào vị thế “mũi 
nhô” của lục địa Á châu ra biển Thái Bình, nơi giao tiếp hai đại đương, 
hai luồn gió mùa đông nam, tây nam và hai dòng hải lưu đông nam 
— tây nam, vị thế ”ngã ba đường” của các nghệ thuật, tộc người, văn 
minht?: thuận hợp giao tiếp văn hóa - kinh tế - kỹ thuật, chuyên tải 
cảm hứng nghệ thuật, tín ngưỡng từ đất liền châu lục với các đảo cực 
xa bờ và ngược lại. 


16. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam — Giáo hội Phật giáo Việt Nam (6/2014), Kỷ 
yếu hội thảo khoa học “Phật giáo Nam tông đồng hành cùng dân tộc”, Kiên Giang, tr.24. 
17. Groslier, B.P. 1961; Jansé, O. 1961. 


SỰ TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO VÀO VÙNG CHÂU THỔ * 39 


Đến những thế kỷ đầu công lịch, làn sóng văn hóa Ấn Độ giáo và 
Phật giáo từ Tây Phương Thiên Trúc tràn đến xứ sở này và nhiều vùng 
đất - đảo Đông Nam Á đã làm nên “một cuộc gặp ĐỠ lịch sử vĩ đạt” 
giữa người bản xứ với người ngoại nhập mang truyền thống văn minh 
Ấn Độ (Lê Xuân Diệm, 1984) 


Theo GS. Phan Huy Lê: Trong phổ hệ vua Phù Nam, ngoài Hỗn 
Điền trong thời kỳ hình thành Nhà nước sơ khai, còn có hai vua người 
Ấn Độ theo Bàlamôn giáo đó là Thiên Trúc Chiên Đàn và Kiều Trấn 
Như. Đạo Bàlamôn, Hinđu, Phật giáo đã giữ vai trò chỉ phối trong đời 
sông tỉnh thần và tâm linh của cư dân Phù Nam®°), 


Vương quốc Phù Nam mặc dù đã chấm dứt sự tồn tại vào đầu 
thế kỷ thứ VII nhưng lịch sử Phù Nam cùng với di sản Văn hóa Óc 
Eo trên vùng châu thổ sông Mê-kông là một dòng chảy góp phần tạo 
thành lịch sử, văn hóa Việt Nam trong đó có Phật giáo./. 


*xkw«% 


18. Hội Khoa học lịch sử (2007), Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (Kỷ yêu Hội 
thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), NXB Thê giới, Hà Nội, 
tr.243. 


40 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

1. Hội Khoa học lịch sử (2007), ăn hóa Óc Eo và Vương quốc 
Phù Nam (Kỷ yêu Hội thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa 
Óc Eo (1944-2004), NXB Thê giới, Hà Nội. 

2. Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam bộ (Những 
vân đê nhìn lại), Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

3. Trần Khánh Dư (2010), Lược sử Phát giáo các nước theo hệ 
phái Nam truyền (Nam tông - Tiêu thừa), NXB Tôn giáo, Hà Nội. 

4. Võ Sĩ Khải (2004), Lịch sử Việt Nam. tập 2'NXB Trẻ, Hồ Chí Minh. 

5. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam — Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (6/2014), Kỷ hội thảo khoa học “Phật giáo Nam tông đông 
hành cùng dân tộc”, Kiên Giang. 


41 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO 
Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ 
GIỮA PHÙ NAM VỚI ẤN ĐỘ VÀ TRUNG H0A 


TS. Trần Thuận?) 


Tóm tắt: 


Trên vùng đất Nam bộ ngày nay, đã từng tổn tại một vương quốc 
cổ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII với tên gọi Phù Nam. Trong quá trình tôn 
tại của mình, cư dân Phù Nam đã tiếp nhận ảnh hưởng sâu sắc văn 
hóa Ấn Độ, trong đó có Phật giáo. 

Phật giáo từ Ấn Độ đã du nhập vào Phù Nam khá sớm và phát 
triển mạnh mẽ vào các thế kỷ 1V - VI, để rồi trở thành một trong những 
trung tâm Phật giáo lớn của vùng Đông Nam Á. Phật giáo đã cùng 
với Bàlamon và Hindu giáo góp phân làm nên đặc trưng của nên văn 
hóa mà các nhà nghiên cứu gọi là “văn hóa Óc Eo” hay “văn hóa Óc 

— Phù Nam ”. 

Sự phát triển của Phát giáo Phù Nam không chỉ tạo nên ảnh 
hưởng trong đời sống xã hội của cư dân nơi đáy mà còn lan tỏa sang 
tận vùng Nam Trung Hoa khi vương quốc này có mối quan hệ mật 
thiết và trở thành “câu nối ” giữa hai quốc gia, hai nên văn minh lớn 
trên bán đảo Ấn Trung: Ấn Độ và Trung Hoa. 


(*). Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


42 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


1. Nam bộ là vùng đất nằm trong địa bàn phía Nam bán đảo Đông 
Dương, là phần lãnh thổ cực Nam của Tổ quốc Việt Nam, trải dài 
từ 8934' đến 12°15” vĩ tuyến Bắc, từ 103927” đến 107940” kinh tuyến 
Đông, có diện tích rộng khoảng 60.000 km? (chưa tính diện tích hàng 
trăm hòn đảo, quần đảo trong hải phận Nam bộ — Việt Nam). Phía Bắc 
giáp tỉnh Bình Thuận và Tây Nguyên, Tây Bắc giáp Campuchia, Tây 
Nam, Nam và Đông giáp biển Đông. Xét về mặt hành chính, Nam bộ 
là khu vực bao gồm I9 tỉnh thành (17 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc 
trung ương) trên tổng số 63 tỉnh thành của cả nước. Nam bộ được chia 
làm hai bộ phận: Đông Nam bộ với Š tỉnh và I thành phố trực thuộc 
trung ương (Bà Rịa — Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, 
Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh); Tây Nam bộ với 12 tỉnh và 1 thành phố 
trực thuộc trung ương (Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, 
Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vĩnh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Tho). 


Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, vùng đất Nam bộ ngày nay 
vốn là địa bàn phân bố chủ yếu của văn hóa Óc Eo và là lãnh thổ chủ 
yếu của vương quốc Phù Nam; là vùng đất phụ thuộc của Chân Lạp; 
vùng đất được tích hợp về với Đại Việt thời các chúa Nguyễn, một bộ 
phận lãnh thổ quan trọng của xứ Đàng Trong; vùng “Ngũ trấn” (Phiên 
An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên), rồi chia làm 6 
tỉnh dưới thời nhà Nguyễn (từ năm 1834), nên được gọi là Nam kỳ 
Lục tỉnh của nước Đại Nam (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên); từ năm 1874 đến 1945, đây là vùng Nam 
kỳ thuộc địa của Pháp. Sau Cách mạng tháng Tám - 1945, vùng đất 
này được gọi là Nam bộ, cùng với Trung bộ và Bắc bộ cấu thành lãnh 
thổ quốc gia Việt Nam thống nhất. Dưới thời chính phủ Bảo Đại và 
Việt Nam Cộng hòa, Nam bộ được gọi là Nam phần. 


Ngoài những cư dân bản địa như Châu Ro, Mạ, Stieng,... với 
những thiết chế xã hội còn tồn tại một cách cơ bản đến hôm nay, vùng 
đất Nam bộ ngày nay, còn là mảnh đất từng nuôi dưỡng nhiều lớp 
người như Phù Nam, Khmer, Việt, Hoa, Chăm,... họ kế tục nhau hoặc 
chung tay xây dựng để có được một môi sinh xã hội Nam bộ đẹp đề 
góp phần làm nên bức tranh đẹp đẽ của đất nước Việt Nam. 


Trong quá trình vận động và phát triển của vùng đất này, chủ nhân 
của nó — cư dân Phù Nam, bên cạnh việc tiếp nhận, bảo tồn và biến 
đổi những nét văn hóa vốn từ sự giao thoa giữa các tộc người, còn 
tiếp biến nhiều nét văn hóa từ bên ngoài, làm giàu cho đời sống văn 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ * 43 


hóa nơi đây, trong đó có Phật giáo, một nét văn hóa độc đáo đã từng chi 
phôi mạnh mẽ và ảnh hường sâu sắc đên đời sông xã hội vùng Nam bộ. 


Khi nghiên cứu Phật giáo Nam bộ, nhiều người chỉ chú ý đến Phật 
giáo Nam tông của người Khmer và Phật giáo Bắc tông của người 
Việt, người Hoa, mà quên đi rằng, Phật giáo đã du nhập vào vùng 
đất này từ rất sớm - thời vương quốc Phù Nam và để lại nhiều dấu ấn 
trong các di tích, di chỉ, hiện vật khảo cô đã được kiểm chứng trong 
hơn nửa thế kỷ qua. 


Với vị thế “thoáng mở” của Nam bộ, vào những thế kỷ đầu công 
nguyên, khi “cuộc gặp gỡ lịch sử vĩ đại” diễn ra ở Nam bộ (và nhiều 
vùng đất — đảo ở Đông Nam Á) giữa cư dân bản địa, chủ nhân văn hóa 
Đồng Nai tiền — sơ sử với lớp người ngoại nhập mang truyền thống 
văn minh Ấn Độ? đã diễn ra một sự thay đồi lớn lao trong cuộc sông 
của người dân nơi đây. Một diễn trình văn hóa — lịch sử gắn kết các 
yếu tố “nội sinh” (văn hóa và cư dân bản địa) với các yếu tố “ngoại 
sinh” để tạo nên một nền văn hóa mới mà giai đoạn đầu gắn liền với 
quá trình hình thành và phát triên của vương quốc Phù Nam mà Louis 
Malleret gọi là “Văn hóa Óc Eo”, nhiều học giả khác gọi là “Văn hóa 
Óc Eo - Phù Nam”. 


Nam bộ hay nói rộng ra là “đất tổ của Phù Nam” được các học 
giả phương Tây xem là phần lãnh thổ của Phù Nam biển (Ä⁄ariine 
sfate oƒ F' unan) và khu di tích Óc Eo — Ba Thê (An Giang) được nhìn 
nhận là đầu mối quan trọng hàng đầu trên con đường mậu dịch, con 
đường giao lưu kinh tế, văn hóa trên biển giữa phương Đông (Trung 
Quốc) và phương Tây (Ấn Độ - Trung Cận Đông, La Mã). Sức sông 
của văn hóa Óc Eo hết sức mạnh mẽ. Ngay cả sau khi vương quốc Phù 
Nam tan rã (khoảng giữa thế kỷ VII), các thể lực chính trị — quôc Ø1a mới 
hình thành, rôi vùng đất Nam bộ bị nhân chìm trong nước biển dâng,... 
nhưng văn hóa Óc Eo vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển trong điều kiện tự 
nhiên và xã hội mới — Chân Lạp, dưới tên gọi là “Hậu Óc Eo”. 


1. Quá trình hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc 
Phù Nam diễn ra từ những thế kỷ đầu công nguyên, thời kỳ mà các 
vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, các xã hội “tiền nhà nước” của các cộng 
đồng dân cư vùng này, trong đó có Nam bộ, phải đối mặt với nhiều 


1. Theo cách nói của PGS. Lê Xuân Diệm. 
2. Chữ dùng của P.Dupont, 1955. 


44 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


thách thức mới, nhưng cũng có nhiêu thời cơ mới đê phát triên®). 


Từ trước thế kỷ V TCN, các dân tộc ở Đông Nam Á đã từng tiếp 
xúc và trao đổi sản phẩm với các thương nhân Ấn Độ. Thế kỷ II 
TCN, miền Nam Ấn có nhiều biến động về chính trị và tôn giáo. Đạo 
Phật rất phát triển và giới tăng lữ hệ phái Hinayana (Tiểu thừa) đã không 
quản ngại gian nguy, đem giáo lý nhà Phật truyền đến những vùng đất xa 
xôi. Họ theo chân các thương đoàn đưa đạo Phật đến vùng ven núi Hy- 
malaya và xuống đến Myanmar bằng đường bộ. Theo đường thủy, họ đã 
đem giáo lý của Đức Phật đến các dân tộc Môn ở lưu vực các con sông 
Irrawaddy, Saluen, Ménam và đến tận châu thổ sông Mékong. 


Bấy giờ, các thương nhân theo Ấn giáo cũng mang tỉnh thần tín 
ngưỡng của họ đi khắp các vùng miền mà họ đến buôn bán làm ăn. 
Chính họ là những người đầu tiên tạo được những dấu ấn Ấn giáo sâu 
sắc tại vùng đất Đông Nam Á, nơi mà Phật giáo cũng ra sức tạo được 
ảnh hưởng cho mình®), 


Cùng với sự tác động ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, quá trình 
hình thành và phát triển của Phù Nam còn chịu sự chi phối của văn 
hóa Trung Hoa. Văn minh chính trị Ấn - Trung đã có mặt trong sự 
hình thành vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo. 


Vấn đề Phù Nam và văn hóa Óc Eo, đặc biệt là mối quan hệ giữa 
hai đối tượng này, đã được các nhà khoa học trong nước và quôc tế 
quan tâm nghiên cứu®). Và có thể nhận ra rằng, vương quốc Phù Nam 


3. Lê Xuân Diệm, “Tổng quan vị thế Nam Bộ thời cổ (Tiếp cận từ cổ địa đến cô sử)”, Đề 
án Khoa học xã hội cấp nhà nước: Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ, Một 
số kết quá, Kỷ yếu hội thảo lần thứ 2, Tp. Hồ Chí Minh, 30.5.2009, tr. 20. 

4. Quaritch Wales cho rằng, từ thế kỷ I đến thế kỷ X, bán đảo Mã Lai đã trải qua 4 đợt 
sóng văn hóa Ấn Độ. Đợt thứ nhất từ thế kỷ I đến thế kỷ II; đợt hai khoảng từ năm 300 đến 
550; đợt ba từ năm 550 đền 750 và đợt thứ tư từ 750 đến 900. Còn ở châu thổ sông Cửu Long, 
G. Coedès ghi nhận hai đợt ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, đợt thứ nhất từ đầu Công nguyên; đợt 
thứ hai từ giữa thế kỷ IV đến giữa thế kỷ VI, tương ứng với hai thời kỳ hình thành và phát 
triển của vương quốc Phù Nam. 

5. Theo GS. Phan Huy Lê thì, tên nước Phù Nam, được ghi chép sớm nhất và nhiều nhất 
trong thư tịch cô của Trung Hoa. Một số sách như Thượng thư đại truyện, Trúc thư kỷ niên 
rồi Tiền Hán thư (Q. 44, tr. 6), Hậu Hán thư (Q. 116, tr. 3) chép rằng vào đời Chu Thành Vương 
thứ 6 (1 110 TƠN), Việt Thường sai sứ dâng chim trĩ trắng, sau đó Chu Công chế xe chỉ nam cho 
sứ giả về nước. Về nước Việt Thường, có sách coi là một vương quốc trên đất nước ta hay ở Lâm 
Ấp. có sách còn chép sứ giả phải qua Phù Nam, Lâm Ấp mới về đến nước. Rõ ràng, đây là một 
truyền thuyết được chép trong nhiều sách và Việt Thường (thường chép là Việt Thường thị) ở đây 
là một tộc người nào đó ở phía nam Trung Quốc có quan hệ với nhà Chu, hơn nữa thời đó nước 
Phù Nam, Lâm Ấp cũng chưa ra đời. Vào cuỗi thế kỷ II, khi Trần Thọ viết Tam quốc chí đã bắt 
đầu có những ghi chép cụ thê về Phù Nam, khởi đầu với sự kiện năm 243 (niên hiệu Xích Ô thứ 
6), vua Phù Nam là Phạm Chiên sai sứ đến nước Ngô triểu cống. (Phan Huy Lê, Sđd). 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ * 45 


hình thành trong một bối cảnh đặc biệt, diễn ra sự định hướng chính 
phục của hai thê lực Đông (Trung Quôc) — Tây (Ấn Độ). 


Bấy giờ, đề chế Trung Hoa ở phương Bắc, sau khi thống nhất, thôn 
tính Bách Việt, xâm chiếm Lạc Việt, đặt ra các quận Giao Chỉ, Cửu 
Chân, Nhật Nam, đưa biên cương của đề chế Hán đến tận Đại Lãnh 
(Bình Định — Phú Yên), lại tiếp tục mưu đồ bành trướng về phương 
Nam. Cuộc Nam tiến này được khởi sự từ Đông Ngô — thời Tam Quốc 
bằng việc cử sứ đoàn Khang Thái - Chu Ứng đến các tộc Nam Man 
thực hiện chiến dịch “Nam tuyên quốc hòa”, nhằm lôi kéo các tộc 
người này theo phong hóa Trung Hoa. Cùng lúc, triều đình Trung Hoa 
mở ra con đường mậu dịch trên biển “Nam Hải — Trường Hải — Tây 
Hải” để mưu lợi cả về chính trị lẫn kinh tế. 


Trong khi đó, Ấn Độ dưới triều đại Gupta tiếp tục công cuộc bành 
trướng vê hướng Đông, nhằm vào các xứ sở giàu nguôn kim loại 
vàng, hương liệu, ngọc bích, gỗ quý... . đê buôn bán với các quốc gia 
nay thuộc vùng Vịnh và xa hơn với đề quốc Đông La Mã. Ấn Độ cũng 
lập ra con đường mậu dịch từ Tây sang Đông đề truyền bá Phật giáo, 
Bàlamon giáo và tiêu thụ các mặt hàng trang sức cao cấp như các loại 
chuỗi, đồ trang sức bằng đá quý, thủy tinh, vàng, bạc,...(9 


Bấy giờ, cả vùng Nam Đông Dương, quân đảo Indonésia trở thành 
vùng tranh chấp giữa hai thế lực chính trị phương Tây và phương 
Đông, giữa hai nền văn minh Ân Độ và Trung Hoa. Triều đình Trung 
Hoa dùng chiêu thức phủ dụ, mua chuộc, ban chức, phong chức đề 
lôi kéo các thủ lĩnh tộc Nam Man, lại đặt ra các tên “nước”, lập ra các 
loại chư hầu thần phục triều đình, rồi phân biệt đối xử giữa các chư 
hầu, hòng chia rẽ nội tình cộng đồng Nam Man. Ba nước được đặt tên 
sớm nhất là Phù Nam, Lâm Ấp, Đường Minh. Người được ban chức 


6. Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải, Văn hoá Óc Eo, những khám phá mới, 
Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội 1995; Trần Văn Giàu (CB, 1987), Địa chí Thành phó Hô Chí 
Minh; Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường (1990), Văn minh và éw đân đông 
bằng sông Cửu Long, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội; Genet Warcin, Les Restes Qsseux đes 
Cenf Rues (Sud Vietnam) (1958), BEFEO, T.XLIX, f1; Các bài viết của Lê Trung Khá trong 
Những phát hiện mới về khảo cổ học các năm 1978, 1984, 1986; Nguyễn Quang Quyền trong 
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990; Nguyễn Lân Cường. & Nguyễn Kim Thuỷ: 
Tư liệu mới về những sọ cổ thuộc văn hoá Óc Eo, Khảo cô học, số 1/1995; O.W. Wolter 
(1993), Hisfory, Culture and Region im Southeast Asian Perspertives, Ibid; U. Minkheev và 
P.Demenchev chủ biên, Lịch sử Campuchia của Viện Đông phương học Nga; trong những 
năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đã từng có những đợt khảo sát của các chuyên gia Ấn 
Độ, Nhật Bản với sự hướng dẫn của chuyên gia Việt Nam trong chương trình nghiên cứu 
“Văn minh Ấn Độ ngoải Án Độ”:... 


46 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


tước đầu tiên là Đồ Gia Bạt Ma? của Phù Nam, với danh hiệu “An 
Nam tướng quân Phù Nam vương”, và “An Nam tướng quân Lâm 
Ấp vương”. Tuy được mang danh hiệu vương, song Phù Nam, Lâm 
Ấp đều chỉ được mang chức tướng quân của đô hộ An Nam. Ở đây 
ta thấy, việc triều đình Trung Hoa đặt ra nước Phù Nam, Lâm Ấp chỉ 
nhằm mục tiêu chiến lược đưa hai nước chư hầu nầy vào cương giới 
lãnh thổ An Nam của Đại Hán, Đại Đường. Trong khi ở phía Tây, 
vương triều Gupta lại thực thi phương thức “tình nghĩa” kết hợp “đạo 
lý t để chinh phục cộng đồng người được gọi là Côn Lôn. Chuyện tình 
“Hỗn Điền - Liễu Diệp”®' thể hiện hình ảnh sinh động của phương 
thức chinh phục cộng đồng dân bản xứ. Phương thức này cuôi cùng 
đã giúp Ấn Độ mở rộng lãnh thổ thành “Đại Ân”, với hai vùng lãnh 
thổ Nội Ấn và Ngoại Ấn, mà “ “Ngoại Ẩn” là vùng Đông Nam Á lục 
địa — hải đảo, trong đó có Phù Nam. 


Với vị trí “cầu nối” giữa phương Đông và phương Tây, Nam bộ trở 
thành miền đất hứa cho những người từ các nơi đến đây lập nghiệp. 
Những phát hiện khảo cỗ cho thấy Đông Nam bộ trước đây là trung 
tâm kinh tế văn hóa của cả vùng Nam bộ, giờ đây châu thổ sông 
Cửu Long, ba mặt giáp biên, lại trở thành trung tâm kinh tế văn hóa 
phát triển mạnh nhất, năng động nhất, không chỉ của Nam bộ mà của 
chung toàn khu vực Nam Đông Dương. 


Người Phù Nam đã có sự bang giao với nhiều nước ở cả phương 
Đông lẫn phương Tây. Quyên sách đầu tiên đề cập đến Vương quốc 
Phù Nam là Dj vá/ chí của Dương Phù thời Đông Hán (25 - 220). 
Kế đến là Ngồ /z thời Tam Quốc (220 - 280), theo sách này thì vào 
tháng Chạp năm Xích Ô thứ 6 (243), vua Phù Nam là Phạm Chiên 
(hay Phạm Chiêu, Fan-tchan, ở ngôi khoảng năm 225 đến 245) đã cử 
phái bộ sang giao hảo với triều đình nhà Đông Ngô, họ mang theo 


7. Có sách ghi là Đồ Tà Bạt Ma (Jayavarman), lên ngôi vào khoảng cuối thế kỷ V, tương 
ứng đời Tê Vũ đế. Năm 503 (Thiên Giám thứ 2), sai sứ sang công và được vua Lương phong 
tước hiệu “4n Nam tướng quân Phù Nam vương”. Ông mất năm 513 (Thiên Giám 12). 

§. Về sự hình thành vương quốc Phù Nam, dựa vào các thư tịch cô Trung Hoa và những 
kết quả nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng, khởi đầu từ hai nhân 
vật truyền thuyết: Liễu Diệp - Hỗn Điền. Theo Khang Thái, sứ giả của Ngô Tôn Quyên thời 
Tam Quốc chép trong sách Phù Nam thổ tục (còn gọi là Phù Nam truyện) thì ông vua đầu 
tiên của nước Phù Nam, có lẽ là một quý tộc người Án Độ hay là một tăng lữ Bảlamon tên 
là Hỗn Điền. Một số học giả phương Tây cho rằng truyền thuyết Hỗn Điền là dị bản của truyền 
thuyết Án Độ về Kaundinya. Vương triều của Kaundinya tồn tại khoảng hơn 150 năm, trải qua 3 
đời vua. Các thư tịch cô của Trung Hoa phiên âm tên 3 vị vua này là Hỗn Điền, Hỗn Bàn Huống 
(127 - 217), và Hỗn Bàn Bàn (217 - 220) (Theo Ngô Văn Doanh (2009), “Vương quốc Phù Nam 
(khái quát những giai đoạn lịch sử)”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số tháng 3, tr. 13 - 20). 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ * 47 


nhạc công và phương vật dâng cho vua Ngô là Tôn Quyền (182 - 
252). Khoảng những năm 245 đến 250, đưới thời Tôn Quyên, triều 
đình nhà Đông Ngô phái Khang Thái (chức Trung lang) và Chu Ứng 
(chức Tuyên hóa tùng sự) đi sứ Phù Nam. Theo Lương (hư, hai sứ giả 
Trung Hoa này đã gặp sứ giả Ấn Độ là Trần Tổng cùng phái đoàn Phù 
Nam vừa từ Ân Độ trở về và đã hỏi han cặn kẽ về xứ sở và phong tục 
của nước Ấn Độ. Sách Pù Nam truyện của Khang Thái có viết, “Khi 
xưa, dưới thời Phạm Chiên, có một người nước Đàm Dương tên Gia 
Tường Lê từ Ấn Độ, đi từng chặng đường đã đến mua bán ở Phù Nam. 
Người ấy kể với vua Phạm Chiên về những tập quán, vẻ huy hoàng 
và sự trù phú của Ấn Độ”9. Sau đó, vua Phạm Chiên đã sai Tô Vật 
đi sứ sang Ấn Độ. Tô Vật và phái bộ xuống thuyền ở Đầu Câu Lợi09 đi 
đến cửa sông Hằng (sông Gange), đi ngược dòng sông đến tận triều đình 
Murunda. Quốc vương cho người đưa phái bộ đi thăm thú trong nước, và 
khi ra về, ông đã gửi tặng vua Phù Nam bốn con ngựa của xứ Nguyệt Chi 
(Indo - Scythe) và cho một người Ấn tên là Trần Tống tháp tùng phái bộ 
về đến Phù Nam. Thư tịch cho biết, cuộc hành trình này kéo dài đến 4 - 5 
năm, khi đi thuộc triều đại Phạm Chiên, khi về thuộc triều đại Phạm Tầm 
(hay Phạm Tần, Fan-Siun, trị vì khoảng năm 247 đến 287). 


Sách Tực Cao tăng truyện của Huệ Hạo, vào cuối triều Huệ Đề 
nhà Tần (290 - 306) cho biết, có một nhà sư Án Độ tên Ma Ha Kỳ 
Vực chu du Đông độ đã có đến Phù Nam, nhưng không ghi rõ là sư 
lưu lại đây bao lâu, đã làm gì và sinh hoạt Phật giáo ở Phù Nam như 
thế nàot, Rồi việc phát hiện bi ký Võ Cạnh ở Nha Trang có niên đại 
khoảng thế kỷ II, với nội dung đề cập đến một người tên là Sri Mara 
mà các học giả người Pháp là Barth và Bergaigne cho là Phạm Sư 
Man, một vị vua Phù Nam thời xưa đồng thời là một Phật tử sùng tín, 
bảo vệ Phật pháp. 


Qua thư tịch và tư liệu bi ký, một số người cho rằng, vào thê kỷ 
II, đạo Phật ở Phù Nam đã vượt qua giai đoạn truyền bá, có nghĩa là 
đã du nhập và có những bước phát triển, tạo được những dấu ấn trong 
đời sống xã hội bên cạnh Bà-la-môn giáo. 


Sau những sứ bộ đầu tiên của Phù Nam và Đông Ngô, sự bang 
giao giữa Phù Nam và phía nam Trung Hoa diễn tiên đều đặn. Thời 


9. Lịch Đạo Nguyên, 7z/y kính chủ, Q. 1, tờ 11, mặt sau. 

10. Đầu Câu Lợi tức Takkola trên bờ biển phía tây bán đáo Mã Lai. 

11. Văn Thoàn, “7?ung tâm Phật giáo Phù Nam, Sri ijaya và Kalinga”. Nguồn: http:// 
phatgiaonguyenthuy.com 


48 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tấn (265 - 419), Phù Nam ba lần cử sứ bộ sang thăm vào những năm 
268, 285, 287. Những cuộc viếng thăm này đã có tác động thúc đây 
nên thương nghiệp hàng hải giữa hai phía, nhất là sau khi nhà Tấn 
thống nhất Trung Hoa, cũng như sự gia tăng nhu cầu của phương Bắc 
đối với sản vật và xa xỉ phẩm từ các nước phía Nam. Trong thời gian 
này, năm 357, vua Chiên Đàn phái sứ bộ đem theo một tờ biểu và voi 
thuần qua cống triều đình nhà Tấn. Tấn Mục Đề không nhận lễ vật, ra 
chiếu chỉ trả lại. 


Trì Lê Đà Bạt Ma (Sr¡ Inmdravarman) nỗi ngôi đã tiếp tục đây 
mạnh quan hệ bang giao và thương mại với Trung Hoa. Tống thư cho 
biết, các sứ bộ Phù Nam sang triều cống nhà Tống những phẩm vật 
địa phương vào các năm 434, 435, 438. Trước đó có một sự kiện xảy 
ra, khoảng năm 431 - 432, nước Lâm Ấp muốn đánh chiếm đất Giao 
Châu, ngỏ ý mượn quân của Phù Nam, nhưng Phù Nam đã khước 
từ đề nghị của Lâm Ấpt?. Vào thời Tống Văn Đề (nhà Lưu Tống), 
những năm 438, 453, Đồ Tà Bạt Ma (Kaundynia Jayavarman) cho sứ 
sang triều công và cử các thương gia sang Quảng Châu buôn bán. Các 
thư tịch Trung Hoa đều nhắc đến trường hợp các sứ thần Phù Nam 
sang Trung Hoa vào thời Nam Tè, thời Lương đề giảng kinh Phật hay 
dịch kinh Phật cho triều đình,.... Cụ thể, năm 484, dưới triều Vĩnh 
Minh thứ 2, Nam Tề (479 - 501), vua Phù Nam là Jayavarman (484 
- 515) ủy nhiệm cho một vị Hòa thượng Ấn Độ là Sakya Nagasena 
(Sa Kỳ Na Già Tiên) đi sứ sang Nam Tề dâng biểu văn với lời lẽ nhún 
nhường, xin Hoàng đế Trung Quốc xem xét phong tục văn hóa mà 
giúp cho Phật pháp hưng thịnh vì rằng hiện tăng chúng tu tập ngày 
càng đông, pháp sự ngày càng được mở rộng... Và vua Jayavarman 
hiến dâng cho Hoàng để Trung Hoa một pho tượng Long vương bằng 
vàng, một pho tượng Phật bằng bạch đàn. Sau khi nhà Nam Tê kết 
thúc, nhà Lương thành lập (502 - 556), năm 503, Đồ Tà Bạt Ma lại 
phái sứ bộ sang dâng công phẩm. Nhân địp này, vua Lương phong cho 
Đồ Tà Bạt Ma tước An Nam Tướng Quân Phù Nam Vương. Các sứ bộ 
tiếp tục được cử sang Trung Hoa vào các năm 511, 514. 


Thời Rudravarman (Lưu Đà Bạt Ma) — con trai thứ của Jaya- 
varman, hoạt động ngoại giao và thương mại giữa Phù Nam và Trung 
Hoa vẫn được duy trì. Vị vua này tiếp tục cử phái bộ sang Trung Hoa 
vào những năm 517, 519, 520, 530, 535 và 539. Theo Lương thư, q. 
54 và Phù Nam truyện, năm 519 Rudravarman sai sứ giả dâng cho 


12. Tống thư, Q. 5, tờ 5 - 6 ; Q. 97, tờ 1 - 2; Nam Tẻ thư, Q. 58, tờ 4.... 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ °* 49 


Trung Hoa tượng Phật gỗ chiên đàn của Ân Độ. Rudravarman là một 
vị vua Phật tử, tuân phụng Phật pháp, tín thành Tam bảo. Sách 7c 
cao tăng fruyện (q.1) có đoạn chép: “VỊ sư Tăng Già Bà La (Sangha- 
pala), dịch là Tăng Dương hay Tăng Khải là người Phù Nam. Xuất 
gia từ nhỏ, sớm tỉnh thông Phật pháp, đến tuổi đi học thì xuất gia, 
chuyên nghiên cứu “4 Tì đàm luận”, tiếng tăm lừng lẫy, vang vọng 
đến đất Hải Nam. Ông đã dịch bộ “4 Dục Vương kinh” và bộ “Giải 
thoát đạo luận”. Ngoài ra, một vị cao tăng Phù Nam khác là sa môn 
Mạn Đà La (ÄMandra, người Hoa dịch là Hoằng Nhược) đã phiên dịch 
nhiều kinh sách, trong đó nổi tiếng là “Pháp giới thể tính kinh”, “Bản 
vân kinh” và “Văn Thù Bát nhã kinh”03). Sách “Lịch đại Tam bảo kỷ” 
(do Tùy Phí Trường Phòng soạn) khi nói về giao lưu Phật pháp giữa 
Phù Nam và Trung Hoa (năm 524) cũng cho biết: “Nước Phù Nam 
đã phái Tăng Già Bà La mang sang Trung Quốc dâng tặng những bộ 
kinh: A Dục Vương kinh, Khổng Tước Vương kinh, Văn Thù Sư Lợi 
kinh, Bồ tát tạng kinh, Cát Tường kinh... tổng số lên đến 100 bộ kinh”. 
Nhà nghiên cứu Kiêm Đạt trong Phật giáo Phù Nam khăng định thêm 
tằng, “Hai vị sự Tăng Già Bà La và Mạn Đà La đều là người Phù 
Nam, dưới thời vua Sadabatma được mời sang Trung Quốc hoằng 
Pháp. Họ cũng mang nhiều kinh điển sang dâng tặng”0*. Hai nhà sư 
Phù Nam này không chỉ dịch được nhiều bộ kinh mà còn mang nhiều 
kinh tiếng Phạn từ Phù Nam đến Trung Hoa. Năm 539, sứ giả cuối 
cùng của Phù Nam đến Trung Hoa, nói rằng ở nước Phù Nam có tóc 
Phật, dài một trượng hai thước. Nghe vậy, Lương Vũ đề xuống chiếu 
sai Thích Vân Bảo theo sứ Phù Nam về nước để rước tóc Phật. Theo 
Tục Cao tăng truyện. q. 1 thì khoảng năm Đại Đồng (535 - 545) triều 
đình nhà Lương có sắc chiêu bảo Trương Phạm đến nước Phù Nam 
xin thỉnh các bộ kinh luận của các bậc danh tăng sang giảng dạy Phật 
pháp ở Trung Hoa. Vua Phù Nam nghe tin liền phái hòa thượng Ấn 
Độ là Chân Đề (Paramartha hay Gunarathna) lúc đó đang hành đạo 
ở Phù Nam mang theo 240 bộ kinh đến triều đình Trung Hoa vào năm 
546, Sách Lịch đại Tam bảo ký, q. LI và Tục Cao tăng Truyện. q. 
1 đều ghi chép số kinh luận mà Chân Đề đưa đến Trung Hoa, toàn 
bộ sách kinh phiên dịch gồm hơn 2 vạn quyền, phần lớn là kinh sách 


13. Dẫn theo Kiêm Đạt, Phật giáo Phù Nam. Nguồn: http:/www.buddhismtoday.com. 

14. Dẫn theo Kiêm Đạt, Phật giáo Phù Nam. Nguồn: http://www.buddhismtoday.com. 

15. Coedès G. 1968, The Indianized States of Southeast Asia, Honolulu, 60; Pachow W. 
1958, “The Voyage of Buddhist Missions to South — East and theFar East”, Journal of the 
Greater India Society, XVII (1958), 14. Có tài liệu ghi đoàn người đến kinh đô Trung Hoa 
bấy giờ vào tháng Tám nhuận năm Thái Thanh 2 (548). 


50 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


chưa truyền đến Trung Hoa. Điều đó chứng minh rằng lúc bấy giờ Phù 
Nam là một trung tâm Phật giáo ở phương Đông, có ảnh hưởng đên 
miên nam Trung Quôc. 


2. Ta biết rằng, Ấn Độ giáo rất phát triển ở Phù Nam, nhiều ngôi 
đền và tượng thần Ấn giáo (Brahma, Vishnu, Shiva và nhiều vật thờ 
liên quan) đã được khai quật trên các di chỉ Óc Eo“®, nhưng Phật 
giáo cũng phát triển mạnh mẽ ở đây vào những thê kỷ V - VI và để 
lại nhiều dấu tích ở vùng châu thổ Cửu Long. Nhiều tượng Phật bằng 
gỗ, đá và đồng đã được tìm thấy trong những di tích thuộc văn hóa 
Óc Eo ở Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vũng Tàu.... 
Sách “Phù Nam Phật giáo khảo” cũng khăng định: “Về mặt tôn giáo 
của đất Phù Nam, trước tiên theo đạo Bàlamon, về sau Phật pháp 
cũng được thịnh hành; hơn thế nữa, Phù Nam lúc bấy giở là một trạm 
chuyển dịch lớn của Phật giáo di chuyển về phía Đông”. 


Các nhà khảo cô học (thế giới và Việt Nam), trong khi khai quật 
các di chỉ thuộc văn hóa Óc Eo trên vùng đất Nam bộ đã phát hiện 
nhiều tượng Phật và hiện vật liên quan đến Phật giáo. Trước hết là 
các tượng Phật và Bồ tát (những tác phẩm điêu khắc tỉnh xảo với số 
lượng khá lớn) do J. Boisselier tìm thấy và công bố vào năm 1966, 
tiêu biểu như: tượng Avalokitesvara (tượng Quán Thế Âm Bồ tát tìm 
được ở Rạch Giá), tượng Phật ngồi theo thế liên hoa tọa ở Thắng Tam 
(Vũng Tàu), có niên đại hậu bán thế kỷ thứ VL, tượng Avalokitesvara 
tìm thấy ở rạch Lò Gốm (Chợ Lớn), là những đỉnh cao về mặt phong 
cách và điêu khắc tiêu tượng học Phù Nam. 


Ngoài ra còn một số tượng Phật được phát hiện và đang lưu giữ tại 
Bảo tàng Tp. Hô Chí Minh như: 


* Tượng Phật (số đăng ký BTLS.1615) bằng gỗ sao, màu nâu đen, 
cao 2,44m, ngang 0,65m, ở tư thế đứng trên tòa sen, chân phải hơi co, 
hông tượng lệch về phía bên phải”. Tượng được xác định niên đại 
vào thế kỷ V. Pho tượng này do Louis Malleret phát hiện vào ngày 
3.11.1943, trong khi tiễn hành khai quật tại Sa Đéc — Đồng Tháp. 


16. Nền Chùa (1982 - 1983), Óc Eo (1944, 1983, 1984, 1993), Gò Tháp (1984, 1993), Đá 
Nổi (1985), Cây Gáo (1986 - 1987), Gò Rộc Chanh (1986), Đồng Bơ (1987), Lưu Cừ (1986 
- 1987), Gò Thành (1988). 

17. Tượng có khuôn mặt tròn, mũi cao, mắt mở to, nhìn xuống. Thân tượng cân đối, cỗ 
cao, vai thuôn tròn. Tỷ lệ giữa thân và chân khá hài hòa. Tượng khoác áo cà sa đài xuống cổ 
chân. Tòa sen hình trụ tròn gồm hai phần, phần trên chạm khắc hai lớp cánh sen, phần dưới 
là đế thấp, tròn hình trụ. 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VỪNG ĐẤT NAM BỘ * 51 


* Tượng Phật (số đăng ký BTLS. 1617) bằng gỗ mù u, màu nâu 
đen, cao I,70m, ngang 0,41m, ở tư thế đứng thắng trên tòa sen, có 
niên đại vào thế kỷ Vú, Tượng do các nhà khảo cổ học phát hiện và 
khai quật tại làng Lợi Mỹ, xã Phong Mỹ, Sa Đéc - Đồng Tháp và được 
đưa về Bảo tàng ngày 8.4.1937. 


* Tượng phật (số đăng ký BTLS. 1618) bằng gỗ sao, màu nâu đen, 
cao 1,03m, ngang 0,35m, ở tư thế đứng trên tòa sen, chân phải đứng 
thắng, chân trái hơi co, hông tượng lệch nhẹ về phía phải, có niên đại 
vào thế kỷ VII°Đ. Tượng được các nhà khảo cổ học phát hiện và khai 
quật tại huyện Bình Hòa, tỉnh Long An. 


Cả ba pho tượng đều là tượng Phật Thích Ca, chịu ảnh hưởng của 
nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Ấn Độ khá rõ nét và được thể hiện trên 
các loại nguyên liệu mang tính “bản địa” với sự sáng tạo nghệ thuật 
cao. Có thê nói rằng, những pho tượng Phật bằng gô này là những tác 
phẩm điêu khắc đặc sắc, đã được cư dân cổ đồng bằng sông Cửu Long 
tạo ra và góp phần làm nên những tỉnh hoa của nghệ thuật Phật giáo 
Việt Nam ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên”, 


Sau năm 1975, các nhà khảo cổ học đã phát hiện hàng loạt những 
tượng Phật khá đặc trưng của nên văn hóa Phù Nam. Đặc biệt gần đây, 
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp phối hợp với trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo cổ, 
khai quật 3 đợt tại 3 địa điểm: gò Minh Sư, khu mộ táng và khu Đìa 
Phật - Đìa Vàng trong khu di tích, đã phát hiện thêm nhiều loại hình 
di tích, di vật văn hóa Óc Eo ở Gò Tháp. Khi khai quật ở khu Đìa Phật 


18. Tượng có khuôn mặt tròn phúc hậu, các đường nét trên khuôn mặt đã bị hủy hoại, chỉ 
còn chỉ tiết miệng được thể hiện như đang mĩm cười, môi đưới dày, hai dái tai dài chấm vai. 
Đầu tượng tròn, tóc kiều bụt Ốc, giữa đầu có đỉnh Unisa hình chóp nhọn. Hình mặc trang phục 
gồm hai lớp: lớp ngoài là áo choàng rộng, phủ từ bờ vai xuống đến cô chân; lớp trong là áo cà sa 
mỏng ôm sát thân thể lộ ra những đường cong trên cơ thể. Tòa sen hình trụ gồm hai phần: phần 
trên chạm khắc đóa sen lớn đang nở gồm hai lớp cánh sen, phần dưới là đề hình trụ tròn. 

19. Tượng có khuôn mặt phúc hậu, mắt hé mở, nhìn xuống, mũi cao thon, miệng như 
đang mĩm cười. Tắt cả đều toát lên vẻ từ bi, quảng đại. Đầu tượng tròn, tóc hình bụt ốc, giữa 
đầu có đỉnh Unisa hình chóp nhọn, hai đái tai đài. Tượng có thân hình cân đối, cô cao, vai 
thuôn tròn, hai tay được diễn tả ở tư thế đang vận động. Tay phải đưa lên ngang ngực, lòng 
bản tay để ngửa, hướng về trước, các ngón tay trong tư thế đang bắt ấn, tay trái 810 cao, năm 
lấy vạt áo cà sa xoăn lại, bẻ ra ngoài đưa sang trái. Tượng mặc áo cả sa rộng quấn qua vai trái, 
để lộ vai phải, phần vạt áo cả sa bên hông trái căng rộng; kéo thắng từ vai xuống cổ chân. Tòa 
sen gồm hai phần: phần trên là đóa sen lớn đang nở , gồm hai lớp cánh sen, phần dưới là đế 
cao hình trụ tròn. 

20. Theo Thông Thanh Khánh, “Tính chất Phật giáo Đại thừa Phù Nam”, Tạp chí Văn 
hóa Phật giáo số L1. 2013. 


52 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


- Đìa vàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện di vật đồ gốm, đồ đá, hàng 
nghìn mảnh vỡ, đặc biệt phát hiện một tượng Phật gỗ có niên đại thế 
kỷ II - IV; khai quật khu mộ táng phát hiện 3 loại hình trong đó có di 
chỉ cư trú, là một quần thể của đền thờ Hindu giáo và Phật giáo giai 
đoạn sớm. Nhiều đền thờ mang đặc trưng tầng văn hóa ở giai đoạn Óc 
Eo điển hình ở thế kỷ III đến thế kỷ VII. 


Trong khu di tích Gò Tháp, ngoài di chỉ cư trú ở chân gò Minh Sư 
còn có một số di chỉ khác như miều Bà Chúa Xứ, khu mộ Đốc Binh 
Kiều, một vài gò nhỏ xung quanh... các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều 
tượng Phật bằng gỗ và có dấu hiệu của một xưởng thủ công chuyên 
chế tác loại tượng này. Niên đại của những di chỉ cư trú này kéo đải từ 
thời kỳ tiền sử muộn đến thời kỳ văn hóa Óc Eo. 

“Nhiều tượng Phật gỗ được phát hiện ngẫu nhiên trong khi đào 
đìa, làm ruộng với số lượng lớn, sự phong phú và đa dạng về kích 
thước và kiêu đáng vừa phản ánh sự tiếp thu các ảnh hưởng của nghệ 
thuật mới, vừa bộc lộ nét bàn địa chân chất, giản đị trong chất liệu tạc 
tượng là nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào tại chỗ. Chất liệu gỗ mù u làm 
nên các pho tượng này vừa bền vững đồng thời vẫn thỏa mãn được sự 
sáng tạo, tính đa dạng của nghệ nhân Óc Eo, tạo nên phong cách nghệ 
thuật độc đáo ở đây. Thế kỷ V - VII là thời kỳ phát triển TỰC TỠ của 
điêu khắc Phật giáo bản địa mà sưu tập tượng Phật bằng gỗ ở vùng 
Đồng Tháp là một minh chứng”69, 


3. Từ nghiên cứu thư tịch đến khảo sát các hiện vật khảo cổ, chúng 
ta có thê hình dung bức tranh Phật giáo Phù Nam (trên vùng đât Nam 
bộ) với ba vân đê cơ bản: 


*° Thời điển đạo Phật du nhập vào vương quốc Phù Nam: Dẫu 
chưa thể xác định chắc chắn thời điểm Phật giáo du nhập vào vương 
quốc Phù Nam từ lúc nào (vì chưa tìm thấy một sự kiện cụ thể nào 
có tính chất khẳng định). Tuy nhiên, nếu theo tỉnh thần bia Võ Cạnh 
(Nha Trang) thì Phật giáo đã du nhập vào Phù Nam từ trước thế kỷ 
II”? (mặc dù bia Võ Cạnh không thuộc không gian vùng Nam bộ - đối 


21. Nguyễn Thị Hậu, “Khu di tích Gò Tháp (Đồng Tháp) trong bối cảnh văn hóa Óc Eo”. 
Nguồn: namkyluctinh.org. 

22. Trong công trình nghiên cứu của mình, TS. Thông Thanh Khánh khẳng định: Phật 
giáo Phù Nam được xem như có mặt sớm nhất tại vùng Đông Nam bộ, đặc biệt là Phật giáo 
Đại thừa. Thật ra, ngay như trong một tên gọi mà bi ký Võ Cạnh vào thế kỷ thứ I Công 
nguyên đề cập đến một triều đại có tên gọi là Srimara đã phản ánh phần nào về vai trò Phật 
giáo Đại thừa ở “quốc gia Phù Nam” này. Srimara hay Srimala là tên gọi của một bộ kinh 
Đại thừa Phật giáo nói về vai trò của ngũ giới. Tên đầy đủ của bộ kinh này là Srimala — Sim- 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ * 53 


tượng mà tác giả bài viết đang khảo cứu). Điều này cũng phù hợp với 
nhận định của một số nhà nghiên cứu khi cho rằng, “vào thế kỷ IL đạo 
Phật ở Phù Nam đã vượt qua giai đoạn truyền bá” và cụ thê hơn là các 
tượng Phật được tìm thấy ở khu vực Đìa Phật - Đìa Vàng thuộc khu 
di tích Gò Tháp (Đồng Tháp) có niên đại từ thế ký II đến thế kỷ IV là 
một minh chứng cơ bản. 


‹ Đặc điển của Phật giáo Phù Nam: 


Trước hết có thể khẳng định chắc chắn rằng, Phật giáo Phù Nam 
du nhập từ Ân Độ thông qua mối quan hệ mật thiết giữa vương quốc 
Phù Nam với Ấn Độ trong suốt thời kỳ hình thành cho đến khi kết 
thúc vương triều — đề chế Phù Nam (từ thế kỷ I đến thế kỷ VII), trong 
bối cảnh Phật giáo Ân Độ du nhập vào các quốc gia Đông Nam Á. 


Ở Phù Nam, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa cùng tồn 
tại. Có ý kiến còn hoài nghi về vấn đề này khi cho rằng, pho tượng 
Quán Thế Âm tìm thấy ở Rạch Giá chưa đủ độ xác tín về niên đại đề 
khẳng định nó thuộc văn hóa Óc Eo hay không. Ta biết rằng, ngoài 
pho tượng Bồ tát ở Rạch Giá, ở Nam bộ còn phát hiện thêm một minh 
văn trên lá vàng ở Gò Xoài (Long An) nói về Pháp thân kệ, một tài 
liệu được viết bằng ngôn ngữ Pàii (#ybri pali), có dấu vết của San- 
skrit và văn tự Deccan (Nam Ấn). Mặc dù bản minh văn này có niên 
đại khoảng thế kỷ VII, IX, tức sau khi vương quốc Phù Nam bị tiêu 
diệt, có thê được xếp vào “văn hóa hậu Phù Nam”, nhưng có thể thấy 
rằng, bản minh văn đó không thê là của người Khmer vì người Chân 
Lạp thời đó theo đạo Bà la môn. Sau khi đánh bại Phù Nam, người 
Chân Lạp chủ trương đưa Bàlamon giáo lên hàng đầu, Phật giáo chỉ 
còn giữ trong dân gian. Sách Nam Hải quy truyện của Pháp sư Nghĩa 


hanada — Sutra, dịch ra tiếng Hán là 7hắng Man Sư Tử Hông Nhất Thừa “Đại Phương Tiện 
Phương Quảng kinh, thường gọi tắt là Kinh Thắng Man. Nội dung chính yếu của bộ kinh này 
nói về Thắng Man phu nhân, với nhân cách tượng trưng cho tỉnh thần tuyệt đối bình đẳng của 
Đại thừa, thiên chức làm mẹ của Bồ tát. Bồ tát không phải là con đường dành riêng cho hàng 
Thánh giả xuất thế, bậc đại trượng phu, hay một hạng người đặc biệt nào, bởi vì Phật tính vôn 
bình đăng nơi tất cả chúng sinh. Chí nguyện và trách nhiệm ấy được thê hiện trọn vẹn trong 
cốt cách của một nữ Phật tử. Với thiên chức làm mẹ, Bồ tát ôm trọn cả thế gian vào trong lòng 
bao dung trời biển của mình. Thắng Man là báng chỉ dẫn các phương pháp nuôi lớn thánh thai 
của Bồ tát, mở rộng tình mẹ bao la của Bồ tát, do thế không chỉ riêng biệt dành cho phụ nữ, 
mà con đường thực hiện của Bồ tát đạo. Như vậy nhân cách Thắng Man và nguyên lý Thắng 
Man đã nằm trọn trong tiêu đề kinh. 

23. Bản minh văn này do Trung tâm Khảo cổ học — Viện Khoa học Xã hội tại Tp. Hồ Chí 
Minh kết hợp với Bảo tàng Long An tổ chức khai quật, các nhà cổ tự Sanskrit đã tiễn hành dịch 
và công bố. TS. Thái Văn Chải dịch và công bố sau khi phát hiện, sau đó vào năm 1993, GS. Hà 
Văn Tấn dịch lại và cho công bố trong thông báo tại Hội nghị Khảo cổ học tháng 9.1993. 


54 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tịnh có chép: “Chân Lạp dưới triểu vua Bhavavarman I và Mahen- 
dravarman đều theo đạo Bàlamon. Phật giáo từng bị bức hạ”. Xem 
ra bản minh văn ở Gò Xoài có thể là sự tiếp nói tinh thần “Pháp thân 
kệ” của người Phù Nam trước đó#?, 

Bên cạnh sự tồn tại đan xen giữa Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa 
là sự đan xen giữa Phật giáo với Bàlamon giáo và Hindu giáo trong 
nền văn hóa Óc Eo mà chúng ta dễ dàng nhận ra. 


Một đặc điểm khá nổi bật khác là Phật giáo ở Phù Nam được tiếp 
biến và mang màu sắc bản địa một cách rõ nét. Điều đó thê hiện trên 
nhiều khía cạnh, nhất là ở các pho tượng Phật đã được tìm thấy Ở 
nhiều nơi trên vùng đất Nam bộ, khi xét về chất liệu, kỹ thuật chế tác, 
phong cách nghệ thuật,... 


Ta có thê thấy, Phật giáo du nhập vào Phù Nam khá sớm, nhưng 
chỉ phát triển mạnh vào khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ VI, khi Phù Nam 
trở thành đề chế hùng mạnh và trở thành trung tâm Phật giáo lớn ở 
Đông Nam Á. 


* Tâm ảnh hưởng của Phật giáo Phù Nam 


Rõ ràng, Phật giáo đã cùng Bà-la-môn giáo và Hindu giáo quyện 
vào trong từng hơi thở cuộc sống của cư dân Phù Nam, góp phần làm 
nên đặc trưng văn hóa Óc Eo tồn tại trong nhiều thế kỷ. Trên cơ sở 
những khảo cứu về văn hóa Óc Eo — Phù Nam cho thấy, nền văn hóa 
này “thấm đẫm tỉnh thần Phật giáo”. 


Nà gì đã trình bày ở phần trên cho thấy, Phù Nam thực sự là 
“cầu nối” giữa Án Độ và Trung Hoa. Phật giáo Phù Nam được tiếp 
nhận từ Ấn Độ, định hình trên nền tín ngưỡng bản địa và lan tỏa đến 
khu vực Nam Trung Hoa. Có thể thấy rằng, Phật giáo Phù Nam có sự 
tương đồng về nhiều mặt với Phật giáo Champa và Phật giáo Giao 
Châu. Phật giáo Giao Châu cũng từng tạo được ảnh hưởng đối với 
Nam Trung Hoa thời Tam quốc trong phạm vi quyền cai trị của Ngô 
Tôn Quyền. Và cũng chính nơi đây, người dân Trung Hoa đã tiếp 
nhận ảnh hưởng Phật giáo từ người Phù Nam. Nhiều nhà sư Phù Nam 


24. Gần đây, trong một di tích Champa ở tỉnh Gia Lai, phía sau một phủ điêu có hình Phật 
ngồi, mà Bùi Minh Trí đã thông báo năm 2012 có 4 dòng minh văn đúng là câu kệ Pháp thân 
như minh văn Gò Xoài, viết bằng tiếng Sanskrit chuẩn và bằng thứ chữ viết xưa hơn, khoảng 
thế kỷ VI— VII, chỉ khác ở câu Mahàvastu vài chỗ. Và như vậy, đến nay đã tìm được câu kệ Pháp 
thân bằng Pàli cũng như Sanskrit ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, nhất là khu vực phía nam. 
Có thể xem đó là những bằng chứng chắc chắn về sự có mặt của Phật giáo, Phật giáo Đại thừa. Và 
những di tích được đề cập trong các minh văn đó hắn là di tích Phật giáo. 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ * 55 


(trong đó có những nhà sư Ân Ðộ) đã đến Trung Hoa đề giảng kinh Phật, 
dịch kinh Phật cho triều đình; các nhà sử đến Trung Hoa để truyền bá đạo 
Phật, nhiều kinh Phật được dịch và chuyền đến Trung Hoa đề người dân 
nơi đây được tắm gội đạo pháp theo tỉnh thần Phật giáo. 


xkk % 


Sau một thời gian phát triển hưng thịnh, đến thế kỷ VI, để chế 
Phù Nam suy yếu dần và bị người Chân Lạp đánh bại. Năm 600, Chi- 
trasena nối ngôi anh, làm vua Chân Lạp, tiếp tục mở rộng lãnh thô. 
Năm 615, Chitrasena mất, con là Isanavarman lên làm vua. Khoảng 
năm 630, Isanavarman chiếm Na Phất Na. Nước Phù Nam kết thúc 
sự tồn tại. Sư kiện này được ghi lại trong 7ủy thự: “Họ vua là Sát Ly 
(Ksairya), tên là Trì Đà Tư Na (Chiasena), tỗ tiên ông đã dần hồi 
phát triển quyền lực của xứ sở. Trì Đà Tư Na đánh chiếm Phù Nam và 
khuất phục nước đó”6°®. Sách Cao Miên quốc khảo cũng thừa nhận: từ 
một thuộc quốc của Phù Nam, bằng chiến tranh xâm lược, Chân Lạp 
đã hoàn toàn thôn tính Phù Nam trong thế kỷ thứ VII#®. 7y / (soạn 
năm 636) khi viết về triều Tùy (589 - 618) không thấy chép mục Phù 
Nam nữa mà trong liệt truyện Nam Man chỉ có ghi 4 nước là Lâm Ấp, 
Xích Thổ, Chân Lạp và Bà Lợi. 


Vậy là, sau một thời gian cầm cự, đến đầu thế kỷ VH, chấm dứt 
sự tồn tại của Phù Nam với tư cách một quốc gia độc lập, một đề chế 
hùng mạnh có ảnh hưởng không chỉ với khu vực Đông Nam Á mà còn 
tạo được dấu ấn đối với nhiều nước trên thế giới. Cùng với sự kết thúc 
của vương quốc Phù Nam, Phật giáo ở vùng đất Nam bộ cũng bị gián 
đoạn trong một thời gian dải. 


Có thể nói, suốt tiến trình lịch sử mấy ngàn năm của Nam bộ kể từ 
lúc có con người sinh sống, là cả một quá trình hội nhập, giao lưu, tích 
hợp và tiếp biến đề trở thành phức thê văn hóa, trong đó yếu tố ngoại 
nhập ngày càng được gia tăng và làm giàu thêm cho văn hóa Nam bộ. 
Yếu tố “nội sinh” luôn đóng vai trò chủ đạo trong sự định hình văn 
hóa của vùng đất, trong đó có sự tiếp nối từ văn hóa Đồng Nai đến Óc 


25. Tùy thuz, Q. 82, tờ 3, mặt trước. 

26. Theo PGS.TS. Trần Đức Cường thì đến thế kỷ thứ VII, lợi dụng lúc nước Phủ Nam 
Suy yếu, nước Bhavacura (người Trung Quốc gọI là Chân Lạp) được hình thành từ một thuộc 
quốc của Phù Nam có địa bàn hoạt động ở vùng Đông Bắc Campuchia hiện nay, xâm chiếm. 
Cho đến lúc đó, người Chân Lạp mới đặt chân đến vùng đất Nam bộ. Sau khi nước Phù Nam 
bị Chân Lạp thôn tính, có 4 quốc vương Phù Nam còn giữ được một số vùng ở miền Tây Nam 
bộ hiện nay tìm cách khôi phục quốc gia đã bị mất, nhưng không thành. Mãi đến năm 649, 
triều đại Phù Nam mới thực sự chấm dứt. 


56 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 





Eo, qua Khmer rồi Đại Việt, Đại Nam như một dòng chảy. Đặc biệt, 
từ khi người Việt đóng vai trò chủ thể của văn hóa Nam bộ, vị thế của 
vùng đất này cũng như của cả đất nước nhanh chóng được nâng lên và 
tầm ảnh hưởng được mở rộng ra trong khu vực và trên thế giới. “Nam 
bộ thật rõ ràng là vùng đất đã từng hội tụ nhiều lớp cư dân, nhiều nhóm 
tộc người với những thân phận khác nhau, hoàn cảnh lịch sử khác nhau. 
Họ đã đưa đến Nam bộ những truyền thống văn hóa khác nhau (phương 
Đông, phương Tây) và đã cùng chung lưng đấu cật dựng nên nền văn hóa 
lớn mang sắc thái chung được gọi là văn hóa truyền thống Nam bộ (Việt 
Nam) đã trải qua những thời kì, những bước thăng trầm. Trong đó, có hai 
thời kì mà họ đưa Nam bộ lên vị thê kinh tế chính trị mạnh và phát triển 
nhất trong thế giới Đông Nam Á, đó là thời dựng nước Phù Nam và thời 
“mở cõi — dựng nghiệp” Đại Việt - Đại Nam”#?, 


Trong nguồn di sản quý giá Ấy, Phật giáo đã đóng một vai trò 
không nhỏ vào Sự phát triển của nền văn minh, văn hóa này. Điều 
đó nói lên rằng, Phật giáo đã có mặt từ rất sớm tại vùng đất Nam bộ, 
và đã từng là một trong những tôn giáo chủ đạo của các triều đại cỗ 
vương quốc Phù Nam xưa. 





Tượng Phật thế ký V tìm thấy ở Óc Eo 





27. Lê Xuân Diệm, “Tổng quan vị thế Nam Bộ thời cổ (Tiếp cận từ cô địa đến cổ sử)”, 
Tl1đd. 


SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ * 57 


Tài liệu tham khảo 

1. Lê Xuân Diệm, “Tổng quan vị thế Nam Bộ thời cổ (Tiếp cận từ 
cô địa đến cô sử)”, Đề án Khoa học xã hội cấp nhà nước: Quá trình 
hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ, Một số kết quả, Kỷ yêu hội 
thảo lần thứ 2, Tp. Hồ Chí Minh, 30.5.2009. 

2. Lê Xuân Diệm, Văn hóa Óc Eo — những khám phá mới, Nxb. 
KHXH, 1995. 

3. Kiêm Đạt, “Phật giáo Phù Nam”. Nguồn: http:/www.bud- 
dhismtoday.com 

4. G. Coedès, Lịch sử cổ đại các quốc gia Ấn Độ — Trung Hoa ở 
Viên Đông, Hà Nội, 1944. 

5. G. Coedès, Deux /nscripfions Sanskrites du Fuo-nan, BEFO 
XXXI, tr. 2 - 8 pl LH - IV. 

6ó. Nguyễn Thị Hậu, “Văn hóa Óc Eo, một nên văn hóa cổ ở Nam 
bộ”. Nguồn: http://newvietart.com 

7. Thông Thanh Khánh, “7ính chất Phật giáo Đại thừa Phù Nam”, 
Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 10 & 11 năm 2013. 

§. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về “Văn hóa cô đồng bằng sông Cửu 
Long, An Giang” 1984. 

9. Phan Huy Lê (2004), “Qua di tích văn hóa Óc Eo và thư tịch cổ 
thử nhận điện nước Phù Nam”, trong Văn hóa Óc Eo và vương quốc 
Phù Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa 
Óc Eo (1944 - 2004), Nxb. Thế giới. 

10.L. Malleret, Khảo cổ học đồng bằng sông Cửu Long 
(LA4rchéologie du Della du Mkons), Tập I: Sự khám phá khảo cô 
học và những cuộc khai quật Óc Eo (LExploration archéologique et 
les ƒowilles dÓc Eo), Paris, 1959: Tập II: Nền văn minh vật chất Óc 
Eo (La civiisation materielle đ"OcEo, Paris, 1960; Tập IH: Nền văn 
hoá Phù Nam (La culfure đu Fuo-nan), Paris, 1961; Tập IV: Khảo cổ 
học bên này sông Bassac (Le C¡ïsbassac), Paris, 1963. 


11. Hoàng Nghị, Nguyễn Anh Tuấn, “Tượng Phật cổ văn hóa Óc 
Eo”, Tạp chí Cổ vật tỉnh hoa, số 9 tháng 9.2004. 


12. Lương Ninh, ““Nước Chí Tôn ” một quốc gia cổ ở miễn Tây 
sông Hậu”, Tạp chí Khảo cô học, sô 1, 1981. 
13. Lương Ninh, Nam bộ Việt Nam — Từ thời tiền sử và sơ sử, 


58 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Chuyên đề phục vụ đề tài nhánh cấp Nhà nước, Kỷ yêu Hội thảo khoa 
học về Lịch sử Nam bộ. 

14. Lương Ninh (2000), “Văn hóa cổ Phù Nam — Văn hóa đồng 
băng sông Cứu Long”, trong Một chặng đường nghiên cứu lịch sử 
(1995 - 2000), Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội. 

15. Hà Văn Tấn, “Từ minh văn trên lá vàng ở Gò Xoài (Long An). 
Bản thêm về Pháp thân kệ”, Thông báo khảo cô học tháng 9.1993. 

16. Văn Thoàn, “?„ng tâm Phật giáo Phù Nam, Sri ỨTjaya và 
Kalinga”. Nguôn: http://phatgiaonguyenthuy.com 

17. Tuệ Sĩ, 7 hắng Man giảng luận, Phật học viện Nha Trang ấn hành. 

18. La Toàn Vinh, “Cổ xe nhỏ Phật giáo Phù Nam”, Montréal, 
2007. Nguôn: http://yume.vn 


PHẦẨN2 
PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: 
QUÁ TRÌNH GIAO LƯU 

VÀ HỘI NHẬP 


61 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY 
TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU SÔNG MÊ-KÔNG 


(DEVELOPMENT OEF THERAVÄDA BUDDHIST 
MEDITATION IN MÊ-KÔNG DELTA COUNTRIES) 


HT. Viên Minh? 


Abstract: 


The ƒact that Buddhist ƒollowers are keen on meditation study and 
pracfise and that a lot oƒ meditaton centers, Theravada Buddhist 
meditation centers are built in many pÌlaces, not only in Thailand and 
Myanmar but also in Vietnam, Laos and Cambodia, shows a furn fo 
traditional values which has a regional (and even worldwide) impacf 
onresearch, study and application oƒ Theravada Buddhist meditation 
oƒ Buddhist ƒollower community in Mê-kông Delta countries in this 
period oƒ time. 


And in this flat world which is ƒll oƒ inƒormaftion, i† is mediftation 
that is enaBle to cahn down gross Iimpurifies öƒ this trouble liƒe so that 
every body can come back to their “original ƒace ”. 


Key words: Meditation Center — Theravada Buddhist meditation 
—VIpassana Meditation — The Cultivation of Tranquillity — Four Foun- 
dations of Mindfulness Meditation — Samatha Medhitation — Medita- 
tion for TranquIlity. 


(*). Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Thiền học Nam truyền (Director of the 
Research and Application of Theravada Buddhist Meditation Center); Thành viên Hội đông 
Chứng minh Giáo hội PGVN. 


62 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


1. THIÊN TỪ NGUYÊN THỦY ĐÉN HIỆN ĐẠI 


Phật giáo trong vùng Đông Nam Á ven hạ lưu sông Mê-kông nói 
chung phần lớn theo hệ phái Nam tông nên thiền được truyền thừa 
từ gốc đạo Phật Nguyên thủy được ứng dụng trong các chùa chiên, 
tu viện, già lam như là nếp sống an tịnh trầm lặng truyền thống của 
hàng Tăng Ni hơn là hàng Phật tử tại gia. Nhưng từ thế kỷ XX trở lại 
đây nồi lên hiện tượng tín đồ Phật tử ưa chuộng học thiền, hành thiền, 
đặc biệt là thiền Vipassanäa, tức thiền Tuệ (thiền Quán, thiền Minh sát, 
thiền Tứ Niệm xứ). Sự kiện này cho thấy một chuyền hướng mang 
tính “mở rộng” có tầm ảnh hưởng khu vực (và cả quốc tế) trong việc 
nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng Thiền học nguyên thủy trong 
cộng đồng Tăng Ni Phật tử các nước trong vùng. Nhiều thiền viện, 
rừng thiền, rừng đầu-đà, trung tâm thiền nguyên thủy lớn nhỏ được 
hình thành, xây dựng ở nhiều nơi; nhiều khóa thiền ngắn hạn (1I-3- 
7 ngày), dài hạn (2 tuần, 1-3-7 tháng) được tô chức tại những địa 
điểm thuận lợi, phù hợp. Tại Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ 
XX đến nay, không ngừng xuất hiện các trước tác về thiền của các vị 
thiền sư, nhà nghiên cứu hoặc các dịch phẩm liên quan đến thiền; một 
số thiền viện, chùa, tịnh xá có mở các khóa thiền theo định kỳ hằng 
năm, hằng tháng, hằng tuần cũng được nhiều Tăng Ni Phật tử biết 
đến, tham gia tu tập. 


2. THIÊN VIPASSANA VÀ THIÊN SAMATHA THỜI ĐỨC PHẬT 
QUA KINH TẠNG PÄL] 


Thiền Vipassanã khi được chuyền ngữ sang Hán-Việt có nhiều tên 
gọi khác nhau như: thiền quán, thiền tuệ, thiền minh sát... phân biệt 
với thiền chỉ, thiền định (Sømaha) — vốn có mặt trước; và cả hai tồn 
tại song song với nhau trong lịch sử truyền bá và phát triển của Phật 
giáo Nguyên thủy tại các nước Phật giáo Nam Á và Đông Nam Á. 
Sự khác nhau cực kỳ quan trọng của hai loại thiền này nằm ở hai vấn 
đề: công năng và sự ngộ nhận giữa nhận thức (tri kiến & tư duy) với 
phương pháp (kỹ thuật, biện pháp): 


2.1. Khác nhau về công năng 


- Thiền Vipassana sẽ giúp hành giả thấy rõ được bản chất thật của 
hiện tượng vật lý lẫn tâm lý (Giác ngộ), qua đó cởi bỏ được các trói 
buộc, khổ đau do ảo kiến, vọng niệm hình thành (Giải thoát): “Này 
các tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho 
chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU ® 63 


chứng ngộ Niêt-bàn. Đó là Bôn Niệm xứ”t', 


- Thiền Samatha sẽ làm cho tâm hành giả đạt được trạng thái định 
tĩnh, chuyên nhât trên một đôi tượng từ cạn đên sâu theo 4 câp độ 
được quy ước (Đệ nhât đên đệ tứ thiên): 


“Lại nữa, này các f-kheo, fÿ-kheo ly dục, ly ác pháp, 
chứng và trú thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuần, tắm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly 
dục sanh ấy thấm nhuần... 


Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp áy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh... 


„ Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ấy thấm nhuần, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ấy thắm nhuần... 


Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tám, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp áy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh... 


, Tỷ-kheo ly hỷ tru xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
Sự lập thọ mà các bậc Thánh gọi là “Xá niệm lạc trú ”, chứng 
và an trú Thiên thứ ba. Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm 
cho sung mãn tràn đây thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không 
có hỷ ấy thắm nhuần... 
Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tám, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 


đoạn trừ các pháp áy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhát, định tĩnh... 


1. Dighã nikãya (Trường bộ kinh), Thích Minh Châu dịch, Kinh Đại niệm xứ. 


64 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


., Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và an trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tỷ-kheo ấy ngôi, thấm nhuần toàn thân mình với 
tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuân... 


Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh...”. 


Dựa trên các ý nghĩa này về Vipassanã (hay thiền Minh sát, thiền 
Tứ Niệm xứ) cũng như bốn cấp độ thiền chứng của Samatha như được 
trích dẫn ở trên thì chúng ta dễ nhận thấy các phương pháp thiền được 
một số vị thiền sư đương đại ở Myanmar, Thái Lan, Lào v.v... sáng lập 
ra đều ít nhiều có gốc gác từ hai loại thiền thời đức Phật như sử dụng 
các đề mục ánh sáng nội tâm, quán tưởng, âm thanh, cảm giác, tứ đại, 
tứ vô lượng tâm, kasina hay biến xứ, các khái niệm (tứ thiền vô sắc), 
niệm ân đức Phật Pháp Tăng...(thiỀn tùy niệm), v.v... [3, Ch. XVII] 


2.2. Ngộ nhận giữa nhận thức (tri kiến & tư duy) và phương pháp 


Trước khi làm rõ vân đê trên, thiệt tưởng cũng nên bàn qua một 
tôn tại sau đây: 


2.2.1. Mối liên hệ giữa nhóm thính chúng đâu tiên và thời giác ngộ 


Bài kinh đề cập đến thiền Vipassanãä đầy đủ nhất trong kinh văn 
Päli là kinh Đại Niệm Xứ thuộc 7Trưởng bộ kinh - kinh Niệm Xứ 
thuộc Trung bộ kinh và một vài trích đoạn về Tứ Niệm Xứ năm rải 
rác ở nơi này nơi kia trong Kinh tạng là những phiên bản không 
đầy đủ. Đây cũng chính là sở cứ quan trọng nhất mà các vị thiền sư 
và hành giả của các Thiền Viện và Trung Tâm Thiền Tứ Niệm Xứ 
dựa vào đó hành trì. Theo chú giải [4] thì bài kinh này được đức 
Phật thuyết giảng lần đầu tiên ở Kuru, mà Kammassadhamma là 
đô thị của Kuru; và một chỉ tiết rất đáng lưu ý ở đây là, đối tượng 
nghe giảng dạy là các cư dân ở Kuru (với rất nhiều thành phần 
trong cộng đồng, đủ loại tuổi tác, giới tính...) chứ không phải 
là chư tỳ-khưu. Về sau, đức Phật lại giảng dạy nội dung này cho 
các vị xuất gia nghe không chỉ một lần. Thế nhưng trên mặt văn 
bản chính thức thì dù ở Trường bộ kinh hay Trung bộ kinh hoặc 
các trích đoạn ngắn ở trong kinh này, kinh kia thuộc 5 Nikãya thì 
chúng ta chỉ đọc được một thông tin: 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU ® 65 


Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kanưnassadham- 
ma là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thể Tôn gọi các fÿ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 

Các tỷ-kheo vâng đáp Thể Tôn: 
- Bạch Thế Tôn. 

Thé Tôn thuyết như sau: 


- Này các tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất ẩưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khô ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt-bàn. Đó là Bón Niệm xứ. 


Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống 
quản thán trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế 
ngự tham tru ở đời; sống quản thọ trên các thọ, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời?). 


Nếu thông tin của chú giải đúng thì rất có thê trong các kỳ Kết tập 
Tam Tạng sau này, việc hệ thống hóa theo mẫu văn bản/bài kinh nói 
chung như đã xuất hiện trong phần mở đầu mỗi bài (kinh), vì một lý do 
nào đó, đã góp phần gây nên sự ngộ nhận này. Và vô hình trung, khi nhấn 
mạnh đến các tỳ kheo xuất gia đã khiến bỏ quên ý nghĩa pháp hành thiết 
thực trong đời sống hàng ngày của người tại gia cư sĩ đối với thiền Tứ 
Niệm xứ bởi luận cứ: Tiến frình Giác ngộ (chứng đạt Chánh trí, thấu hiểu 
bản chất đời sống), Giải thoát (cởi bỏ các ảo kiến, vọng tưởng về bản ngã; 
chấm đứt sầu bi khổ ưu não) chỉ có thể thành tựu sau nhiều kiếp sống tu 
tập; trong khi đó, ở cuối bài kinh, đức Phật khẳng định rất rõ: 


Này các TỦ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 
hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần 
gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bồn Niệm xứ này như vậy 
[rong sảu năm... trong năm năm... IFong bốn năm... trong ba 
năm... trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 


2. Digha nikãya (Trường bộ kinh), Thích Minh Châu dịch, Kinh Đại niệm xứ. 


66 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 
Này các Tỷ kheo, không cân gì đến một năm, một vị nào tu 
tập Bồn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này 
các Tỷ-kheo, không cân gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bồn 
Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn 
tháng... trong ba tháng... trong hai tháng... trong một tháng... 
trong nửa tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu 
còn hữu dư y, thì chứng quả Bát hoàn. Này các Tỷ-kheo, 
không cân gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bồn Niệm xứ này 
trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu 
còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn®. 


2.2.2. Quán: nhiệt tâm + tỉnh giác + chánh niệm = Nhận thức 
thực tại tánh toàn diện và khách quan: 


Đối với thiền 'Vipassana, có ba yếu tố luôn được đức Phật nhắn mạnh 
trong quán (pass), đó là: nhiệt tâm (4/40), chánh niệm (satima) và 
tỉnh giác (sampajana)°?. Ba yếu tố này phải cùng tiến hành, cùng tồn tại 
và cân bằng về sức mạnh trong quá trình hành giả thể nghiệm: 


Thé nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống 
quán thân trên thân: nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời; sống quản thọ trên các thọ: nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
tâm trên tâm: nhiệt tám, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp: nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đờiS). 


Quán ở đây là nhìn ngắm, quan sát thực tại một cách trực tiếp, 
trung thực và minh bạch như phản ánh mọi sự vật khi chúng xuất hiện 
trước mặt gương. Vì vậy trong đó cần có nhiệt tâm hay tỉnh cần là trở 
về với bản chất thật của thực tại, chánh niệm là trọn vẹn nhất như với 
thực tại. Tỉnh giác là tâm tỉnh táo, sáng suốt, tỏ tường. Thông qua ba 
yếu tố này, hành giả sẽ nhận thức thực tại một cách toàn diện và khách 


3. Digha nikãya (Trường bộ kinh), Thích Minh Châu dịch, Kinh Đại niệm xứ. 
4. DIghäa nikaya, Mahäsafipafthana suita. 
5. Dighã nikãya (Trường bộ kinh), Thích Minh Châu dịch, Kinh Đại niệm xứ. 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU *® 67 


quan. Nói cách khác, hành giả tiêp xúc thực tại không qua lăng kính 
khái niệm, quan niệm chủ quan của bản ngã tham sân sĩ như trước kia. 


2.2.3. Thiên Vipassanä không phải là phương pháp rèn luyện thân tâm 


Như đã đề cập ở trên, thuở đức Phật còn tại thế và cả trong các 
thiên viện, trung tâm thiên Phật giáo Nguyên thủy hiện nay đang song 
hành hai loại thiên: Thiên chỉ Samatha và Thiên quán Vipassana. 


* Thiên chỉ Samatha: Bất kỳ ai đã từng hành trì, tu tập hắn đều biết 
thiên này có các đặc tính sau: 


- Chỉ chọn một đối tượng làm đề mục để tập trung mọi chú ý vào nó; 


- Trong một thời khóa thiền tập thường chỉ có một đối tượng để 
tâm quy hướng, năm bất; và chỉ thay đôi đôi tượng khi thây không 
thích hợp với căn tánh của hành giả hay muôn phát triên cao hơn; 


- Giờ giác hành trì hằng ngày được lập trình chặt chẽ và khá chính 
xác mới giúp hành giả tiên bộ; 

- Mỗi loại đề mục (tùy niệm: niệm Phật, nệm Pháp...; tứ vô lượng 
tâm: từ, bi, hỷ, xả; biên xứ: màu sắc, đât, nước, lửa, gió v.v...) đêu có 
bài bản vê kỹ thuật, biện pháp xử lý khác nhau; 


- Mỗi vị thiền sư hoặc ngay trong một dòng thiền của loại thiền 
này thường sáng tạo hoặc vận dụng hay thêm bớt một sô kỹ thuật, kỹ 
năng đê đạt hiệu quả nhanh và cao hơn; 


- Phù hợp bốn yêu cầu theo truyền thống của thiền gia: pháp, thực, 
lữ, địa. 


Đây chính là các nội hàm đề chúng ta xác định Samatha là một 
loại phương pháp rèn luyện thân tâm nhằm đạt được cảnh giới định 
tĩnh, chuyên nhất; và từ đó hướng đến phát triển các công năng đặc dị 
của tâm linh như ngũ thông, tứ thần túc... 

* Thiên quán Ứipassana: Trái lại với những điều kiện của thiền 
chỉ, thiền quán hoàn toàn không có cách thức nhất định hay sử dụng 
bất kỳ một kỹ thuật, phương pháp nào trong quá trình “thê nghiệm”. 
Trong kinh Đại Niệm xứ, từ đầu cho đến gần cuối, đức Phật chỉ trình 
bày từ tổng thê đến chỉ tiết tiến trình “minh sát”/ “tuệ quán” thân thọ 
tâm pháp đề hành giả thấy rõ bản chất vô thường, khổ não, vô ngã, bất 
tịnh, đang diễn tiến từng giây từng phút ngay trên thực tại thân tâm 
này với mục đích không tham ưu, không nương tựa, không bám víu 
bất kỳ pháp nào. 


68 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Chúng ta có thê đối chiếu từng điểm giữa thiền Samatha và thiền 
'Vipassana dựa theo các đặc tính trên (của Sama/ha) đê sáng tỏ vân đê: 


- Vipassanã lẫy toàn bộ thân tâm và sự tương giao với thê giới làm 
đối tượng “minh sát”; 

- Trong lúc “minh sát” không bao giờ dừng lại trên một đối tượng 
nhất định nào mà uyên chuyền thích ứng với sự biến đổi không ngừng 
của thực tại thân thọ tâm pháp (từ tư thế này qua tư thế khác của thân, 
từ trạng thái này qua trạng thái khác của thọ, từ thái độ này qua thái 
độ khác của tâm v.v...); 


- Không có lập trình cứng nhắc theo một thời khóa biêu nhất định 
nào. “Không gián đoạn” về không gian và thời gian nghĩa là thiền 
phải được “thể nghiệm” bất cứ ở đâu, lúc nào và trong hoàn cảnh địa 
lý, lịch sử nào. Đó là “yếu quyết” của một hành giả thiền Tứ Niệm xứ; 

- Không có bất kỳ một kỹ thuật hay phương thức nào được sử 
dụng khi chúng ta sông và thở (vì đó là thuận theo tự nhiên) — mặc dù 
mỗi người có nghề nghiệp mưu sinh khác nhau, dân tộc khác nhau, 
trình độ học vấn, kiến thức, chuyên môn khác nhau,... Cũng vậy, 
hành giả Vipassanã chỉ mặc nhiên, lặng lẽ “minh sát” thân tâm trong 
khi sinh hoạt bình thường, đi đứng ngồi nằm, ăn cơm, uống nước.. 


Nếu mở rộng phạm vi so sánh, ắt hắn sẽ còn không ít điểm tương 
phản giữa hai loại thiên này. 


3. PHÁT TRIÊN CÁC TRUNG TÂM THIÊN NGUYÊN THỦY TẠI 
CÁC NƯỚC HẠ LƯU SÔNG MÊ-KÔNG 


3.1. Khái quát tình hình 


Mặc dù cùng có truyền thống Phật giáo Nguyên thủy là quốc giáo 
nhưng ở Lào và Campuchia thiền học trong giai đoạn hiện nay không 
phát triên mạnh như tại Thái và Myanmar; tuy rằng vẫn có một số 
trung tâm thiền và thiền viện đã và đang tồn tại - Sự kiện này có thể 
do bị ảnh hưởng nặng và trực tiếp bởi cuộc chiến Đông Dương từ sau 
Thế chiến thứ II cho đến gần cuối thê kỷ XX và một xã hội tương đối 
khép kín quá nhiều năm. Nhìn chung, Myanmar và Thái Lan là hai 
quôc gia hiện nay có số lượng thiền viện và trung tâm thiền vừa nhiều về 
số lượng vừa uy tín về chất lượng nhất và đang ngày càng hấp dẫn Tăng 
Ni Phật tử ở nhiều châu lục tìm về tham học. Những vị thiền sư hướng 


6. Khuddaka Nikãya (Tiểu bộ kinh), Tỳ-khưu Viên Minh dịch, Tiểu tụng, Kinh 1nh bảo. 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU ® 69 


dẫn các thiền viện và trung tâm thiền ở hai xứ sở này gần đây được giới 
thức giả Phật giáo trong cộng đông quôc tê biệt đên nhiêu có thê kê ra là: 


Tại Thái Lan: Thiền sư Ajahn Chah, thiền sư Ajahn Buddhadasa, thiền 
sư AJahn Neab, thiên sư AJahn Dhammadaro, thiên sư AJahn Jumnien... 


Tại Myanmar: Thiền sư Mahãsi Sayãdaw, thiền sư Sunlun 
Sayãdaw, thiền sư Taungpulu Sayädaw, thiền sư Mohnyin Sayädaw, 
thiền sư U Ba Khin, thiền sư Pandita Sayäadaw, thiền sư Shwe Oo Min 
Sayädaw, thiền sư Pa-Auk Sayãdaw, thiền sư N.S. Goenka...) 


Tại Việt Nam, từ năm 1940 Phật giáo Nguyên thủy có những thiền 
sư nổi tiếng như ngài Hộ Tông, ngài Bửu Chơn, ngài Giới Nghiêm, 
ngài Huệ Giác, ngài Giác Quang, ngài Hộ Nhẫn, Thiền sư Pháp Minh, 
Thiền sư Hộ Pháp (Đốc Huấn) v.v... đã mở nhiều khóa Thiền Định và 
Thiền Vipassanã tại các chùa Phật giáo Nguyên thủy để hướng dẫn 
Tăng NI và Phật tử được rất đông hành giả tham dự và đạt được hiệu 
quả rất cao. Sau 1975, do tình hình đặc biệt của đất nước, việc nghiên 
cứu thiền học và hành thiền trong cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy 
tạm lắng xuống khoảng vài thập niên, cho tới những năm cuối thế kỷ 
XX cùng với đà phát triển của xã hội, đất nước, hội nhập quốc tế và 
toàn cầu hóa thì nhu cầu tâm linh nói chung, tìm hiểu về thiền, học 
thiền nói riêng đang trở thành một hiện tượng khá sôi động không 
riêng cho giới Tăng Ni Phật tử mà còn cho nhiều thành phần khác 
nhau trong xã hội. Nhiều vị Tăng Ni và Phật tử đã tìm đến một số 
trung tâm và thiền viện ở trong nước tham học; và nhờ chính sách cấp 
hộ chiếu xuất ngoại của chính phủ ngày càng thông thoáng, dễ dàng 
nên nhiều người đã qua các trung tâm thiền hoặc thiền viện ở Thái 
và Myanmar học thiền. Một số vị sau một thời gian tham học, trở về 
nước nhiệt tình hướng dẫn cho đồng đạo; hoặc tô chức các khóa thiền 
cho nhiều người đến tu tập theo hướng dẫn của họ. Về địa điểm và 
quy mô tổ chức thì dựa trên quy luật cung cầu của xã hội, hiện nay đã 
hình thành khá nhiều trung tâm thiền so với thập niên cuối của thế kỷ 
trước. Hầu hết tập trung ở một số tỉnh, thành ở miền Nam như thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm 
Đồng, Cần Thơ, Trà Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên; một vài nơi ở miền 
Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và chỉ một ít điểm nhỏ ở Hà 
Nội và một số vùng phụ cận. Tuy nhiên, đề đạt được mức độ về hình 
thức và nội dung một trung tâm thiền như ở Thái Lan và Myanmar để 


7. Jack Kornfeld (Tỳ kheo Thiện Minh dịch) (1999), Những vị thiển sư đương thời, Tp. 
Hồ Chí Minh. 


70 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


không chỉ Tăng Ni Phật tử trong nước đến tu học mà còn thu hút được 
cả Phật tử và khách du lịch “tâm linh” ngoại quốc, nhất là các nước 
Tây phương thì có lẽ các nhà tổ chức và xây dựng các cơ sở thiền tập 
của chúng ta còn phải học hỏi nhiều từ các nước bạn trong khu vực. 


3.2. Các loại hình cơ sở thiền trong vùng 


Trong vùng hạ lưu sông Mê-kông có nhiều loại hình cơ sở hành 
thiền khác nhau như Thiền Viện, Trung Tâm Thiền, Rừng Thiền, Đạo 
Tràng và các Thiền Thất tự phát. Thiền Viện phần lớn dành cho Tăng 
Ni nội trú, có thanh quy, có thời khóa hàng ngày nhất định, có pháp 
môn riêng dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư. Trung Tâm Thiền 
lập ra để đáp ứng nhu cầu hành thiền của hàng xuất gia và tại gia, đôi 
lúc cho cả những người khác tôn giáo hay không tôn giáo tham dự. Tổ 
chức dưới dạng những khóa thiền do nhiều thiền sư khác nhau hướng 
dẫn cho mỗi khóa, và nội quy của mỗi khóa tùy thuộc vào pháp môn 
của mỗi vị thiền sư. Rừng Thiền hoặc còn gọi là Rừng Đầu-đà phổ 
thông với các nước Phật giáo Nam tông vùng Nam Á, ở đó có những 
khu rừng thiên nhiên yên tĩnh dành cho những ai muốn hành thiền có 
thê vào đó tu tập. Nhiều rừng thiền đã có những thiền thất do thí chủ 
phát tâm tạo dựng sẵn cho hành giả đến tùy nghi sử dụng. Đạo Tràng 
do một nhóm hành giả cùng địa phương hợp tác với nhau thành lập 
một cơ sở đề tụ hội theo thời khóa đã định hầu sách tấn nhau hành 
thiền và thỉnh thoảng mời một vị thiền sư thích hợp với pháp thiền của 
họ đến hướng dẫn. Thiền Thất được xây dựng ở một địa điểm thuận 
lợi cho hành giả do nhu cầu hành thiền của cá nhân muốn sống biệt trú 
với gia đình hay tập thê đề dễ thực hiện hạnh tu của mình - như nhập 
thất chăng hạn - một cách độc lập và tự túc. 


Trích dẫn dưới đây minh họa thêm cho sự khác biệt giữa hai loại 
hình tu viện trên; mặt khác, cung câp cho chúng ta hiêu biệt thêm một 
sô nội dung sinh hoạt cơ bản của các thiên giả, thiên sinh như thê nào: 


“Những trung tâm thiên dành cho kỳ tụ tập tích cực ngắn 
hạn, và thiên viện thì dành cho việc sống theo thiên tắt cả 
đều cung cấp một môi trường có lợi cho sự phát triển tâm 
linh. Trung tâm và thiên viện đêu có thầy chỉ dạy, đối với việc 
giải trí thì rất giới hạn, tất cả thời gian chỉ để theo dõi tâm 
của mình. Tất cả đều hướng đến sự tu tập. 

Trong trung tâm thiên, các sinh hoạt hàng ngày hâu hết 
bao gồm toàn bộ thời gian của mình dành cho việc thực tập 
thiên quán (ngôi một mình hay ngôi với một nhóm thanh 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU * 71 


tịnh), có lẽ mười hai giờ đến hai mươi giờ mỗi ngày. Nói 
chung, thiên hành và thiển tọa xen kẻ, Iigười ía không ngôi liên 
tục hai mươi giờ trong trong tư thể thiên tọa. Thường mỗi ngày 
có một lần trình pháp với thiên sư hoặc cách một ngày một lân, 
và chỉ dành một f thời gian lo nhu câu đời sống thôi. Những 
sinh hoạt khác nếu là bậc xuất gia phải ải khát thực, ăn một 
hoặc hai buổi vào buổi sảng, tắm rửa, và cuối cùng đi ngủ, 
được phép ngủ bốn giờ mỗi đêm. Tu tập ở trung tâm, tất cả mọi 
người đêu hướng đến sự phát huy định tâm và chánh niệm. 


Trái lại đời sống trong thiên viện thì đa đoan hơn. Buồi 
sáng chư sư thức dậy rất sớm, ngôi thiên, và sau đó tụng kinh 
công phu sáng. Sau nữa chư sư đi khất thực, thức ăn người 
cư sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng đề cúng dường cho chư vị. Khi 
đi khát thực về, cả thiên viện đêu thọ thực, chư vị được phép 
dùng hai bữa một ngày. Tất cả thực phẩm được ăn trước giờ 
ngọ. Sau buổi ăn, thiền sư có thể giảng đạo khuyến khích chư 
vị fu tập. Nghỉ trưa xong, chư vị hành thiên, học tập hay thực 
hiện các công việc của tăng đoàn như quay nước giếng, xây 
dựng sửa chữa những chỗ cân thiết, sửa hàng rào, quét dọn, lau 
chùi. Những công việc này chia đều cho chư sư để trong suốt 
một ngày chư vị có thể hành thiên, học tập, và làm công việc 
cho tăng đoàn. Thêm nữa, chư tỳ khưu có thể giúp đỡ dạy học 
và dạy thiển cho người tại gia cư sĩ. Thiên viện trong rừng chư 
vị cũng có thể may vá và nhuộm y của mình. Chư tỳ khưu chấp 
nhận những nhu cầu sống trong lồi sống tri túc của mình. Cuối 
cùng vào buổi tối chư vị trở lại công việc với thiện nam tín nữ 
như tụng kinh, hành thiên một giờ hoặc lâu hơn nữa, và thiên sư 
giải đáp các câu hỏi và các vấn đề của tăng đoàn đặt ra trong 
một ngày qua. Sau đó tất cả đều trở về cốc liêu của mình hay 
sinh hoạt cá nhân rồi hành thiên cho đến giờ đi ngủ. Điêu đó 
nhấn mạnh rằng tất cả những sinh hoạt đời sống hàng ngày của 
Tăng đoàn là hành thiên. Khi chính thức ngôi thực hiện bài tập 
thiền như thở, hay làm công việc quay nước giếng, hoặc thực 
hiện công việc Tăng đoàn, người ta chủ trương làm như vậy 
bằng chánh niệm và tập trung càng nhiêu càng hay 


Điểm khác nhau giữa trung tâm thiên tích cực và thiển 
viện là việc trình pháp. Ở trung tâm thiên, bằng sự tu tập tích 
cực, thiên sư khuyến khích trình pháp mỗi ngày hoặc cách 
một ngày đến trình pháp, đôi khi thậm chí nhiều lần hơn 


72 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cũng được. Hành giả tiếp xúc với thiên sư để trình lại những 
tiễn trình hành thiền của mình và nhờ thiền sư động viên 
khuyến khích nhắc nhở, tu tập. Bởi vì tu tập tích cực những 
nơi như thế, đây là khía cạnh quan trọng của việc tu tập giáo 
pháp. Trải lại ở thiên viện việc trình pháp thì hiếm mặc dù các 
thiển sư thì thường hay cởi mở cho hành giá để hỏi những vấn 
đê thắc mắc. Bởi vì ở thiển viện việc thuyết pháp thì chú trọng 
hơn việc trình pháp. Trong thực tế, ở thiển viện người ta cảm 
nhận được cách sông có giá trị hơn, khi các thiên sinh và hành 
giả hiểu được câu trả lời cho chính mình, liên quan đến hoài 
nghỉ của họ, theo dõi tiến trình hoài nghỉ và các câu hỏi hiện ra 
trong tám họ. Bằng cách này họ trực tiếp trở về cảm nhận chính 
mình và học cách giải quyết các vấn đề của họ được xem như 
một phân tu tập mà không bị dính mắc vào công việc trình pháp 
hàng ngày và cân đến sự hướng dẫn trực tiếp nơi vị thây của họ. 

Một lần nữa chúng ta có thể nhận ra cả hai phương pháp đối 
với vị thầy việc trình pháp là những hình thức có hiệu quả để 
phát huy con đường tu tập. Sự kiện thích hợp đó tùy thuộc vào 
quỷ vị bắt đầu từ đâu và đang ở đâu ”%), 


4. NHẬN XÉT TÓM LẠI 


Thiền là mạng mạch của Phật giáo. Thiền thể hiện đời sống theo 
Bát Chánh Đạo hay Giới Định Tuệ nên đối với tự thân của mỗi vị 
Tăng Ni Phật tử, nếu không có thiền thì con đường tâm linh hướng 
VỆ giác ngộ, giải thoát khó có thể khai phát và tiến bộ được. Đối với 
hàng tại gia, nếu những cơ sở sinh hoạt Phật giáo không tổ chức được 
các khóa tu tập, hành thiền ngắn hạn hay dài hạn cho các giới Phật 
tử thường xuyên thì họ sẽ không thâm nhập được chánh pháp và sẽ 
sớm trở thành mê tín đị đoan. Đối với hàng xuất gia nếu không xây 
dựng được lối sống thiền trong sinh hoạt tại chùa chiền, tự viện thì 
chốn tòng lâm sẽ sớm trở thành những “viện bảo tàng Phật giáo” ” hoặc 
những “cơ sở tín ngưỡng dân gian" ' hằng ngày chỉ đón tiếp khách 
hành hương tham quan, lễ bái cầu xin. 


Và trong một thế giới phăng với dầy đặc thông tin, thêm vào đó 
đời sống ngày càng phức tạp nhiêu khê trong các cộng đồng xã hội 
như hiện nay, thiền là yêu tố có khả năng làm lắng dịu các tạp chất xô 
bồ của cuộc sống nhiễu loạn để mỗi người quay về với chính mình. 


8. Jack Kornfield (Tỳ kheo Thiện Minh dịch) (1999), Những vị thiên sư đương thôi, Tp. 
Hồ Chí Minh. 


PHÁT TRIỂN THIỀN NGUYÊN THỦY TẠI CÁC NƯỚC HẠ LƯU *® 73 


Tài liệu tham khảo 

[I] Dighã nikãya (Trường bộ kinh), Thích Minh Châu dịch, Kinh 
Đại niệm xứ. 

[2l] MajJ/hima nihãya (Trung bộ kinh), Thích Minh Châu dịch, 
Kinh Thân hành niệm. 

BìÌ Jack Kornfield (Tỳ kheo Thiện Minh dịch) (1999), Những vị 
thiên sự đương thời, Tp. Hồ Chí Minh. 

[4]U ST1lananda Mahaãthera (Tỳ-khưu Khánh Hỷ dịch) (200 ), Kinh 
Đại niệm xứ (luận giải). 

[5Š] Dighã nikãya, Mahaäsafipafthana sutta. 

_l6] Khuddaka Nikãya (Tiêu bộ kinh), Tỳ-khưu Viên Minh dịch, 

Tiêu tụng, Kinh Linh bảo. 


74 


vã 


SỰ DỊ BIỆT VÀ HÒA HỢP TÔN GIÁO 
TẠI CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG MÊ K0ONG 


TT.TS. Thích Nhật Từ 


Trong bài viết này, tôi nhắn mạnh về tầm quan trọng của việc đề 
cao sự hiểu biết, độ lượng và đối thoại liên tôn giáo vì mục đích tôn 
trọng các dị biệt về văn hóa và tôn giáo trên toàn cầu, trong bối cảnh 
của các nước tiểu vùng Mê-kông, gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, 
Miền Điện và Việt Nam. Quan điểm của tôi trong chiều hướng này là, 
ngoài sự thực tập phố quát về độ lượng, tôn trọng, đối thoại liên tôn 
giáo, chúng ta cân khích lệ sự hợp tác g1ữa các nên văn minh, văn hóa 
và tôn giáo khác nhau nhằm xây dựng hòa bình quốc tế cho nhân loại. 


I. QUAN ĐIÊM TÍN ĐIÊU VÀ ĐA NGUYÊN VÈỀ DỊ BIỆT TÔN GIÁO 


Ngày nay, nhân loại có nhiều loại hình tín ngưỡng, học thuyết, 
nghi thức và kinh nghiệm tôn giáo khác nhau. Sự dị biệt tôn giáo 
không phải là nguyên nhân chính của các xung đột chính trị và xã hội. 
Trên thực tế, sự dị biệt tôn giáo cần được chấp nhận là yếu tố cần thiết 
làm cho xã hội trở nên đa diện và năng động hơn. 


Do khuynh hướng của con người, hơn là ước muốn của Thượng 
đế, các tôn giáo khác nhau lần lượt xuất hiện trong lịch sử nhân loại. 
Sống trong thế giới đa nguyên, chúng ta không nên sợ hãi về sự dị 
biệt tôn giáo. Trải qua hàng thế kỷ, đã từng xuất hiện các xung đột xã 
hội và chiến tranh đẫm máu, dưới danh nghĩa tôn giáo hoặc nhân danh 
Thượng đề, tạo ra nỗi khổ niềm đau nghiêm trọng đối với xã hội con 


(*). Phó Viện trưởng — Tổng thư ký viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


76 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


người. Không ai có thê phủ định rằng sự đa nguyên tôn giáo là cần 
thiết cho sự phát triển đạo đức và tâm linh của con người. Nếu không 
có sự dị biệt tôn giáo, chắc hắn cũng không có bất kỳ tôn giáo nào đủ 
sức để phụng sự và làm lợi ích cho toàn thể nhân loại. 


Thông thường, cách tiếp cận hữu thần về tôn giáo thường rơi vào 
tín điều độc đoán, dưới hình thức này hay hình thức khác, nhiều hay ít. 
Bằng sự thực tập hòa hợp tôn giáo, chúng ta không nên tuyên bố rằng: 
“Tôn giáo của tôi là số một, vượt trội hơn các tôn giáo và tín ngưỡng 
khác. Tôn giáo tôi là tối thượng, các tôn giáo còn lại đêu là sai lầm”. 
Quan điểm tín điều cực đoan này đã phủ định các giá trị thực tiễn của 
tôn giáo khác, tạo ra hệ quả xung đột và khủng hoảng tôn giáo. Thái 
độ tín điều về các tôn giáo khác là hậu quả của sự hướng dẫn lầm lạc, 
giải thích sai lầm và thành kiến độc tôn tôn giáo. Mỗi tôn giáo có vị trí 
và giá trị riêng, tồn tại trên hành tinh để phụng sự nhân loại. 

Vấn nạn mà các tôn giáo đối diện hiện nay không phải là tự thân 
của sự dị biệt, vì các tôn giáo vốn khác nhau về bản chất. Vấn nạn chỉ 
xuất hiện khi thái độ tín điều được sử dụng đối lại với tôn giáo khác 
mà chúng ta không phải là một tín đồ trực thuộc. Khi xem các tôn 
giáo khác là kẻ thù, đối thủ hay lực lượng hủy diệt thì sự hòa hợp tôn 
giáo không thê đạt được. Sự hiện hữu của dị biệt tôn giáo trong lịch 
sử nhân loại chứng minh rằng không có tôn giáo độc nhất nào có thể 
phụng sự nhân sinh một cách trọn vẹn. Chúng ta nên học cách chấp 
nhận và cảm kích các giá trị của tôn giáo khác đúng với bản chất của 
tôn giáo đó. 

Sự tiếp cận dị biệt tôn giáo từ góc độ đa nguyên sẽ giúp chúng ta 
thừa nhận, chấp nhận, cảm kích các tôn giáo khác như chúng đang. là. 
Các hệ thống tôn giáo dị biệt có các cách thức trị liệu nỗi khổ niềm 
đau của con người khác nhau. Nhu cầu đị biệt tôn giáo là một hiện 
thực, cũng giống như đường lên mái nhà có nhiều cách khác nhau, tùy 
theo sự lựa chọn và tiện nghi có được. Đại đề Asoka của Phật giáo và 
đạo sĩ Vivekananda của Ân Độ giáo là những minh chứng sống động 
về quan điểm đa nguyên tôn giáo. 

Trong lời phát biểu nổi tiếng, đạo sĩ Vivekananda tôn trọng các tôn 
giáo khác, tuyên bồ rằng: “Tôi không có lời nào chồng lại các tôn giáo 
hay người sáng lập tôn giáo đó trên thể giới. Đối với tôi, các tôn giáo 
là thiêng liêng”). Giải thích quan điểm của ông về các tôn giáo khác, 


1. “I[ have not one word to say against any religion or founder of any religion In the 


SỰ DỊ BIỆT VÀ HÒA HỢP TÔN GIÁO ® 77 


đạo sĩ Vivekananda cho rằng: “Tôi chấp nhận các tôn giáo trong quá 
khứ và sùng tín các tôn giáo đó. Tôi sùng tín Thượng đề theo các hình 
thái mà tín đồ các tôn giáo đã thờ phượng ngài. Tôi sẽ đến đền thờ 
ngài Mohammed. Tôi sẽ vào nhà thờ Kito giáo và quỳ) xuống trước 
chân người. Tôi sẽ vào chùa Phật giáo để quy Igưỡng đức Phát và 
giáo pháp cao quý của ngài. Tôi sẽ vào rừng và ngôi trong thiên quán 
với các đạo sĩ Bà-la-môn, những người tìm kiếm ánh sáng để soi sảng 
tâm trí của con người”t), 


Đề tránh các xung đột giữa các tôn giáo, thi hào Aurobindo viết 
rằng: “Xung đột tôn giáo xuất hiện là do con người chủ trương chân lý 
loại trừ và đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối bằng phương pháp tín điểu, 
niễm tin lỄ nghi tôn giáo và các hành động bị ép buộc. Giải pháp thoát 
khỏi vấn nạn nêu trên là chân lý đích thực của tôn giáo nằm trong 
kinh nghiệm tâm linh trong đó, nó là phần hình thành ngoại tại”©). 


Đại đế Asoka (304-232 TTL) trong sách dụ bằng đá thứ 12 đã chia 
sẻ rằng: “ua Piyadasi, người được các thân linh yêu quỹ, tôn kính 
các bậc xuất sĩ và các cư sĩ thuộc các tôn giáo. Nhà vua tôn kính họ 
bằng phẩm vật, dưới nhiều hình thái khác nhau. Bắt kỳ ai đê cao tôn 
giáo mình, do thuân tín thiên cực, phê phán tôn giáo khác khi nghĩ 
rằng “tôi làm chói sáng tôn giáo tôi”, chỉ làm tốn hại tôn giáo của 
mình. Do đó, sự liên lạc giữa các tôn giáo là tốt. Chúng ta cân lắng 
nghe và tôn trọng giáo nghĩa của tôn giáo khác. tua Piyadasi mong 
mỏi rằng mọi người hãy học rộng, hiểu nhiều về triết thuyết của tôn 
giáo khác”6), 


world. All religions are sacred to me.” Swami Vivekananda, 7e Complete Wforks oƒ Swami 
Vivekhananda, Mayavati Memorial Edition, Calcutta, 1988, vol. VI, p. 458. 

2. I accept all the religions that were in the past, and worship them all; l worshin God 
with every one oƒthem, in whatever form they worship Hìm. 1 shall go to the mosque oƒ Mo- 
hammedan, I shall enter the Christans Church and kneel beƒore the crucifx; l shall enter the 
Buddhist temple, vhere Ï shall take refuige in Buddha and in his lau. I shall go imo the ƒorest 
and sit down im meditation with the Himdu, who is trying to find the light which enlightens 
the heart oƒevery on”. Vivekananda, The Cormplete Wforks oƒ Swami Vivekananda, Mayavati 
Memorial Edition, Calcutta, 1988, vol. V, p. 305. 

3. “7he conflict oƒ religions arises because each one claims the exclusive truth and 
demands complete adherence to it by the method 9ƒ dogma, belief ritual ceremony and 
prescribed acts. The solution would be to recognise that the real truth oƒ religion is in the 
spiritual experience oƒ`which it is an oufer ƒormation”. Sing, K. (2007) Imterƒfaith Harmony 
ín A Globalized Sociefy, Www. Timesoflndia.com. 

4. “The beloved oƒ the gods, king Piyadasi, honors both ascetics and the householders 
oƒall religions, and he honors them with gửis and honors oƒvarious kinds. Whoever praises 
his own religion, due to excessive devotion, and condemns others with the thought “Let me 
glorif my own religion, `” only harms his own religion. Thereƒfore contact beiween religions is 


78 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Trong bối cảnh của toàn cầu hóa và hội nhập, chúng ta cần thừa 
nhận sự kiện không thê phủ định rằng, thế giới của chúng ta là thế 
giới đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo. Đề tăng cường hòa hợp tôn 
giáo, chúng ta cần thừa nhận những dị biệt của tôn giáo thế giới và 
học cách tôn trọng các hành trì và dị biệt tôn giáo. Không hiểu các tôn 
giáo khác, chúng ta khó có thể hiểu sâu tôn giáo của mình. Khi tăng 
cường sự hội nhập với cộng đồng tôn giáo khác, chúng ta sẽ hiểu triết 
lý và giá trị của tôn giáo khác rõ ràng hơn. 

II. HÒA HỢP TÔN GIÁO VÌ HÒA BÌNH THẺ GIỚI 


Trong thế kỷ XXI, toàn cầu hóa là tiễn trình tương tác, tương liên 
và phổ quát, mang lại sự tương tác văn hóa, kinh tế và xã hội giữa các 
công dân toàn cầu, làm tăng trưởng sự hiểu biết về các giá trị phổ quát 
cộng thông của nhân loại, theo đó tôn giáo đóng vai trò quan trọng. 


Ngày nay, hàng tỷ người trên hành tỉnh là tín đồ của nhiều tôn 
giáo, hữu thần hoặc nhất thần. Suốt chiều dài lịch sử nhân loại, nhiều 
tôn giáo như Ấn Độ giáo , Phật giáo, Kỳ Na giáo, Đạo Sikh, Do Thái 
giáo, Kito giáo, Hồi giáo... đã xuất hiện vì mục đích dẫn dắt con 
người sống cuộc đời chân TN và cao thượng, nhằm thoát khỏi các 
tư duy và hành vi bất thiện. 


Tuệ quán về lịch sử thế giới giúp chúng ta thấy rằng Ấn Độ là “bà 
mẹ vĩ đại của tôn giáo, đã sinh ra một sô tôn giáo thế giới, bao gồm 
Ấn Độ giáo và Phật giáo. Cộng đồng Phật tử toàn cầu thường xem họ 
là “Con cháu của Ấn Ðộ,” theo nghĩa Phật giáo có nguồn gốc tại Ân 
Độ. Từ thời cổ đại, Ân Độ nổi tiếng đa nguyên tôn giáo và hòa hợp 
tôn giáo, đề cao bất bạo động. Ân Độ giáo và Phật giáo chưa bao giờ 
tấn công các nền văn minh và văn hóa khác. Theo các truyền thống 
tôn giáo Ấn Độ, một chân lý có thể được các bậc thánh giải thích bằng 
nhiều cách khác nhau. Con người tôn giáo không ngừng tìm kiếm 
chân lý. Chân lý có thể được diễn đạt dưới nhiều danh xưng và hình 
thái khác nhau. “Chân lý có thể được tiếp cận từ nhiều hướng và đạt 
được qua các con đường khác nhaw”©), 


Lịch sử thế giới chứng minh rằng sự thành lập và đề cao hòa hợp 


good. One should listen to and respect the doctrines proƒessed by others. The beloved oƒ the 
gods, king Piyadasi, desires that all should be well-learned in the good doctrines oƒother re- 
ligions”. Edicts of Áshoka, Trans. Ven. Dhammnka, http://www.ÏIvius.org/sh-s1/shahbazgarh/ 
shahbazgarhi2.html 

5. Nigvieda 1.64.46: “ekam sadvipraa bahudhaa vadarnfi” literally means “The same 
truth can be explained differently by the sages”. 


SỰ DỊ BIỆT VÀ HÒA HỢP TÔN GIÁO ® 79 


tôn giáo là con đường trọng tâm, tạo ra thế giới hòa bình và phát triển. 
Khi không còn chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, không độ lượng tôn giáo 
hoặc phân biệt tôn giáo, thì quần chúng thuộc các tôn giáo có thể cộng 
tồn trong hòa hợp và hòa bình. 


Khi tôn giáo bị dẫn dắt sai, lý giải sal, hoặc bị lợi dụng bởi những 
người cực đoan tôn giáo thì các xung đột và bất độ lượng tôn giáo sẽ 
xuất hiện. Hệ quả là, nhiều vấn nạn xã hội xuất hiện theo sau. Hòa hợp 
tôn giáo chỉ có thê đạt được, khi con người tôn giáo ngừng phân biệt 
đối xử dưới danh nghĩa tôn giáo. 

Con người trên toàn thế giới nên tìm kiếm những nên tảng chung 
giữa các quốc gia, nhằm tôn trọng sự phong phú của các nền văn 
minh, văn hóa và tôn giáo. Các nhà lãnh đạo chính trị cần có các biện 
pháp thích hợp nhằm tăng cường hòa bình phổ quát qua chủ trương 
tôn trọng tính toàn vẹn lãnh thô và độc lập chính trị của các quôc ø1a. 
Các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự và các 
cá nhân cần nỗ lực tập thê, nhằm thúc đầy sự hiểu biết thông qua đối 
thoại xây dựng giữa các nền văn minh và tôn giáo. 


Hợp tác quốc tế cần được đề cao nhằm giải quyết các vấn đề toàn 
cầu, trên nền tảng tôn trọng luật pháp quốc tế. Khích lệ sự tôn trọng 
nhân quyền phổ quát và tự do căn bản cho con người là con đường xây 
dựng tình hữu nghị hòa tình giữa các quốc gia. 


Công dân toàn cầu cần thúc đầy sự tôn trọng các dị biệt văn hóa 
và đi sản văn hóa như nguồn khích lệ cho sự tăng cường hòa bình thế 
giới một cách bền vững. Công dân toàn cầu có quyền tự định đoạt tình 
trạng tôn giáo và văn hóa của mình, đang khi giữ gìn, theo đuổi và 
phát triển sự tăng trưởng tôn giáo văn hóa xã hội và kinh tế. 


Các nhà lãnh đạo tôn giáo cần khích lệ tín đồ tôn trọng các đi sản 
văn hóa và dị biệt văn hóa, đang khi lắng nghe và học hỏi lẫn nhau 
bằng sự nhắn mạnh, tăng cường và bảo vệ các hành trì tôn giáo, tự do 
tôn giáo, độ lượng tôn giáo và tôn trọng sự dị biệt, hòa hợp tôn giáo và 
hòa bình thế giới sẽ được đề cao và đạt được trong tầm tay. 


II. ĐỘ LƯỢNG VÀ ĐÓI THOẠI TÔNGIÁO VÌ HÒA HỢP TÔN GIÁO 

Hòa hợp liên tôn được hình thành trong lịch sử nhân loại là nhằm 
đê cao sự cộng tôn đích thực và vì hòa bình bên vững. Nồ lực tập thê 
này cân được xây dựng trên nên tảng vững chãi nhật, băng cách sử 
dụng đôi thoại liên tôn năng động như công cụ đê đạt được mục đích. 


80 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Bên cạnh các chướng ngại vật của bắt độ lượng tôn giáo và cực 
đoan tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo nên khích lệ sự đối thoại và 
tương tác giữa các nền văn minh, văn hóa và tôn giáo, không phân biệt 
sắc tộc, gIỚI tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Tôn trọng sự dị biệt văn 
minh có thê giúp chúng ta bảo tồn các di sản tập thê của nhân loại. Các 
nỗ lực tập thê cần được nhắn mạnh, đề đảm bảo rằng các di tích, di sản 
văn hóa tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ, nhằm xóa đi các khoảng 
cách về sự hiểu biết giữa các nền văn hóa và tôn giáo. 

Các hình thái bất độ lượng và phân biệt trên nên tảng tôn giáo và 
tín ngưỡng cần bị lên án và loại trừ. Các hình thái thành kiến, bất độ 
lượng tôn giáo sẽ tạo ra hận thủ, xung đột, bạo lực, khủng bố giữa các 
cộng đồng và các quốc gia trên toàn cầu. 


Độ lượng tôn giáo trở nên cần thiết cho việc tăng cường các quan 
hệ quốc tế hòa bình trong thế kỷ XXL Sự đề cao phổ quát về nền văn 
hóa hòa bình thế giới cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng dị 
biệt về đức tin, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và ý thức hệ. 

Đối thoại liên tôn giáo là tiến trình tương liên giữa con người tôn 
giáo dựa trên nguyên lý bình đăng, độ lượng, cởi mở, bao hàm và trí 
tuệ tập thê đề học và khám phá các giá trị cốt lõi cộng thông hoặc giá 
trị nhân bản phổ quát. 


Bằng sự đề cao đối thoại và hòa hợp tôn giáo, chúng ta có thê cảm 
kích về sự phong phú và trí tuệ hiện hữu trong các tôn giáo, vốn rất 
lợi ích cho tri thức nhân loại và cho sự phát triển thế giới. Trí tuệ tôn 
giáo tập thê giúp chúng ta trình bày và giải quyết các thách đồ cộng 
thông, vốn đe dọa xã hội loài người, bao gồm sự thay đổi khí hậu 
khủng hoảng xã hội, xung đột và khủng bố. 


Thông qua đối thoại liên tôn giáo, chúng ta cùng nỗ 
lực tìm kiếm và đạt được sự hiểu biết tốt hơn về các giá trị đạo đức 
cộng thông của tôn giáo thế giới. Bằng sự thừa nhận về tính dị biệt tôn 
giáo và văn hóa như những đặc điểm nền tảng của xã hội loài người, 
chúng ta có thê làm giàu sự lớn mạnh phúc lợi tâm linh, vốn được chia 
sẻ trong các tôn giáo. 


Khi sự tham dự có trách nhiệm của các cá nhân, cộng đồng và 
quốc gia trong đối thoại liên tôn giáo ở cấp địa phương, quôc gia và 
quốc tế được thúc đây hiệu quả hơn thì sự cam kết về hợp tác giữa các 
tôn giáo như cơ chế đề cao các giá trị phố quát. Đối thoại liên tôn giáo 
tạo ra các đóng góp trọng tâm cho việc xây dựng niềm tin và xây dựng 
hòa hợp giữa các tôn giáo. 


SỰ DỊ BIỆT VÀ HÒA HỢP TÔN GIÁO ® 8Í 


Tham gia trong đối thoại liên tôn giáo sẽ trở nên toàn cầu trong 
phạm vị, và rộng mở đối với mọi thành phần, bao gồm học giả, nhà tư 
tưởng, giới tri thức và giới thực hành tôn giáo, những người đóng vai 
trò công cụ quan trọng, trong sự khởi xướng và tạo ra tính bền vững 
về hòa hợp tôn giáo. 


Các tổ chức khu vực và quốc tế, các hội đoàn dân sự, các tô chức 
phi chính phủ luôn được chào đón, cùng tiến hành các bước thích hợp, 
khởi sự đề tạo ra đối thoại liên tôn giáo trong nhiều phạm trù, vì mục 
đích hòa hợp tôn giáo và hòa bình thế giới. 

Tăng cường về sự thông nhất tâm linh giữa các tôn giáo giúp chúng 
ta hiểu được tầm quan trọng của hòa hợp liên đức tin và xã hội trong 
sự đị biệt tôn giáo, cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Khuynh 
hướng căn bản về “thống nhất trong dị biệt” tạo ra ý thức và giáo dục 
về hòa hợp toàn cầu, vốn hình thành nên nền tảng hòa hợp tôn giáo và 
nền văn minh hòa hợp của thế kỷ XXI. 


Sự ra đời của tính hòa hợp tôn giáo toàn cầu suốt lịch sử nhân loại 
là con đường duy nhất cho sự cộng tồn tôn giáo, phát triển bền vững 
và hòa bình thế giới. Sự thật hiển nhiên là, bằng cách bắt tay nhau, 
chúng ta đánh dấu sự bắt đầu của một kỷ nguyên nhân loại, kỷ nguyên 
hòa hợp tôn giáo, với mục đích vượt qua chủ nghĩa khủng bố, xung 
đột, bất độ lượng và cực đoan tôn giáo. 


Ngày nay, có sự nỗ lực vun trồng tập thể về hòa hợp tôn giáo và 
xã hội khi nhân loại bước vào ngưỡng cửa của nền văn minh hòa hợp. 
Hòa hợp tôn giáo thế giới mở ra con đường cho hòa hợp toàn cầu 
thông qua hòa hợp liên đức tin một cách có ý thức. 


Có thể giả định chắc chắn rằng sự đa nguyên tâm linh và hòa hợp 
dị biệt tôn giáo giúp cho thế giới trở nên nơi sinh sống an toàn hơn. 
Hợp nhất, hòa hợp và thân thiện không chỉ là những lý tưởng của cộng 
tồn, còn là những yếu tố tạo nên sự hòa hợp nội tại, ngoại tại lâu dài 
giữa con người. Người Phật tử tin rằng thống nhất và hòa hợp nội tại 
sẽ dẫn đến thông nhất và hòa hợp ngoại tại. Khi sinh sống và làm việc 
trong hòa hợp, ta sẽ đạt được sự hòa hợp hội nhập. Khi các nguyên 
nhân chính của xung đột giữa cá nhân, cộng đồng xã hội và quôc gia 
được thừa nhận đích thực từ tham ái, sân hận, si mê và có chấp thì sự 
tháo mở các chướng ngại vật tâm lý nêu trên sẽ mang lại sự hợp nhất, 
hòa hợp, hòa bình, và hạnh phúc cho nhân sinh. 


Đê cao hòa hợp tôn giáo mở ra con đường mới cho tư duy tôn giáo 


82 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


xã hội trong thế kỷ XXI, vốn có thể dẫn đến sự phát triển và hòa hợp 
xã hội. Hợp nhất trong dị biệt giữa các tôn giáo, văn minh và văn hóa 
mở ra tuệ giác toàn cầu, theo đó soi sáng sự phát triển ý thức về bất 
bạo động. Đề cao văn hóa bất bạo động sẽ tạo ra chủ nghĩa hòa hợp 
tôn giáo. Đây chính là bước chuyền trong nhận thức và hành vi của 
COn người. 


IV. GIÁO DỤC VÌ ĐA NGUYÊN TÔN GIÁO 


Giáo dục tôn giáo, đặc biệt giáo dục Thiên Chúa giáo tại châu Á 
đã bỏ quên tính hiện thực của đa nguyên văn hóa châu Á, dẫn đến 
tình trạng xâm thực văn hóa, loại bỏ và khử trừ các thực tại văn hóa 
của tôn giáo khác. Hệ quả của sự loại trừ tôn giáo này là mất niềm 
tin, nghi ngờ, thù hận, và xung đột bạo lực sẽ xuất hiện giữa các cộng 
đồng tôn giáo khác nhau. 


Hệ giống giáo dục Thiên Chúa giáo cận đại nhấn mạnh đến tính 
châu Á, theo cách tận dụng các dữ liệu văn hóa châu Á làm công cụ 
cho sự lý giải thần học. Chính sách này dẫn đến sự ám sát bản sắc văn 
hóa của các tôn giáo khác. Nếu nền “thần học loại trừ” tạo ra các ngộ 
nhận, bất độ lượng và khử trừ xã hội, thậm chí chủ nghĩa cuồng tín 
tôn giáo và cực đoan tôn giáo, thì sự chuyên đổi từ tính loại trừ sang 
tính bao hàm, từ nhu cầu đạt được đại đa số đến sự hài lòng với thiểu 
số, sẽ là chính sách thần học châu Á mới có hiệu quả cho sự cải đạo. 


Tán đồng và tôn trọng đa nguyên tôn giáo trong bối cảnh hiện đại 
là nghệ thuật xây dựng hòa bình vốn liên hệ đến sự trung thành của 
con ngƯỜI với tôn giáo của họ, trong khi đồng thời trở nên rộng mở 
và mở hiểu biết về các nền văn hóa và tôn giáo khác. Giáo dục theo 
hướng này sẽ vượt lên trên sự xâm lăng văn hóa. Nói chung, giáo dục 
tôn giáo cần nhấn mạnh đến các đối thoại liên tôn giáo về phương 
diện ý nghĩa và giá trị. 


Mục đích của giáo dục tôn giáo là đê nhận ra rằng, các tôn giáo 
khác là các thực tại văn hóa vốn có các cấu trúc giá trị riêng, theo đó 
thành lập mối quan. hệ hữu nghị, đối thoại và cộng tồn trên nền tảng 
tương kính, hiểu biết và hòa bình. Mối quan tâm chính yêu của chính 
sách trên là đề cao sự hòa giải, trị liệu, hòa hợp và hòa bình giữa các 
cộng đồng đa nguyên. Giáo dục tôn giáo nêu trên phải thật sự chân 
thành, rộng mở, khích lệ sự tham dự và đối thoại và có khả năng 
chuyên hóa các xung đột xã hội. 


Cộng tồn là trạng thái, theo đó, hai hoặc nhiều nhóm cùng sống 


SỰ DỊ BIỆT VÀ HÒA HỢP TÔN GIÁO ® 83 


chung nhau trong bối cảnh không gian và thời gian, tôn kính các sự đị 
biệt, bất luận chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, và giải quyết các 
xung đột thông qua hiểu biết, độ lượng, bất bạo động. Giáo dục tôn 
giáo rất cần thiết cho việc xây dựng hòa bình thông qua đối thoại và 
các phương tiện bất bạo động. 


Cộng tồn hình thành nên sự hòa hợp giữa các cá nhân, cộng đồng, 
quốc gia và các liên minh. Để sự cộng tồn trở nên bền vững thì hòa 
bình và hạnh phúc của mỗi bên cần được xem như mối quan tâm hàng 
đầu. Các nỗ lực nhận ra hòa bình bền vững và sự phát triển bền vững 
bao gồm sự thừa nhận các sai lầm quá khứ, kêu gọi sự tha thứ, tìm 
kiếm công bằng, tái xây dựng tình huynh đệ, tái cấu trúc hệ thống xã 
hội trên nền tảng tôn trọng sự thay đổi tích cực. 


V. GIÁO DỤC HÒA BÌNH VÌ PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG 


Theo Phật giáo, hòa bình bền vững và phát triển bền vững là hai 
phương diện của cùng một vấn đề, nghĩa là, sự tồn tại của cái này kéo 
theo sự hiện hữu của cái nọ, và cả hai không thê phân ly. Các nỗ lực 
tạo ra hòa bình bền vững thường đối diện với các thách thức. Từ năm 
2006 đến nay, xung đột Trung Đông và khủng hoảng hạt nhân tại Iran 
và Bắc Triều Tiên đã tạo ra các bạo lực và chủ nghĩa khủng bố có mặt 
khắp nơi trên thế giới. Xung đột vũ trang, chiến tranh dân sự, chiến 
tranh du kích, bạo lực sắc tộc và các phong trào ly khai trên thế giới 
nói chung, châu Á nói riêng, đã tạo ra vô vàn nỗi khổ niềm đau và 
chết chóc xuyên qua nhiều thế hệ. Các tấn công khủng bố đã đe dọa 
hàng triệu con người. Có khoảng 1.6 triệu người đã chết mỗi năm vì 
bạo lực. Nếu mỗi công dân toàn cầu đều thực tập tâm thương xót, tâm 
cảm thông và chuyền hóa hận thù nhằm xây dựng nền văn hóa hòa 
bình thì chúng ta có thể cứu sống được hơn I1 triệu người mỗi năm từ 
các cái chết bạo lực. 


Giáo dục hòa bình không chỉ liên hệ các xung đột bắt nguồn từ các 
cuộc ngoại xâm, chiến tranh, bóc lột, bất công bằng và vi phạm nhân 
quyền mà còn nỗ lực cho nền hòa bình, vì mục đích xây dựng một xã 
hồi công bằng và bất bạo động là cần thiết cho sự hiện hữu tiếp. tục và 
phát triển của nhân loại trên địa cầu. Giáo dục hòa bình là nguồn gốc 
của tuệ giác vì mục đích thay đổi tích cực đối với các vẫn nạn toàn 
cầu. Thật là quan trọng khi xây dựng xã hội toàn cầu thịnh vượng và 
phát triển. Trong ý nghĩa rộng hơn, giáo dục hòa bình gắn kết với giáo 
dục giải trừ vũ khí, giáo dục môi trường, giáo dục nhân quyền và giáo 
dục hòa hợp quốc tế. 


84 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Giáo dục hòa bình sẽ ủng hộ và cung ứng tri thức nền tảng về các 
nên văn minh, văn hóa và tôn giáo, theo đó, người thực tập hòa bình 
thừa nhận và chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên xã hội. Các phương 
pháp giảng dạy liên văn hóa cần nhấn mạnh về giáo dục hòa bình và 
sự tái thừa nhận về việc tôn trọng đa nguyên văn hóa và tôn giáo trong 
xã hội hiện đại. Các phương diện về nghệ thuật, văn học, lối sống, hệ 
thống giá trị, các đức tin tôn giáo và truyền thống... cần được xem 
xét như nguồn tài nguyên văn hóa vốn cần đến sự tôn trọng và bảo vệ 
của chúng ta. 


Giáo dục hòa bình nên nhấn mạnh về giáo dục dị biệt tôn giáo và 
đa nguyên tôn giáo, như các phương diện của tự do chọn lựa. Điều 
này giúp cho công dân toàn cầu tránh được các hình thái của “xung 
đột văn minh” và cũng là một trong những nền tảng phát triển kinh tế, 
tri thức, đạo đức và tâm linh toàn cầu. 


Theo Phật giáo, chiến tranh không thể được xem là phương tiện 
thiết lập hòa bình. Vì hận thù không thể bị tiêu diệt bằng hận thù, do 
đó, chiến tranh không thể là nền tảng của hòa bình được. Chiến tranh 
kéo theo bạo lực, đẫm máu, chết chóc, hủy diệt, phân hóa và khủng 
hoảng xã hội. Theo đức Phật, kinh doanh về vũ khí, ma túy, rượu bia 
và chất gây say... được xem là các nghề bắt thiện, vì chúng có hại cho 
sức khỏe thân thê và tâm hồn, cũng như bắt lợi cho đạo đức nhân sinh. 
Ảnh hưởng tiêu cực của các loại thương mại nêu trên, trên thực chất, 
là sự sụp đồ của cộng đồng và xã hội. Xây dựng hòa bình trên nền 
tảng tương kính, từ bị, trí tuệ và độ lượng là cách tốt nhất đề đạt được 
hòa bình bền vững vì mục tiêu phát triên bền vững. 


Xây dựng hòa bình bền vững nên bắt đầu từ khuynh hướng làm 
tăng trưởng thái độ bao hàm chính trị và tôn giáo để giảm thiểu xung 
đột, bạo lực và chiến tranh. Đây cũng là cách giảm thiểu các nguyên 
nhân gốc rễ của khủng hoảng xã hội, vốn được xem là trọng tâm của 
phát triển bền vững trong mỗi quốc gia. 


Các nhà lãnh đạo tôn giáo hữu thần nên nỗ lực vượt qua chủ nghĩa 
cực đoan tôn giáo, xung đột tôn giáo, và không nên sử dụng tôn giáo 
nhằm biện hộ cho bạo lực và chiến tranh. Đối thoại liên tôn giáo nên 
thực hiện vì mục đích xây dựng hòa bình tôn giáo, chứ không nên là 
sự biện hộ cho sự bao hàm bản sắc và cải đạo. Mối quan tâm chính 
của các tô chức liên tôn cấp quốc gia và thế giỚI nên hướng về việc 
xây dựng nhịp cầu giữa các tổ chức tôn giáo, nhằm gây tạo ý thức tín 
đồ về các vấn đề hòa bình, thịnh vượng và phát triên bền vững. Các 


SỰ DỊ BIỆT VÀ HÒA HỢP TÔN GIÁO ® 85 


nỗ lực tôn giáo vì hòa bình cân được tiên hành vì mục đích phúc lợi 
và hạnh phúc con người. 


Theo Phật giáo, hòa bình bền vững cao nhất là hòa bình nội tại 
trong mỗi con người, khi các biểu hiện của khổ đau và nguyên nhân 
gây tạo chúng đã kết thúc. Hòa bình nội tại dẫn đến hòa bình thế giới. 
Xây dựng hòa bình theo phương hướng nêu trên là nguồn gốc cho sự 
phát triển bền vững đích thực. Chìa khóa xây dựng hòa bình và hòa 
hợp thế giới là không khí hòa bình trong mỗi trái tim người. Phát 
triển tâm và chuyên hóa hành vi bất thiện được xem là công việc quan 
trọng hàng đầu mà các tô chức hòa bình thế giới nên quan tâm. 


Con người tôn giáo cần thực tập các nguyên lý từ bi phổ quát và 
tôn trọng bình đăng cũng như sự cộng tồn trong hòa hợp. Các nhà 
hoạt động hòa bình cần phải khách quan và kiên nhẫn trong giải quyết 
xung đột, tránh tình trạng loại trừ tôn giáo và loại trừ xã hội. 


Xây dựng hòa bình cần được thực hiện thông qua các phương tiện 
khác nhau bao gồm hành vi “hòa bình phủ định” (negafive peace), tức 
nhắn mạnh sự kết thúc chiến tranh và các nguyên nhân chiến tranh, và 
hành động “hòa bình tích cực” (posiive peace) là thực tập chuyên hóa 
các nguyên nhân bạo lực xã hội trong tâm của con người, chắng hạn 
các trở ngại tỉnh thần đối với sự phát triển đạo đức và tâm linh cũng 
như hạnh phúc của con ngƯỜI. Mô thức giáo dục hòa bình bền vững 
cần bao hàm ý thức về nhu cầu hòa bình, sông theo phong cách từ bị 
và bất bạo động, tôn trọng nhân quyền và các giá trị phổ quát. Đồng 
thời chúng ta cần đầu tư về phát triển tâm linh để chuyên hóa nỗi khổ 
niềm đau của con người. 


Đề đạt được hòa bình phủ định, cộng đồng quốc tế cần tham gia 
vào các hoạt động phản chiến, loại trừ các hình thái xâm lăng, không 
khích lệ các hoạt động bạo lực, nói không với việc chạy đua vũ trang 
và vi phạm nhân quyên, xóa bỏ các gốc rễ xã hội của bất bình đẳng, 
bất công về kinh tế, tham nhũng trong quản trị đất nước, và đặc biệt 
là sự loại trừ xã hội. 

Đề đạt được hòa bình tích cực, mỗi người cần thực tập thiền quán 
đê chuyền. hóa các gốc rễ tâm lý gồm tham lam, hận thù, vô minh và 
có chấp, đồng thời phát triển từ bi và trí tuệ. Khi hòa bình được thành 
tựu trong tâm của môi người, mọi gia đình và mọi cộng đồng, đó 
chính là hòa bình bền vững đích thực. Hòa bình bền vững khi tồn tại 
trong tâm của con người sẽ kéo theo sự phát triển bền vững gồm các 
phương diện vật chất, tinh thần, đạo đức và tâm linh. 


86 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Theo Phật giáo, khi hòa bình bền vững và phát triên bền vững ngự 
trị trên trái đất, cái gọi là thế giới khổ đau sẽ không còn khác biệt với 
Tịnh độ. Tịnh độ với hòa bình bền vững và phát triền bền vững là rất 
cần thiết, không chỉ cho cộng đồng châu Á mà còn cho cộng đồng 
toàn cầu. 


LOẶO 


87 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÒNG THIÊN AN 
NAM TÔNG TRÊN DÒNG SÔNG MÊKÔNG TẠI THÁI LAN 


Nguyên Chơn - Đạo Bình 


1. MỞ ĐẦU 


Thời gian vừa qua, do những tương tác ngoại giao, kinh tế, xã hội 
cùng với những đóng góp của các nhà nghiên cứu khoa học [Š] mà 
“Tăng Đoàn Việt Nam tại Thái lan” [6] (& 8Ä 4kƒ# B]) hay tên chữ là 
An Nam Tông' (được dịch sát nghĩa theo tiếng Thái “Annamnikai, 
a'fIn1£l? và tiếng PälI “Annammikaya`) đã được biết đến một cách 
phổ biến. Ở đây xin dùng chữ “An Nam Tông' vì đã phổ biến hơn so 
với tên chữ Hán cô là “Thái Quốc, Việt Tăng Đoàn”. Từ những ngôi 
chùa đầu tiên, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, An Nam tông đã 
củng cố và hình thành nên một trong hai tông phái Đại thừa chánh 
tông được công nhận tại Thái lan. Tính tới thời điểm của nghiên cứu 
này (tháng 1 năm 2015), An Nam Tông đã có lịch sử hình thành 228 
năm (từ ngôi chùa đầu tiên tên Quảng Phước [7] (Annam-nikairam) 
xây năm 1787) với 2l ngôi chùa (trong đó 20 ngôi đã có tên “Wat 
— Chùa”, còn ngôi chùa Cực Lạc Cảnh Giới đang đệ đơn xin tên là 
Watpa Sukhavadi) [8] thông qua hai dòng thiền chính tông là Lâm 
Tế và Tào Động, một cơ sở đại học đào tạo hệ cử nhân mang tên Đại 
Học Đại Trí (\ahäpanya) trực thuộc đại học Mahachulalongkorn tại 
thành phố Hatyai và một đài phát thanh đặt tại chùa Phố Phước thuộc 
Chinatown. Với một khoảng không gian lịch sử rộng hơn 200 năm 
nên không thê trình bày trong một bài viết ngắn. Hơn thế, chủ đề 
“An nam tông Thái lan” đã được viết chi tiết cụ thể, ít nhất là trong 2 
luận án thạc sĩ được trình tại đại học Chulalongkorn và đại học Ma- 
hachulalongkorn, Bangkok. Do vậy, người viết chỉ tập trung nghiên 


88 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cứu nguồn gốc hình thành của hai dòng thiền của An Nam Tông này 
với phương pháp cô sử thông qua các tư liệu, bi ký, bài vị tại các Tổ 
đường của các ngôi chùa cổ, và thừa kế các nghiên cứu trước đây 
nhằm bồ sung những quan điểm còn bỏ ngõ. 


2. THỜI ĐIÊM VÀ LÍ DO TRUYÈN THỪA 


Có thê nói rằng An Nam Tông là một thực thể sinh động chứng 
minh sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam truyền ra nước ngoài dưới 
hình thức Tăng Đoàn vẫn còn tồn tại và phát triên một cách mạnh mẽ 
cho tới hôm nay. Theo dòng lịch sử, vào thời kỳ rất sớm của nền Phật 
giáo Việt nam, cụ thể là vào thế kỷ thứ II, thầy Khương Tăng Hội đã 
mang Phật giáo Việt truyền vào sứ Đông Ngô thuộc Giang Nam của 
Ngô Quyền (229-252 TL) thời Tam Quốc nước Trung Hoa [9]. Dấu 
tích còn lại là ngôi chùa Kiến Sơ và Kinh tạng mà Ngài đã dịch gồm 
Lục độ tập Kinh, An ban thủ ý... Tiếp bước thầy Tăng Hội, có thầy 
Đại Đăng sang Ấn Độ du học rồi về Trung Hoa tham gia phiên dịch 
Kinh Tạng với thầy Huyền Tráng nhưng không thấy mở tông tu tập. 
Trong khi đó, Phật giáo từ Ấn Độ (Tây Thiên), Trung Quốc (Đông 
Ðộ) lần lượt truyền sang Việt Nam hình thành nên các dòng, thiền 
tông tồn tại và phát triên cho đến hôm nay. Mãi đến thời nội chiến của 
chúa Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long sau này) với triều Tây Sơn, thì 
Phật giáo Việt nam được truyền sang Xiêm la quốc (Siam hay Thái 
lan ngày nay) mà công lao to lớn là do những Tôn thất nhà Nguyễn 
(một trong số ấy là Tôn Thất Xuân), tướng lãnh và gia quyến của họ. 
Một điều đặc biệt là bốn ngôi chùa mang tên “Phước' (Phúc) — tên chữ 
của dòng họ Chúa Nguyễn (Phước) - gồm: Chùa Quảng Phước (xây 
năm 1787), Phổ Phước và Cảnh Phước, Biểu Phước với chữ đệm là 
Sắc tứ Trấn quốc (Cảnh Phước tự), sắc tứ Hưng Quốc (Khánh Vân) 
giÚp fa cÓ thể liên hệ đến những mục đích khác nữa đó là: - (1) Góp 
phần cầu nguyện cho công nghiệp thống nhất giang sơn của vị Chúa 
(Nguyễn Phúc Ánh) mà họ tôn thờ được sớm thành công (các ngôi 
chùa đầu tiên); (2) sau khi nước nhà độc lập thống nhất sắc phong cho 
xây dựng chùa chiền làm cho quốc gia vững bền (trấn quốc) và hưng 
thịnh (hưng quốc) nhằm bảo đảm cho nhà Nguyễn (Phúc) mãi mãi 
dài lâu và rộng khắp (Phố Phước) (các ngôi chủa xây sau). Riêng chữ 
“Quảng Phước" rất hay vì chữ “Quảng” vừa mang ý nghĩa là đất kinh 
kỳ vừa có nghĩa là “dài rộng thêm ra” giống như chữ “Quảng Nam — 
mở rộng về phía Nam' và chữ Phước là chữ lót của hoàng tộc nhà 
Nguyễn. Một hiện tượng tương tự là tại Bà Rịa, Vũng Tàu vào thời 
vua Gia Long (1802-1820) xuất hiện các tên gọi mang chữ Phước: 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÔNG THIỀN AN NAM TÔNG * 89 


làng cá Phước Hải, làng Phước Thắng, đàn Kỳ Phong thuộc xã Phước 
Tỉnh tôn thờ các vị hải thần. Tương tự, tại Lệ Thủy, Quảng Bình, năm 
1821, vua Minh Mạng (Nguyễn Phúc Đảm) trong chuyến ngự giá 
Bắc tuần, ghé thăm chùa Kính Thiên tự, đã đổi chùa này thành Hoằng 
Phúc tự [10, tr. 4]. Ở đây ta có thể thấy rằng chữ “Phúc' rất được ưa 
dùng trong các triều đại nhà Nguyễn vì nó không chỉ là tên chữ đệm 
của hoàng tộc này mà còn có một ý nghĩa chính trị nhất định. Riêng 
vẫn đề vua Gia Long với Phật giáo An Nam Tông Thái lan vẫn còn là 
vấn đề cần nghiên cứu thêm vì chúa Nguyễn Ánh chỉ ở Xiêm la 4 năm 
(1783 đến1787) sau đó Chúa bí mật trở về Việt nam đề lãnh đạo cuộc 
kháng chiến thống nhất đất nước, nên công lao xây dựng chùa chiền 
bên này hắn là kiều bào và các Tôn thất nhà Nguyễn, có chăng sau khi 
đã đăng cơ, Ngài cho sắc tứ tên chữ và hỗ trợ tinh thần cho các ngôi 
chùa Việt tại Thái lan. Theo quan điểm của Peter A. Pool “ngôi chùa 
đầu tiên của người Việt ở Thái Lan là chùa Quảng Phước (W An- 
namnikairam) do hai vị tướng của Nguyễn Ánh là Thong Dung Gian 
và Hồ Dương Đắc cùng với sô người Việt đã quyên góp và xây dựng 
nên vào năm 1787 tại khu vực Bang Po”. [2, tr. 23] 


Tóm lại, năm 1787 là mốc lịch sử mở Tông An Nam tại Thái lan 
với chứng tích còn đó là ngôi chùa Quảng Phước và lí do truyền thừa 
là do những Tôn thất, tướng lãnh nhà Nguyễn. và đoàn tùy tùng sau 
khi họ quyết định ở lại Xiêm La làm ăn sinh sống đã xây dựng chùa 
chiền đề thờ cúng tổ tiên và gìn giữ tôn giáo cô truyền của họ. Ngoài 
ra, xây chùa tạo phúc, góp phần cầu nguyện cho sự hưng thịnh của 
nhà Nguyễn cũng là một lí do quan trọng trong việc hình thành nên hệ 
thống Tông An Nam tại Thái lan. 


3. VÁN ĐÈ DANH XƯNG 


Trước hết, phải nên minh bạch rằng “An Nam Tông' là “Phật Giáo 
Đại Thừa Việt Tông tại Thái lan” chứ không hề liên hệ đến “Phật giáo 
Nam Tông/truyền Việt Nam' dù là “Nam tông Kinh' hay “Nam tông 
Khmer". Tên gọi chữ Hán bản cô ghi là “Thái quốc Việt tăng đoàn" “& 
BỊ 3š i# E] hay “Tăng Đoàn Việt Nam tại Thái lan" thì đã rõ. Còn tên 
tiếng Thái “4zønammikai' (Afain^w) thì sao? Tại sao không phải là 
“Vietnamnmikat' (Việt Nam Tông)? An Nam là An Nam nào, An Nam 
thời Pháp thuộc chỉ các tỉnh miền trung sau khi Pháp phân chia Việt 
nam thành Tonkin (Hà nội) Annam (Miễn trung) và Cochinchina (Sai- 
gon) hay An nam của “An Nam Đô hộ phủ' mà thời Đường (673-757 
và 768-866) người Trung quốc ám chỉ biên cương phía nam đã bình 


90 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


định, đã an bài. Căn cứ vào thời điểm truyền thừa “Do tình hình chiến 
tranh trong nước, một số gia nhân của nhà Nguyễn đứng đầu là Tôn 
Thất Xuân đã chạy trốn xuống Hà Tiên. Năm 1778, Vua Taksin của 
Siam cho quân sang đánh Hà Tiên và bắt tất cả đưa về Băng Cốc” [2, 
tr.14] thì chúng ta có thể thấy rằng An Nam là chỉ chung cho toàn cõi 
Việt nam chứ không thê là An nam chỉ riêng phần dãi đất miền Trung 
được. Vì rằng thời ấy, Pháp chưa đô hộ Việt nam [II] thì lấy gì mà 
phân chia ranh giới và như thế làm gì có phần đất An Nam giành riêng 
cho miền Trung. Như vậy, An Nam tông là Việt Nam tông hay Tăng 
đoàn Phật Giáo Việt Nam nói chung và so với tên chữ Hán “Việt tăng 
đoàn" là hoàn toàn thỏa đáng. Hơn thế nữa, theo niên biểu Việt nam 
thì quốc hiệu “Đại Việt được dùng xuyên suốt từ thời kỳ Lý Thánh 
Tông lên ngôi năm 1054 đến gian đoạn đầu thời nhà Nguyễn trước 
năm 1804, nhưng lịch sử bang giao với ngoại quốc, cái tên “An nam 
quốc” được dùng thay thế. Một ví dụ cụ thể là vào thời Trần Thái 
Tông, quốc hiệu Đại Việt nhưng khi viết thư ngoại giao và dâng biểu 
thì vẫn viết tên nước là An Nam quốc: “Tống Bảo Hựu, An Nam Trần, 
thọ vị vu tử, thượng biểu'[1, tr. 645]: - năm Bảo Hựu thứ 6 (1258) của 
nhà Tống, vua Trần (Trần Thái Tông) nước An nam nhường ngôi cho 
con (Trần Thánh Tông), dâng biểu. Hoàng đề Quang Trung làm hịch 
trước lúc xuất trận Ngọc Hồi Đống Đa đã viết: “Đánh cho sử trí Nam 
quốc anh hùng chỉ hữu chủ”. Người Trung quốc có thói quen gọi nước 
ta là An nam quốc khi các vị vua Việt nhận thụ phong của Trung quốc 
với hiệu là An nam quốc vương và cách dùng này ảnh hưởng đến cách 
gọi của người nước ngoài khi nói về Việt Nam ít nhất là tới trước năm 
1945 (các từ điển tiếng Việt-Bồ-La xuất bản năm 1651 (Dicfionarium 
Annnamiticun Lusitanum et Latinum) thời sơ kỳ của chữ Quốc ngữ 
đều dùng tên Annamiticum, nguyên bản gốc viết dư một chữ n). Cũng 
vì lí do đó mà các vua Thái đều thừa nhận Phật giáo Việt nam thời 
bấy giờ là An nam tông và cho tới khi vua Rama V, Chulalongkorn 
chứng nhận An nam tông là đại thừa chánh tông vào năm 1899 vẫn 
giữ tên cũ theo tiếng Thái là Annamnikai (alIBn^#I) và dịch sang 
tiếng Việt là An Nam Tông dù rằng vào năm 1804 quốc hiệu chính 
thức của nước ta đã đổi thành Việt Nam. Tuy nhiên, Annamnikal lại 
là tên gọi mang tính hành chính và học thuật, còn thực tế đời sống xã 
hội thì người Thái gọi An nam tông là Yuan (duân) ní-kai, chùa Việt 
thì gọi là Wat Yuan hay Wat Viết Nam (có dấu sắc), Thầy Việt gọi là 
Phra Yuan (Phá Duân). Chữ Yuan có thê bắt nguồn từ chữ yavana của 
tiếng Phạn (Sznskzi!), từ yavana thành yauana (vì v và u có thể hoán 
đổi theo luật sandhi) rồi do cách đọc bỏ nguyên âm cuối [a] trong 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÒNG THIỀN AN NAM TÔNG °® 91 


tiếng Thái thành ra yauan cuối cùng viết gọn thành Yuan. Chữ yavana 
có nghĩa là người ngoại quốc hay người đến từ miền biên viễn. Trong 
cuộc chiến biên giới Tây Nam với chế độ Pol Pot, chữ cáp-yuan (cắt 
cổ người Việt) được dùng đến làm cho một bộ phận không nhỏ người 
Việt không thích mình bị gọi là Yuan, và tương tự người Campuchia 
cũng không thích bị gọi là Miên vậy. Tuy nhiên, ở Thái lan, chữ Yuan 
chỉ thuần túy là dùng cho người Việt cũng như chữ Xiêm (Siam, xà- 
đảm) là chỉ cho người Thái, không có gì là miệt thị cả. 

4. HAI DÒNG THIÊN LÂM TẺ VÀ TÀO ĐỘNG (CỦA AN NAM 
TÔNG, THAI) 


Căn cứ vào các bài vị tại các Tổ đường, cũng như pháp danh, pháp 
hiệu của các sư Thái tu theo An nam tông xưa và nay, gôc tích của hai 
dòng thiên này chủ yêu được truyên thừa qua hai dòng chính tông là 
thiên Lâm Tê và Tào Động. Vân đê là Lâm Tê và Tào Động nào, phát 
tích từ đâu? 

d.1. Lâm Tế Trí Bảng - Đột Không#3“ - Z® 

(Cũng gọi là Lâm Tế Trí Huệ, Lâm Tế Long Động (đàng ngoài)) 

Bài vị của chùa Phố Phước Bangkok khắc tên các thế hệ Tổ sư của 
thiên phái Lâm Tê như sau: 

Lâm Tế chánh tông, 

Nguyên Bảo - Chánh Tạng (đời thứ 38) 

Quảng Diễn - Vĩnh Khánh và Quảng Cần — Tinh Chuyên (đời 
thứ 39) 

Tục Nhuận - Diệu Trạm và Tục Nghi - Thủ Lễ (đời thứ 40) 

Bản Mặc - Viên Mãn (đời thứ 41) 

(Nguyên bản pháp danh được ghi ngược lại, ví dụ: Chánh Tạng- 
Nguyên Bảo) 

(Theo hệ: Nguyên, Quảng, Tục, Bẵn (Bản)...) 

- Như vậy, từ bài vị này có thê cho ta biết được hai điểm. Một là sơ 
Tô của dòng Thiên Lâm Tê tại Thái lan là Tô Nguyên Bảo - Chánh 
Tạng (đời thứ 38). Thứ đên, nó giúp ta truy nguyên dòng thiên này là 
thuộc chi phái Lâm tê Trí Bảng - Đột Không. Dòng này do ngài Trí 
Bảng - Đột Không mở tông với bài kệ bắt đâu là chữ Trí Huệ, nên còn 
gọi là Lâm tê Trí Huệ: 


92 s PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Trí Huệ Thanh Tịnh ®% Ä#Š:Ÿ*#, Đạo Đức Viên Minh :š ?$ BỊ , 
Chân Như Tánh Hải Ää +3ø‡‡+z#, Tịch Chiếu Phổ Thông #Ƒ§ #8, 
Tâm Nguyên Quảng Tục 2>##/ #Ä, Bồn Giác Xương Long ®#'## 8 
f#, Năng Nhơn Thánh Quả #É{= # , Thường Diễn Khoan Hoằng # 
ï*®# #, Duy Truyền Pháp Ân †#‡#:* ÉP, Chánh Ngộ Hội Dung 1# 
$# 3%. Không Trì Giới Hạnh Z3‡#47, Vĩnh Ké Tổ Tông ®&#4‡8#. 

Hiện tại, dòng Lâm Tế Thái lan đã truyền xuống tới chữ Xương ( 
8) (43), Long (f#) (44") ví dụ vị Tổng thư kí An Nam Tông hiện tại 
là Phra Therazut tên pháp danh: Xương Thịnh ( 8 3) và Thầy thư kí 
chùa Cảnh Phước, Phra Cô, hiệu là Xương Cảnh — Thiện Cụ. Bài biệt 
kệ pháp tự của chùa Phố Phước Bangkok: 


f4#4w\m, iliñ3U, ÉÝñ#fJÉÈ, H/2i 5 Á. 
Đắc an lạc thành điền, Đạt thông tựu quảng bảo, Thiện thọ phát ứng 
quang, Minh hải đức dũng từ. (Tư liệu do Phra Therazut cung câp) 


Vậy thì ai là Bốn sư của Tổ Nguyên Bảo - Chánh Tạng (đời thứ 38) 
của dòng Lâm tê Trí Bảng - Đột Không của An nam tông Thái Lan? 


Theo Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài [4]: 


“Hòa thượng Chuyết Công hay Thiền sư Viên Văn- Chuyết Chuyết 
(1590 1644) thuộc phái thiền Lâm Tế của Trung Hoa, thế hệ thứ 31, 
truyền thừa theo bài kệ truyền pháp của Tổ sư Trí Bảng-Đột Không 
là vị Thiền sư phục hưng dòng thiền Lâm Tế miền Bắc Hà. Ngài sang 
Đại Việt vào khoảng năm 1630, vào Đàng Trong trước, rồi năm 1633 
ra Thăng Long lưu lại ở chùa Khán Sơn hoằng pháp. Sau đó dời về 
chùa Phật Tích ở Tiên Du (Bắc Ninh) và cuối cùng, sau khi chúa Trịnh 
cho trùng tu chùa Ninh Phúc (Bút Tháp) thì về trụ trì chùa Ninh Phúc 
cho đến khi viên tịch vào năm 1644”. 


“Đồng thời theo Thiền Uyên truyền đăng lục quyên hạ tờ 23a được 
soạn bởi Phúc Điền hoà thượng về truyền thừa chùa Thiên Tâm như 
sau: “Khai sơn thuỷ tổ chùa Thiên Tâm núi Tiêu ở Yên Phong Bắc 
Ninh là Vạn Hạnh tổ sư. Truyền xuống đời thứ 2 là Như Trí. Truyền 
xuống đời thứ 3 là Tính Dũng đại sư. Truyền xuống đời thứ 4 là Hải 
Trinh đại sư. Truyền xuống đời thứ 5 là Đồng Giáo Cánh Chủ Tịch 
Lâm tổ sư. Truyền xuống đời thứ 6 là Tịch Quang Chiếu Trí đại sư. 
Truyền xuống đời thứ 7 là Phố Thuận Đại sư. Truyền xuống đời thứ 8 
là Thông Tuệ Đại sư”[12|. 


Nếu chúng ta bôi đậm chữ đầu dòng kệ thì sẽ thấy ngay Pháp danh 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÒNG THIỀN AN NAM TÔNG °* 93 


của chư Tổ Sư đều được đặt đúng theo biệt kệ của dòng thiền Lâm Tế 
Trí Bảng: Như (Trí), Tính (Dũng), Hải (Trinh), Tịch (Lâm, Quang), 
Chiếu (Trí), Phố (Thuận), Thông (Tuệ). 


Vậy thì, Bồn sư của ngài Nguyên Bảo - Chánh Tạng phải có chữ 
đâu là Tâm và có thê là đệ tử của Tô sư Thông Tuệ hay vị Tô đông 
hàng mang pháp hiệu chữ Thông. 


Theo Kết Liên hoa tuyển Phật đồ: “Tiêu biểu là sơn môn Bồ Đà, 
ngôi chùa ở tỉnh Bắc Giang truyên pháp theo bài kệ của thiên sư Đột 
Không-Trí Bản đã truyên đên chữ TỤC, chữ BAN”. 


Các chùa “Long Động, Liên Tôn, Nguyệt Quang ngoài Bắc đều 
truyền thừa theo bài kệ của thiền sư Đột Không-Trí Bản. Thiền sư 
Chân Hiền Liễu Nhất, trụ trì chùa Hoa Yên, đệ tử của Thiền sư Minh 
Lương, Ngài có đệ tử là thiền sư Như Văn, tổ sư khai phái chùa Muống 
(Hải Dương) cũng truyền thừa theo bài kệ trên...”[13]. 

Điều gì giúp chúng tôi kết luận rằng Lâm tế tại Thái Lan là chỉ phái 
của phái Lâm Tế Trí Bảng - Đột Không miền Bắc (Đàng ngoài) thay 
vì Lâm tế miền Trung, Nam (Dòng Nguyên Thiều, Chúc Thánh, Liễu 
Quán). Trước hết, giọng tụng và kinh điển (phiên âm Hán- Thái) của 
An Nam tông tại Thái lan hầu hết đều đọc theo giọng Trung và Nam 
ví dụ danh hiệu “Nam Mô Đại Trí Dăng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô 
Địa Tạng Dương Bồ Tát” thì rõ ràng là không thể giọng Bắc được vì 
nếu đã là Bắc thì phải đọc là Văn Thù hay Địa Tạng Vương Bồ Tát 
thay vì Dăng và Dương. Không một tu sĩ nào đọc kinh giọng thuần 
Bắc cả nhưng riêng Tông Lâm Tế thì có pha trộn giọng Bắc [2, tr.I 16]. 
Nhưng điều này không thể kết luận vấn đề truyền tông vì giọng đọc 
có thê thay đổi do các vị Tổ sư sau này khi phiên âm ra tiếng Thái 
đọc bằng giọng Nam, Trung trong khi thời kỳ truyền thừa ban đầu là 
giọng Bắc. Do vậy mà tông Lâm Tế còn giữ lại một số ít giọng Bắc. 
Thời kỳ đầu, các trưởng lão An nam tông khi đọc kinh phải học thuộc 
lòng chữ Hán trực tiếp, vấn đề phiên âm chỉ diễn ra sau này. Một điều 
khá thú vị là dù đọc kinh giọng Trung, Nam nhưng nghi thức và cách 
đánh chuông mõ lại theo lối miền Bắc, nghĩa là vị chủ Sám (chủ lễ) 
sẽ phải đánh cả chuông và mõ. Trước khi vào tụng Kinh thì phải đọc 
chú cúng hương, hoa, đăng, trà, quả. Điều này thì miền Trung và Nam 
không có. Vấn đề thứ hai, chúng tôi nghiên cứu pháp danh của các vị 
đệ tử đang tu theo tông Lâm Tế này và phát hiện họ đều có pháp danh 
truyền kệ đúng theo dòng truyền thừa của tông phái này. Pháp danh, 
pháp tự của các dòng thiền là vấn đề hết sức thiêng liêng và chặt chẽ. 


94 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Nó nói lên sự chính tông và gốc tích dòng truyền của các Tổ sư, và vì 
vậy, cho dù có thay đôi địa điêm tu tập, dòng kệ pháp danh vần được 
lưu truyên cho hậu thê, đệ tử nôi tiêp mà không thê khác đi được. 


Tóm lại, Lâm Tế Thái lan là chi phái của Lâm Tế Trí Bảng Đột 
Không Miền Bắc. Tổ Đình của “Lâm Tế An-nam tông Thái lan' trên đất 
Việt nam phải là chùa Ninh Phúc nơi vị Tổ sư Khai tông dòng Lâm tế 
Đàng Ngoài, Viên Văn — Chiết Chiết đang yên vị và tại Thái Lan ngài 
Nguyên Bảo Chánh Tạng đời 38 là Tổ sư khai tông Lâm tế An Nam. 


d.2. Tào Động Thọ Xương (Cũng Goi là Vĩnh Xương) 


Tắm bài vị chư vị Tổ sư tại “Tổ sư điện chùa Cảnh Phước' khắc tên 
các thê hệ Tô sư của thiên phái Tào Động là: 


Từ Tào Động Chánh Tông, 

Tân Thành - Tánh Huyền, (đời thứ 39) 

Thông Huệ - Chân Hưng, (đời thứ 40) 

Thiên Vân - Bảo Hải, (đời thứ 41) 

Kiêm Khuyết - Diệu Khê, (đời thứ 42) 

Triệt Thanh - Bạch Ngọc, (đời thứ 43) 

Địa Kim - Giác Mẫn; Địa Tường - Phong Điều (đời thứ 44) 


(Theo hệ: Tân, Thông, Thiên, Kiêm (Tịnh), Triệt, Địa....và đôi 
khi chữ Kiêm “3ŠÈ° được thay bằng chữ Tịnh '3Ê' có lẽ vì ý nghĩa 
giống nhau) 

Một điều khá đặc biệt là dòng chữ Hán chính giữa tấm bài vị, đề: 
Nam Mô Tây Thiên, Đông Độ lịch đại Tổ Sư Giác Linh. Đây có 
thể là sai lầm về mặt nhận thức của người khắc bài vị chăng! Vô hình 
trung, người đọc cứ tưởng đây là ngôi chùa Trung Hoa tông trên đất 
Thái vì nếu dịch nghĩa bài vị sẽ là: 'Kính lễ Giác linh chư Vị Tổ sư 
[đến từ] Tây thiên (Ấn Độ) và Động độ (Trung Hoa)” mà quên rằng 
Tổ Sư là người Việt, tại ngôi chùa Việt trên đất Thái. Do vậy nếu viết 
đúng phải là: Nam Mô Tây Thiên, Đông Độ, Việt/An Nam truyền 
Giáo lịch đại Tổ Sư Giác Linh. Cụ thể chứng minh là linh vị Tổ sư 
toàn là người Việt (Tân Thành- Tánh Huyền...) kia mà. Hầu hết các 
chủa An Nam tông đều mắc sai lầm tế nhị này. Rất có thê do nghi cổ 
lạy thù ân sám hối chỉ đề là: “Chí tâm đảnh lễ Nam mô, Tây Thiên, 
Đông Độ lịch đại Tổ Sư, tam bái.` Do vậy, nếu phải sửa đôi lại thì nên 
bắt nguồn từ bốn sám hồi này, rồi đến bài vị Tổ sư. 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÒNG THIỀN AN NAM TÔNG °® 95 


Nhìn vào dòng truyền thừa chúng tôi khăng định đây là Tào Động 
Thọ Xương do thiền sư Vô Minh - Tuệ Kinh sáng lập. Ngài Huệ Kinh 
(3'##,1548-1618) Thiền tăng đời Minh, họ Bùi, tự Vô Minh, người 
xứ Sùng Nhân (nay thuộc tỉnh Giang Tây) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Thường Trung, tông Tào Động. Sư trụ chùa: Bảo Phương, 
Thọ Xương. Tác phẩm: Vô Minh Huệ Kinh Thiền sư ngữ lục (Phật 
Quang đại từ điền). 


Gọi là Tào động Thọ Xương là vì vẫn còn đang truyền đến chữ 
Diệu, Cổ (Ví dụ: HT. Diệu Giác — Tịnh Liên — Trú trì chùa Cảnh 
Phước, TT. Diệu Hải — Tổng điều hành đại học Đại Trí (Mahäpanya), 
Hatyai; trong khi đó dòng thiền này tại Đài Loan và Phật Giáo Hoa 
Tông Miền Nam Việt Nam đã nối sang dòng thiền Cổ Sơn nên gộp 
lại là Tào Động Thọ /Vĩnh Xương Cổ Sơn, và nếu tỉnh ý chúng ta sẽ 
thấy khi viết chữ Hán luôn đề là tục phái (#Š #) nghĩa là chi nối, dòng 
truyền thêm đề phân biệt với dòng gốc. 


Thọ Xương phái Š$ 8 3É: 


Tuệ nguyên đạo đại hưng ŠŠ 7L:š % #, 2) giới nhất đỉnh tân š* 
3È — if-Èï, Thông Thiên Kiêm Triệt Địa š$ X È#t‡È,, Diệu Cổ Phục 
Đăng Kim 3# #% j8 R2. 


Cỗ Sơn tục phái 3* 1 #Ä ⁄: 


Kim nhựt thiền tông chấn 4` H # ;#‡#£, Hoằng khai đỗng thượng 
truyên Z Bïl ?El_LiŸ, Chánh trung diệu hiệp chỉ 1E # +»‡3* §, Hư dung 
chiêu độc viên ä*####jBï. 


Căn cứ vào lịch sử truyền thừa của tông phái Tào động Đàng trong 
tại Đại Việt lúc bấy giờ phải kể đến tổ sư Thạch Liêm — Đại Sán 
(1633 - 1704) đời thứ 29. Sư được chúa Nguyễn Phúc Chu mời sang 
Đại Việt năm 1695 và tổ chức giới đàn cho Tăng chúng và hoàng 
thân quốc thích tại chùa Thiền Lâm (Thuận Hóa) và Di Đà (Hội An). 
Năm ấy chúa Nguyễn Phúc Chu được thọ Bồ tát giới với pháp danh 
Hưng Long (30). Căn cứ vào dòng truyền thừa (từ Đại đến Hưng) 
chúng ta có thê kết luận rằng dòng Tào động Đàng Trong này là dòng 
Tào Động Thọ Xương. Dù răng Thạch Liêm rất có công trong vân 
đề truyền bá tông phái Tào Động, độ được vị quốc chủ là chúa Hưng 
Long (đời 30) nôi tông nhưng ông không phải là người đặt nền móng 
đầu tiên phát triển tông phái Tào động tại đại Việt mà người đó phải là 
quốc sư Hưng Liên, đệ tử của Thạch Liêm. Sư Hưng Liên được mời 
sang Đại Việt từ thời chúa Nguyễn Phúc Trăn (cha của Nguyễn Phúc 


96 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Chu) như vậy có nghĩa là Sư đã hoằng pháp tại đây từ 4 tới 5 năm so 
với thầy mình là Thạch Liêm. Một người được phong là quốc sư hắn 
nhiên công trạng, đạo đức và sự công hiến là không nhỏ. Từ quốc sư 
Hưng Liên đến sơ tổ Tân Thành — Tánh Huyền của Tào Động An Nam 
tông là 4 đời như vậy đúng nghĩa Ngài Tân Thành phải là đời thứ 35, 
song bài vị Tổ sư lại đề đời thứ 39 cho thấy có sự chênh lệch nào đó 
trong cách tính. Tuy nhiên, căn cứ vào bài kệ truyền tông thì chúng 
ta có thê kết luận rằng thầy của Tổ Tân Thành - Tánh Huyền phải có 
pháp danh là chữ Đỉnh. 


Mặc dù có những sai sót nhỏ trong cách tính toán, nhưng theo 
kết quả khảo cứu thực tế cho thấy dòng thiền Lâm Tế An Nam tông 
là chi phái của dòng Tào Động (Thọ Xương) Miền Trung Việt Nam 
truyền sang. Tại Miền Trung Việt Nam, dòng thiền này được Quốc sư 
Hưng Liên truyền vào trước nhất và người làm cho nó phát triển hơn 
là Tổ sư Thạch Liêm - Đại Sán. Tại Thái lan, sơ Tổ Tân Thành — Tánh 
Huyền tại Tổ đình Long Sơn (Wz Thamkhaunoi) là người khai truyền 
tông này. Hiện tại dòng Lâm Tế An Nam này đang truyền tới chữ Cổ 
(#) tức là hàng đệ tử của các VỊ Hòa Thượng Diệu Giác, TT. Diệu 
Hải. Theo truyền thống An nam tông tại Thái lan, khi bồ nhiệm trụ trì, 
Tăng đoàn An Nam tông sẽ quyết định, nên một ngôi chùa có thể có 
cả thế hệ trụ trì vừa Lâm Tế vừa Tào Động và các trụ trì có thê thuyên 
chuyền làm trụ trì chùa này sang chùa khác tùy theo sự bổ nhiệm và 
vị trí lãnh đạo giáo hội của họ. 


Theo thống kê thực tế từ các bài vị của các tổ đình và số lượng 
tăng sĩ xuất gia theo An nam tông hiện tại cho kết quả là toàn nước 
Thái có khoảng 400 Tăng và Sa di tu theo An nam tông, trong đó 77% 
tăng sĩ thuộc tông Lâm Tế Trí Bản và 23% theo tông Tào Động Thọ 
Xương [3, tr.7l]. 


e. Kết luận 


An nam Tông Thái lan là một dấu ấn rõ nét của việc truyền tông 
ra nước ngoài của nền Phật giáo Việt. Dù trải qua những thăng trầm 
của lịch sử, và đôi khi văng bóng hoàn toàn sự hiện diện của sư Việt 
trên đất Thái (kể từ khi ngài Tăng Trưởng Bình Lương hay Sư Cụ Ba 
về Việt Nam năm 1964) nhưng mạng mạch Phật pháp của tông phái 
vẫn được duy trì và phát triển do những đệ tử xuất gia và tại gia người 
Thái và Thái- Hoa kế tục hơn 228 năm qua. Linh hồn của Phật giáo 
Việt tồn đọng ầm thầm qua nhị thời khóa tụng bằng âm Hán-Việt, qua 
những bái tán “dương chỉ tịnh thủy, hải chấn triều âm' hay khoa chân 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÒNG THIỀN AN NAM TÔNG * 97 


tế cô hồn mang đậm truyền thống dân tộc Việt: giản dị và kiên cường. 
Lâm Tế Trí Bản (Đàng ngoài) và Tào Động Thọ Xương (Miễn Trung) 
đã kế tục xuất sắc hai dòng thiền phái của Phật giáo đại thừa Việt nam 
khi truyền sang sứ sở của Phật giáo Nam Truyền tạo nên một nền Phật 
giáo Việt giàu khả năng thích ứng và bản sắc. Nghiên cứu nguồn gốc 
hai dòng thiền này, giÚp chúng ta có cái nhìn toàn diện vê nên Phật 
giáo Việt nam, kết nối những khoảng trống trong lịch sử Phật giáo 
nước nhà. Hơn thế, An nam tông còn là kho tàng sống động đề nghiên 
cứu lịch sử Phật giáo Việt nam giai đoạn thế kỷ XVIII, XIX, những 
vẫn đề nghỉ lễ, nghi truyền giới theo cách thức cô (Bản Giới Đàng 
Tăng cổ), khoa nghi cúng chẩn, âm nhạc Phật giáo (các bản khoa) 
cũng như các thế hệ danh tăng Việt nam tại nước ngoài v.v...tất cả có 
thê được tìm thấy khi chúng ta đi vào nghiên cứu sâu mỗi bình diện 
của tông An nam này. 


LOẶO 


98 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

I. Lê Mạnh Thát (2004), Toản áp Trân Thái Tổng, NXB Tổng 
hợp Tp.HCM. 

2. Đỗ Thuý Hà: 7iwaree Kosiftanakiat (2005), The Adaptation of 
Amnam-Nikal in Bangkok, M.A Thesis-Chulalongkorn ỦnIversity 
Bangkok. 

3. Trần Duy Hiếu (Thích Nhuận Ân) (2008), 4 sứudy oƒ Annam- 
Nikaya in Thailand, M.A Thesis-Mahachulalongkorn ỦnIversity. 

4. Nguyễn Hiền Đức, Lịch Sử Phật Giáo Đàng Ngoài, Chương II. 

5. Hai bảng luận án Thạc sĩ viết cùng chuyên đề “An Nam Tông? 
của Đỗ Thúy Hà đại học Chulalongkorn và Thích Nhuận Ân đại học 
Mahachulalongkorn, Thái Lan. 

6. Tên chữ Hán theo tư liệu hình ảnh cũ tại chùa Cảnh Phước, 
Bangkok ghi: “Thái Quốc, Việt Tăng Đoàn” 

7. Theo ghi chép của HT. Nguyễn Văn Khước (Luang Ta Khuoc) 
tại chùa Cảnh Phước: “Chùa Quảng Phước, Thái gọi là wat Bang Fo, 
xưa truyền là chùa Gia Long". 

8. Tư liệu do thầy chánh thư kí Therãzut từ văn phòng An Nam 
Tông chùa Phổ Phước (chinatown) cung cấp. 

9. Thiền Sư Nhất Hạnh cho rằng thiền Sư Tăng Hội là sơ Tổ của 
dòng Thiền Việt Nam. Tuy nhiên, sách sử chỉ ghi lại hành trạng truyền 
thừa Phật giáo, dịch kinh, lập chùa của Ngài, nhưng không nói đến 
việc khai Tông dạy thiền và mở ra dòng thiền nào cả. 

10. Theo Trương Quang Nam, báo Giác Ngộ số 773 - 5 - 12 - 
2014, tr.4 

11. Pháp nỗ súng đánh Việt nam vào năm 1858 với trận đánh mở 
màn tại Đà Nẵng, năm 1884 chiếm Hà Nội và 1§87 chiếm toàn cõi 
đông dương. 

12.Phạm Tuấn ( Viện Hán Nôm) Tiêu Sơn tự và sựngộ nhận tông phái 
về Như Trí Thiền sư, http://giacngo.vn/lichsu/2008/09/15/774218/. 

13. Chánh Tuệ Định, Phạm Đình Nhân: “Một số tồn nghĩ về các 
bài kệ truyền thừa Phật giáo', http://www.phattuvietnam.net/phat- 
giaovietnam/lich-su-phat-giao-viet-nam/16481-một-số-tồn-nghi-về- 
các-bài-kệ-truyền-thừa-phật-giáo.htmI. 

14. Đỗ Thuý Hà, “Những Ngôi Chùa Việt Nam Tại Thái Lan (Viet- 
namese Temples In Thailand)”, Retrieved on 25th September 2006. 
http://www.thuvienhoasen.org/anamtonghaychuavietothailan.htm 


NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC HAI DÔNG THIỀN AN NAM TÔNG * 99 


15. Thích Huệ Giáo. “Những Ngôi Chùa Việt Nam Tại Thái Lan ” 
(The Vietnamese Temples in Thailand). Retrieved on 26th December 
2006. http://www.thuvienhoasen.org/cvn-thailan.htm 

16. Hạnh Chơn, Thông Đạt. “Truyền Thống Tu Tập Của Phái An- 
nam-NIkaya” (The Traditional Training oƒ ÁAnnam Niakya). Retrieved 
on 10th, April 2007. http://daophatngaynay.com/viet/dien/truyen- 
thong_AnnamNIkaya.htm 


100 


101 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI KHMER YÊU NƯỚC 
MỘT Tổ CHỨC GẮN ĐẠO VỚI ĐỜI CỦA PHẬT GIÁO 
NAM TÔNG KHMER VIỆT NAM 


PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương? 


I. BÓI CẢNH RA ĐỜI 


Trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Phật 
giáo Nam tông Khmer. Dù là một hệ phái biệt truyền nhưng Phật giáo 
Nam tông Khmer trong quá trình hành đạo luôn thực hiện đạo pháp 
“nhập thế”, gắn đạo với đời. Tôn tại trong lòng dân tộc Việt Nam, Phật 
giáo Nam tông Khmer trong lịch sử cũng như hiện tại đã và đang có 
những đóng góp thiết thực cho việc xây dựng và phát triển đất nước 
theo phương châm hành đạo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ra 
ngay từ ngày đầu thành lập (11/1981). Đó là ĐẠO PHÁP-— DÂN TỘC 
- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 


Trong thời kỳ dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, ở miền Tây Nam Bộ, Việt Nam, nơi cư trú tập trung của 
đồng bào Khmer, xuất hiện một tổ chức yêu nước mang tính đặc thù 
trong Phật giáo Nam tông Khmer, đó là: Hội đoàn kết sư sãi Khmer 
yêu nước (Hội ĐKSS KM YN!). Hội ra đời do tự thân vận động của hệ 
phái nhằm chống lại sự chia rẽ, phá hoại nội bộ của Mỹ-ngụy®, đồng 
thời còn là một tổ chức có vai trò làm trung tâm đoàn kết, vận động 


(*). Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo — Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam. 

1. Một trong những nguyên nhân ra đời của Hội nhằm đối trọng với tổ chức Giáo hội Phật 
giáo Khemarani Khai và Giáo hội Phật giáo Theravađa do Mỹ-ngụy lập để chia rẽ, phá hoại 
nội bộ Phật giáo Nam tông Khmer. 


102 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


sư sãi, Phật tử Khmer yêu nước đứng lên kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, bảo vệ đạo pháp, bảo vệ khóm âp, giải phóng miên Nam, thông 
nhât đât nước. 


Trên cơ sở Ban Sãi vận được thành lập trong thời kỳ kháng chiến 
chống Thực dân Pháp, năm 1964 khi hội đủ điều kiện, Hội ĐKSS 
KMYN chính thức được thành lập. Hội do Hòa thượng Thạch Som 
làm Hội trưởng. Tổ chức của Hội chia thành 3 cấp (Khu, tỉnh, huyện). 
Vai trò của Hội là tuyên truyền, vận động sư sãi, Phật tử Khmer ủng 
hộ, tham gia phong trào cách mạng. Đề hoạt động này mang tính hiệu 
quả, Hội gia nhập và là thành viên của Mặt trận giải phóng miền Tây 
Nam bộ. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với trên 10 năm hoạt 
động Hội ĐKSS KMYN đã làm tròn sứ mệnh của mình. Hội trở thành 
trung tâm đoàn kết chức sắc, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer trong 
Mặt trận giải phóng, chống sự chia rẽ của Mỹ-ngụy, tạo nên sức mạnh 
tiềm tàng. Phần lớn chức sắc, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tham 
gia vào Hội. Xuất hiện nhiều tắm gương chiến đấu anh dũng hy sinh 
của chức sắc, tín đồ trong việc bảo vệ, giải phóng phum sóc, chống 
địch càn quét, tiêu biểu như Hòa thượng Hữu Nhem sinh năm 1929 tại 
ấp Mũi Đước, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, hy sinh 
ngày 10-7-1966. 


Sau năm 1975 Hội ĐKSS KMYN tiếp tục hoạt động, tập hợp sư 
sãi, tín đô khăc phục hậu quả chiên tranh, xây dựng quê hương mới 
với những việc làm thiệt thực. 


Tháng 11/1981 Hội ĐKSS KMYN (do Hòa thượng Dương Nhơn) 
làm trưởng đoàn cùng với 8 tổ chức, hệ phái Phật giáo cả nước vân tập 
về Thủ đô Hà Nội, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy 
đến thời điểm này Hội ĐKSS KMYN chính thúc chấm dứt hoạt động. 
Mặc dù thế, tỉnh Hậu Giang (cũ) do nhu cầu nhiệm vụ và thực tế tại 
địa phương vẫn tiếp tục duy trì tổ chức này. 


Song, những năm 1980 của thê kỷ XX tình hình chính trị - xã hội 
cả nước nói chung và Tây Nam Bộ nói riêng nảy sinh một số vấn 
đề phức tạp. Đồng thời nhận thấy trong tình hình mới, Hội ĐKSS 
KMYN cần thiết phải được khôi phục nhưng với một vai trò, chức 
năng mới, từ năm 1993 các tỉnh miền Tây Nam Bộ lần lượt thành lập 
Hội ĐKSS KMYN. Đến nay có 8/9 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ 
lần lượt thành lập (trừ tỉnh An Giang). 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯSÃI KHMER YÊU NƯỚC * 103 


IH. MÔ HÌNH HỘI ĐOÀN KÉT SƯ SÃI YÊU NƯỚC® 
1.2.1. Cơ cầu tô chức và cơ quan lãnh đạo nhìn một cách tổng thể 


Về cơ cấu tổ chức: Với hai tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh, Hội được 
tổ chức ở 3 cấp, gồm cấp tỉnh (Hội ĐKSS KMYN tỉnh), cấp huyện 
(Hội ĐKSS KMYN huyện) và cấp cơ sở (Chi hội ĐKSS KMYN), 
nhưng tại tỉnh Kiên Giang, chi hội được tổ chức theo chùa, còn ở 
tỉnh Trà Vinh, chi hội tổ chức theo xã, phường, thị trấn, ở chùa thì 
có tổ hội, phân hội. Tỉnh Sóc Trăng được tổ chức theo hai cấp, tỉnh 
và huyện (Hội ĐKSS KMYN tỉnh và Chi hội ĐKSS KMYN huyện). 
Thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và 
Vĩnh Long, Hội chỉ tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở không có. 


VỀ cơ quan lãnh đạo: Hội ĐKSS KMYN ở các địa phương dù là 
được tô chức ở các cấp khác nhau nhưng ở từng cấp đều có Ban Chấp 
hành hội. Hầu hết các địa phương không quy định số lượng Ủy viên 
Ban Chấp hành các cấp trong Điều lệ, mà do Đại hội câp đó quyết 
định. Riêng Trà Vinh, quy định số lượng tối đa ủy viên Ban Chấp hành 
các cấp ngay trong Điều lệ. Tuy nhiên do số lượng sư sãi trong Phật 
giáo Nam tông Khmer mỗi tỉnh một khác, nên số lượng ủy viên Ban 
Chấp hành từng cấp ở mỗi địa phương cũng khác nhau. Hầu hết tại 
các địa phương những vị tham gia Ban Chấp hành Hội ĐKSS KMYN 
các cấp đều là sư sãi, chỉ riêng tỉnh Kiên Giang trong Ban Chấp hành 
Hội ĐKSS KMYN ở tất cả các cấp đều có Phật tử tham gia (cấp tỉnh 
4 vị, cấp huyện 22 vị). Đa SỐ cấp tỉnh tại các địa phương không bầu 
Ban Thường vụ, không thành lập các ban chuyên môn trực thuộc Ban 
Chấp hành tỉnh hội mà chỉ suy cử hoặc bầu Thường trực hội gồm Chủ 
tịch (Hội trưởng), các Phó chủ tịch (Phó Hội trưởng) và Ủy viên thư 
ký (Chánh thư ký). Riêng tại tỉnh Kiên Giang, Ban Chấp hành bầu 
Ban Thường vụ. Hai tỉnh Trà Vĩnh và Sóc Trăng có thành lập các 
ban chuyên môn trực thuộc Ban Chấp hành tỉnh hội. Đứng đầu Ban 
Chấp hành hội cấp tỉnh là Chủ tịch hội (Trà Vinh, Kiên Giang, Vĩnh 
Long) hoặc Hội trưởng (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu 
Giang). Chức danh Chủ tịch (Hội trưởng), các Phó chủ tịch (Phó Hội 
trưởng) và Ủy viên thư ký hội (Chánh Thư ký), có nơi do Ban Chấp 
hành bầu hoặc suy cử, có nơi do Ban Thường vụ (Kiên Giang) hoặc 


2. Viết về phần này chúng tôi dựa theo tư liệu bài viết “Phát huy vai trò của Hội Đoàn 
kết sư sãi Khmer yêu nước ở Tây Nam Bộ trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay” 
của TT.Lý Hùng và Bạch Thanh Sang, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Phật giáo Nam tông 
Khmer đồng hành cùng dân tộc, Kiên Giang, 6/2014. 


104 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Thường trực Ban Chấp hành hội (Trà Vinh) suy cử. Các vị Chủ tịch 
(Hội trưởng), các Phó Chủ tịch (Phó Hội trưởng) phần lớn là các vị 
cao tăng (Hòa thượng, Thượng tọa) và đang giữ các vị trí quan trọng, 
chủ chốt (trưởng ban, phó trưởng ban) trong Ban Trị sự Phật giáo tại 
địa phương, nhiều vị là đại biểu hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Chấp 
hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Hầu hết các địa phương đều 
quy định nhiệm kỳ của Đại hội ở cấp tỉnh và cấp huyện là 5 năm. Đối 
với cấp chỉ hội, tỉnh Kiên Giang quy định là 2,5 năm. Tỉnh Trà Vinh 
quy định là 5 năm và cấp tổ, phân hội là 2,5 năm. Hầu hết các địa 
phương đều quy định Ban Chấp hành hội cấp tỉnh và huyện 3 tháng 
họp một lần, cấp chi hội I tháng họp một lần, 6 tháng và I năm đều 
CÓ SƠ, tổng kết để đánh giá hoạt động, và củng cô kiện toàn tổ chức. 


Về hội viên: Việc quy định ở mỗi địa phương có sự khác nhau. Một 
số địa phương quy định tất cả các vị sư sãi từ bậc sadi trở lên trong 
Phật giáo Nam tông Khmer tại địa phương đương nhiên là hội viên 
Hội ĐKSS KMYN (Sóc Trăng). Một số địa phương lại quy định chỉ 
những vị sư sãi từ 18 tuổi trở lên có trình độ Phật học cơ bản, không bị 
kỷ luật đạo, không vi phạm pháp luật của Nhà nước, nêu tán thành Điều 
lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội (Trà 
Vĩnh, Kiên Giang, Vĩnh Long). Tuy nhiên đặc thù của Phật giáo Nam 
tông Khmer việc nhập tu và hoàn tục của các vị sư, nhất là sư trẻ diễn 
ra thường xuyên, số lượng sư sãi biến động liên tục, do đó hầu như Hội 
ĐKSS các tỉnh thành phố không năm được số hội viên của mình®), 


2.2. Mô hình hóa Hội Đoàn kết sư sãi 


Sơ đồ hệ thống tổ chức Hội Đoàn kết sư sãi trước năm 1975: 


UBMTDTGPMNVN 








Hội SSYN MNVN 
Hội SSYN TỈNH-TP 


UBMTDTGP TÍNH 









UBMTDTGP HUYỆN 


Hội SSYN HUYỆN 





CHÙA CHÙA 

















Lenba 





3. TT.Lý Hùng và Bạch Thanh Sang, “Phát huy vai trò của Hội Đoàn kết sự sãi Khmer 
yêu mước ở Tây Nam Bộ trên con đường hội nhập và phát triên hiện nay”, äd, tr.319. 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯSÃI KHMER YÊU NƯỚC * 105 





Sơ đô hệ thông tô chức Hội đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước hiện nay: 


Mặt trận Tổ quốc VN 
Giáo hội PGVN 


Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh, thành phô 


Hội ĐKSS KMYN tỉnh, Tp (Sóc Trăng, Kiên 
Giang, Trà Vinh, Cân Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, 
Hậu Giang. Vĩnh Long) 


Hội ĐKSS KMYN huyện (Kiên Giang, Trà 
Vinh, Cân Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, 
Vĩnh Long) 


Chi hội ĐKSS KMYN (Kiên Giang, Trà 
Vinh) 

- Kiên Giang là chùa. 

- Trà Vinh theo xã, phường, thị trắn. Ở chùa 
có tô hội, phân hội. 





Nhìn vào sơ đồ ta thấy, nếu như Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 
thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố là thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh, thành phố. Sơ đồ cũng cho thấy Hội ĐKSS KMYN 
không phải là một tổ chức thế tục mà là một tô chức đặc thù của Phật 
giáo Nam tông Khmer miền Tây Nam Bộ Việt Nam. 


HI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐKSS KMYN 


Tài liệu của TT. Lý Hùng và Bạch Thanh Sang cho biết. Do yêu 
cầu của mỗi địa phương xác định chức năng, nhiệm vụ có sự khác 
nhau. Nhưng tựu chung lại gôm những chức năng, nhiệm vụ sau: 


106 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


- Tuyên truyền vận động chức sắc, tín đồ đoàn kết thực hiện tốt 
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chú trọng chính 
sách dân tộc, tôn giáo, tham gia phát triên kinh tê - xã hội địa phương. 


- Hướng dẫn chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo phong tục tập 
quán, thực hiện tôt phương châm Đạo pháp — Dân tộc — Chủ nghĩa xã 
hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Chăm lo vật chất của hội viên, chức sắc, tín đồ, đặc biệt là người 
nghèo, đôi tượng chính sách, thực hiện xóa đói giảm nghẻo. 


- Tham gia vào việc xóa mù chữ phố thông và chữ Khmer. Phối 
hợp hướng dẫn khoa học kỹ thuật đề phát triển kinh tế. Giáo dục nâng 
cao nhận thức của các sư sãi và hội viên về đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tỉnh thần đoàn kết, giữ gìn 
an ninh trật tự. 

- Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đi đôi với cải tiễn các 
lễ hội, phong tục tập quán, nghi lễ tôn giáo, xóa bỏ dần các hủ tục. 
Vận động chức sắc tín đồ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới 
trong vùng đồng bào Khmer. 


- Phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý 
tăng sự trong từng địa phương và cơ sở của chùa Khmer theo Hiên 
chương, nội quy tăng sự và chính sách pháp luật hiện hành. 


Tuy phân chia ra làm 6 nhiệm vụ cụ thê, nhưng tựu chung lại 
nhiệm vụ của Hội là thực hiện Đạo pháp và gắn bó với dân tộc. Trong 
thực hiện Đạo pháp bao gồm cả việc duy trì đúng đắn nghi lễ tôn giáo 
với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Vì với đồng bào 
Khmer, Phật giáo và văn hóa dân tộc gắn quyện với nhau. 


3.1.Hội Đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước — các kỳ đại hội 


Từ năm 1993, Hội ĐKSS KMYN dần dần được tái lập ở các cấp 
trong từng tỉnh. Do không có quy định nên tổ chức Hội ĐKSS KMYN 
có những mô hình giống và khác nhau (như phần trên đề cập). Vả lại do 
Hội được khôi phục ở mỗi tỉnh theo thời gian khác nhau nên các kỳ đại 
hội của Hội ĐKSS KMYN ở mỗi tỉnh có sự khác nhau về thời gian. 

Tài liệu của TT. Lý Hùng và Bạch Thanh Sang viết: “Các tỉnh Trà 
Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và thành phố Cần 
Thơ thực hiện củng cố, kiện toàn lại, tiếp tục phát huy vai trò của 
Hội. Tính đến năm 2013, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Cần Thơ 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯSÃI KHMER YÊU NƯỚC * 107 


tổ chức được 5 kỳ đại hội; Trà Vĩnh tổ chức 6 kỳ đại hội, nhiệm kỳ VỊ 
(2013-2018); Sóc Trăng tô chức 7 kỳ đại hội, nhiệm kỳ VII (2012-2017). 

Hội ĐKSS KMYN tỉnh Hậu Giang thành lập năm 2006, Vĩnh 
Long thành lập 2009. Hai tỉnh này Hội vẫn đang ở nhiệm kỳ I. Tỉnh 
Hậu Giang nhiệm kỳ I kết thúc cách đây 2 năm vẫn chưa tổ chức 
nhiệm kỳ II. 

Tổ chức theo từng tỉnh, thành phố nên Điều lệ cấp tỉnh do đại hội 
cấp tỉnh thông qua và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định. 
Vì vậy về chỉ tiết có sự khác nhau đôi chút nhưng về cơ bản nội dung 
giống nhau gồm các phần: Tên gọi - tôn chỉ - mục đích - tính chất, 
chức năng — nhiệm vụ - quyền hạn, hội viên, hệ thống tổ chức, nguyên 
tắc làm việc, tư cách pháp nhân, khen thưởng, kỷ luật, tài chính, sửa 
đổi Điều lệ Hội”). 

Bảng thống kê nhiệm kỳ của Hội ĐKSS KMYN một số tỉnh, thành 
phố vùng Tây Nam Bộ 


5 | Vĩnh Long |I(2009—2014) 15 TT. Sơn Ngọc 
Huynh 


ó6 |CàMau — |V (2011-2016) TT Thạch Hà 
V (011-2016) HT. Lý Sâm 
[8 |Hâu Giang |II(2011-2016) ĐĐ. Lý Vệ 


3.2. Cơ chế hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước 





Môi quan hệ giữa Hội với Uy ban Mặt trận Tô quốc các cấp 


Phần trên chuyên đề mô hình hóa hệ thống tổ chức của Hội ĐKSS 
hiện nay cho thấy cơ chế hoạt động của Hội ĐKSS KMYN. Tổ chức 
Hội ở mỗi tỉnh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phó. 
Vì vậy Hội chịu sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phó. 
Hội tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động và 


4. TT.Lý Hùng và Bạch Thanh Sang, “Phá huy vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi Khmer 
yêu nước ở Tây Nam Bộ trên con đường hội nhập và phát triên hiện nay”, đd, tr.318-319. 


108 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


đè xuất. Đồng thời Hội luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ 
phía Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội cử những vị Hòa thượng, Thượng tọa, 
Đại đức tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. 


Mi quan hệ của Hội với Ban Trị sự Phật giáo các cấp ở địa phương 


Do đặc thù của Phật giáo Nam tông Khmer mang tính biệt truyền 
và một số đặc thù riêng nên phân lớn sinh hoạt của Phật giáo gắn liền 
với Hội ĐKSS KMYN hơn là Ban Trị sự tỉnh, thành. Hội được xem là 
tổ chức đặc thù của hệ phái. Vì vậy mọi hoạt động như thuyên chuyền, 
bổ nhiệm sư trụ trì, tổ chức thọ giới, tấn phong giáo phẩm, kỷ luật, 
bồi dưỡng và đào tạo sư sãi... đều do Hội xem xét, quyết định. Hội và 
Ban Trị sự chủ yêu kết hợp giải quyết việc chung của Giáo hội. 


Mối quan hệ giữa Hội ĐKSS KMYN và Ban Trị sự Phật giáo ở 
từng địa phương nhìn chung là tốt và thuận lợi. Hầu hết các vị trí lãnh 
đạo của Ban TrỊ sự cấp tỉnh và cấp huyện đều do các vị lãnh đạo Hội 
ĐKSS KMYN đảm nhiệm. Đây là một trong điều kiện đề Hội và Ban 
Trị sự gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong hoạt động. Các phần việc 
liên quan đến vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, về cơ bản đều 
được sự bàn bạc dân chủ, đồng thuận, tạo được sự an tâm, ôn định để 
các thành viên hoạt động. 


Môi quan hệ của Hội với các tô chức chính trị - xã hội 


Từ khi lập Hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy 
các cơ sở, sự trợ duyên, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, 
sự chỉ đạo của Ban Dân vận, Ban Tôn giáo về hỗ trợ kinh phí hoạt 
động thường xuyên, kinh phí tổ chức đại hội, đầu tư trang thiết bị cơ 
sở vật chất. Hỗ trợ xây dựng, trùng tu chùa, xây nhà hỏa táng, xây 
dựng phòng học, trang bị sách giáo khoa tiếng Khmer, sách song ngữ 
Việt - Khmer. 

về phía Hội, giới thiệu các vị hòa thượng, chủ tịch, phó chủ tịch 
Hội tham gia Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. 

Chức năng, nhiệm vụ, các kỳ đại hội, cơ chế hoạt động, mỗi quan 


hệ của Hội ĐKSS KMYN với Ban Trị sự và với các tô chức chính trị 
xã hội — Trường hợp tỉnh Cần Thơ®). 


Trong những năm kháng chiên chông Mỹ cứu nước, năm 1963 khi 
5. Viết phần này chúng tôi dựa vào Báo cáo Khái quát một số nội dung liên quan đến Hội 


Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Thành phó Cần 
Thơ, ngày 18 tháng 9 năm 2011. 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯSÃI KHMER YÊU NƯỚC * 109 


Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời, khu ủy, khu Tây Nam Bộ có 
chủ trương thành lập Hội ĐKSS KMYN, nhằm vận động đồng bào, 
sư sãi Khmer tham gia phong trào cách mạng, góp phần cùng toàn dân 
giành độc lập, tự do cho đất nước, nhiều chư tăng và Phật tử tham gia 
trong đội ngũ kháng chiến. Nhiều cơ sở thờ tự của Phật giáo Nam tông 
Khmer Cần Thơ là nơi chứa bảo vệ cán bộ cách mạng. Thông qua Hội 
ĐKSS KMYN, các địa phương đã tập hợp được đông đảo đồng bào, 
sư sãi Khmer tham gia, ủng hộ cách mạng, đấu tranh chống địch rất 
mạnh mẽ, tham gia nhiều cuộc biểu tình, tuyệt thực đề phản đối chiến 
tranh, đòi hòa bình góp phần cùng toàn dân kháng chiến thắng lợi vào 
Mùa Xuân 1975. 


Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến năm 1993, Hội ĐKSS 
KMYN tỉnh Cần Thơ được thành lập, căn cứ vào những quy ước của 
Đại hội sư sãi và Achar lần thứ nhất. Từ khi thành lập, Hội ĐKSS 
KMYN thành phố Cần Thơ luôn là một thành viên đáng tin cậy trong 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt Hội đã tổ chức, quản lý và 
điều hành các lớp học tại điểm chùa, tạo nên phong trào học tập cả 
kiến thức dân tộc lẫn kiến thức phô thông, góp phần tích cực trong việc 
nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc Khmer. Sau hơn 30 năm giải 
phóng thống nhất đất nước. Hội ĐKSS KMYN Cần Thơ tiếp tục phát 
huy truyền thống yêu nước, nhiều cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận và các đoàn thê các cấp phát động, góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Cần Thơ. 


- Về cơ cấu tổ chức, nhân sự: Hội ĐKSS KMYN thành phố Cần 
Thơ đã kết thúc nhiệm kỳ IV, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội 
ĐKSS KMYN nhiệm kỳ V (2011-2016) gồm 26 thành viên, trong đó 
có 01 cố vấn, 01 Hội trưởng, 04 Phó Hội trưởng, 01 chánh văn phòng, 
01 Phó Chánh văn phòng, 01 Thư ký và 1 ủy viên. Hội xác định rõ tôn 
chỉ, mục đích, tính chất: “Hội ĐKSS KMYN thành phố Cần Thơ là tổ 
chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tổ chức giới sư sãi gắn 
bó mật thiết với đồng bào dân tộc Khmer. 


Có mối quan hệ mật thiết với Ban Trị sự Phật giáo, đoàn kết rộng 
rãi với tôn giáo bạn, nhằm chăm lo quyền lợi và lợi ích của sư sãi và 
đồng bào Phật tử Khmer, kịp thời giúp đỡ về đời sống vật chất lẫn 
tinh thần cho từng thành viên trong Ban Chấp hành HĐKSS KMYN'”. 

Mỗi quan hệ giữa Hội Đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước với Mặt 
trận, chính quyên, các đoàn thê chính trị - xã hội và cơ quan quản lý 
nhà nước về tôn giáo 


110 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Hội ĐKSS KMYN yêu nước thành phố Cần Thơ là một tổ chức 
thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Một số thành viên của Hội 
tham gia các đoàn thê chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam — Campuchia, Hội Chữ thập đỏ, 
Hội Khuyến học... Bên cạnh đó có 01 Hòa thượng là đại biêu HĐND 
cấp phường, xã. 


Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương, chính sách 
pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo 
đối với các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer, Hội ĐKSS KMYN 
phối hợp vận động tham gia các lớp sinh hoạt chính sách, pháp luật do 
Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc tô chức hằng năm, đồng thời phối hợp với 
Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc trong việc xem xét cử tuyển các vị tăng 
sinh vào học Trường Bồ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. 


Mi quan hệ giữa Hội Đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước với các 
cấp Giáo hội Phát giáo Việt Nam 

Ban Chấp hành Hội ĐKSS KMYN có nhiều vị được Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tín nhiệm bầu vào Ban, Viện Trung ương và Ban 
Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ, gồm: Hòa thượng Đào Như: Ủy 
viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện 
trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng ban Trị sự Phật 
giáo thành phố Cần Thơ. Hòa thượng Lý Sâm: Ủy viên Hội đồng Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Phật giáo thành phố 
Cần Thơ. Thượng tọa Lý Hùng: Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban 
Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ. Thượng tọa Mai Xe: Ủy viên 
phân ban Tăng sự đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer thuộc Ban 
Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự 
Phật giáo thành phố Cần Thơ, Chánh Đại diện Phật giáo huyện Thới 
Lai. Thượng tọa Dương An: Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố 
Cần Thơ, Chánh đại diện Phật giáo huyện Cờ Đỏ. 
IV. NHỮNG THÀNH TỰU MÀ HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI KHMER 
YÊU NƯỚC ĐẠT ĐƯỢC 


Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, kế từ khi thành lập đến nay, Hội 
ĐKSS KMYN các tỉnh miên Tây Nam Bộ đạt được những thành tựu 
căn bản sau đây: 


- Là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tô quôc các câp dưới sự chỉ 
đạo của câp ủy, chính quyên, trực tiêp là Ban Dân vận và Ban Tôn 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI KHMER YÊU NƯỚC *® 111 


giáo tỉnh, Hội làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chủ trương 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giáo dục lòng yêu quê 
hương đất nước. Hội thực hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết. Nhờ 
đó chức sắc, tín đồ thấm nhuẳn, tin tưởng vào đường lối, chính sách 
của Đảng, yên tâm tu học chăm lo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ phát 
huy lòng yêu quê hương đất nước, đoàn kết trong cộng đồng chức sắc, 
tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer nêu cao tinh thần cảnh giác, chống 
các luận điệu xuyên tạc lịch sử cũng như hiện tại góp phần giữ vững 
an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở một vùng đất trong lịch sử 
và hiện tại có những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Chức sắc tín 
đồ nhận thức rõ vai trò công dân của mình. Tham gia, hợp tác với các 
cơ quan chức năng giải quyết tốt những vụ việc phức tạp về chính trị. 


- Nét đặc trưng của Phật giáo Nam tông ở miền Tây Nam Bộ gắn 
chặt với cộng động dân tộc, vì vậy được gọi là Phật giáo Nam tông 
Khmer. Ở đó văn hóa phong tục của dân tộc Khmer gắn liền với nghi 
lễ, đời sống đạo đến độ khó lòng bóc tách bởi chúng hòa trộn với nhau 
như sữa với nước. Vì vậy Hội ĐKSS KMYN rất chăm lo với việc bảo 
tồn phong tục, tập quán của dân tộc, việc làm này góp phần quan trọng 
vào việc duy trì bản sắc văn hóa tộc người nhưng cũng là củng cô nên 
đạo. Việc bảo tồn, phát huy thể hiện cụ thê nhất là Hội ĐKSS KMYN 
các địa phương tô chức trọng thể, theo đúng truyền thống của Phật giáo 
Nam tông Khmer các lễ hội lớn hằng năm như Chol Chnam Thmay, Sen 
dol ta, Ok om bok, lễ Dâng y, lễ Phật đản, lễ hội đua ghe ngo. 


Với người Khmer ngôi chùa có vị trí hết sức quan trọng, mỗi tín 
đồ đều gắn cuộc đời mình với chùa từ khi sinh ra, lớn lên, qua đời 
(đưa xác đến chùa thiêu); không chỉ là nơi sinh hoạt Phật sự, chùa 
còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa — xã hội của cư dân. Chính vì vậy 
Hội dưới sự trợ duyên của Nhà nước và các nhà hảo tâm chăm lo đến 
việc trùng tu, tôn giáo, xây dựng các cơ sở thờ tự mới. Cùng với thời 
gian đã có những ngôi chùa được xây dựng, các ngôi chùa cũ được 
tôn tạo, khang trang để chức sắc, Phật tử, có điều kiện thuận lợi hơn 
trong tu tập và thực hành nghi lễ. Điều này làm cho chức sắc, Phật tử 
phấn khởi, thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. 


Hội thường xuyên quan tâm, tạo: điều kiện tốt nhất cho sư sãi, 
hành trì, tụ học, in ấn hàng ngàn cuốn kinh sách bằng chữ Khmer, 
chữ Pali cấp phát đến tận chùa. Hằng năm Hội cử các vị sư đi học ở 
các trường trong nước như trường Bồ túc văn hóa trung cấp tỉnh Sóc 
Trăng, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ, 
Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và 


112 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


đi du học, tu nghiệp ở nước ngoài. Một số vị đạt học vị Thạc sĩ. Việc 
làm này góp phần đào tạo tăng tài cho Giáo hội. Khi chức sắc có học 
vẫn cao việc truyền giảng Phật pháp sẽ tốt hơn, tránh được những lệch 
lạc thậm chí là những sai lầm. 


Phối hợp hướng dẫn, vận động đồng bào Khmer phát triển sản 
xuất, chuyên đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật tăng 
năng xuất chất lượng; xây dựng cơ sở hạ tầng làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn mới góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, 
còn vận động các chùa, các Phật tử có nhiều đất ruộng chia sẻ cho các 
hộ nghèo mượn hoặc cho thuê với giá thấp để có điều kiện sản xuất. 
Nhờ đó đời sống của người dân ngày một nâng cao, góp phần vào việc 
xóa đói giảm nghèo một cách có hiệu quả. 

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hưởng ứng 
tích cực các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động: ““Toàn dân 
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư” hay “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc 
sống mới ở khu dân cư trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông 
thôn mới”. Phong trào thi đua được thực hiện dưới nhiều hình thức 
sáng tạo. Trước hết chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao dân trí. Tổ 
chức dạy chữ Khmer cho thanh thiếu niên. Vận động chức sắc, tín đồ 
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xóa bỏ 
hủ tục. Hội kết hợp với các chùa và cư dân tổ chức các hoạt động văn 
hóa, mỹ thuật, thể dục thể thao có sự kết hợp giữa truyền thống và 
hiện đại, giáo dục cho SƯ sãi và Phật tử nâng cao ý thức giữ gìn gÓp 
phần xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 
văn hóa dân tộc. Một trong những mục tiêu mà phong trào hướng tới 
thực hiện xây dựng â ấp, khóm, gia đình văn hóa, xây dựng chùa cảnh 
khang trang, nên nêp. 


Hoạt động từ thiện xã hội luôn được Hội quan tâm. Trọng tâm của 
công tác này là giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phong trào 
xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, cứu 
trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai... Với giá trị vật chất hằng năm đến 
hàng tỷ đồng. Nhiều vị cao tăng, những tâm gương tiêu biểu, đi đầu 
trong công tác từ thiện xã hội. Tiêu biểu như Hòa thượng Trần Nhíp 
ở Kiên Giang, đã vận động sư sãti, Phật tử, nhà hảo tâm tham gia sửa 
chữa, bắc cầu mới và bê tông hóa 15km đường nông thôn với số tiền 
trên 6 tỷ đồng. Hòa thượng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương 
lao động hạng III. 


HỘI ĐOÀN KẾT SƯSÃI KHMER YÊU NƯỚC * 113 


Ra đời trong phong trào chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Hội 
ĐKSS miền Tây Nam Bộ góp phần to lớn vào công cuộc đoàn kết 
chức sắc, tín đồ trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tạo nên 
sức mạnh dân tộc đề chiến thắng kẻ thù. Xuất hiện nhiều tắm gương 
tiêu biểu anh dũng hy sinh của chức sắc, tín đồ góp phần vào công 
cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Được tái lập từ năm 
1993 Hội ĐKSS KMYN thực hiện tốt vai trò của mình là thành viên 
của Mặt trận Tổ quốc, cùng chung ngôi nhà với Phật giáo Việt Nam. 
Từ khi thành lập đến nay Hội ĐKSS KMYN luôn quán triệt, thực 
hiện tốt phương châm: Đạo pháp — Dân tộc — Chủ nghĩa xã hội của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện tốt Hiến chương, Điều lệ của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nối tiếp truyền thống “Hộ quốc an dân” 
của Phật giáo Việt Nam và tư tưởng nhập thê của Phật giáo Việt Nam 
Hội ĐKSS KMYN vận động chức sắc, tín đồ “sống tốt đời, đẹp đạo”, 
tham gia các chương trình hành động cách mạng ở địa phương, góp 
phần xây dựng đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”. 


LOẶO 


114 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Mạnh Cường, Phậi giáo Khmer Nam bộ những vấn đề 
nhỉn lại, Nxb Tôn giáo và Nxb Từ điên bách khoa. 

2. Nguyễn Mạnh Cường, Phật giáo Khmer Nam bộ, Nxb Tôn 
giáo, 2008. 

3. Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Tôn giáo, tín ngưỡng 
của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Phương Đông. 


4. Báo cáo của các Ban Dân vận tỉnh, thành ủy vùng Tây Nam Bộ 
có đông đồng bào Khmer theo kế hoạch số 26- KH/BDVTNW, ngày 
20 tháng 5 năm 2013 của Ban Dân vận Trung ương về khảo sát thực 
trạng tô chức và hoạt động của Hội ĐKSS yêu. nước trong Phật giáo 
Nam tông Khmer và theo tinh thần công văn số 2163-CV/BCĐTNB 
ngày 11/6/2013 về báo cáo thực trạng, các tổ chức, hoạt động của Hội 
ĐKSS yêu nước trong Phật giáo Nam tông. Bao gồm 9 báo cáo của 9 
Ban Dân vận tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ. 

5. Báo cáo của các ban, ngành chức năng tỉnh, thành phố vùng 
Tây Nam Bộ có đông đồng bào Khmer theo công văn số 2563-CV/ 
BCĐTNB, ngày 29 tháng I0 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 
về việc báo cáo tình hình Phật giáo. Bao gồm 9 báo cáo của 8 Sở Nội 
vụ Tây Nam Bộ và một báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

6. Nguyễn Thanh Xuân, Một số tôn giáo ở Việt Nam, tái bản bổ 
sung lần thứ X, Nxb Tôn giáo, 2010. 

7. Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Báo cáo tổng quan khảo 
sát toàn diện vê Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam, 2004. 

§. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Từ Đại hội đến Đại hội, Nxb Tôn 
giáo, 2012. 

9. Viện Khoa học xã hội vùng Ban Bộ, Nam Bộ! Dân fộc và tôn 
giáo, Nxb Khoa học xã hội, 2005. 


115 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU L0NG 


TS. Trần Hoàng Hảo? 
ThS. Dương Hoàng Lộc”? 


Tóm tắt: 


Phát triển bên vững, trong đó có phát triển bên vững xã hội, là 
mục tiêu trọng tâm của Việt Nam hiện nay. Vì vậy, mục đích của bài 
viết nhằm nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Phật giáo với sự phát 
triển bên vững xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đông thời, điều 
này còn cho thấy chức năng xã hội rõ nét của Phật giáo. Thông qua 
bài viết, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một số khuyến nghị để các 
hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo Đồng bằng Sông Cửu Long 
phát triển hơn nữa, đáp ứng nhu câu thực tiễn đang đặt ra. 

Từ khóa: 

Phật giáo, phát triển bên vững, an sinh xã hội, Đồng bằng Sông 
Cứu Long. 


LOẶO 


1. DẪN NHẬP 


Ra đời cách đây hơn 2.500 năm, từ miền đất thiêng Ân Độ, hiện 
nay Phật giáo đã lan tỏa và bám rễ ở khá nhiều quốc gia ở các châu lục 
trên thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia sớm tiếp nhận và 
nhanh chóng chịu ảnh hưởng từ Phật giáo ở châu Á. Cho đến nay, đạo 
Phật đã gắn liền với đời sống xã hội, văn hóa của phần lớn người dân 


(*). (**). Trường Đại học KHXH&NV TpHCM. 


116 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Việt Nam. Tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của đức Phật hòa quyện 
cùng đạo lý “/hương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá 
rách” từ ngàn đời nay của dân tộc ta đã làm cho Phật giáo Việt Nam 
mang đặc điểm nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài 
lịch sử. Tinh thần đó của Phật giáo đã lan tỏa đến Đồng bằng Sông 
Cửu Long, mảnh đất cuối cùng của tổ quốc. Ngày hôm nay, mục tiêu 
phát triển bền vững. trong đó có phát triển bền vững xã hội, còn là một 
yêu cầu cấp bách cho vùng đất này đang trên bước chuyền mình hội 
nhập và phát triển. Với yêu cầu đó, Phật giáo đã nô lực rất lớn, thông 
qua nhiều hoạt động đóng góp có giá trị, thiết thực cho sự phát triển 
bền vững xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. 


2. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỚI PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG 
XÃ HỘI 

Đồng bằng Sông Cửu Long gồm I2 tỉnh và thành phố Cần Thơ, 
có diện tích tự nhiên trên 4 triệu ha, dân số tính đến 2009 là 17,3 triệu 
người và chiếm hơn 22% dân số cả nước. Hằng năm, vùng này đóng 
góp 18% GDP, 50% sản lượng lúa, 70% sản lượng trái cây, 52% sản 
lượng thủy sản, 90% sản lượng gạo xuất khâu và 60% kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản của cả nước. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân toàn vùng giai đoạn 2001-2010 đạt 11,7%/ năm. Như vậy, tất 
cả đã cho thấy vai trò quan trọng của Tây Nam bộ với việc phát triển 
kinh tế nước ta, nhất là kinh tế nông nghiệp đang giữ một vai trò khá 
lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, Đồng bằng Sông Cửu 
Long được xem là vùng đa dân tộc, đa tôn giáo, có vai trò chiến lược 
về chính trị và an ninh quốc phòng hiện tại. Trong những năm qua, 
Đảng và nhà nước ta đã đầu tư rất lớn, tạo tiền đề cho đây phát triển, 
nỗi bật là mở rộng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, chú trọng 
phát triển các đô thị, chăm lo nhiều giáo dục và y tế ở khu vực nông 
thôn,...Do đó, Đồng bằng Sông Cửu Long đã có những bước chuyền 
biến mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực, 
đời sống vật chất và tỉnh thần của người dân được nâng cao, an ninh 
và chính trị được giữ vững, quốc phòng được đảm bảo, góp phần vào 
việc phát triển kinh tế-xã hội cho cả nước?, đặc biệt là quá trình xây 
dựng nông thôn mới đang được tiễn hành và có nhiều kết quả tốt, làm 
cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, Đồng bằng Sông 
Cửu Long hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề và chúng là lực cản cho 


1. Nguyễn Thế Nghĩa-Bùi Quang Huy-Lê Thế Đạt (đồng chủ biên) (2005), Đẳng bằng 
Sông Cứu Long hội nhập và phát triền, Hà Nội, NXB. Khoa học xã hội, trang 14. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 117 


quá trình phát triên bền vững. Về kinh tế, đó là cơ cấu chuyên dịch 
còn chậm, du lịch và dịch vụ chưa phát triển xứng với tiềm năng, sản 
phẩm nông nghiệp phụ thuộc nhiều về thương lái cộng với giá cả bấp 
bênh khiến người nông dân liên tục gặp khó khăn, có quá ít doanh 
nghiệp lớn làm mũi nhọn để đột phá, nhiều doanh nghiệp lớn bị thua 
lỗ hoặc phá sản trong thời gian gần đây. Ở phương diện môi trường, 
vẫn đề được thế giới và cả nước quan tâm là Đồng bằng sông Cửu 
Long được xem là nơi chịu ảnh hưởng nặng nè của quá trình biến đổi 
khí hậu, nhất là mực nước biển dâng và có nguy cơ làm ngập nặng 
phần lớn diện tích nơi đây. Còn ở lĩnh vực xã hội thì có khá nhiều 
vấn đề nổi cộm như người nông dân mất đất sản xuất, bỏ quê lên 
thành phố ngày một nhiều đo thiếu việc làm, tệ nạn xã hội g1a tăng, 
tình trạng học sinh bỏ học cao, đồng bào Khmer còn gặp nhiều khó 
khăn và nhiều người đang trong tình trạng nghèo đói, nạn buôn bán trẻ 
em và phụ nữ tiếp diễn, có nhiều người mặc bệnh tật hiểm nghèo,.. 
Những điều này đang ảnh hưởng trực tiếp. đến cuộc sống của người 
dân, nhất là làm Ø1a tăng nghèo đói và bất ồn xã hội, là những vấn đề 
xã hội đang nổi cộm ở vùng đất này. 


Phát triển bền vững, không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn được 
biểu hiện qua những hành động và chiến lược cụ thể, mang tính thiết 
thực, sẽ là mục tiêu và phương pháp hiệu quả cho việc phát triền, ôn 
định lâu dài cho Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, với những vẫn 
đề xã hội đang nổi cộm ở đây, nêu muốn giải quyết và định hướng 
phát triển, thì không thể không hướng đến các tiêu chí của phát triển 
bền vững xã hội như những giải pháp căn bản, hiệu quả. Khái niệm 
phát triển bền vững được giới học giả chia sẻ và nhắc đến nhiều là 
định nghĩa trong Báo cáo Brundtland của Ủy ban Môi trường và Phát 
triển Thế giới (nay là Ủy ban Brundtland) được phổ biến rộng dài 
vào năm 1987. Theo đó, phát triên bền vững là sự phát triên có thể 
đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng, tốn hại đến 
những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai®). Đây là 
một khái niệm có nội hàm rộng, nó không chỉ gồm yếu tố sinh thái mà 


2. Gần đây nhất, theo Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường, khi nước biển dâng cao lm 
thì 10 tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó, nặng nhất 
là tỉnh Bến Tre, nước triều có khả năng ngập 50,l% diện tích, kế đó là Long An 49,4%, Trà 
Vinh 45,7%, Sóc Trăng 43,7%. Nguồn: Đức Khánh, Biến đổi khí hậu - thách thức lớn cho 
Đông bằng Sông Cửu Long. In trong: Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 1/7/2010, trang 53. 

3. Dẫn theo: Vương Xuân Tình-Trần Hồng Hạnh (đồng chủ biên) (2012), Phá triển bên 
vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở Vùng Đông Bắc. Hà Nội, Nxb.Khoa học 
xã hội, trang 29. 


118 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


còn chứa đựng các nhân tố kinh tế-xã hội, phản ánh sự hài hòa giữa 
môi trường sông với sự phát triển kinh tế và sự bình đẳng giữa các 
quốc Ø1a giàu- -nghèo, đặc biệt là nhắn mạnh đến sự quân bình giữa các 
thế hệ. Trên thế giới, phát triên bền vững thường được đánh giá qua 3 
tiêu chí: Kinh tế, xã hội và môi trường. Ở nước ta, trong Quyết định 
phê duyệt Chiến lược phát triển bên vững Việt Nam từ 2011-2020 
của chính phủ đã chỉ rõ mục tiêu tổng quát như sau: “7ðng frưởng 
bên vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia”. Định hướng phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian 
tới là tập trung vào ba lĩnh vực cơ bản: Kinh tế, tài nguyên môi trường 
và xã hội. Ngoài ra, trong văn bản này, quan điểm về phát triển bền 
vững ở Việt Nam là lẫy con người làm trung tâm, có sự kết hợp chặt 
chẽ hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và 
bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự 
an toàn xã hội. Đồng thời còn xem khoa học và công nghệ là nền tảng 
và động lực cho phát triển bền vững đất nước. Trong chiến lược phát 
triển bên vững của Việt Nam từ 2011-2020, phát triển bền vững xã hội 
gồm rất nhiều vấn đề: Đây mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền 
vững, tạo việc làm bền vững, thực hiện tiễn bộ và công bằng xã hội, 
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ưu tiên nguồn lực để giảm 
nghèo và nâng cao điều kiện sống cho đồng bào ở những vùng khó 
khăn nhất. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có nhà 
ở, có tư liệu và phương tiện đề sản xuất, phát triển kinh tế thông qua 
chuyền dịch cơ câu kinh tế, cơ cầu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao, phát triển sản xuất hàng hóa, trợ giúp việc học chữ và học nghề. 
Chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với phát triên ngành 
nghề, tạo việc làm bền vững. Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các 
đối tượng chính sách, người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn và đô 
thị hóa. Thực hiện tiễn bộ và công bằng xã hội. Tạo cơ hội bình đăng 
tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các 
phúc lợi xã hội, có chính sách phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu 
nghèo, giảm bớt sự gia tăng chênh lệch về mức sông của các vùng, các 
nhóm xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, hiệu quả. Đây 
mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, 


4. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam từ 2011-2020 của Thủ tướng 
chính phủ. Nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class _ 
Id=2&mode=detail&document_1d=157753. Ngày truy cập 7/11/2014. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 119 


đối tượng dễ bị tổn thương. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và khắc 
phục những rủi ro do tác động của kinh tế, xã hội, môi trường. Phát 
triển mạnh hệ thống bảo hiểm, khuyến khích và tạo điều kiện để người 
lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm. Mở rộng các 
hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, tăng độ bao phủ, nhất là đối với 
các đối tượng khó khăn, các đối tượng dễ bị tồn thương. Ôn định quy 
mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số. Ôn định quy mô dân sô 
ở mức hợp lý, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân sô, duy trì mức 
sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số. Nâng 
cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em, phát triển thê lực, tầm vóc người Việt Nam để nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và 
tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam®), 


Đặc biệt, văn bản này còn nhắn mạnh việc tham Ø1a vào công cuộc 
phát triển bền vững để hướng đến xây dựng một Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh còn là công việc 
của toàn xã hội: “Tăng cường vái trò, trách nhiệm và sự tham gia của 
các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội — ngh 
nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng dân cư trong thực hiện › phát 
triển bên vững, trong tư vấn, phản biện, kiến nghị chính sách về 2 phát 
triển bên vững và giám sát thực hiện phát triển bên vững”®. Vì vậy, 
vai trò của các tô chức xã hội, trong đó có Phật giáo, một tổ chức xã 
hội rộng lớn với đông đảo Tăng, NI và Phật tử ở ba miền đất nước, là 
rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, chiến lược và hành động 
cụ thể cho phát triển bền vững, nhất là phát triển bền vững xã hội. 
Trong đạo Phật, quan niệm về bố thí (tài thí, pháp thí và vô úy thí) có 
nhiều nét tương đồng với các mục tiêu của phát triển bền vững xã hội. 
Theo lí giải của Thích Nhất Hạnh, tài thí làm giảm những khổ đau của 
con người về phương diện vật chất, tức là phương diện kinh tế và y 
tế, bao gồm những kế hoạch phát triển kinh tế, tái phân lợi tức, xóa 
bỏ những cơ cực gây nên do đời sống quá chênh lệch hằng ngày trong 
xã hội và thực hiện công bằng xã hội. Còn pháp thí không chỉ đừng 


5. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bên vững Việt Nam từ 2011-2020 của Thủ 
tướng chính phủ. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class _ 
Id=2&mode=detail&document_id=157753. Ngày truy cập 7/11/2014. 

6. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bên vững Việt Nam từ 2011-2020 của Thủ tướng 
chính phủ. Nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class _ 
Id=2&mode=detail&document_1d=157753. Ngày truy cập 7/11/2014. 


120 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


lại truyền bá suông những tư tưởng đạo Phật mà còn bao hàm chương 
trình truyền bá những kiến thức cần thiết cho đời sống cá nhân và xã 
hội những kiến thức về văn tự, V tế, vệ sinh, pháp luật, chính trị nhằm 
giúp người dân thoát khỏi sự dốt nát, bệnh tật, nghèo khổ và tìm kiếm 
cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Vô úy thí có mục đích che chở, bảo 
bọc mọi người thông qua những kế hoạch bảo vệ bằng pháp luật, y 
tẾ, giáo dục, chính trị, quân sự cho tự do, an ninh, sức khỏe của con 
người). Đây là một biều hiện rõ nét về chức năng xã hội của tôn giáo, 
vừa hỗ trợ vật chất vừa giúp đỡ về mặt tinh thần để con người vượt 
qua những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống. 


Một điều mà chúng tôi muốn nhắn mạnh là trong quan niệm của 
Phật giáo, nguyên nhân chính làm phá vỡ sự cân bằng cuộc sống, tính 
chất không bền vững của xã hội là do lòng tham và sự vô minh của 
con người. Những ảnh hưởng của nó đến đời sống của con người hiện 
tại là một biểu hiện sinh động của triết lý nhân quả. Những trụ cột 
của việc thiết lập sự phát triển và bình đẳng kinh tế- xã hội được giải 
thích trong nhiều bản kinh Phật. Nó chứng tỏ rằng sự ham muốn là 
khởi nguồn của mọi đau khổ và đấu tranh. Đức Phật giải thích những 
cách đề kiếm và chia sẻ sự giàu có một cách có đức hạnh và theo đuôi 
con đường tâm linh đề thiết lập hòa bình, hòa hợp, bình đẳng trong xã 
hội. Nikãyas tuyên bố rõ rệt rằng sự nghèo khó là nguyên nhân của sự 
vô đạo đức và những tội ác như trộm cấp, dối trá, bạo lực, thù hận, sự 
tàn ác,... Phật giáo phản đối sự quyên luyên tham đắm với những thứ 
không thê thỏa mãn được. Theo Phật giáo, sự tiêu thụ không phải là 
mục tiêu cuối cùng của một xã hội®). 


3. MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA PHẬT GIÁO VÌ PHÁT 
TRIÊN BÉN VỮNG XÃ HỘI Ở ĐỎNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng đất gắn liền với quá trình 
khẩn hoang với bao khó khăn, trở ngại và đi đầu đấu tranh chống lại 
các thế lực xâm lược thời cận-hiện đại của lịch sử nước ta. Buồi đầu, 
trong đoàn đi dân vào đây đã có mặt các vị thiền sư cùng đồng cam, 
cộng khổ với người dân. Các nhà sư, ngoài việc cùng khai phá, đã lập 
chùa để có nơi cho cộng đồng sinh hoạt tâm linh và giúp đỡ họ mỗi 


7. Thích Nhất Hạnh (2008), Đạo Phật hiện đại hóa, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 
trang 69-70.. 

8. Mukesh Kumar Verma, Phản ứng của Phật giáo đối với sự phát triển bên vững: Lý 
thuyết và thực tế. In trong: Thích Nhật Từ, Trương Văn Chung, Nguyễn Công Lý (chủ biên) 
(2014), Phật giáo với các mục tiêu thiên niên kÿ của Liên Hiệp Quốc, Tp Hồ Chí Minh, Nxb. 
Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, trang 64. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 121 


khi có thiên tai, địch họa, tham gia dạy học và bốc thuốc khám chữa 
bệnh cho người dân trong vùng. Đó là tỉnh thần từ bi vô ngại, nhập 
thế hành đạo, là một đặc điểm nổi bật của Phật giáo Đồng bằng Sông 
Cửu Long. Điều này đã được kế thừa và phát huy rất hiệu quả trong 
tình hình hiện nay ở vùng đất này. 


Ngày nay, trước thực trạng có nhiều vấn đề xã hội nảy sinh và phát 
triển, thậm chí phức tạp, cộng đồng Phật giáo, không chỉ riêng ở Đồng 
bằng Sông Cửu Long, mà còn có cả Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh,..., đã tham gia nhiệt tình, hỗ 
trợ cho người dân mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sông bằng nhiều hoạt 
động thiết thực với tỉnh thần “ong sự chúng sinh tức là cúng dường chư 
Phật. Có thê khái quát bức tranh của vấn đề này như sau: 


Hoạt động từ thiện xã hội của Tăng Ni, Phật tử hướng về Đồng 
bằng Sông Cửu Long ngày càng nhiều, bằng các hình thức khác nhau 
để hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Mỗi khi nơi nào đó có khó khăn, giới 
Phật giáo các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bà Rịa- -Vũng Tàu... .tổ chức quyên SÓP, đi cứu trợ với 
hình thức trao tặng tiền mặt, mì tôm, dầu ăn, quần áo,...cho bà con 
nghèo ở vùng sâu vùng xa ở các tỉnh. Điều này đã góp phần an ủI vì 
cuộc sống của họ vốn rất nhiều khó khăn. Một hình thức khác của 
Phật giáo và rất cần thiết cho người dân nông thôn là việc khám chữa 
bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân nghèo, gia đình 
chính sách, người có công ở nhiều tỉnh của Tây Nam bộ. Nhiều tổ 
chức của Phật giáo, chăng hạn như Hội Từ thiện chùa Giác Nguyên 
(Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức (Tp. 
Hà Nội), Phòng khám Đa khoa Từ thiện Long Bửu (Bình Dương)... 
đã huy động sự nhiệt tình, tâm huyết của cộng đồng xã hội, nhất là đội 
ngũ y bác sĩ, đến đây phục vụ y tế miễn phí cho cộng đồng và được 
chính quyên, người dân hoan nghênh. Chẳng hạn, trong tháng 8/2013, 
Ban Liên lạc đồng hương huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) ở Thành phố 
Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức do 
Đại đức Thích Giải Hiển làm hội trưởng đã tổ chức tặng xe lăn, xe 
lắc tay, kính đeo mắt cho người khuyết tật, phát quà gôm gạo, dầu 
ăn, đường cát ... cho người nghèo địa phương với tổng số tiền hơn 4 
tỷ đồng. Đồng thời, hội đã tổ chức đưa hơn 100 y bác sĩ về địa bàn 
huyện đề khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 6.000 lượt người”). 


9. Những thôn tin này. do ông Đoàn Hoàng Hải, Trưởng Ban liên lạc đồng hương huyện 
Ba Tri tại TpHCM cung cấp cho nhóm tác giả bài viết năm 2014. 


122 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Trong những tỉnh, thành hướng về Đồng bằng Sông Cửu Long, hoạt 
động của Tăng Ni, Phật tử ở Thành phố Hồ Chí Minh là nỗi bật và 
có lẽ là nhiều nhất vì đời sống kinh tế ở đây phát triển, mối quan hệ 
sâu sắc giữa Phật giáo thành phố với các tỉnh, thành ở đây. Qua các 
báo cáo tổng kết công tác các năm 2009, 2010 và 2011của Thành 
hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy kinh phí hoạt động 
từ thiện xã hội không ngừng tăng lên, cụ thể như sau: Năm 2009 
đạt 171.832.642.000 đồng, năm 2010 là 201.826.410 đồng, năm 201 I 
được 201.213. 615.000 đồngt9), Ngoài ra, Ban Từ thiện xã hội thuộc 
Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh còn tư vấn, giới thiệu 
cho các đoàn từ thiện của Tăng Ni, Phật tử đến các địa phương đang 
cần sự giúp đỡ, trong đó có Đồng bằng Sông Cửu Long, để hoạt động 
này có [nghĩa thực sự, đúng đối tượng. Thời gian hoạt động là thường 
xuyên, đồng thời chuẩn bị tinh thần cứu trợ đột xuất. Mỗi khi các địa 
phương chăng may gặp bão lụt, hạn hán, mắt mùa,...được nhiều đoàn 
từ thiện đến ủy lạo, cứu trợ bằng hàng hóa, lúa gạo và tiền bạc. Bên 
cạnh sự hỗ trợ từ bên ngoài, bản thân Tăng Ni, Phật tử ở Đồng bằng 
Sông Cửu Long đã tự thân nỗ lực và tham gia rất nhiệt tình vào hoạt 
động từ thiện xã hội tại địa phương. Ở các chùa, thông qua việc phối 
hợp với chính quyền và tổ chức đoàn thể tại địa phương, vào các dịp 
tết Nguyên đán, Phật đản, rằm tháng. bảy..., họ thường tổ chức các 
hoạt động phát gạo, mì, dầu ăn và tiền bạc: tặng học bổng cho học 
sinh nghẻo, trao nhà tình thương cho người khó khăn, gia đình neo 
đơn, chính sách và những người bệnh tật. Nhiều chùa ở các tỉnh, thành 
còn đứng ra vận động xã hội tổ chức bếp ăn tình thương cho người 
lao động nghèo, phát cháo ở các bệnh viện cho bệnh nhân, được đánh 
giá rất cao. Đó là trường hợp chùa Đại Giác (Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng), chùa Phước Long (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Tịnh thất 
Ngọc An (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ), Tịnh 
xá Ngọc Vân (Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), chùa Quan Âm (xã Tích 
Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long),...Hoạt động từ thiện-xã hội 


10. Nguồn: 

-Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phó Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết công tác 
phật sự năm 2009 và chương trình hoạt động phật sự năm 2010 của Thành hội Phật giáo Thành 
phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, trang 14. 

- Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết công tác 
phật sự năm 2010 và chương trình hoạt động phật sự năm 2011 của Thành hội Phật giáo Thành 
phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, trang 13. 

-Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết công tác phật 
sự năm 2011 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2012của Thành hội Phật giáo Thành phó 
Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, trang 14. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 123 


của giới Phật giáo tỉnh Kiên Giang được xem là nỗi bật ở Đồng bằng 
Sông Cửu Long. Tính trong hơn 3 năm (2007-2010), Phật giáo Kiên 
Giang có hơn 80% các tự viện, tịnh xá, tịnh thất tham gia công tác từ 
thiện-xã hội. Sự đóng góp của Phật giáo chiếm gần 50% tổng số các 
tôn giáo tham gia công tác này. Tổng giá trị công tác từ thiện là 79,86 
tỉ đồng, chiếm gần 50% so với giá trị thực hiện chung của tất cả các 
tôn giáo. Những lĩnh vực Phật giáo tham gia tỉ lệ cao là: Cất nhà đại 
đoàn kết chiếm gần 60%, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, các hoạt động 
giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chiếm 
48,58%, bắc cầu, làm đường giao thông nông thôn chiếm 22,72%. 
Năm 2010, cất nhà đại đoàn kết hơn 240 căn, xây mới hơn 60 cầu bê 
tông, ngoài ra còn quan tâm cứu trợ đồng bào nghèo, bị thiên tai, phát 
gạo, quả tết, trung thu, tập học... trị giá trên 30 tỉ đồng. Trong 6 tháng 
đầu năm 2011, tổng số tiền thực hiện của Phật giáo Kiên Giang là gần 
222; EÝ đồng0, Năm 2012, Phật giáo Kiên Giang thực hiện từ thiện xã 
hội với tổng số tiền 48.045.320.000 đồng với sự tham gia của tất cả 
ban đại diện Phật giáo các huyện trong tỉnh với các hình thức cụ thể: 
trao nhà đại đoàn kết (80 căn), trao nhà tình thương (165 căn), mỗ mắt 
(120 ca), khám phát thuốc miễn phí (10.000 lượt), xây cầu (117 cây), 
cho tập viết học sinh nghèo (1.150.600.000), làm đường giao thông 
nông thôn (20.000m), ủy lạo đồng bào nghèo (16.000 xuất), tiếp sức 
mùa thi ở Cần Thơ (699 người), tặng xe lăn xe lắc (§0 chiếc), tặng xe 
đạp (260 chiếc), tặng trông cho các trường học (120 cái), cho hòm từ 
thiện (300 cái), khoan cây nước cho hộ nghèo (40 cây), phát quà cho 
trẻ em nhân dịp trung thu (12.000 phân)t?, Có thê nói rằng, bằng các 
hoạt động từ thiện-xã hội, với nhiều hình thức khác nhau, Phật giáo 
đã ủng hộ và góp phần giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, 
tạm thời giải quyết cái ăn cái mặc của người dân nghẻo, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là thuộc vùng 
sâu vùng xa. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng 
xã hội và chính quyền địa phương, tạo nên mạng lưới xã hội vì an sinh 
cho cộng đồng ở từng địa phương. 


Phật giáo còn là một nhân tố trong việc góp phần thay đổi diện 
mạo nông thôn Đông băng sông Cửu Long trong những năm vừa qua. 


11. Nguyễn Quốc Minh, Phật giáo Kiên Giang với công tác từ thiện. In trong: Hương Từ 
b¡, Đặc san Phật học của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang, số Ì, tháng 3/2012, trang 21. 

12. Đại đức Thích Minh Khải, Công fác từ thiện xã hội một năm nhìn lại. In trong: Ảnh 
đạo Kiên Giang, Đặc san Phật học của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang, SỐ 2, tháng 1/2013, 
trang 30-33. 


124 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Đồng bằng Sông Cửu Long vốn là vùng sông nước, kênh rạch chẳng 
chịt nên việc đi lại ở nhiều nơi còn khó khăn. Muốn phát triển nông 
thôn, nâng cao cuộc sống người dân và phát triển kinh tế ở đây thì 
nhất thiết phải hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đường bộ 
qua việc đầu tư xây cầu và đường bằng bê tông, xóa đi cảnh cầu treo, 
cầu tạm, bớt nhọc nhằn trong việc đi lại. Nhiều Tăng NI, Phật tử ở 
các tỉnh, thành của Tây Nam Bộ đã tích cực đóng góp vào lĩnh vực 
này, nhất là ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà 
Vinh, Đồng Tháp,...Hình thức chính là vận động các mạnh thường 
quân trong và ngoài nước, ngoài ra nhà chùa đóng góp xây cất đề việc 
đi lại của người dân được thông suốt, giao thương mở mang. Nguồn 
lực ủng hộ mạnh nhất trong vấn đề này và không thể không nhắc đến 
là Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Một trường hợp tiêu biểu là, 
với người dân miền Tây thật thà, chất phác, Hòa thượng Thích Như 
Niệm, hiện trụ trì chùa Pháp Hoa (Quận Phú Nhuận), đồng thời là 
phó Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
được họ gọi một cách thân mật là “% ông xáy câu”. Tính đến thời 
điểm này, Hòa thượng Thích Như Niệm đã xây được 176 cây cầu trên 
13 tỉnh khu vực miền Tây Nam. Hành trình của ““Š ông xây cẩu” đi 
qua gần 2 thập kỷ. Kinh phí xây dựng những cây cầu đầu tiên, Hòa 
thượng Thích Như Niệm dùng chính số tiền đền bùủ giải tỏa hai miếng 
đất - tài sản thừa kế từ gia đình của cá nhân Hòa thượng. Sau đó, tiếng 
lành đồn xa, quỹ xây cầu được lập tại chùa, đề rồi bình quân mỗi năm 
có 12 cây cầu được xây dựng từ nguồn quỹ nàyt?). Ngoài ra, Quỹ Từ 
thiện Đạo Phật Ngày Nay, Hội từ thiện chùa Giác Nguyên, và một số 
tự viện khác,...thường xuyên tô chức quyên gÓp xây câu nông thôn và 
bàn giao lại cho các địa phương, được các câp chính quyên và bà con 
đánh giá rất cao. Đây là hoạt động rất ý nghĩa về phương diện kinh tế, 
xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực và có chiều sâu, nhất là trong tình 
hình Đảng và nhà nước ta quan tâm cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển nông thôn, nâng cao đời sống kinh tế người nông dân. Ngoài ra, 
chúng tôi cho rằng, hoạt động này rất phù hợp với đặc điểm, nhu cầu 
phát triên nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay. 


Phật giáo Đồng bằng Sông Cửu Long, kế thừa truyền thống nhập 
thê hành đạo và ban vui cứu khô của Phật giáo dân tộc, tham gia cung 
câp dịch vụ xã hội cho cộng đông qua hai hình thức cơ bản là y tê và 


13. Hồng Minh. Chuyện rơi nước mắt của sư ông xây hàng trăm cây cầu. Nguồn: 
http://www.tienphong.vn/xa-ho1/chuyen-roi-nuoc-matf-cua-su-ong-xay-hang-tram-cay- 
cau-602022.tpo. Ngày truy cập 11/11/2014. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 125 


giáo dục. Điều này nhằm đem lại sự phát triển và cải thiện cuộc sống 
của cộng đồng. Trong mọi xã hội đều xây dựng hệ thống dịch vụ xã 
hội cơ bản, nhưng có một bộ phận không nhỏ dân chúng ở các vùng 
xa xôi, dân tộc thiêu số, những người nghèo ở thành thị và nông thôn, 
những người HIV/AIDS, những người khuyết tật... không có cơ hội 
tiếp cận được các dịch vụ mà họ mong muôn. Vì vậy, việc hỗ trợ giáo 
dục và y tế của Tăng Ni, Phật tử mang lại ý nghĩa xã hội rất lớn cho 
người nông dân miền Tây. Điều dễ thấy nhất là có nhiều ngôi chùa 
ở nông thôn mở phòng khám từ thiện thuốc Nam đề chữa bệnh cho 
cộng đồng. Có thê kê đến một số chùa tiêu biểu: Chùa Phước Thiện 
(xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tinh Bến Tre), Chùa Tân Khánh 
(xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Chùa Khải Tường 
(xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Chùa Phước Long 
(xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Chùa Hương Sơn 
(phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Chùa Phật Học 
(phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Chùa Tâm Thành 
(xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Chùa Phong Lợi 
(xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Sắc Tứ Quan 
Âm Cổ Tự (phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau),...Ở Chùa 
Phước Thiện (xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có 
phòng thuốc Phước Thiện chuyên khám và bốc thuốc Nam miễn phí 
cho người nghèo trong vùng. Phòng thuốc thành lập từ năm 1970 và 
duy trì đến ngày nay, luôn bảo đảm hoạt động khám và bốc thuốc 
cho người dân. Phòng thuốc Phước Thiện có 3 lương y có bằng cấp 
và nhiều kinh nghiệm trong việc bắt mạch, châm cứu chân đoán cho 
bệnh nhân. Bệnh nhân đến khám có nhiều dạng bệnh từ hư (bệnh nhẹ 
bên ngoài) đến thực (loại bệnh thấm vào can chi) nhưng được các Sư 
bắt mạch cho thuốc, bệnh nhân dần khỏe mạnh và một số người đã 
khỏi bệnh. Thuốc Nam do các sư cô tự trồng trong vườn của chùa và 
một số thuốc phải đi lặn lội nhiều nơi tìm kiếm. Ngoài ra, khi thiếu 
thuốc, phòng khám còn liên hệ với nguồn thuốc ở Gò Công (Tiền 
Giang) và Chợ Mới (An Giang) hay thông báo vị thuốc thiếu đến các 
Phật tử, bệnh nhân, để được hỗ trợ. Trong suốt quá trình hoạt động, 
Phòng thuốc Phước Thiện nhờ vào sự đóng góp của mạnh thường 
quân và thùng tiền từ thiện cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Phật 
giáo địa phương. Trung bình một ngày có trên 50 người đến Phòng 
thuốc Phước Thiện để bốc thuốc chữa bệnh. Kết hợp với việc bốc 
thuốc hàng ngày cho người dân, phòng thuốc còn mời các lương y 
có tay nghề về chùa đề tổ chức thăm khám thường xuyên cho người 


126 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


dân1®, Ở Đồng bằng Sông Cửu Long và kế cả các khu vực khác, trong 
tình hình y tế công lập thiếu thốn, chưa đáp ứng nhu cầu của người 
dân, còn việc đến các cơ sở y tế tư nhân thì phải trả chỉ phí cao, là một 
vấn đề đáng được quan tâm khi bệnh tật ngày một gia tăng trong cộng 
đồng. Cho nên, việc các chùa mở phòng khám chữa bệnh cho người 
dân là góp phần rất lớn trong việc xã hội hóa hoạt động y tế, hỗ trợ việc 
chữa trị kịp thời của người dân vùng sâu, vùng xa, trở thành những địa 
chỉ thường xuyên của bệnh nhân nghèo và nhất là việc bảo tồn, phát 
huy giá trị của y học cô truyền dân tộc kết hợp với y phương minh của 
nhà Phật. Bên cạnh đó, các chùa ở Đồng bằng Sông Cửu Long còn 
tham gia mở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và đào tạo nghề, 
mở lớp trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học cho địa phương, cấp học 
phí học cao đăng, đại học. Phần lớn các đối tượng được hưởng lợi từ 
dịch vụ này chính là thanh thiếu niên, trẻ em có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn, thậm chí khuyết tật, nên không có điều kiện được học hành- 
một chìa khóa quan trọng cho hành trang hội nhập xã hội và trở thành 
một công dân tốt. Năm 2012, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học phô thông Bồ Đề Phương Duy được thành lập ở Chùa Long 
Thạnh (thị trần Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) là một tắm 
gương điền hình của Phật giáo Đồng bằng Sông Cửu Long trong việc 
hỗ trợ dịch vụ giáo dục cho cộng đồng, đồng thời là ngôi trường tư 
thục đầu tiên do tôn giáo điều hành trong cả nước. Trường đảo tạo 
theo hệ thống giáo dục quốc dân. Năm học 2013 — 2014, trường có 
tất cả 12 lớp học ở 3 cấp lớp, với tổng số học sinh là 189 em. Phần 
lớn các em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đã bỏ học giữa chừng 
hoặc có nguy cơ phải bỏ học ở các trường công lập, tư thục khác, trẻ 
mồ côi, cơ nhỡ, cha mẹ ly hương,... Trường không thu học phí của 
học sinh nên chỉ phí cho hoạt động của trường nhờ vào 3 nguồn tài 
trợ: Chùa Long Thạnh và kêu gọi Tăng Ni, Phật tử ở tỉnh Long An 
cùng các doanh nghiệp hảo tâm bảo trợt?®, Còn ở Kiên Giang, ngày 
1/1/2013, Nhà giữ trẻ Nhân Ái đã mở cửa đón nhận các trẻ thuộc đối 
tượng gia đình nghèo, không đủ tài chánh đề gửi con đến trường. Nhà 
giữ trẻ này nằm trong khuôn viên chùa Phật Quang (phường Vĩnh 
Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) do Đại đức Thích Minh 
Nhẫn, trụ trì chùa thành lập và nằm trong sự bảo trợ của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Đây là tổ hợp công trình trường học, 


14. Phan Hân, Bốc thuốc từ thiện giúp người. Nguồn: http://baodongkhoi.com. 
vn/2act=detail&id=30616. Ngày truy cập: 11/11/2014. 
15. Tư liệu thực tê năm 2014 của nhóm tác giả bài việt. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 127 


khuôn viên khang trang với 4 phòng ấm cúng, tiện nghi, trong đó có 1 
nhà ở cho giáo viên, 3 nhà dành cho trẻ em được trang bị đầy đủ tiện 
nghi và các trang thiết bị để hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho trẻ. 
Tổng kinh phí xây dựng cơ sở gần 2 tỷ đồngt®. Trong tương lai, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ nhân rộng mô hình này ở 
các địa phương trong tỉnh nhằm hỗ trợ cộng đồng ngày một nhiều hơn 
nữa. Trong nhiều năm qua, ở Huyện Ba Tri -một địa phương còn khó 
khăn của Tỉnh Bến Tre, Đại đức Thích Thiện Sanh (Chùa An Phước, 
Xã An Bình Tây), với sự đóng góp của các mạnh thường quân, đã hỗ trợ 
tiền bạc, nhận nuôi miễn phí học sinh nghèo, đặc biệt sẵn sàng chu cấp 
khi các em đến với giảng đường đại họct”. Điều này mang ý nghĩa khá 
thiết thực, bởi việc trang bị học vấn là nền tảng để thoát nghẻo hiệu quả 
nhất, tạo nền tảng vững chắc đề phát triển tương lai các em. 


Trong bức tranh chung các hoạt động từ thiện, hỗ trợ xã hội của 
Phật giáo Đồng bằng Sông Cửu Long, việc các chùa đứng ra nhận 
nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa và trẻ mô côi 
là một điểm sáng nồi bật và thê hiện được tính chuyên nghiệp, nhân 
văn, được cộng đồng xã hội đánh giá rất cao vì hiệu quả của nó. 
Đây là nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương, nếu không hỗ trợ và 
can thiệp, họ sẽ bị gạt ra bên lề và trở thành một gánh nặng của xã 
hội. Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, trước tình hình xã hội ngày càng 
có nhiều cụ già bị con cái bỏ rơi, mất người thân, không nơi nương 
tựa, cho nên một số chùa đã xây dựng nhà dưỡng lão để các cụ tá 
túc lúc cuối đời. Đó là trường hợp Chùa Kim Phước (xã Hiệp Đức, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Chùa Liên Bửu (xã Hòa Lợi, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Chùa Long Thạnh (xã Thanh Đức, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Chùa Phật Học (phường 2, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Chùa Phước Linh (phường 2, thành phố Bạc 
Liêu),... Ở Trà Vinh, Ni trưởng Thích Nữ Bửu Lý- trụ trì Chùa Liên 
Bửu đã thành lập nhà dưỡng lão trong khuôn viên chùa. Đến nay, nhà 
dưỡng lão nhận khỏang 40 cụ tá túc. Nguồn kinh phí họat động chủ 
yêu là do Phật tử và các doanh nghiệp trong và ngòai tỉnh ủng hộ. Ở 
chùa, các cụ được chăm sóc sức khỏe thật chu đáo, bác sĩ duy trì việc 
khám bệnh 3 ngày/tuần. Ngòai ra, hàng tháng, chùa còn tô chức giảng 
pháp và khóa lễ sám hối nhằm giúp các cụ hiểu được lẽ vô thường, 


16. Đại đức Thích Minh Khải, Công tác từ thiện xã hội một năm nhìn lại. In trong: Ảnh 
đạo Kiên Giang, Đặc san Phật học của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang, sỐ 2, tháng 1/2013, 
trang 31. 

17. Tư liệu thực tế năm 2011 của nhóm tác giả bài viết. 


128 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


tập buông xả để được an vui trong buôi xế chiều của đời người®3), 
Mặt khác, do đời sống xã hội ngày càng phức tạp nên hiện tượng trẻ 
vô gia cư, mô côi, mất cha mẹ ngày càng nhiều, trở thành một vấn đề 
nhức nhối của toàn xã hội, trong đó có ở các tỉnh, thành Đồng bằng 
Sông Cửu Long. Vì vậy, nhà chùa đã mở cửa đón nhận các trẻ về nuôi 
dưỡng, chăm sóc từ vật chất đến tinh thần để các em có điều kiện phát 
triển toàn điện. Ở Đồng bằng Sông Cửu Long có thê kế đến các chùa 
tham gia việc này như sau: Chùa Phật Minh (xã Giao Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Chùa Pháp Tánh (xã Tân Kiên, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An), Chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Chùa Phật Học (phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Chùa Vĩnh Phước An (phường 2, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), Chùa Phật Quang (phường Vĩnh Thanh, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang),... Một trường hợp nồi bật là 
Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang (tỉnh Kiên Giang) do Chùa 
Phật Quang quản lí. Trung tâm này được thành lập từ năm 2002 có tên 
gọi là Điểm Trường tình thương Phật Quang, đến năm 2006 thì đồi tên 
cho đến nay. Hiện Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang nuôi dưỡng 
trên 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và miễn phí hoàn toàn, thuộc 4 
đối tượng sau: Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ mất cha hoặc mẹ không 
đủ điều kiện nuôi dưỡng, trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ thuộc hộ nghèo vùng 
sâu vùng xa không thê đến trường. Tổng kinh phí hoạt động hằng năm 
trên 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ kinh phí là dựa vào nguồn ủng hộ của cộng 
đồng xã hội. Mục tiêu của trung tâm đặt ra là sẽ nuôi các em ăn học 
đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em có 
thê thi vào các trường trung cấp, cao đăng hay đại học và trung tâm sẽ 
tài trợ toàn bộ việc ăn học cho đến khi ra trường. Trung tâm có đội ngũ 
nhân sự hoạt động 20 người, trên là ban giám đốc và dưới là các bộ 
phận văn phòng, giáo vụ, giám thị, y tế, nhà ăn để vận hành công việc. 
Ngoài ra, còn có một ban bảo trợ với nhiều vị nhân sĩ trí thức, doanh 
nghiệp và các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 
thường xuyên kinh phí hoạt động cho trung tâm. Đến nay, Trung tâm 
Từ thiện xã hội Phật Quang đã nuôi dưỡng hơn 500 trẻ và được chính 
quyên, nhân dân địa phương đánh giá rất caot1). 


Phật giáo Nam tông Khmer là bộ phận quan trọng của Phật giáo 


18. Tư liệu thực tế năm 2011 của nhóm tác giả bài viết. 

19. Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang mái nhà chung của trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. In trong: Ảnh đạo Kiên Giang, Đặc san Phật học của Tỉnh hội Phật giáo Kiên 
Giang, số 2, tháng 1/2013, trang 64-69. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 129 


Đồng bằng sông Cửu Long. Đời sống xã hội và văn hóa của người 
Khmer ở đây gắn liền với Phật giáo, ngôi chùa là trung tâm của phum, 
sóc. Thời gian gần đây, ngoài việc thực hiện chức năng văn hóa, giáo 
dục và gắn kết cộng đồng, các chùa Khmer đã tiễn hành các hoạt động 
vì an sinh xã hội cho cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải 
thiện đời sống và nâng cao dân trí, đào tạo nghề cho bà con Khmer 
ở vùng sâu, vùng xa và đã góp phần thay đôi bộ mặt phum, sóc. Hội 
Đoàn kết sư sãi yêu nước ở 8 tỉnh, thành của Tây Nam bộ gồm Thành 
phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu G1Iang, Sóc Trăng, Trà Vĩnh, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Kiên Giang đã có nhiều thành tích vào xóa đói giảm ng- 
hèo, hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình 
thương và cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai. Ở Kiên Giang, tổng 
số tiền hoạt động từ thiện năm 2013 của Phật giáo Nam tông Khmer 
là 5.826.297.000, Hầu hết các huyện, thị có chùa Khmer như Gò 
Quao, Tp Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện Giồng Riêng, huyện 
Kiên Lương, thị xã Hà Tiên, huyện U Minh Thượng, huyện An Biên, 
huyện Vĩnh Thuận, huyện Hòn Đất tham g1a nhiệt tình các hoạt động 
vì cộng đồng và rất có ý nghĩa với nhiều hình thức khác nhau. Trong 
bài viết Đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Kiên Giang, 
tác giả Danh Lắm cho biết cụ thể: Các chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer hưởng ứng tích cực các hoạt động từ thiện, thường xuyên vận 
động, tuyên truyền, huy động đóng góp sức người lẫn của cải vật chất 
của tín đồ Phật tử. Bước đầu đã làm được một số việc như: Xây dựng 
cầu, đường, bê tông hóa giao thông nông thôn, chăm sóc người nghèo 
nông thôn, tổ chức đưa người nghèo đi khám chữa bệnh tại các bệnh 
viện lớn, khám chữ bệnh bằng thuốc Nam, châm cứu cho bệnh nhân 
nghèo, xây dựng lò hỏa táng, đóng góp tiền và hiện vật cứu trợ đồng 
bào bị thiên tai lũ lụt,...Điễn hình như Hòa thượng Trần Nhiếp, trụ trì 
Chùa Đường Xuôồng Mới (huyện Gò Quao) vận động đồng bào Phật 
tử xây cầu, đường nông thôn trị giá hàng tỉ đồng, xây dựng trên 40 cây 
cầu, hàng ngàn mét đường nông thôn. Chùa Klang Mương (thị trấn 
Minh Lương, huyện Châu Thành) nồi bật với phòng thuốc Nam miễn 
phí cho bệnh nhân khám chữa bệnh, bình quân mỗi năm phát hàng 
chục ngàn thang thuốc. Chùa Rạch Sỏi (Thành phố Rạch Giá) tô chức 
lớp dạy nghề, hướng dẫn bà con Phật tử đưa khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất. Chùa Thôn Dôn, Chùa Phật Lớn (Thành phố Rạch Giá) nuôi 


20. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Báo cáo tổng kết công tác Phật sự 
2013. In trong: Ảnh đạo Kiên Giang, Đặc san Phật học của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang, 
sô 4, tháng 8/2013, trang 85. 


130 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


con em đồng bào Phật tử và sư sãi các nơi để đi học ở trường,... Bên 
cạnh đó, nhiều vị sư sãi tham Ø1a vào các tổ chức như hội bảo trợ bệnh 
nhân nghèo, hội chữ thập đỏ các cấp như Hòa thượng Trần Nhiếp, Đại 
đức Danh Ri, Danh Hạnh... .“) 


4. MỘT SÓ NHẬN ĐỊNH VÀ KIÊN NGHỊ 


Qua tìm hiểu một SỐ hoạt động của Phật giáo Đồng bằng Sông 
Cửu Long vì sự phát triên bên vững xã hội, chúng tôi có một sô nhận 
định như sau: 


Thứ nhất, các hoạt động này mang lại ý nghĩa xã hội tích cực, 
được chính quyên và cộng đồng người dân đánh giá rất cao, thê hiện 
được lối sống nhân ái, nghĩa tình của người dân Nam bộ: “7ương 
người xa xứ lạc loài tới đây”. Ngoài ra, đó còn là những minh chứng 
sinh động, cụ thể về truyền thống nhập thế, từ bi, cứu khổ cứu nạn của 
Phật giáo Việt Nam hiện nay. Qua đây cũng thấy được tính linh hoạt 
của Tăng NI, Phật tử trong nhập thế hành đạo là khế cơ, khế lý, khế 
xứ, khế thời. Chính điều này đã giúp Phật giáo đi sâu vào lòng dân 
tộc, trong đó có miền Tây Nam bộ. 


Thứ hai, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội của Phật giáo Đồng 
bằng Sông Cửu Long đã góp phần rất lớn vào việc xây dựng và mở 
rộng an sinh xã hội nông thôn ở nước ta hiện nay. Nó là biện pháp 
hiệu quả cho việc giải quyết các vẫn đề xã hội đang có mặt ở nông 
thôn Việt Nam nói riêng và phát triển bền vững nói chung. An sinh xã 
hội ở nông thôn, theo Mai Ngọc Anh, là: Hệ thống an sinh xã hội cho 
nông dân là một hệ thống các chính sách, các giải pháp mà trước hết 
là nhà nước, gia đình và xã hội thực hiện nhằm trợ giúp người nông 
dân thoát khỏi nghèo, rồi mới đối phó với những rủi ro gây ra bới các 
cú sốc về kinh tế-xã hội làm cho người nông dân bị suy giảm hoặc mắt 
nguồn thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, 
già cả không còn sức lao động hoặc vì các nguyên nhân khách 
quan khác làm cho họ rơi vào cảnh nghèo khổ, bần cùng hóa. Vai 
trò của hệ thông an sinh xã hội đối với nông dân chỉnh là giảm bất 
bình đăng xã hội, phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, từ đó tạo 
nên sự ồn định về chính trị, kinh tế và xã hội. Ngoài Ta, nó có vai 
trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro, giải quyết những vấn 


21. Danh Lắm, Đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Kiên Giang. In trong: Viện 
Nghiên cứu Tôn giáo-Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phật giáo 
Nam tông Khmer đông hành cùng dân tộc, Kiên Giang, tháng 6/2014, trang 356. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 131 


đê liên quan đên giảm thiêu rủi ro, hạn chê dê bị tôn thương và 
khắc phục hậu quả của rủi ro”), 


Thứ ba, trong các hoạt động này, Phật giáo thê hiện được vai trò 
kết nối cộng đồng của mình. Là nhân tố trung tâm, Tăng Ni, Phật tử 
đã nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các 
tổ chức xã hội, người dân,...để giúp đỡ cho người nghèo, khó khăn ở 
nhiều địa phương khác nhau của Tây Nam bộ. Đó còn là mối quan hệ 
giữa Phật giáo với chính quyền và các tổ chức, giữa Phật giáo miền 
Tây với các tỉnh, thành khác trong cả nước trong việc thực hiện an 
sinh xã hội cho cộng đồng. Trần Hoàng Hải và Lê Thị Thúy Hương, 
trong một nghiên cứu, đã nhắc đến vai trò của cộng đồng khi tham gia 
vào an sinh xã hội: “Ngoài vai trò của nhà nước, nét đặc biệt của an 
sinh xã hội còn thể hiện ở sự tham gia của toàn bộ cộng đông. Mỗi cá 
nhân sống trong cộng đông của mình đều có trách nhiệm với những 
thành viên khác với chính mình trên cơ sở tự yêu thương, đùm bọc, 
che chở lần nhau. Chính vì vậy, an sinh xã hội côn là một trong các 
hoạt động có tính xã hội rất cao”®@3), 


Thứ tư, qua tìm hiệu đã cho thấy Phật giáo Đồng bằng sông Cửu 
Long đã đóng góp cho sự phát triên bền vững xã hội thông qua nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu của các đối tượng 
xã hội khác nhau. Đặc biệt, sự đóng góp này ngày càng chuyên nghiệp, 
có chiều sâu và tính thực tiễn cao thông qua việc xây dựng các trung 
tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mồ côi, trường học cho 
học sinh nghẻo, đào tạo nghề cho thanh niên, chăm sóc sức khỏe cho 
người dân... và đã tạo nên hiệu quả rất lớn. Đây là một hướng đi đúng 
và kịp thời, cần nhân rộng hơn nữa. 


Chúng tôi cho rằng, trong thời gian tới, Phật giáo Đồng bằng Sông 
Cửu Long cần mở rộng và đi vào chiều sâu hơn nữa các hoạt động 
xã hội vì cộng đồng, góp phần vào việc phát triển bền vững xã hội ở 
nông thôn nước ta, thực hiện được mục tiêu: “Nóng nghiện, nông dân 
và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan 
trọng đề phát triển kinh tế-xã hội bên vững, giữ vững ổn định chính 
trị đảm bảo an nỉnh, quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 


22. Mai Ngọc Anh ( 2010), An sinh xã hội đối với nông dân trong nên kinh té thị trường 
ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 29-33. 

23. Trần Hoàng Hải-Lê Thị Thúy Hương (2011), Pháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm 
của một số nước đối với Việt Nam, Hà Nội, Nxb.Chính trị Quốc gia-Sự Thật, trang 43. 


132 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”. Vì vậy, Phật 
giáo các tỉnh, thành Tây Nam bộ cần phối hợp với Ban Từ thiện-xã 
hội TW xây dựng các kế hoạch dài hạn, chiến lược cụ thể cho các hoạt 
động từ thiện xã hội, phù hợp điều kiện các tỉnh, thành khác nhau. 
Cần mở rộng hơn nữa các hoạt động đảo tạo nghề cho thanh niên, phụ 
nữ ở nông thôn, xây dựng nhiều nhà tình thương và các trường học ở 
các cấp, có phương án thành lập các phòng khám y tế từ thiện kết hợp 
cả Đông và Tây y với đội ngũ y bác sĩ giỏi để trong tương lai có thể 
ra đời một bệnh viện phục vụ cộng đồng của Phật giáo ở Đồng bằng 
Sông Cửu Long. Muốn thực hiện được những yêu cầu này thì bắt buộc 
phải có nguồn lực được đảo tạo về y tế, sư phạm, nhưng theo chúng 
tôi, cần thiết nhất là phải nhanh chóng trang bị kiến thức và kĩ năng 
của ngành công tác xã hội, phát triển cộng đồng cho Tăng Ni, Phật 
tử đang tham gia hoạt động xã hội ở các địa phương. Trong bối cảnh 
gia tăng các vấn đề xã hội, trong đó có Đồng bằng Sông Cửu Long, 
việc Phật giáo có một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản sẽ giúp 
đỡ được cộng đồng ngày một nhiều hơn, qui mô rộng lớn hơn và có 
ý nghĩa, tính thiết thực, mang tính chuyên nghiệp hơn nữa. Làm được 
như vậy, Phật giáo sẽ là một chỗ dựa vững chắc của cộng đồng, lan tỏa 
tinh thần từ bi của đức Phật, thắp sáng những giá trị truyền thống của 
dân tộc, là nơi thắp lên niềm hi vọng về cuộc sông của người. nông dân 
lam lũ, nhọc nhằn trên mảnh đất đồng bằng cực Nam của đất nước. 


*xw“«* 


24. Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Ban Chấp hành TW khóa X về Nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ nhật ngày 17/8/2008, trang 9. 


PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI * 133 


Tài liệu tham khảo 

l: Nguyễn Thế Nghĩa-Bùi Quang Huy-Lê Thế Đạt (đồng chủ biên) 
(2005), Đồng bằng Sông Cửu Long hội nhập và phát triển, Hà Nội, 
NXEB. Khoa học xã hội. 

2. Vương Xuân Tình-Trần Hồng Hạnh (đồng chủ biên) (2012), 
Phát triển bên vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở 
Vùng Đông Bắc. Hà Nội, Nxb.Khoa học xã hội. 

3. Thích Nhất Hạnh (2008), Đạo Phật hiện đại hóa, NXB Văn 
hóa thông tin, Hà Nội. 

4. Thích Nhật Từ, Trương Văn Chung, Nguyễn Công Lý (chủ 
biên) (2014), Phát giáo với các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp 
Óuốc, Tp Hồ Chí Minh, Nxb.Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. 

5. Viện Nghiên cứu Tôn giáo-Học viện Phật giáo Nam tông Khmer 
(2014), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phật giáo Nam tông Khmer đồng 
hành cùng dân tộc, Kiên Giang, tháng 6/2014. 

6. Mai Ngọc Anh ( 2010), 4n sinh xã hội đối với nông dân trong 
nên kinh tế thị trưởng ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

7. Trần Hoàng Hải-Lê Thị Thúy Hương (2011), Pháp luật an sinh 
xã hội kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam, Hà Nội, Nxb. 
Chính trị Quốc gia-Sự Thật. 


134 


155 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC 
MÊ-KÔNG VÀ VÙNG CHÂU THỔ SÔNG CỬU L0NG 


Chơn Minh Lê Khắc Chiếu 


Tóm tắt: 


Khảo sát về quá trình du nhập của Phật giáo vào vùng Đông 
Dương, vùng đất ngày nay thuộc cộng đồng các quốc gia ĐNÁ (khối 
ASEAN) là khảo sát tầm ảnh hưởng, sự tác động và lan truyền cùng 
sự hòa quyện của Phật giáo vào tín ngưỡng bản địa của cộng đồng đa 
sắc tộc tại các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê-kông đặc biệt là vùng 
Châu thổ sông Cửu Long. Việc khảo sát này sẽ hình thành cho chúng ta 
một góc nhìn tâm linh về những kỳ tích, huyền thoại, những truyện cổ 
tích mang đậm tính chất tôn giáo trong kho tàng văn hóa Phật giáo của 
từng địa phương các nuớc nơi dòng sông Mê-kông thơ mộng chảy qua. 


Người dân do ảnh hưởng tư tưởng của Phật Giáo đã biết bảo vê 
môi trường điền hình trong các lễ cô động, người dân đã dùng nhiều 
biểu ngữ và khẩu hiệu bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh nhằm kêu gọi 
mọi người chung tay bảo vệ sông Mê-kông: “Hãy đề dòng Mê-kông 
chảy tự nhiên” hay “Sông Mê-kông là dành cho tất cả mọi người”0), 

Đến với sông Mê-kông, dòng sông Phật giáo, là tiếp cận với đời 
sống của bao dân tộc, của bao thế hệ. Mọi thành viên trong cộng đồng 
Asean cần xác định nguồn sống chính của dân tộc mình về vật chất lẫn 
tâm linh và đấu tranh để bảo vệ nó vì sự sống còn của cà một dân tộc. 


Bảo vệ ngưôn nước và bảo vệ dòng chảy của sông Mê-kông phải 
là trách nhiệm của các nước thành viên trong khôi Asean (Đông Nam 


1. http:/www.baomoI.com/Huong-ve-Me-Kong/122/4092211.epi 


136 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


A nội địa) nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Miên Tây sông nước nơi mà cưộc sông người dân găn liên với 
sông nước và sông hiên hòa dưới ảnh hưởng của Phật Giáo Nam Tông 
Khmer. Đây là một băng chứng về hội nhập giữa “Phật giáo và cuộc 
sông”: của người dân vùng sông nước chín rông này. 


Abstract: 


A Survey on the Infuence of Buddhism in Mê-kông River Basin 
& Mê-kông Delta 


Learnng about the imported process of Buddhism In Indo-Chi- 
nese Peninsula that now belongs to the ASEAN countrles 1s to study 
not only 1s inffuence, 1fs adaptation to the local beliefs of the multi- 
ethnic commumifles in Mê-kông river Basin especially the Mê-kông 
delta. This survey g1ves us a spiritual perspective on miracles, myths, 
fables bearing religious spirifs of the Buddhist cultural treasures of 
the localities where flows through the romantic Mê-kông RiIver. 


People mnluenced by Buddhist spirit know how to preserve the 
environment. For instance they have used a lot of propaganda posfers 
in both English and Thai as well to support and to appeal everyone 
to gIve a hand to protect the Mê-kông fow “Let the Mê-kông flows 
naturally” or “Mê-kông river 1s reserved for all people”. 


Coming to Mê-kông river, the river of Buddhism, 1s to approach 
about the lives of countless peoples and generations. Each member In 
the Asean commumity has to determine the main source of living of 
their people and fight for protecting the Mê-kông river on behalf of 
the survival ofthe whole country. 


Protecting the source of Mê-kông river and 1ts fows are a must 
and a responsibility ofall ASEAN countries (Inland SEA) In general 
and of Vietnam 1n particular. 


The Western rivered provinces where the people”s lives attach to 
river and live peacefully under the inñiuence of Khmer Theravada 
Buddhism. This 1s an evidence ofthe 1ntegration “Buddhism Into life” 
Of the nine-dragon rIver residents. 


3k 3k 3k 


2. http://www.langadida.com/news/cong-vien-phat-o-vientiane/448/ 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG *® 137 


I. BÓI CẢNH 
Bán Đảo Đông Dương (Indochinese Peninsula 1893-1954). 


Khảo sát về địa lý toán học đây là bán đảo thuộc Đông Nam Á, 
giáp Ấn Độ về phía tây và Biên Đông về phía đông. Theo nghĩa hẹp 
thì bán đảo Đông Dương bao gồm các nước Đông Dương: Campu- 
chia, Lào, và Việt Nam®), nếu ta thêm Myanmar, một phần của Ân Độ 
thuộc Anh trước 1947), và Thái Lan sẽ tạo thành (Đông Nam Á lục 
địa) (Mainland Southeast Asia) hay bán đảo Trung Ân®.Trong khi 
đó các nước còn lại như Brunel, Indonesia, Malaysia, Phi Luật Tân 
và Singapore tạo nên (Đông Nam Á biển khơi) gọi chung là Đông 
Nam Á (South East Asia) và đã hợp thành tô chức Hiệp hội các Quốc 
gia Đông Nam Á (§-§-1967) (4ssociafion oƒ Southeast Asian Nations 
ASEAN)® có tổng diện tích đất 4,46 triệu km2, chiếm 3% tổng diện 
tích Trái Đất, và có một dân số khoảng 600 triệu người, chiếm 8,8% 
dân số thế giới!®. 

+ Tên gọi Đông Dương (Indo-Chine) xuất hiện lần đầu tiên dưới 
ngòi bút của Conrad Malte Bruun (1775-1826) trong bộ sách Địa lý 
toán học, hình thê và chính trị của các nơi trên thế giới xuất bản năm 
1804. Trong tập 12 của bộ sách này có nói đến các nước Indo-Chine 
hay vương quốc Tonquin, Cochinchine, Lào?), 


+ Bốn năm sau, tên gọi Indo-Chine lại xuất hiện trong một bài báo 
của John Leyden 


(1775-1811) trên tạp chí Nghiên cứu châu Á của Hội châu Á vùng 
Bengal xuât bản tại Calcutta năm 18088), 


° Sông Mê-kông: 


Uốn lượn khoảng 4.909 km qua 6 quốc gia thuộc (ĐNÁ lục địa) 
với nhiều tên khác nhau: Sông Việt Tiên Giang, Trung Quốc (Hán 
Việt) Lancang Jiang hoặc (Wade-Giles) Lan-ts°ang Chiang, Thái gọi 
Mae Nam Khong, Lào gọi Menam Khong, Campuchia gọi Mékôngk 


3. http://vi.wikipedia.org/bandaodongduong/ 

4. http://vI.wikipedia.org/wik1/%C4%90%C3%B4ng Nam %C3%81 

5. http://tonthat-tonnu.blogspot.com/2014/08/vung-Mê-kông-song-cuu-long.html (GS 
Tôn Thất Trình) 

6. http://vI.wikipedia.org/wik/HI%EI%BB%87p_h%EI%BB9%991 c%C3%Alc- 
qu%EI%BB%9lc gia %C43%90%C3%B4ng Nam %C3%81 

7. http://en.wikipedia.org/wik1/Conrad_ Malte-Brun#References 

8. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Leyden 


138 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


và ở Việt Nam là Sông Cửu Long®). Sông Mê-kông bắt nguồn từ trên 
vùng núi cao tỉnh Thanh Hải (đoạn đầu nguồn gọi là Dzachu), băng 
qua Tây Tạng vào Trung Quốc theo suốt chiều dài tỉnh Vân Nam, 
chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và bắt đầu từ Phnom 
Penh, Mê-kông chia thành 2 phân lưu: bên phải là sông Bassac (sang Việt 
Nam gọi là Hậu Giang hay sông Hậu) và bên trái là Mê-kông (sang Việt 
Nam gọi là Tiền Giang hay sông Tiền), cả hai đều chảy vào khu vực đồng 
bằng châu thổ rộng lớn ở Nam Bộ Việt Nam, dài chừng 220-250 km mỗi 
sôngt9 rồi đồ ra Biển Đông. Sông Mê-kông nếu tính theo độ dài đứng thứ 
12 thế giới (thứ 7 tại châu Á), còn tính theo lưu lượng nước đứng thứ 10 
trên thê giới (lưu lượng hàng năm đạt khoảng 475 triệu m°). 





Đầu nguồn sông Mê-kông 


Lưu vực sông Mê-kông có tổng diện tích 795,000 km2 trong đó 
phần nằm trên lãnh thổ của bốn quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia 
và Việt Nam là hạ lưu vực, chiếm trên 77%, Sông Mê-kông tuôn ra 
biển Đông lượng đất phù sa khoảng hơn 3 13.000 dặm vuông (810.000 
km?)1?,. Con sông tưới tắm phù sa màu mỡ đọc theo hai bờ 6 quốc gia 
trong đó có Việt Nam tại vùng châu thổ sông Cửu Long. 


Hạ lưu vực sông Mê-kông là “ngôi nhà” của hơn 60 triệu người 
với trên 100 dân tộc khác nhau tạo thành một trong những vùng đa 
dạng văn hoá nhất trên thế giới. Người ta còn gọi Mê-kông là dòng 
sông Phật giáo“. Về mặt tôn giáo không kể vùng thượng nguồn sông 
Mê-kông [ở Trung Quốc nơi lưu vực sông Lan Thương chảy qua chịu 


9. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/373560/Mê-kông-RIver 

10. http://VI.wikipedia.org/wik1/S%C3%B4ng C%E1%BB%ADu Long 

11. http://vnmc.gov.vn/newsdetal/239/luu-vuc-song-me-cong.aspx 

12. _ http:/⁄/nongnghiep.vn/nongnghiepvw/vi-vn/25/99542/hor-gi-dap-nay/tim-hieu-ve- 
song-me-cong.html, (Gs TS Nguyễn Lân Dũng) 

13. http://vnmc.gov.vn/newsdetail/239/luu-vuc-song-me-cong.aspx 

14. http:/Awww.youtube.com/watch?v=C7u1l1z-KW4Y (Mê-kông ký sự tập 2) 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG *® 139 


ảnh hưởng của Lạt Ma giáo (Phật giáo Tây Tạng)], còn về phía hạ 
nguồn thì tôn giáo chính nơi Mê-kông chảy qua vào Nam Việt Nam 
là Phật giáo nguyên thủy (PGNT) (7heravàda Buddhism) và ở vùng 
châu thổ sông Cửu Long lại chủ yếu là Phật giáo Nam tông Khmer°°). 


° Khảo sát tầm ảnh hưởng, sự lan truyền cùng sự hòa quyện của 
Phật giáo vào tín ngưỡng bản địa của cộng đồng đa sắc tộc tại các 
quốc gia thuộc lưu vực sông Mê- kông đặc biệt là vùng Châu thổ sông 
Cửu Long mang ý nghĩa như thế nào trong trang sử lật lại của vùng 
Đông Nam Á, một khu vực văn hóa có nguồn gốc và bản sắc riêng 
của mỗi dân tộc nhưng có tín ngưỡng chung phần lớn là Phật Giáo? 
Những kỳ tích, huyền thoại, và những tác phẩm và truyện cổ tích đậm 
tính chất tôn giáo có ý nghĩa gì trong kho tàng văn hóa Phật giáo của 
từng địa phương các nuớc nơi sông Mê-kông thơ mộng chảy qua? 


II. SỰ LAN TRUYÊN CỦA PHẬT GIÁO VÀO LƯU VỤC SÔNG MÊ-KÔNG 


Từ những năm đầu Công nguyên vào thế kỷ thứ II, II CN, một 
trung tâm Phật giáo đã phát triển ở Nagarjunakonda nằm trong thung 
lũng Krisna (Nam Ấn) đã tạo điều kiện cho một đợt quảng bá đạo Phật 
mới về phía Đông”®. Rồi vào thế kỷ thứ V CN, một đợt truyền giáo 
mới lại xuất phát từ trung tâm Phật giáo Kanchipuram, cũng ở Nam 
Ấn, gần Madras ngày nay, Hai nơi này là những cứ địa xuất phát việc 
truyền bá Phật giáo Theravada đến Đông Nam Át”, Cho đến thế kỷ 
XVII toàn vùng Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn 
hóa Ấn Độ suốt gần 15 thế kỷ. PGNT được phổ biến đến các quần đảo 
trên Ân Độ Dương và Đông Nam Thái Bình Dương, đề rồi hai đường 
thủy và bộ lại hội tụ tại Nam Việt Nam ngày nay. Sự lan truyền của 
đạo Phật vào lưu vực Sông Mê-kông theo hai ngả. 


II.1 Theo đường biến 


Các dân tộc ở Đông Nam Á đã rất quen thuộc trong việc trao đổi 
sản phẩm với các thương nhân Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ III trước CN. 
Đạo Phật đã rất phát triển, có thê nói là tương đương với đạo Bà la 
môn truyền thống. Sự phát ' triển tôn giáo đã tác động trở lại đối với 
thương nghiệp và đặc biệt nên thương nghiệp viễn dương kết nỗi Nam 
Ấn Độ và Nam Trung Hoa đã trở nên phồn thịnh ở Đông Nam Á. 
“Phật Giáo Hoàng ĐỊa” (Svannabhimi Buddhasasana), hay “Phật 


15. voer.edu.vn/pdf087bc4d8/1 
16. http://en.wikipedia.org/wIk1/Nagarjunakonda 
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Kanchipuram 


140 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


giáo Nguyên thủy”, cũng một thời hưng thịnh, huy hoàng không kém. 


Thời ấy đã có rất nhiều tăng đoàn truyền giáo đạo Phật (người 
Ấn) theo đường biển Đông Bắc, đem Phật giáo truyền tại những địa 
phương giao thương, nơi có các bến tàu đọc duyên hải các nước Miễn 
Điện, Xiêm La, Cao Miên, Phù Nam, Chiêm Thành. Dĩ nhiên, hệ 
thống Giáo Điển Hoàng Địa này đã được ghi lại bằng chữ Nam Phạn 
(Pali) hay Bắc Phạn (Sznskri?), mà ngày nay nhiều nhà nghiên cứu 
Phật giáo gọi hệ thống này là Phật giáo Nam truyền để ám chỉ các 
nước Phật giáo Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, 
AI Lao và một phần Tây Nam miền Nam Việt Nam mà ta gọi là Phật 
giáo Nam gông Khmer như ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, 
Sóc Trăng .v.v..."® Mặt khác, từ Nam Ấn đạo Phật đã theo chân các 
thương gia theo đường sông vào Đông Nam Á trên “Con đường mua 
bán gia vị” (Sice frade roufe). 


Vùng Châu thổ sông Cửu Long ở miền Tây Nam bộ, đặc biệt là 
khu di tích Cạnh Dền ở bán đảo Cà Mau, là một trong những nơi xuất 
phát và tiếp nhận những dòng giao lưu kinh tế và văn hóa này và sau 
đó Phật giáo lan đến miền duyên hải Trung bộ Việt Nam ngày nay), 


H.2 Theo Đường Bộ 


Giới Tăng lữ Phật giáo vâng theo lời dạy Đức Phật từ xa xưa”? 
“Ngài đã động viên, kêu gọi các đệ tử rằng: “Hỡi các Tỳ kheo! hãy 
đi vi lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân 
mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các 
ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi 
người một ngả, hãy truyền bá chánh pháp. Này các Tỳ kheo, chánh 
pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong 
ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh... 
Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao 
siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được Vậy, là các ông đã 
hoàn tất nhiệm vụ”¿U và các nhà sư Phật giáo đã dẫn thân vào những 
chuyến viễn du đề truyền bá Phật pháp đến những vùng đất xa xôi. 
Đạo Phật từ miền Đông nam Ấn Độ, dưới chân rặng núi Hy Mã Lạp 


18. http://cusi.free.f/phl/TUTNQua/TLPGNT1.htm 

19. http://chuaxaloi.vn/article/1351 (Phật giáo Tiểu thừa trong cộng đông người Khmer 
Nam bộ) Lê Sơn Phương Ngọc. 

20. Kinh Tương Ung. L( trang128) 

21.http:/www.budsas. org/uni/n-phathoc- coban/phcb1-1-4.htm (Lịch sử Đức Phát Thích 
Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn) Gia Tuệ (Mahavagga - Đại Phẩm 19, 20). 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG *® 141 





sơn, theo chân các thương gia, đến Myanmar đạo Phật đã đến với 
các tộc người Môn ở các thung lũng các con sông như Irrawaddly, 
Saluen, Ménam (Miền), Thái Lan, Campuchea, Lào, Phù Nam, Mã 
Lai bằng đường bộ đến Luy Lâu (Bắc Ninh, Việt Nam) gần kinh đô 
Hoa Lư, thời Đinh Tiên Hoàng (Bắc Bộ ngày nay). Luy Lâu là một 
trong những “trung tâm” Phật Giáo đầu tiên tại nước ta. Thế kỷ XI, 
XIII Phật giáo triều đại nhà Trần đã làm cầu nối giữa hai nên văn hóa 
Champa và Việt Nam?) 


HI. NÉT ĐẸP VĂN HÓA PHẬT GÍÁO VẺ ĐÁT NƯỚC VÀ CON 
NGƯỜI Ở LƯU VỰC SÔNG MÊ-KÔNG 


A. Trung Quốc 





Nhà sư Tây Tạng 


Phật giáo du nhập vào Trung Quốc từ thời Đông Hán từ thế kỷ 65 
AD. Mặc dù Phật giáo Trung Hoa vào thời điểm này đã được kết hợp 
với Đạo giáo. Ngôi chùa Phật giáo đầu tiên được biết đến của Trung 
Quốc là đền Bạch Mã, được xây dựng trong suốt triều đại nhà Minh. 
Kinh sách quan trọng của Phật giáo đã được dịch sang tiếng Trung 
Quốc trong suốt thế kỷ thứ 2 AD bao gồm cả các bộ kinh: Bốn mươi 
hai chương, Kinh Bát nhã, Kinh Lăng Nghiêm, và Pratyutpanna Sutra). 
Theo biên niên sử thì Phật giáo được truyền từ Trung Á đến Trung Quốc 
vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên do các nhà buôn hay các nhà sư 
truyền giáo người Ấn qua các ngã đường biển và đường bộ?°, 


Vẻ đường biển: Việc truyền đạo xuất phát từ các hải cảng vùng 
Nam Ân rôi qua ngã Sri Lanka, Nam Dương đề vào hải cảng Quảng 
Đông. 


22. Phật giáo Nguyên thúy Việt Nam Thời hội nhập và Phát Triển (trợ 614) Lê Khắc 
Chiếu Sách “Phật Giáo Nguyên Thủy từ truyền thống đến hiện đạt". 

23. http://en.wikipedia.org/wIki/Han dynasty#Western Han 

24. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%EI%BA%ADL gi%C3%Alo 


142 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 





Vẻ đường bộ: Việc truyền đạo theo con đường tơ lụa (SIlk road) 
nói liền Đông Tây. Niên hiệu Nguyên Thọ đời vua Hán Ai Đề nhà 
Tây Hán, dưới triều vua Hán Minh Đề (nhà Hậu Hán, 25-220 công 
nguyên), thì Phật giáo bắt đầu cắm rễ và phát triền ở Trung Quốc. Hai 
Thiền sư người Ấn là Ca Diếp Ma Đằng (Kảsyapama ?anga) và Trúc 
Pháp Lan (Dharmaraksa) được mời đến Trung Quốc hoằng dương 
Phật pháp. Tiếp theo sau hai nhà sư, những nhà truyền giáo khác đến 
Trung Quốc là An Thế Cao (4ø Sih-Kao), thuộc Bắc Án, Chỉ Lâu Ca 
Sấm (Lokaksema), Trúc Phật Sóc (Sangha Buddha) đến Trung Quốc 
vào năm 148 Công nguyên, mang theo nhiều kinh điển hệ phái Đại 
thừa để phổ biến nơi vùng đất mới này. 


Văn hóa Phật giáo trên cao nguyên 





Dân Tây Tạng hành hương đến Lhasa 


Trên cao nguyên Thanh Tạng thuộc Tây Ninh (Trung Quốc) từ 
sông Tử khúc, nhánh thượng nguồn đầu tiên của Mê-kông chảy vào 
Tây tạng từ đỉnh đèo Bayankala (cao 5249m so mặt biển)? và hợp 
với các nguồn cội thánh thiêng, trong đó có dòng suối vùng Dzachu. 
Dòng Sông Mê-kông ra khỏi nơi nguồn cội xuất phát trên Cao nguyên 
Tây Tạng ngập tràn bóng dáng đạo Phật (Theo Lạt Ma giáo - Phái 
Kim Cang Thừa). Khắp mọi nơi đều thấy những dấu hiệu: tháp, cờ, 
đền thờ, tu viện; cả trên núi, ngoài thảo nguyên, dọc ven sông, nơi 
nào cũng có. Người hành hương đang tiến về Lhasa, họ tiến về nơi 
sẽ đến bằng cách chuỗi người nằm xuống phía trước. Họ nói “Chứng 
tôi phú phục vì các chư Phật và nguyện câu cho vị Phật quí giá của 
chúng tôi trở lại ngôi báu của người. Chúng tôi thực hành lời nguyện 
câu này và rồi trở lại quê nhà. Chúng tôi không sợ lạnh, không sợ đói 
khát, không sợ chết°??. Lòng từ bì của các thầy tu thê hiện bằng cách 
họ thường ra chợ mua hết cá đem thả lại xuống dòng sông Mêkông. 


25. http://www.buddhismtoday.com/viet/pgfg/nuoc/020-tnt-pgTrungQuoc.htm 
26. https://www.youtube.com/watch?v=M1IMJtAIQBOS (Mê-kông ky sự tập 1,2,3) 
27. http:/AI.wikipediaorp/wik/Ph%EI%BA%AIX g1⁄C3%Alo T9%C3%A2y T%EI%BA%Alng 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG *® 143 





Thuật thủy táng và điêu táng người chết cũng xuất phát từ niềm tin 
đâu thai trong đạo PhậtZ?), 


.—. 






Phật giáo trên co nguyên Thanh lạng 
B. Miên: (Myanmar) 


Kê từ thế kỷ thứ V, Phật giáo phát triển 
rực rỡ gồm hai tông phái chính Thượng tọa bộ 
(Theravada) và Phật giáo Đại thừa (Mahayama). 
Đến thế kỷ thứ VII, hai phái Nguyên thủy và 
Đại thừa song hành tại Miễn Điện, sau đó Mật 
tông cũng bắt đầu có ảnh hưởng. Thế kỷ XI, 
nhà vua A-na-ra-tha tuyên bố chỉ chấp nhận 
Thượng tọa bộ. Vùng Bagan ở miền bắc Miễn 
trở thành trung tâm Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 
XV, vua Đạt-ma-tất-đề (Dhamưnacefi) lại xác 
định lần nữa rằng Phật giáo Miễn Điện mang 
nặng quan điểm của Thượng tọa bộ. Sau nhiều 
biến đổi dưới sự cai trị của người Anh và mãi 
đến lúc giành lại độc lập năm 1947, Miễn Điện mới trở lại cơ chế cũ. 
Năm 1956 tại Rangoon có một cuộc kết tập kinh điển quan trọng. 
Ngày nay, 90% dân Miễn Điện là Phật tử, đạo Phật Nguyên thủy được 
xem là quốc giáo tại đây?°), 


B.1 Biểu Tượng đất Miễn 
1. Tháp Shwe Dagon 


&‹ - 
k ID 29% XM a7 =° 


Xưa nay, người ta thường gọi Myanmar là “đất nước Chùa Vàng” 
vì ở Yangon có ngôi chùa Shwe Dagon với ngôi tháp vĩ đại mạ vàng 
là niềm kiêu hãnh của đất nước Myanmar, là thành tựu vĩ đại của con 
người trong công cuộc lao động và sáng tạo, là niềm vinh quang của 


28... http://www.rfa.org/vietnamese/programs/SclenceAndEnvironment/Mê-kông-dia- 
ries-tibet-plateau-GMinh 02222010174844.html 
29. hftp://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%EI%BA%ADL gi%C3%Alo 


144 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


thành phố Yangon. Đây là một công 
trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ nhất trên 
thế giới, một di sản văn hóa khổng lồ 
của nhân loại tại thủ đô Yangon, lung 
linh huyền ảo và vô cùng tráng lệ. 
Tháp chùa ở Myanmar đã tồn tại hàng 
ngàn năm nay trên khắp đất nước và 
loại hình kiến trúc tôn giáo này đã trở 
thành một đặc trưng “rất Myanmar”. Ngoài ra còn có rất nhiều chùa 
tháp mạ vàng lộng lẫy khác rải rác khắp đất nước. Chùa Vàng Shwe 
Dagon có thể sánh với Angkor ở Campuchia và cung điện Potala kỳ 
bí trên đất Tây Tạng. 





2. Sông Irrawaddy huyền bí: Dài 2.100 cây số, bắt nguồn từ phía 
Nam Hy Mã Lạp Sơn là I trong 3 đại trường giang hùng vĩ chạy dọc 
theo đất nước Myanmar, nơi mà tình thần Phật giáo là linh hồn của 
cuộc sống. Khi hoàng hôn buông xuống tiếng tụng kinh râm ran bất 
tận, lan tỏa khắp núi đôi, thảo nguyên, làng mạc, đô thị và mặt nước 
mênh mông của Irra Waddy, Salween và Mê Kong vĩ đại... 9 





Sông Irrawaddy 


B.2 Dân tộc Miễn 


Người dân Miễn với một niềm cung kính vô hạn với Đức Phật 
khiến cho du khách quốc tế rất ngạc nhiên và thán phục. Đức tin 
của họ đều được thê hiện bằng hành động từ việc đặt chân tới tham 
quan những thánh tích Phật giáo lẫn cung cách kính cần đối với nhà 
sư Miễn mà điền hình là các vị sư thuộc làu Tam Tạng Kinh. (Các vị 
Nhất Tạng, Nhị Tạng và Tam Tạng kinh mà Phật truyền lại), 


30. http://tapchivanhoaphatgiao.com/blog/van-hoa/dat-nuoc-chua-vang.html 
31. http://phatgIlaonguyenthuy.com/dulich/hanh-huong-vung-dat-phat/ChơnMinh 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG ® 145 








Lân tộc Miễn 
Biêu tượng của Myanmar chính là kiến trúc tôn giáo, và Đức Phật 
là vị lãnh tụ tỉnh thần tối cao của họ. Nề nếp này đã ánh lên trong 
ánh mắt từ tâm của người dân Miến mà khách du lịch không bao giờ 
nhận thấy nét cơ cực trong cuộc sống của họ. Nếu như Campuchia, 
Lào, Thái Lan là 3 quôc gia. Phật : giáo rất điển hình về sự sùng tín của 
Phật tử, về mật độ chùa chiên, về sự phô cập tu hành của nam giới, về 
phong cách kiến trúc tôn giáo và về tỷ lệ áp đảo của dân chúng theo 
đạo Phật, thì ở Myanmar các mặt đó được nâng lên thêm một bậc®”). 


C. Vương quốc Lào: (LAOS) 


Đoạn sông Mê-kông dài 1.860 cây số chảy trên đất Lào, được chia 
thành từng đoạn theo tính chất ranh giới quôc Ø1a giữa Lào- -Myanmar; 
Lào-Thái; Lào-Campuchia. Nước Lào lây PGNT làm quốc giáo, xem 
vua là vị hộ pháp tối cao. Năm 773 Phật giáo Đại thừa (PGĐT) bành 
trướng tại Luang Prabang và Chiengsen. Nhưng vào thế kỷ XIV thì do 
sự giúp đỡ của Vua Cao Miên PGNT bành trướng mạnh tại Lào thay 
thế PGĐT. Từ thế kỷ XIV trở về sau quốc vương Lào ủng hộ PGNT 
xây nhiêu chùa tháp danh tiếng tại Lào), 

C.1 Đất nước & Cảnh quan 

1. Luang Prabang 

Nếu khởi đi từ biên giới Lào hay từ Luang Prabang, di sản bên 
bờ Mê-kông như “ngón trỏ” chứa toàn bộ di sản, được hai dòng Mê- 
kông và Nậm Khan ôm trọn, cố đô Luang Prabang, một thăng cảnh 
du lịch ở Bắc Lào bên sông Mê-kông.(cách Viêng Chăn 425 km). Dân 
số của huyện này khoảng 22.000 người. Luang Prabang có một 


32. http://tapchivanhoaphatgiao. com/blog/van-hoa/dat-nuoc- chua-vang.html 
33. Phật giáo tổng quan trang 109-110 GS. Trần Quang Thuận. 
34. http://vi.wIikipedia.org/wIk1/Luangprabang (huy%E1%BB%87n) 


146 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 








cấu trúc khá đặc biệt, là những 
“lõi” phố. Trong đó, bắt đầu từ 
một ngôi chùa làm “hạt nhân”, 
rải rác chung quanh là nhà dân, 
tạo thành một cụm. Một cấu trúc 
mang sắc thái văn hóa Phật giáo... 
chìm trong màu xanh cậy cối. Ê 
Luang Prabang mang một bộ 
mặt kiến trúc có tính pha trộn, 
là sự kết hợp giữa phong cách 6x¿xxe 

thuộc địa và kiến trúc truyền thống đầy bản sắc Lào. Luang Prabang 
ngay từ tên gọi đã chứa đựng tỉnh thần Phật giáo. Nghĩa chung là “Tự 
đức đại Phật tượng”. Chùa và các chấm vàng cả sa rất nhiều trong 
phố. Thành phố nhiều chùa nhưng không có 
cảm giác âm u tôn giáo. Chùa chiền như một 
nơi sinh hoạt của đời sống thường nhật các 
vị sư và tín đồ, không khoảng cách. Phật tử 
có thê tiếp cận được với đời sống “sân sau” 
của nhà chùa, hình ảnh cho thấy những nhà 
sư ngồi đục đẽo tượng, hoặc tập can vẽ tranh 
ảnh, như người học nghề, thấy sư làm lễ, 
sư nằm hiến máu, sư tư lự nhìn buổi chiều 
: Š buông trên sông, sư lao động, sư chơi đùa, 
và nai. 85 nói chuyện với du khách tự nhiên như bạn. 


2. Chùa điển hình ở Lào 








a. Wat Xieng Thong 





Chùa Xiêng Thong. 


Ở Luang prabang phải kế đến chùa Xiêng Thoong là một trong 
những ngôi chùa cô nhất và là ngôi chùa quan trọng nhất của thành 
phố Luang Prabang tại Lào. Ngôi chùa nằm ở ngã ba sông Mê- kông 
và sông Nậm Khan. Ngôi chùa được tạo dựng dưới triều vua Settha- 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG ® 147 


thirat năm 1559-1560. Tên gọi chùa Xieng Thoong có nghĩa là chùa 
của thành phố vàng. Là ngôi chùa đẹp nhất của Luang Prabang với lối 
kiến trúc đặc thù Lào, mái cong cong buông xuống gần mặt đất. Xieng 
Thong là ngôi chùa chính, trên các tường chùa ta thấy nhiều phù điêu, 
điêu khắc, chạm trỗ công phu, sắc sảo nội dung dựa theo Phật tích hợp 
thành một cảnh quan đẹp đẽ®?). 


b. Wat Phoơu (at Phu) hay chùa Núi: là đi tích một quần thê đền 
thờ Khmer ở Nam Lào. Wat Phou tọa lạc dưới chân núi Phou Kao (Núi 
Vot)., tỉnh Champasak, cách sông Mê-kông 6 km, cách thủ đô Vien- 
tiane 670 km về phía nam. Bao bọc xung quanh di tích này là 4.000 
hòn đảo lớn nhỏ trên sông Mê-kông mang tên Siphandone (Siphan = = 
4.000, done = đảo). Tại đây còn nhiều dấu tích văn minh cổ với các 
lâu đài bằng sa thạch, các chùa chiền thờ Phật giáo Nam tông. Người 
Lào ví sông Mê-kông qua khu vực này là một vùng đất giàu tiềm năng 
với 9 ngọn núi bao quanh phố cổ. Quần thể này có một ngôi đền có 
niên đại từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII. Thế kỷ XIII, Wat Phou trở thành 
đền thờ Phật và tồn tại cho đến ngày nay. Địa điểm này sau này trở 
thành một trung tâm thờ cúng của Thượng tọa bộ mà ngày nay vẫn 
còn tôn tại. Ban đầu là ngôi đền núi, về sau, khi Phật giáo trở thành 
Quốc giáo của đất nước Triệu Voi thì Wat Phou được trùng tu, biến 
đổi thành một ngôi chùa thờ Phật. Từ thế kỷ XI, ngọn núi với dòng 
suối thiêng phía sau ngôi chùa là trung tâm thờ phụng và thiền định 
của các tu sĩ°9), 





3. Công trình “Vườn Phật” Xieng Khuan 


Những công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng như chùa Sisaket, 
chùa Pha That Luang...còn công viên tượng Phật Xieng Khuan năm 
ở Bờ tả sông Mê-kông cách trung tâm thủ đô Vientiane khoảng 25 km 


35. http://vi.wikipedia.org/wIk1/Wat Xieng Thong 
36. http://vi.wikipedia.org/wik1/Wat_Phou 


148 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 











về phía Đông Nam, một công trình Phật giáo đặc sắc đã được một tu 
sĩ tên là Luang Pu Bunleua Sulilat (Bun Lua) khổ công quyên góp xây 
dựng từ năm 19588”, “Vườn Phật” không chỉ là một cảnh quan ngoạn 
mục, lạ mắt, bề thế mà còn là một địa điểm sùng tín của dân chúng. 
Ngoài ra còn phải kể đến chùa Vỏn Thạt (thuộc tỉnh Borikhamxay), 
(cách Vientian khoảng 100km). Quanh chùa có nhiều tòa tháp được 
xây trên các gò đá lớn ven bờ, lan cả ra mặt nước; một số bức tượng 
Phật nhìn ra sông và một tượng Phật nhập Niết Bàn rất lớn nằm ở phía 
trong. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp nhất trên bờ Mê-kông, 
lại tọa lạc ở một trong những khúc sông đẹp nhất. Cư dân cho là vùng 
đất thiêng, như có sự hiển linh của Đức Phật trong một hiện tượng kỳ 
lạ được người Lào và người Thái gọi là “Rồng bắn pháo hoa”. Mỗi 
tháng 10 ở Lào và Thái lan , dân gian tụ họp hai bên bờ sông Mê-kông 
ca ngợi lễ hội Phật giáo và chứng kiến điều họ nhấn mạnh là một hiên 
tượng thiên nhiên không giải thích được là ánh sáng bùng lửa, có 
tên là “banh lửa Rắn Hỗ mang — Naja fireballs” hay “Ánh Sáng Mê- 
kông”, bừng lên từ mặt sông. 





Nhà sư khất thực 


€2. Dán tộc Lào 


Người Lào rất hiền hòa. Đời sống dân lao động vẫn tồn tại y 
nguyên trong lòng phô, nhởn nhơ, bình thản ngay ở khu trung tâm. 


37. http://ww.langadida.com/news/cong-vien-phat-o-vientiane/448/ Phùng Khải 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG *® 149 


Người Lào không ham hố, không sốt ruột, họ cứ chậm rãi, từ từ mà 
sống. Nghèo nhưng không lo đói. Bờ Mê-kông mang lại cho Luang 
Prabang những vẻ đẹp hơn tranh, dòng sông lững lờ chảy, cầu tre, bờ 
gần bờ xa, trẻ con và người lớn tắm gội. Trên mảnh vườn ven sông, 
những tắm lưng vàng cà sa lúi húi tưới rau, nhố cỏ. Đặc biệt nhất ở 
Có Đô này là màu áo vàng rực rỡ mỗi sớm mai của các đoàn sư đi bát 
khoảng sau 5 giờ sáng trên khắp các ngả đường63), 

D. Thái Lan: Có chung chiều dài sông Mê-kông trên 1000 km®° 
làm biên giới với Lào. Thái lan là quốc gia giàu có ở trung lưu sông 
Mê-kông, người Thái thờ Phật nên đã góp phần tạo nên một tín ngưỡng 
chung với sắc thái mạnh trải đài gần 5000 km đọc theo sông Phật giáo 
này“ theo truyền thuyết sử liệu thì sắc dân Sukhothai lúc đầu theo 
PGĐT sau do ảnh hưởng của Miễn điện và Tích Lan nên lấy PGNT 
làm quốc giáo cho tới nay. 





D.1 Đặc điểm của Phật giáo ở Thái 
1. Các vị vua là người xuất gia. 


2. Vua Thái tuân hành 10 điều răn của Phật (phóng khoáng, đạo 
hạnh, từ tâm, không thù hăn, bô thí, nhẫn nhục, chính trực, khoan 
hông, phụng sự và tha thứ) 


3. Cửa Phật nơi dung chứa những hoàng tử, công chúa thất thế 
xuât gia, không bị ám hại. 


4. Thanh niên Thái có tập quán xuất gia gieo duyên từ thời Baro- 
makot (1733-1758). 


5. Đại tạng Pali viết bằng tiếng Thái ấn hành 1894. 
6. Nghi thức cung đình và công cộng đều theo nghỉ thức Phật giáo. 
38. http://www.maivietbio.com.vn/print.php?id=373&t=n) 


39. http://www.youtube.com/watch?v=C7ul1z-KW4Y Mê-kông Ky su tập 2 
40. http://www.youtube.com/watch?v=C7ul1z-KW4Y Mê-kông Ky su tập 2 


150 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


7. Thái lan không có ni chúng. 


§. Chức vụ Tăng thống do vua Rama I sắc phong (liên hệ giữa 
chính quyên và Giáo hội chặt chẽ). Tô chức Tăng già Thái được chính 
quyên tích cực hỗ trợ. 


9. Mọi phẩm trật của hàng Tăng sĩ theo lời đề nghị của Tăng thống 
đêu do vua ban. 


10. Nhà sư không có quyên tham gia chính trị“), 
D.2 Đất nước & con người 

D2.]. Cảnh quan 

1. Vườn Phật vn Khai Buddhist park) 





Biên giới đông bắc Thái bên dòng Mê-kông có Vườn Phật 2 ở 
Noọng Khai có tên là Sa La Kaew Ku (W4 Khaek), lớn hơn hắn bên 
Lào về độ lớn khuôn viên cũng như quy mô các tượng đài. Trong 
vườn còn có cả một ngôi chùa lớn thờ Phật. Xa La Keo Cu được tu sĩ 
Bun Lua xây sau, nhiều thời gian hơn, lại có kinh nghiệm, nên công 
trình hết sức bề thế, giá trị nghệ thuật cũng cao hơn. Toàn bộ quần thể 
toát lên một phong cách hiện đại nhưng lại thê hiện những chủ đề cổ 
điển. Đây rõ ràng là một hiện tượng kỳ lạ trong tín ngưỡng bên bờ 
sông Mê-kông song lại không hề xa lạ với niềm tin tôn giáo của mọi 
người“?. Phật tử xa gần đến đây đều rất sùng tín. 


2. Khu Tam giác vàng (7e Golden Triangle) 

Nằm ở vùng biên giới Thái Miến, Khu Tam giác vàng nằm trên 
bờ sông Mêkông thuộc địa phận thành phô Chiang Rai- một tỉnh biên 
giới miên Băc Thái Lan, vùng Tam Giác Vàng vôn dĩ là khu vực ngã 
ba sông rộng lớn năm ngay vị trí hợp lưu giữa sông Mê-kông, đoạn 


41. Phật giáo tổng quan, trang 104-107, GS. Trần Quang Thuận) 
42. http://www.lien-hoa.net/Tham%20cac%20MIen%20dat%20Phat.html (7Öhăm các 
miễn đất Phật ở đôi bờ sông Mê-kông) Trần đức Tuấn. 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG * 151 


biên giới Lào — Myanmar và nhánh sông nhỏ Nam Ruak của Thái — 
Myanmar, để rồi dòng chảy Mê-kông tiếp tục xuôi về hướng nam, 
phân định biên thuỳ hai nước Thái — Lào nơi rừng rậm bạt ngàn quang 
cảnh nơi đây giờ đây không còn gợi lên cho du khách một vùng máu 
lửa như thời xa xưa với những trận thanh toán đẫm máu giữa các tay 
trùm buôn lậu ma túy vùng biên giới. Ở nơi đây cho thấy sự hiện diện 
của PGNT với những biểu tượng được chạm khắc, sắc sảo hoành 
tráng, một quần thể kiến trúc tôn giáo bè thế, với phật đài Thích Ca 
cao 15,99m được đúc bằng đồng đen dát vàng sáng chói, ngồi thiền. 
Người Thái tin tưởng gần như tuyệt đối: nơi đâu dựng tượng ngài thì 
nơi ấy sẽ trở lên yên bình, an lạc), 





D2. Con người 


Điển hình là nhà sư Thái Ajahn Chah 
(1918-1992), người đệ tử lỗi lạc nhất của 
AJahn Mun sau này được xem là một trong 
các nhà sư lỗi lạc nhất của thế kỷ XX. Ông tu 
tập theo truyền thống “Tu Trong Rừng” của 
Phật giáo Theravada. Dù là một vị cao tăng 
thế nhưng ông luôn giữ một cuộc sống hết 
sức đơn sơ và khiêm tốn. Thỉnh thoảng ông 
vẫn rút lui vào chốn hoang vu và sống thật 
khắc khổ đề tự nhắc nhở mình về con đường XE», 
mà mình đang bước đi. Ông khất thực trong các thôn xóm nghèo nàn, 
ngủ trong nghĩa địa hay dưới một gốc cây. Thế nhưng tư tưởng của 
ông đã tỏa rộng khắp thê giới và cái chết của ông cũng đã lưu lại tiếc 
thương cho không biết bao nhiêu người khác. Ajahn Chah đã mở ra 
một kỷ nguyên mới cho Phật Giáo Thái Lan và mang lại nhiều ảnh 
hưởng lớn lao trên thế giới. Các đệ tử người Tây Phương của ông đã 
gieo rắc truyền thống ““Tu Trong Rừng” ở nhiều quốc gia trên toàn thế 





43. http://www.vietnamtourism.com.vn/news/detail/34/11561 


152 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 














giới theo truyền thống PGNT6%, 


E. Campuchia: Vào thế kỷ thứ III trước công nguyên có tên gọi 
là Phnom Bhnam. Trải dọc chiều dài lịch sử, đạo phật trở thành quốc 
giáo của đất nước, ảnh hưởng và in dấu sâu sắc vào nền nghệ thuật 
Khmer rất độc đáo. Đó là sự kết hợp giữa tín ngưỡng duy tâm bản địa 
với các tôn giáo gốc Ân Độ là đạo Hindu và đạo Phật Nguyên Thủy ( 
). Điểm qua từng giai đọan lịch sử cho thấy tầm ảnh hưởng của Phật 
giáo trên đất nước chùa tháp rất sâu sắc . 


E.1 Diễn tiễn Lịch sử 


1. Phnom Bhnam (Phù Nam) chịu ảnh 
§ hưởng văn hóa Ấn Độ, về vấn đề tôn giáo 
đất Phù Nam trong giai đoạn lập quốc, sách 
ˆ Lương Thư có chép: “Người Phù Nam theo 
Bad-la-môn giáo, trước khi Phật Giáo du 
nhập. Đạo Bả-la-môn được xem là quốc 
J giáo. Thứ đến là Phật giáo”... Lục bây giờ 
ï Phù Nam là một trạm chuyên dịch lớn của 
Phật Gii8 dì chuyển về phía đông” Phật giáo truyền đến Cao Miên 
vào thế kỷ thứ V cuối thế kỷ thứ VI Phù Nam đổi thành Chân Lạp. 


2. Thời kỳ Chân Lạp: 
Người dân tôn thờ Phật Pháp; 
tôn phụng quỷ thần; nhưng lại 
tin vào đạo sĩ..”. Xem như thế x33» 
Phật giáo chỉ là cái bóng mờ 
nhạt trong thời kỳ này. Sự hỗn 
dung tôn giáo (Bà-lamôn và 
đạo Phật) thịnh hành trong dân 
gian. Phải đợi đến khi vua Ya- xướng 
sovarman (889-900) lên ngôi bắt đầu cho Si triển Phật giáo", V Vua 
Suryavarman trị vì (1002-1050) có khuynh hướng phát triên hòa đồng 
tôn giáo sâu rộng hơn, đưa Phật giáo về vùng nông thôn. Vua Surya- 
varman VII cũng như vua cha là một tín đồ thuần thành Phật giáo. 
Nhà vua cho xây chùa, điện tháp Phổ Long và chùa Neak Pean ở Ta 
Proym. Chùa Banteay Chonan được xây dựng cùng thời với Angkor 
Thom và chùa Bayon. Đó là 3 công trình vĩ đại trong giai đoạn nầy 








44. http://phatglaonguyenthuy.com/news-4185/Hoi-dap-voi-nha-su-AJahn-Chah.html 
45. http:/www.chuahauc.org/home/news_ view.asp?threadid=43 


_ KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ- KÔNG ® ° 153 


còn bảo lưu đến nay. Mọi ngôi chùa đều lợp ngói, chỉ có 1 pho tượng 
Phật Thích Ca Mâu Ni (gọi là Prah). Chư tăng khoác y cà sa vàng để 
hở vai, đi chân đất, cạo tóc, quần vàng”. Qua tài liệu trên cho thấy: 
đạo Phật Campuchia thời đại Angkor đã phát triển theo hướng Nam 
truyền. Những chứng tích và bi ký khai quật cho thấy Phật giáo trong 
thời kỳ nầy bành trướng rất sâu rộng trong quảng đại quần chúng. 


3. Đề chế Khmer: Sau thời kỳ Chân Lạp, người Khmer đã xây 
dựng nên một đề chế hùng mạnh từ đầu thế kỷ IX, phát triển cực thịnh 
vào thê kỷ XII, XIII Vương quốc Khmer là một quốc gia Phật giáo 
nguyên thủy Therevada, trong thời kỳ cực thịnh các ông vua cho xây 
dựng các ngôi đền hùng vỹ mà nỗi bật nhất là Angkor Wat“®. Trong 
lịch sử Campuchia, nhà vua được coi là một nhân vật vĩ đại sau thời 
kỳ Angkor. Vua Ang Chan cũng là một tín đồ Phật Giáo; nhà vua cho 
xây dưng nhiều chùa tháp Phật giáo tại kinh đô và các vùng phụ cận“? 
và từ thế kỷ XIII Campuchia tiếp nhận phật giáo nguyên thủy (PGNT) 
vì lý do chu ảnh hưởng của người Môn theo PGNT được thực hành 
bởi hơn 95 % dân số. Phật giáo là tôn giáo phổ biến và phát triển mạnh 
mễ trong tất cả các tỉnh. Đạo Phật tại Campuchia thường được xem là 
bản sắc dân tộc và văn hóa của đất nước), 





4. Sau khi chế độ diệt chủng Polpot sụp đồ Phật giáo Campuchia 
gần như bị triệt tiêu may nhờ Đoàn Chư Tăng PGNT Việt Nam sang 
phục hồi lại và ngày nay PGNT được coi là quốc giáo của Campuchia 
và đây là một xứ sở dày đặc chùa chiền Phật giáo, với niềm kiêu hãnh 
về Angkor vĩ đạit9), 


46. hhttp://VI.wikipedia.org/wik/L%EI%BB%8Bch s%EI%BB%AD %C4%90%C3 
%B4ng Nam %C3%81 

47. http://www.chuahauc.org/home/news_ view.asp?threadid=43 

48. hftp://VI. wikipedia. org/wik1/Campuchia#T.C3.B4n gi.C3.AIo 

49. Phật giáo tổng quan, trang 107-108, GS. Trần Quang Thuận. 


154 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 





E.2 Đất nước & văn hóa 
1. Biển Hồ (7on /é Sap) 





Sông Mê-kông, khi vào đến Campuchia nằm trọn vẹn trong lòng 
đất nước này như một trục xương sông xuyên suốt lãnh thổ và Biển 
Hồ (7onle Sap) nằm ở vùng hạ lưu sông Mékong là hồ nước ngọt lớn 
nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh 
quyền thế giới năm 19979, Hồ này cũng là nơi điều tiết lượng nước 
quan trọng cho vùng hạ lưu sông Mêkong. Nhờ Hồ Tonle Sap, nên 
lượng nước ở Đồng bằng sông Cửu Long được điều tiết dòng chấy 
vào mùa mưa (hạn chế lũ lụt). Biên Hồ nối với sông Mê-kông bởi một 
dòng sông cũng mang tên Tongle Sap. Sông Tonle Sap là dòng sông 
chảy từ vùng có đô Angkor đến thủ đô Phnom Penh hiện tại. Sông 
Tonle Sap gặp sông Mê-kông tại Phnom Penh và tại Phnom Penh 
sông Mê-kông lại tách nhánh về phía hạ lưu. Nhánh nhỏ này mang tên 
Tonle Bassac. Hai nhánh này của Mê-kông chảy về phía Việt Nam có 
tên gọi Sông Tiền và Sông Hậu. 


Do khởi thuỷ từ đạo Phật và nên văn minh lúa nước nên cuộc sông 
của người dân Campuchia gân gũi và găn bó chặt chẽ với thiên nhiên. 
Dòng sông Mê-kông cũng như hô Tonle Sap có tâm quan trọng vô 
cùng to lớn đôi với người dân nơi đâyŠ!, 

2. Văn học Campuchea 


Phật giáo là một thành tố trong hệ tư tưởng Campuchia đã đề lại 
dâu ân trong văn học nghệ thuật”. Dù chưa khăng định được dòng 
văn học Phật giáo trong suôt lịch sử văn học Campuchia, nhưng thực 


50. http://vI.wikipedia.org/wik1/TonI%C3%A9_ Sap 

51. http://www.osmosetonlesap.net/www/english/tonlesap.php. 

52. http://vI.wikipedia.org/wIki/V%C4%83n h%E1%BB%8Dc_ Campuchia#V.C4.83n - 
ch.C6.B0.Có6. Alng_Ph.E1.BA.ADtL._ gi.C3.A lo. 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG ® 155 








ra vẫn có một bộ phận trong nên văn học Campuchia mang đậm dấu 
ân của tư tưởng triệt học Phật giáo theo ba hướng: 


-. X 






1. Những tác phẩm trực tiếp bàn giải về triết học về lý thuyết Phật 
giáo (khoảng thế kỷ XV trở đi) điển hình Traiphum là một tác phẩm bao 
quát những tư liệu về các quan điểm tôn giáo, triết lý và khoa học của các 
tín đồ đạo Phật. Cuốn sách trình bày có hệ thông giáo lý của đạo Phật, là 
cơ sở sự hình thành thê giới quan trung đại của người dân Campuchia. 





Phù điêu nghệ thuật Campuchea 

2. Những khái niệm, những nội dung triết học sâu sắc của đạo Phật 
giúp cho thi sĩ Campuchia cảm hứng sáng tác văn học (bắt đầu ngay 
từ thời Angco). Truyện hoàng tử Vessandor, một truyện rất phổ biến 
trên khắp lục địa Đông Nam Á kế về đời Đức Phật vào trước kiếp 
sinh cuối cùng dưới trần thế, cuộc đời của hoàng tử là một lý tưởng 
cho lòng tin. Nhân dân thích nghe về cuộc đời của ông, vì lòng hỉ 
xả cao cả của hoàng tử đã làm cho họ xúc động sâu sắc câu chuyện 
chứa đựng những cách mô tả hóm hỉnh và đẹp đẽ, nó trở thành nguồn 
cảm hứng cho các nhà thơ và nghệ sĩ Campuchia. Tập truyện Pannansa 
Jataka (550 Jatakas)® về tiền kiếp của Phật xuất hiện ở Campuchia vào 
đầu thế kỷ XVIII và đã thâm nhập nhanh chóng vào nên văn học dân tộc, 
trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với truyện thơ Campuchia v.v... 


Si 


156 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 





3. Các tác phẩm mang âm hưởng Phật giáo. Ngọn gió từ bi thôi 
qua vườn văn học Campuchia thâm nhuần trong các tác phẩm, lấy 
Phật giáo làm tư tưởng chủ đạo. Truyện thơ Tum Tiêu đã chiếm một 
vị trí đặc biệt quan trọng trong nền văn học truyền thống của Cam- 
puchia là một minh chứng rõ nét cho điều đó5. Những truyện thuộc 
mạch tác phẩm thứ ba này không nằm ngoài sự chỉ phối của luật Kar- 
ma. Những tác phẩm như Chuyện Hans Yant (Thiên nga bằng máy), 
Chuyện Kyah Sankh (ốc biển) viết năm 1729 là những tác phẩm nói 
đến sự phiêu lưu. 


Tóm lại văn học Campuchia vẫn là một đại hòa đồng, đại hỗn dung 
của tư tưởng Phật giáo với tư tưởng Ấn giáo, tư tưởng Phật giáo với 
tư tưởng tín ngưỡng bàn địa với các thuật phù thuỷ và các lễ nghi ma 
thuật, tư tưởng Phật giáo của các Tông phái. Ảnh hưởng đó đi vào văn 
thơ rất phong phú và phức tạp. Đạo Phật ở Campuchia là một tôn giáo 
có một triết học mạch lạc, không bao giờ thúc đây bạo lực, kích thích 
dục vọng. Các sắc luật thiêng liêng trình bày đạo lý Phật giáo nhấn 
mạnh vào lòng từ bị và sự nhẫn nhục. Đạo Phật Tiểu thừa chủ trương 
an phận tự giác, từ bi bác ái, chú trọng đến giới quy (những điều răn 
cắm) đối với bậc tu hành. Điều đó chứng tỏ Phật giáo đã trở thành một 
thành tố tâm hồn Campuchia, tự nó không tồn tại độc tôn, không hình 
thành một dòng văn thơ riêng biệt dù trong một giai đoạn hay suốt 
chiều dài lịch sử văn học Campuchia. Tư tưởng từ bi bác ái, phi danh 
lợi, đầy tính nhân bản của Phật giáo đã thối một làn gió làm địu bớt tư 
tưởng khoa trương thái quá của Ấn Độ giáo (Hindouisme)®°). 


E. Việt Nam 





W 
Vùng Châu thổ sòng-€a 


Các phân lưu của sông Mê-kông chảy vào lãnh thô của Miền Nam 
Việt Nam gọi tên là Cửu Long Giang. Vùng châu thô (đông băng) 


54. http://vi.wikipedia.org/wik1Tum_ TI%C3%AAu 
55. http://www.phapquangtu.com/news-376/Van-hoc-Phat-giao-Campuchia.html 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG ® 157 


sông Cửu Long là nơi hội tụ, nơi dừng chân của những dòng chảy 
văn hóa theo chiều lịch sử từ Bắc xuống Nam, theo đó, những giá trị 
văn hóa cùng kết tỉnh lắng tụ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê 
Việt Nam (năm 2011), tổng diện tích các tỉnh thuộc Đồng bằng sông 
Cửu Long là 40.548.200 km? và tông dân số của các tỉnh trong vùng 
là 17.330.900 người. Cộng đồng người Việt và Khmer đã sinh sống 
và phát triển tại vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu dựa vào 
nông nghiệp lúa nước” (Hironori Tanaka với đề tài nghiên cứu là 
The Formation oŸa Multi-Ethnic Sociefy and Religious Emigerafion 
in South Vietnam”) đã cho thấy “Sự hình thành của một cộng đồng đa 
dân tộc và quá trình du nhập tôn giáo tại miền Nam Việt Nam”. 


F.1 Văn minh miệt vườn 


Vẻ đẹp nơi đây không chỉ ở tâm hồn thuần hậu, chất phác của con 
người Nam bộ mà còn là sự quyên rũ của nền “Văn minh miệt vườn 
sông nước” với biết bao hoa trái mà thiên nhiên và dòng sông Mê- 
kông ban tặng. Cuộc sống ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát 
triển dựa trên sông nước. Nhiều xóm làng có thể chỉ tới được bằng 
đường thủy thay vì đường bộ. Vùng này là cái nôi của nghệ thuật đờn 
ca tài tử và từ đó phát triển thành nghệ thuật sân khấu cải lương 9). 


Trong bạt ngàn nước và nước mọi người vẫn cảm nhận được sự 
dung đị, chân chất tràn đầy sự ngọt ngào tình cảm thân thương và 
năng động của cộng đồng người Việt lẫn Khmer cùng chung sống hòa 
bình qua sự đa dạng các lễ hội dân gian Việt Nam và Khmer. 


F.2 Phật giáo Nam tông Khmer: Còn gọi là Phật giáo nguyên 
thủy được truyền vào Việt Nam ng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long (phía Nam) của Việt Namf°. Về phương diện khảo cô nhiều bia 
ký của Miến Điện như bi ký Mongon khắc nhiều câu Phật ngôn Pali 
trên 2 phiến vàng lá có niên đại từ thế kỷ VI ở ngôi làng Hmawza , 
và nhiều phiến lá vàng được khai quật ở Long An bi ký Bình Tả, Việt 
Nam có niên đại từ rất sớm. Những di tích lịch sử văn học và khảo cô 
có liên quan Phật giáo Nguyên thủy, đã chứng minh Phật giáo Nguyên 


56. http://vi.wikipedia.org/wiki/Đồng bằng sông cửu long 

57. http://daophatkhatsi.vn/he-pha1/tong-quan/2405-su-hinh-thanh-moft-cong-dong-da- 
đan-toc-va-qua-trinh-du-nhap-ton-g1ao-tai-mien-nam-viet-nam.html 

58. hfIp://VI.wikipedia.org/wik1/%C4%90%EI%BBB%93ng b%EI%BA%BIng s%C3 
%B4ng C%E1%BB%ADu_ Long 

59. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1290/G1oi thieu so luoc ve 
Phat giao Nam tong Khmer 


158 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


thủy xuất hiện từ thế kỷ đầu Tây lịch tại các nước Đông Nam Á và 
Việt Nam tôn tại và phát triên đên nay), 


Phật giáo Nam tông đã có mặt ở Đồng bằng sông Cửu Long từ 
rất sớm (vào khoảng thế kỷ thứ IV). Đến thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 
đại bộ phận các Phum (xóm), Sóc (nhiều xóm hợp thành) của người 
Khmer đều có chùa thờ Phật. Những cánh đồng lúa xanh ngát tận chân 
trời của một số tỉnh Miền Tây và du khách không khỏi kinh ngạc khi 
đến các tỉnh như Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên 
Giang, An Giang v.v... nơi có cộng đông người Khmer sinh sống dù 
biết hay chưa biết nhiều về tộc người này thì điểm nổi bật trên nền 
trời xanh thấp thoáng ân hiện trong rừng cây dầu, thốt nốt hay dừa là 
bộ mái cao vút rất ấn tượng của quần thề chùa Nam Tông Khmer với 
khuôn viên rất rộng đậm chất kiến trúc phong cách rất riêng và hầu 
như giống nhau hàng loạt về một số nét chung ở các tỉnh nơi họ ghé 
qua trong chuyên tham quan. Theo truyền thống từ xa xưa của người 
Khmer Đồng bằng sông Cửu Long, tuyệt đại bộ phận người dân theo 
Phật giáo thuộc hệ phái Nam tông (7eravađa). Do vậy Vùng Châu 
thổ sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông Khmer), 


IV. VAI TRÒ CỦA NGÔI CHÙA VÀ NHÀ SƯ TRONG CUỘC SÓNG 
CỦA CỘNG ĐÒNG DÂN LƯU VỰC SÔNG 


Mê-kông và đồng bằng Sông Cửu Long 


Ở tất cả 6 nước thuộc ĐNÁ nằm đọc theo sông Mê-kông và đặc 
biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc đời mỗi người dân 
trong cộng đồng đều gắn bó chặt chẽ với ngôi chùa2. Người dân coi 
ngôi chùa là hình ảnh quan trọng nhất đối với họ điển hình trong kiến 
trúc của Cô Đô Luang Prabang (Lào), Đất nước chùa vàng (Miến) và 
chùa Tháp (Thailand và Cambodia). Ở Nam bộ cũng vậy Chùa cũng 
được coi như là trung tâm của các sinh hoạt cộng đồng và là nơi chủ 
yếu bảo tồn truyền thống của dân tộc Chùa Dơi, Chùa Kleang (Sóc 
Trăng).Chùa Nodol, chùa Hang, chùa Âng (Trà Vinh), chùa Vamray 
(Trà Cú) v..v.. 


60. Sách Phật giáo nguyên thủy từ truyền thông đến hiện đại. Trg 613-614 (Tham luận 
PGNTVN thời Hội nhập và phát triển. (LG. Lê Khắc Chiếu) 

61. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1290/Gioi thieu so luoc ve 
Phat giao Nam tong Khmer 

62. _ http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/v/News/38/0/240/0/2080/Anh huong cua Phat giao _ 
Nam tong voi doi song van hoa dong bao Khmer dong bang song Cuu Long. 





KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG ® 159 


A. Vai trò của ngôi chùa 

1. Chùa là cơ sở tôn giáo 

Điền hình vùng Nam bộ chùa là nơi tu học và tu hành của các vị 
sư sải, là nơi tôn nghiêm, ngưỡng vọng đạo lý của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni truyền dạy cho Phật tử, là nơi làm lễ của đồng bào, đồng thời 
cũng là nơi thờ cúng những người thân của đồng bào sau khi mắt(®), 
Chùa có Thư viện là nơi cất giữ Kinh sách, thư tịch Phật giáo và các 
sách vở, tài liệu văn hóa xã hội chung phục vụ việc tu học, tra cứu của 
mọi người. Trong Phum, Sóc mọi người vẫn dành thời gian để đến 
chùa trò chuyện cùng Sư, trao đổi về giáo lý, và các công việc liên 
quan đến Phum, Sóc. Tắt cả đi xa dù bận sinh kế nhưng luôn nghĩ về 
ngôi chùa nơi quê nhà), 


2. Chùa là cơ sở giáo dục và dạy nghề 


Trong lịch sử phát triển của dân tộc, nhà chùa luôn là nơi đào tạo 
những tri thức dân gian cho con em trong phum, sóc; là nơi giáo dục 
đào tạo dạy ngôn ngữ và chữ viết đồng thời dạy nghề cho con em của 
đồng bào dân tộc trong phum sóc. Người dân xem chùa như là trung 
tâm văn hóa của dân tộc và cũng từ lâu chùa đảm đương vai trò thánh 
thiện là ngôi trường dạy nhân cách, tri thức, đạo đức cho thanh, thiếu 
niên đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội và phong tục. 

3. Chùa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

Chùa còn là bảo tàng văn hóa lưu giữ các hiện vật từ đồ thờ tế 
tự, điêu khắc, chạm trồ, ghe ngo (để dùng đua trong các lễ hội dân 
gian)....chùa là nơi sinh hoạt lễ hội lớn, là trung tâm sinh hoạt văn 
hóa theo phong tục tập quán cô truyền. Mỗi lễ hội có những ý nghĩa 
khác nhau, nhiều nghi thức độc đáo diễn ra, và luôn lấy chùa làm 
trung tâm tô chức nghỉ thức lễ hội lớn như lễ hội Tết mừng năm mới 
- Chôi snăm Thmây, lễ hội Ok Om Bốk — Đua ghe Ngo, Cúng trăng 
mừng lúa mới v.v... chùa còn là nơi tập trung đồng bào đề bàn bạc các 
công việc chung của phum, sóc. Chùa còn là Từ đường cho cả Phum, 
Sóc, Các khu tháp, lò hỏa táng trong khuôn viên chùa dùng phục 


63. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/v/News/38/0/162/0/1290/Gioi thieu so luoc ve 
Phat giao Nam tong Khmer 

64. Sách “Phật Giáo Khmer Nam Bộ. Những vấn đề nhìn lại”, trang 134-135 do Nguyễn 
Mạnh Cường NXB.Tôn Giáo (Viện Nghiên cứu Tôn Giáo). 

65. Sách “Phật Giáo Khmer Nam Bộ.Nhũng vấn đề nhìn lại” trang 140 do Nguyễn Mạnh 
Cường NXB.Tôn Giáo (Viện Nghiên cứu Tôn Giáo). 

66. Sách “ Phật Giáo Khmer Nam Bộ.Nhũng vấn đề nhìn lại” Trang 142 do Nguyễn 


160 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


vụ các hoạt động liên quan đến việc ra đi của bất kỳ một người dân 
nào trong phum, sóc, như thiêu xác và hỏa táng các tín đồ, Phật tử khi 
qua đời vì thế người Khmer có câu “Sống vào chùa gửi thân, chết vào 
chùa gửi cốt” nên hình ảnh ngôi chùa và sư sải gắn bó sâu sắc đến 
cuộc sống hàng ngày của họt9), 

4. Chủa là một đơn vị kinh tế 


Nhà sư có tham gia làm ruộng nhưng với ý thức lao động công quả 
trên ruộng của chùa có được do 2 _nguôn: 


1. Các gia đình giầu có hay không con đem ruộng dâng cho chùa. 


2. Người đi tu được chia ruộng nên gửi ruộng vào chùa và dân trở 
thành ruộng của chùa nêu tu luôn. 


Ruộng nhà chùa ngoài phần làm chùa, làm sân vườn, số còn lại 
gần hoặc xa chùa được các phật tử hàng năm đến thời vụ cắt cử nhau 
sản xuất dưới sự điều động của Ban Quản trị chùa. Thóc và hoa lợi thu 
được nhà chùa dùng phân chia lại cho các gia đình trong phum,sóc. 
Sư trong chùa không dự trữ gạo bởi đã có bách gia trăm họ. Nhờ có 
nguồn ruộng chùa và lao động tự nguyện mà chùa có nguồn lương 
thực giúp lại các gia đình phật tử khó khăn những khi giáp hạt), 


3. Chùa là một đơn vị hoạt động từ thiện 


Do Sư dựa vào bách gia trăm họ để sinh sống và chùa từ xưa tới 
nay thường làm từ thiện giúp người già, trẻ em cơ nhỡ, cô nhi có cái 
ăn, chốn ở hay học cái chữ và được giáo dục theo nếp sống trong chùa. 
Việc làm nhân đạo của nhà chùa là hoàn toàn tự nguyện thực hiện giáo lý 
từ bi và phổ độ chúng sanh của Đức Phật Như Lai Thê tôn nên cả đôi bên 
giữa Phật tử cho và người nghèo nhận đều cảm thấy hoan hỷ(9), 


Ảnh hưởng của nhà chùa và văn hóa Phật giáo tới cộng đồng người 
Khmer vùng ĐBSCL là rât sâu săc”°. Có thê nói Chùa là tâm điêm kêt 


Mạnh Cường NXB.Tôn Giáo (Viện Nghiên cứu Tôn Giáo). 

67.  http://sovhttdl.angiang.gov.vn/chitiettonequan.php?idem=l&tqid=43: (KHÁI 
LƯỢC VẺ KIỀN TRÚC VÀ VAI TRÒ CỦA CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG 
ĐỜI SÓNG NGƯỜI KHMER AN GIANG) 

68. Sách “Phật Giáo Khmer Nam Bộ. Những vấn đề nhìn lại”, trang 143-144 do Nguyễn 
Mạnh Cường NXB.Tôn Giáo (Viện Nghiên cứu Tôn Giáo). 

69. Sách “Phật Giáo Khmer Nam Bộ.Nhũng vấn đề nhìn lại”, trang 144 do Nguyễn Mạnh 
Cường NXB.Tôn Giáo (Viện Nghiên cứu Tôn Giáo). 

70. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/v/News/38/0/240/0/2080/Anh_ hu- 


ong cua Phat giao Nam tong voi doi 





KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG ® 161 


tinh chân lý, chât nhân văn, thê hiện bản sắc văn hóa dân tộc rõ nét 
nhât trong nên văn hóa Khmer Nam Bộ từ xưa đên nay. 


B. Vai trò của nhà sư 


Đối với người Khmer, các vị sư là nhân vật thiêng liêng có vị trí 
và ảnh hưởng rất lớn không đơn thuần là một nếp sống tín ngưỡng, 
mà nó còn xuất phát từ thực tế đời sống trong cộng đồng. Nhà sư luôn 
là người thầy được tôn kính và tin tưởng. Các vị sư đến chùa tu đều là 
con em của đồng bào dân tộc Khmer?" và phải tu hành theo giới luật 
nghiêm ngặt do Phật chế định khi còn tại thế. 


1. Sư là hiện thân, hiện tiền của Phật luôn được tôn trọng tuyệt đối. 
2. Sư là người thực hiện sứ mệnh hóa đạo. 


3. Sư là một mẫu hình của chuẩn mực đạo đức thực hành đo hạnh 
của Đức Phật. 


4. Trong Phật giáo Nam tông Khmer, mọi tu sĩ phải luôn đề cao 
chức năng giáo dục, trong đó coi trọng việc giáo dục cho tín đồ Phật 
tử và con em trong cộng đồng. Vì thế, người tu hành trong Phật giáo 
Nam tông Khmer là người thầy thực sự. Vì vậy, các vị sư dạy học 
được cộng đồng kính trọng, cho nên tiếng nói, ý kiến của sư tăng về 
những công việc chung luôn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi thành 
viên trong phum, sóc. 


5. Sư còn là nhà tư vấn, người định hướng, tổ chức, hướng dẫn 
những hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục.... cho tín đồ, Phật 
tử, thậm chí tới các công việc cá nhân của mỗi gia đình như ma chay, 
cưới hỏi, làm nhà... 

6. Trong chừng mực nào đó, Các vị sư Khmer còn góp phần quan 
trọng vào việc duy trì, phát triển các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp qua 
việc lấy chính đạo hạnh và đức độ của mình trong cuộc sông làm gương 
cho xã hội, mà trước hết là trong cộng đồng người Khmer ở ĐBSCLf?), 


V. KẾT LUẬN 


Khảo sát tầm ảnh hưởng, sự lan truyền cùng sự hòa quyện của 
Phật giáo vào cộng đồng đa sắc tộc tại các quốc gia thuộc lưu vực 


song _van hoa dong bao Khmer dong bang song Cuu Long 

71. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1290/G1oi thieu so luoc ve 
Phat giao Nam tong Khmer 

72. _ http:/btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vưNews/38/0/240/0/2080/Anh huong cua Phat giao _ 
Nam tong voi doi song van hoa dong bao Khmer dong bang song Cuu Long 








162 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


sông Mê-kông đặc biệt là vùng Châu thổ sông Cửu Long là đề cập 
đến tính chất linh hoạt của một phức hợp văn hoá tôn giáo vừa khá đa 
dạng vừa hòa hợp vào nhau. Phật giáo ở vùng sông Mê-kông không 
tồn tại một cách thuần khiết bởi nó thắm đượm những yếu tố của tín 
ngưỡng bản địa và các tiếp biến văn hóa của các tôn giáo trước đó. 
Sự đan xen hoà hợp dung nạp giữa của yêu tố văn hoá dân gian và tôn 
giáo trên đây đã tạo nên một chơn dung đặc biệt cho Phật giáo ở Đông 
Nam Á®), Việc khảo sát này ít nhiều mang tính lịch sử xã hội học giúp 
chúng ta hiểu được sự đa dạng tín ngưỡng bản địa của cộng đồng dân 
tộc của Đông dương mà Phật giáo đã song hành.và cũng chính vì vậy 
Phật giáo tồn tại và phát triển, trở thành tôn giáo chính và có vai trò 
hết sức to lớn trong đời sống văn hoá, xã hội Đông Nam Á. Những 
nét chung do mối quan hệ từ lâu đời trên nhiều lĩnh vực. Dù có chịu 
nhiều ảnh hưởng của văn hóa Trung Ấn, nền văn hóa Đông Nam Á 
vẫn mang tính riêng biệt độc đáo riêng. Các công trình Phật giáo tại 
6 nước dọc theo sông Mê-kông cho thấy trong quá trình tiếp cận các 
miền lưu vực Mê-kông đạo Phật du nhập đã được bản địa hóa hết sức 
tài tình đề trở thành tôn giáo của chính cư dân bản địa chứ không còn 
là một hệ thống triết lý du nhập nữa", 


Chúng ta cần xét đến 2 khía cạnh sau của đạo Phật Nguyên thủy 
trong trang sử hoăng truyền giáo pháp của các tu sĩ PGNT tiên phong 
dân thân thời xa xưa: 


A. Trên phương diện tôn giáo PGNT đã dung nạp và hòa nhập với 
các tín ngưỡng dân gian đê trở thành thiêng liêng và được sùng kính. 


B. Trên phương diện triết học 


PGNT đã kết hợp với các giá trị tỉnh túy của xã hội bản địa để trở 
thành một hệ tư tưởng ưu tú được xã hội châp nhận, trở thành tinh hoa 
và truyền thông của nên văn hóa địa phương. 


C. Ý nghĩa các Kỳ tích Phật giáo bên dòng Mê-kông 


Hàng ngàn câu chuyện dân gian, hàng loạt truyền thuyết, sử thi 
được tô điểm bằng màu sắc Phật giáo. Hàng loạt nhân vật anh hùng, 
vĩ nhân hoặc thần thánh được nhìn nhận như những hóa thân của Đức 
Phật được thờ cúng trong chùa. Các hình ảnh của Cao nguyên Thanh 
Tạng ngập tràn bóng dáng đạo Phật đọc ven sông được tô điểm bằng 


73. http://phathoc.net/PrintView.aspx?Language=vi&[D=52464A 
74. http:/www.lien-hoa.net/Tham%20cac%20MIen%20dat%20Phat.html (Thăm các 
miền đất Phật ở đôi bờ sông Mê-kông) Trần đức Tuấn. 


KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO Ở LƯU VỰC MÊ-KÔNG *® 163 


những đoàn người hành hương đang tiến về Lhasa. Tháp vàng Shew 
Dagon ở Miễn Điện, công trình kiến trúc tôn giáo nồi tiếng thế giới, 
một di sản văn hóa không lồ của nhân loại lung linh huyền ảo và vô 
cùng tráng lệ. Sông Irra Waddy. huyền bí nơi mà tỉnh thần Phật giáo 
là linh hồn của cuộc sống với tiếng tụng kinh râm ran bất tận, lan tỏa 
khắp núi đôi, thảo nguyên, làng mạc, đô thị và mặt nước mênh mông. 
Có đô Luang Prabang (Lào), một thắng cảnh du lịch bên bờ Mê-kông 
với những vẻ đẹp hơn tranh pha trộn với màu y vàng rực rỡ mỗi sớm 
mai của các đoàn sư đi bát. Những công trình kiến trúc Phật giáo nổi 
tiếng như cảnh quan “Vườn Phật” ở Xieng Khuan, và “Vườn Phật” ở 
Noọng Khai là những địa điểm sùng tín của dân chúng. Các công trình 
chùa chiền với nhiều tòa tháp và tượng Phật những ngôi chùa đẹp nhất 
hai bên bờ Mê-kông với các lễ hội “Rồng bắn pháo hoa”. Vùng Tam 
giác vàng dấu ấn tội ác xa xưa bây giờ trở nên một quân thể kiến trúc 
tôn giáo bề thế đủ cho thấy các công trình kiến trúc Phật giáo đều để 
lại những ấn tượng sâu sắc và thật sự êm đềm. Pho tượng Phật được 
tìm thấy ở Cạnh Dền 3 (ấp Trồi Mộc, xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau) có niên đại thế kỷ 6, 7 CN) là bằng chứng khảo cổ học 
điển hình cho thấy những điểm dừng chân của đạo Phật Nguyên thủy 
và sức cảm hóa của đạo Phật đối với vùng sông nước này. 


Ảnh hưởng Phật giáo rất sâu xắc có thê thay đổi bộ mặt của những 
vùng đất Đông Nam Á nơi dòng Mê-kông, con sông Phật giáo lững 
lờ trôi. Chân dung bất tử điển hình của nhà sư Thái Ajahn Chah để 
lại nhiều ảnh hưởng lớn lao trên thế giới và được xem là một trong 
các nhà sư lỗi lạc nhất của thế kỷ XX. Campuchea với nhiều sắc màu 
biến đổi trong quá trình hình thành nước đã cho chúng ta thấy tầm ảnh 
hưỡng của Phật giáo lan tỏa tại các quóc gia lưu vực sông Mê-kông. 


Người dân do ảnh hưởng tư tưởng của PGNT đã biết bảo vê môi 
trường (Thái -Lào) nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ sông 
Mê-kông: “Hãy để dòng Mê-kông chảy tự nhiên”, “Sông Mê-kông là 
dành cho tất cả mọi người” ứ9), 

Ảnh hưởng của Phật giáo sâu đậm hai bờ sông Mê-kông hình 
thành những nét văn hóa sông nước đặc thù cho từng vùng và cuộc 
sông vẫn cứ tiếp diễn. 


75. http:/www.chuahauc.org/home/news_ view.asp?threadid=43 
76. http:/www.baomoi.com/Huong-ve-Me-Kong/122/4092211.epi 


164 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Đây là một băng chứng về hội nhập giữa Phật giáo và cuộc sông”? 
của người dân vùng sông nước lưu vực sông Mê-kông và vùng châu 
thô sông Cửu Long. 


LOẶO 


77. http://www.langadida.com/news/cong-vien-phaf-o-vientiane/448/ 


165 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG 
TRONG PHÁT TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG 
NÊN VĂN HÓA MỚI 


TS. Nguyễn Nghị Thanh? 
Ths.NCS Đỗ Thu Hường”? 


Tóm tắt: 


Phát giáo Nam tông Khmer An Giang có hai chỉ phái đó là Ma- 
hanikay (Bình dân) và Thommazut (Hoàng gia), là một phần rất đặc 
biệt của Phật giáo Nam tông Khmer ở khu vực ĐBSCL. Cũng như 
những nơi có người Khmer sinh sống ở ĐBSCL, ngôi chùa Khmer 
vẫn được xem như bảo tàng văn hóa của người Khmer ở An Giang. 
Trong xu thế hội nhập văn hóa tôn giáo, Phật giáo Nam tông Khmer 
An Giang hiện nay không còn giới hạn trong cộng đông Khmer thuần 
mà vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng xã hội. LỄ hội truyền thống Phật 
giáo của người Khmer An Giang hiện nay cởi mở và giản đơn hơn 
trước những vẫn giữ được truyền thống. Hiện nay Phật giáo Nam 
tông Khmer An Giang vẫn duy trì các ngày lễ cơ bản, tuy nhiên thời 
gian tổ chức cũng như các nghỉ thức được được rút ngắn và cắt bớt 
để tiết kiệm thời gian và kinh phí. Trước sự tác động của kinh tế thị 
trưởng và xu thể hội nhập, các chùa Khmer đang cùng với chính 
quyên đang nỗ lực để giữ gìn và ì phát huy truyền thống của Phật giáo 
Nam tông Khmer, nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của phật tử 
qua các phong trào như xây dựng chùa văn hóa, ứng dụng khoa học 


(*). P. Trưởng khoa Khoa học chính trị - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 
(**). Giảng viên khoa Khoa học chính trị - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 


166 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Những sư sãi đang 
f học trong chùa mà đang trong tuổi đoàn đêu được tạo điễu kiện sinh 
hoạt đoàn cùng với chỉ đoàn ấp để tiếp thu nghị quyết của Đoàn và tham 
gia thực hiện phong trào thanh niên. Sư sãi Khmer ở An Giang hiện nay 
vừa là nhà tu hành đông thời là thây giáo dạy chữ quốc ngữ, chữ Khmer, 
người chuyển giao khoa học kỹ thuật. Một nét độc đáo “hiếm thấy” của 
Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang đó là quan hệ giữa sư sãi và các 
tổ chức chính trị xã hội rất gân gủi. Ngôi chùa vừa là nơi sinh hoạt tôn 
giáo, đồng thời vừa là nơi sinh hoạt văn hóa xã hội, là nơi tổ chức tuyên 
truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật Nhà nước. 


Abstract: 


There two branches of Khmer Theravada Buddhism called Mah- 
anikay and Thommazut In An Giang province. This 1s, and 1s a very 
special part ofthe Khmer Theravada Buddhism In the Mê-kông Delta 
region. Like the other Khmer people who live some places in the Mê- 
kông Delta, Khmer pagodas are still considered as the museum of 
the Khmer culture in An Giang. In the trend of religIous accultura- 
tion, Khmer Theravada Buddhism Rttuals in An Giang are now no 
longer limited to pure Khmer commumrty but beyond the scope of the 
social commumrity. Traditional festivals ofthe An Giang Khmer Bud- 
đhist are now opener and more simple than before but therr traditional 
features remain unchanged. Currently Khmer Theravada Buddhism 
in An Giang maintains main holidays, but the time for celebration 
and duplicate rituals are reduced to save time and money. Before the 
Impact of the market economy and the Integration trend, the Khmer 
pagodas together with provincial departments have been endeavor- 
Ing to preserve and promote traditional Khmer Theravada Buddhism, 
Iimprove Buddhists° material and spiritual Iives. This 1s evidenced by 
building more cultural pagodas, applying sclence and technology 1n 
production, restructuring plants....Ín addition, the monks studying 1n 
pagodas who are In the age of 16 -30 are facilitated to participate 1n 
activiftles wIth Village Youth Union In order to absorb the resolutions 
of the Ho Chi Minh Communist Youth Union. They also take part 
in youth movements. Khmer monks In An Gang are at present both 
monks and teachers who teach Vietnamese alphabet and Khmer lan- 
guage. Additionally, they can transfer science and technology to other 
people. A “rare”, unique feature of Khmer Theravada Buddhism 1n 
An Giang 1s that the relationships between monks and the social and 
political organizations are very close. The pagodas are not only the 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN * 167 


places where religIlous activitles, social and cultural activifles... are 
taken place but also the places where the guidelines and policles of 
the Party and State laws are disseminated. 


xk %* 


1. GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI KHMER VÀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG 
KHMER Ở AN GIANG HIỆN NAY 


Hiện nay toàn tỉnh An Giang có 24.011 hộ dân tộc thiêu số, với 
114.632 người, chiếm 5,17% tổng dân số toàn tỉnh. Dân tộc Khmer 
có 18.512 hộ, 86.592 người, chiếm tỷ lệ 75,54% so tổng số người dân 
tộc thiểu số và chiếm 3,9% so với tổng dân số toàn tỉnh; trong đó có 
16.838 hộ với dân số khoảng 80.000 người (chiếm gần 92% tổng số 
dân tộc Khmer toàn tỉnh) sông tập trung ở 2 huyện miên núi Tri Tôn 
và Tịnh Biên, số còn lại sống rải rác ở các huyện Châu Phú, Châu 
Thành, Thoại Sơn®). Tôn giáo truyền thống của người Khmer là Phật 
giáo Nam tông Khmer thuộc hệ phái Thommazut và Mahanikay. Về 
dân tộc, người Khmer ở An Giang có mối quan hệ rộng rãi với đồng 
bào dân tộc Khmer các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và 
người Khmer ở Campuchia. 


Lịch sử người Khmer ở An Giang gắn liên với lịch sử người Khmer 
ở khu vực ĐBSCL. Tác giả Nguyễn Khắc Cảnh cho rằng: “Là dân 
bản địa kì cựu, hầu hết đêu sinh ở Việt Nam nên gọi là người Việt gốc 
Khmer, tập trung nhiễu nhất ở các quận Tri Tôn và Tịnh Biên. Phong 
tục và tiếng nói của họ cũng không khác người Khmer ở chánh quốc. Họ 
sùng bái đạo Phật, tôn kính các sư sãi và săn sàng dáng cúng cho chùa 
những huê lợi do họ làm ra để cầu phúc.- Người Chăm và người Mã Lai 
đến ở vùng Châu Đốc từ năm 1840. Trước kia họ sống ở Cao Miên”®), 


Lịch sử dân tộc Khmer ở An Giang gắn với những trang sử hào 
hùng của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn 1945- 1975, vùng Bảy 
Núi vừa là căn cứ địa cách mạng của tỉnh vừa là đầu cầu của đường 
hành lang chiến lược từ Campuchia về miền Tây Nam bộ. Do vậy, 
địch tập trung đánh phá vô cùng ác liệt. Các chiến sĩ cách mạng và đồng 
bào Khmer nơi đây phải đương đầu với nhiều đội quân hùng hậu của đề 
quốc Mỹ và tay sai, chịu đựng biết bao loại vũ khí hủy diệt tối tân nhất lúc 
bấy giờ đề tồn tại, vượt lên giành chiến thắng. Sau khi Hiệp định Genève 


1. UBND tỉnh An Giang (2013), Địa chí An Giang, Long Xuyên, tr 221 
2. Nguyễn Khắc Cảnh (1998), Phưn sóc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội: 
Nxb. Giáo dục,tr.57 


168 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


được ký kết (ngày 21-7-1954), Mỹ dần thay thế vai trò của Pháp ở miền 
Nam, nhân dân Bảy Núi phải chịu cảnh “một cô hai tròng”. 

Cũng như các dân tộc khác trong tỉnh, người Khmer ở An Giang 
lúc này tin tưởng tuyệt đối và sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh Ủy. Theo 
thống kế, hiện An Giang có 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 113 gia đình 
liệt sĩ, 47 thương binh, 358 gia đình có công với cách mạng, 9 xã và 2 
huyện có đồng bào Khmer sinh sống được tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
người Khmer lập được nhiều chiến công như đánh tan lực lương “Dân 
Xã” do tên Ba Cụt cầm đầu. Lịch sử Đảng Bộ Tri Tôn ghi rõ: “Trong 
cuộc đấu tranh gian khổ với kẻ thù, vùng Bảy Núi đã xuất hiện nhiễu 
tám gương Anh hùng Khmer bất khuất, trở thành biểu tượng bất diệt 
trong lòng mỗi đông bào. Có thể kế đến nữ Anh hùng Néang Nghé (xã 
Ô Lâm, Tri Tôn), 18 tuổi đã tổ chức hàng ngàn người Khmer kéo ra 
dinh quận trưởng đấu tranh trực tiếp với tên quận trưởng nổi tiếng 
tàn độc. Cũng có thể kề đến chị Có, chị Néang Danh, người trực tiếp 
chiến đầu với bọn 3K, giáo dục đồng bào phân biệt rõ ai là cách 
mạng, thương người Khmer, ai là tay sai phản động. Ngoài ra, côn có 
các anh Châu Pút, Châu Xương vận động cả gia đình cùng anh dũng 
chiến đấu vì cách mạng, có mẹ Việt Nam Anh hùng Néang Chel (xã 
An Tức, Trỉ Tôn) khuyến khích đứa con độc nhất theo bộ đội, hy sinh 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc”®). 


Người Khmer An Giang có rất nhiều lễ hội gắn với Phật giáo Nam 
tông trong một năm như: Tết cổ truyền Chôi Chnăm Thmây, lễ Phật 
đản, lễ An cư Kiết hạ, lễ Chấm dứt mùa An cư Kiết hạ, lễ Ok-Om 
-Bok, lễ Rằm tháng Giêng âm lịch, lễ Dâng y. Mỗi lễ hội có những 
nghỉ thức và ý nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung hết độc đáo và 
luôn lấy chùa làm trung tâm tổ chức nghi thức lễ hội. Đến ngày lễ hội, 
bà con Khmer quân tụ về chùa tham gia cùng đội ngũ sư sãi tụng Kinh 
niệm Phật và nghe giảng kinh. Lễ hội là dịp để người dân tổ chức vui 
chơi, múa hát và trình điễn các loại hình nghệ thuật truyền thống. Gần 
đây, nhiều lễ hội của bà con Khmer An Giang, điển hình như lễ Ok- 
Om -Bok và hội Đua bò đã được nâng lên cấp khu vực, chính nhờ đó 
mà góp phần đưa lễ hội văn hóa Phật giáo Khmer lên tầm cao mới 
trong hội nhập văn hóa. 


Trong mỗi Phum, Sóc Khmer ở An Giang thường có ít nhất một 


3. Ban tuyên giáo Huyện Tri Tôn (2007), Lịch sử Đảng bộ huyện Trỉ Tôn, An Giang: Văn 
Nghệ An Giang, tr. 75- 92. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN * 169 


ngôi chùa. Tổng số chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại An Giang tính 
đến năm 2012 là 65 ngôi, trong đó có 45 chùa hệ phái Mahanikay, 19 
chùa hệ phái Thommazut. Ngoài ra còn có các chùa bị phá trong chiến 
tranh hiện chưa khôi phục lại, đó là hai chùa Thơ May (Mahanikay) 
ở xã Cô Tô và chùa Ka Răng (7omwnazuf) ở xã Châu Lăng thuộc 
huyện Tri Tôn, chùa Vê Răng Quynh (Mahanikay) ở xã An Hảo thuộc 
huyện Tịnh Biên. Đặc biệt có chùa chuyên hệ phái như chùa Prey 
Veng ở huyện Tri Tôn, Chùa Saminhnaram ở huyện Châu Thành lúc 
đầu thuộc hệ phái Mahanikay sau đó chuyên Thommazutt®. 


Chùa đối với người Khmer An Giang rất quan trọng, ngoài chức 
năng sinh hoạt văn hóa, chùa còn có chức năng giáo dục và chức năng 
xã hội. Cả cuộc đời của người Khmer đều gắn với ngôi chùa. Theo 
truyền thống Phật giáo Khmer nói chung, con trai lớn lên phải vào 
chùa tu để để báo hiếu cho cha mẹ và học kinh Phật, học những điều 
hay lẽ phải để trở thành người có ích. Sau thời gian tu học, người con 
trai mang theo sự hiểu biết đã học nơi chùa mà phụ giÚp gia đình, đền 
ơn công dưỡng dục của cha mẹ, phục vụ xã hội. Có thể nói rằng chùa 
là ngôi trường dạy nhân cách, tri thức, đạo đức cho thanh, thiếu niên 
để họ có những kiến thức gia đình và xã hội cơ bản nhằm thích ứng 
với xã hội. Ở An Giang gần đây, chùa còn dạy kiến thức phổ thông, 
dạy chữ Việt - Khmer, dạy nhạc ngũ âm và các loại hình văn hóa - 
nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ngoài những ngày lễ, ngày tết, 
hàng ngày người Khmer An Giang cũng đến chùa lễ Phật, dâng cơm 
cho sư sãi. Hầu như trong tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong gia đình 
người Khmer ở An Giang cũng đều có sự hiện diện của Phật g1áo, cụ 
thê là có sự tham dự của sư sãi được gia đình mời đến chứng giám để 
cầu an và ban phước. 


Người Khmer ở An Giang có tính cộng đồng rất cao khi tham gia 
lễ hội ở chùa. Khảo sát cho thấy, người Khmer An Giang trong mỗi 
phum, sóc mỗi lần có lễ hội đều thông qua Ban quản trị chùa thống 
nhất thời gian cụ thể để mang lễ đến chùa. Theo thời gian đã thống 
nhất, người Khmer của phum, sóc không phân biệt già trẻ, gái trai 
cùng nhau mang lễ vào chùa, cùng nhau làm lễ dưới sự hướng dẫn 


4. Theo các nhà nghiên cứu, thuật ngữ Mahanikay dùng chỉ hội chúng đông, không phải 
là giáo hội hay tông phải khác . Theo nghĩa này thì Mahanikay có nghĩa là chi phái lớn hay 
chỉ phái phổ thông hay bình dân. Theo giải thích của HT Châu Ty, Mahanikay là chỉ phái 
bình dân, tức là tu học thông thoáng hơn chi phái Hoàng gia (7hormmmazuf). Xem Thiện Minh 
(2003), “Một số đặc điểm trong sinh hoạt của Phật giáo Nam tông”, Nguyệt san Giác ngộ, 
Số 88- tháng 7/2003. 


170 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


của các sư hay các achar. Chúng tôi tạm gọi hình thức này là đi chùa 
tập thê. Các ngày lễ dân gian như câu mưa, lên đông Neak Ta thu hút 
cả phum, sóc tham gia. 


Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường cũng như hội 
nhập xã hội đã tác động không nhỏ đến lối sống của người Khmer. Ví 
dụ như những thay đổi trong cách thức sinh sống và làm ăn. Người 
Khmer An Giang xưa sống tập trung ở các Phum, Sóc cụ thể. Mỗi 
Phum, Sóc lấy chùa làm trung tâm. Hiện nay do tác động của nhiều 
yếu tố như những thay đổi về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, những thay 
đi trong cách thức làm ăn sinh sống. Nhiều người Khmer chuyển nhà 
từ Phum, Sóc mình ra ở gần quốc lộ hay vào trong cộng đồng người 
Kinh, người Hoa để cùng sinh sống và làm ăn, buôn bán. Kiến trúc 
nhà ở của người Khmer An Giang truyền thống là kiêu nhà sàn làm 
bằng gỗ, thường thì thiết kế 3 gian lợp bằng lá cây thốt nốt hay ngói. 
Hiện nay những gia đình có điều kiện chuyền sang xây nhà bằng bê 
tông cốt thép như người Kinh. Trang phục cô truyền của người Khmer 
An GIang là xà rông thì nay hầu hết người Khmer, đặc biệt là thanh 
niên ăn mặc chăng khác gì người Kinh. 

2. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VIỆC 
THÚC ĐÂY PHÁT TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VÙNG DÂN TỘC 
KHMER Ở AN GIANG 


Người Khmer ở An Giang thiệt thòi hơn các tỉnh khác trong khu 
vực ĐBSCL. Do địa bàn sinh sống của họ chủ yếu sống ở vùng núi 
cao, xa xôi hẻo lánh nên rất khó phát triển kinh tế xã hội. Người 
Khmer ở An Giang còn phải đi cư về các vùng Sóc Trăng, Trà Vinh 

.. để tránh bị Khmer đỏ tàn sát năm 1989. Sau chiến tranh Biên giới, 
họ trở lại quê hương do không thích ứng với cách làm ăn vùng sông 
nước. Họ trở về với hai bàn tay trắng, nhà cửa và tài sản bị chiến tranh 
tàn phá. Cũng chính vì điều đó mà Đảng và Nhà nước cũng như chính 
quyên địa phương rất quan tâm đầu tư cho dân tộc Khmer. 


Quyết định số 816/QĐ-TTg, ngày 4/7/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về trợ giúp các hộ dân tộc Khmer nghèo không có đất hoặc thiếu 
đất sản xuất và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổng vốn đầu tư 
được Chính phủ hỗ trợ là 150 tỉ đồng, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng 
là 62 tỉ đồng; cấp đất, chuộc đất sản xuất, cấp nhà tình thương và hỗ 
trợ các chính sách khác là 8§ tỉ đồng; Chương trình 135 giai đoạn I 
với tông giá trị thực hiện là 104.795 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn 
Trung ương là 96.333 triệu đồng, vốn địa phương 8.462 triệu đồng. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN * 171 


Từ năm 1999 đến năm 2005, tỉnh đã thực hiện 252 công trình; trong 
đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới 157 công trình, 
xây dựng các Trung tâm cụm xã 95 công trình. Tỉnh An Giang đã đầu 
tư tổng số tiền là 51.445 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 
41.090 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 8.255 triệu đồng, huy động 
khác 2.100 triệu đồng: đã xây dựng được tổng số 5.420 căn nhà và 54 
công trình nước sinh hoạt gồm 05 hệ thống cấp nước tập trung và phát 
triển gần 57 km đường ống cấp nước, hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước cho 
từng hộ dân tộc, đến cuối năm 2008 từ Chương trình 134 đã bố sung 
thêm 4.493 hộ dân tộc được cấp nước sinh hoạt đến tận gia đình®), 


Trong thời gian qua, các chùa Khmer đã cùng với các ban ngành 
trong tỉnh triển khai các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
như chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, dạy nghề... Kết quả 
của các chương trình này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt các Phum, 
Sóc, nhiều hộ dân thoát nghèo, đời sống vật chất tinh thần ngày càng 
nâng cao, giải quyết việc làm cho người lao động. Theo tìm hiểu của 
chúng tôi, UBND tỉnh An Giang cũng: đã quan tâm đầu tư xây dựng 
các chương trình nhằm nâng cao đời sống cho người Khmer như xây 
dựng Đề án chính sách hỗ trợ giải quyết đất sản xuất kết hợp đào tạo 
nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 
2007- 2010. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đang xây dựng Đề án phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer- Chăm tỉnh An Giang 
giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Các chương trình, dự 
án mục tiêu quốc gia mà cụ thể là Chương trình 135, Quyết định 134 
của Chính phủ đã được An Giang triển khai thực hiện quyết liệt trong 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời 
sống của đồng bào Khmer. 


Người Khmer Ở An Giang trồng trọt trên mô hình “Ruộng Rẫy”. 
Ruộng (srce) và rẫy (chomka) là mô hình sản xuất nông nghiệp cô 
truyền căn bản của người Khmer ở An Giang. Ruộng để trồng lúa, 
rây để trồng cây ăn trái. Ruộng được phân chia thành hai loại là ruộng 
gò (srce fuoo)), loại ruộng này còn được bà con gọi bằng tên khác là 
ruộng trên (szce /ø). Loại ruộng này tập trung dưới chân núi. Loại 
ruộng thứ hai gọi là vùng trũng (szce chumrơn hay srce báng). Loại 


5. Kế hoạch số 24 của UBND tỉnh An Giang về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang đến năm 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1987/ 
QĐ-UBND ngày 03 /9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

6. Quyết định 509 của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Đề án xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010 — 2020 của huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang. 


172 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


ruộng này nằm sâu trong các vùng trũng. Rầy là loại hình canh tác 
người Khmer xưa tiến hành đốt rừng lấy đất trồng trọt. Người Khmer 
ở An Giang chủ yếu trồng được cây màu như săn, khoai lang.., năng 
suất thấp. Không cam chịu trước đời sống khó khăn của phật tử, các 
nhà sư Khmer hiện nay không chỉ là nhà tu hành, giảng kinh sách mà 
là những người đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
để góp phần nâng cao năng suất lao động, đổi mới cách thức làm ăn 
không hiệu quả của phật tử . Trường hợp sư cả Châu Sơn Hy (chủ trì 
chùa Sà Lôn) là ví dụ điện hình nhất. Nhà sư đã vận động sư sãi, phật 
tử đào hồ nước ngọt phục vụ tưới tiêu, cải tạo đất hoang hóa để trồng 
cây ăn trái cao sản như cây xòaI cát Hòa Lộc, bưởi Năm Roi, hồng 
Thái Lan). Hay trường hợp sư cả Châu Diên chủ trì chùa Pothivung ở 
xã Cô Tô, huyện Tri Tôn. Sư đã cùng với địa phương phát động bà con 
Khmer ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất để nâng 
cao đời sống. Bên cạnh đó, Sư cùng với Ban Quản trị chùa thường 
xuyên tuyên truyền, hướng dẫn phật tử tổ chức các nghỉ lễ, cúng viếng 
theo phong tục tập quán trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, không xa 
hoa, lãng phí. Song song với việc định hướng làm ăn, giúp bà con 
vươn lên thoát nghèo bền vững, ồn định cuộc sống, nhà chùa còn vận 
động phật tử đóng góp hơn 120 triệu đồng mở rộng, nâng cấp đường 
giao thông nông thôn kết hợp xây dựng bờ kè, rải đá bụi. Đồng thời, 
Sư còn vận động Nhân dân làm cột cờ, hàng rào xung quanh nhà, cải 
tạo vườn tạp, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp trong phum, 
sóc và cộng đồng dân cư®), 


3. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG 
TRONG XÂY DỰNG NÈN VĂN HÓA MỚI 


Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa 
mới trong cộng đồng dân tộc Khmer, Đảng ta khẳng định: “Tôn trọng, 
bảo vệ và phát huy di sản văn hóa chùa chiên Khơme kết hợp với nội 
dung văn hoá mới. Ở những chùa có điều kiện, xảy dựng chùa thành 
những trung tâm văn hóa - thông tin, hướng dẫn thực hiện nếp sống 
mới của đồng bào Khơme ở các phum, sóc, thành nơi thực nghiệm và 
ưng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông 
dân, nghiên cứu để đưa một số chùa Khơme có ý nghĩa tiêu biểu về 
lịch sử và văn hoá vào danh mục xếp hạng của Nhà nước. Chăm sóc 


7. Nhất Định Được, Một nhà sư làm kinh tế giỏi, Dân tộc và Phát triển, 23/02/2006. 
§. Dẫn theo Ngôn Chuẩn, Đồng bào Khmer góp sức xây dựng quê hương, Báo An Giang, 
Thứ tư, 10/12/2014. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN * 173 


đời sống và giúp phương tiện làm việc đổi với các vị sư sãi chủ trì các 
ban trị sự Hội phật giáo địa phương. Biểu dương, khen thưởng các vị 
sư sãi có công với nước, với dân”0), 

Thực hiện sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, hiện nay ở An 
Giang đang dấy lên phong trào xây dựng chùa văn hóa. Theo tìm hiểu 
của chúng tôi, hiện nay trong số 64 ngôi chùa Khmer ở An Giang thì 
22 chùa ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được công nhận là chùa văn 
hóa cấp huyện, riêng huyện Tri Tôn đã xây dựng tiêu chí vận động và 
đã công nhận 19 chùa văn hóat!°), 


Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang còn là nơi bảo tồn và 
phát huy văn hóa Khmer, đặc biệt là chữ Khmer, đưa việc dạy chữ 
Khmer thoát khỏi vòng khép kín của sự “biệt truyền”. Đứng trước 
nguy cơ người Khmer không biết chữ Khmer, An Giang đã mạnh dạn 
đi tắt đón đầu trong công tác bảo tồn chữ Khmer bằng mô hình “Trường 
trong chùa”, sư là thầy giáo. Trước đây chữ viết của người Khmer chỉ có 
sư cả và phó sư cả mới được chính thức dạy chữ. Việc không biết chữ viết 
Khmer sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giữ gìn và phát huy truyền thống 
của người Khmer. Đứng trước tình hình đó, UBND tỉnh An GIang, Tỉnh 
hội Phật giáo An Giang đã chủ trương và kết hợp với các chùa thực hiện 
phô cập chữ Khmer. ỞAn Giang hiện nay, việc cả người Việt, người Hoa 
và người Chăm ở An Giang biết chữ Khmer không còn là chuyện lạ. 


Mô hình trường chùa tiêu biểu nhất là chùa Kup Plưng, xã Ô Lâm, 
huyện Tri Tôn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi mới mở lớp học 
chữ Khmer tại chùa chỉ thu hút những người quan tâm đến học. Để 
nâng cao hiệu quả, lúc đầu lựa những gia đình có chí ham học để làm 
gương, về sau ngày càng nhiều người xin học. Đặc biệt chùa tài trợ 
toàn bộ kinh phí cũng như lo nơi ăn chốn ở cho học viên. Từ chùa 
Kup Plưng, phong trào học chữ Khmer nhanh chóng lan khắp 65 ngôi 
chùa Khmer trong tỉnh. Các lớp học chữ Khmer đông đúc nhất là vào 
địp hè, khi mà đội ngũ học sinh có dịp nghỉ để vào chùa tu học nhằm 
báo hiếu cha mẹ. Có chùa còn sáng tạo trong việc dạy chữ Khmer như 
dạy song ngữ (Việt- Khmer) như chùa Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh 
Biên. Cách dạy này giúp học viên sử dụng tiếng Việt làm công cụ để 
tự học tiếng Khmer hiệu quả, nhất là đối với học sinh phố thông và 
cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo. 


9. Chỉ thị 68-CT/TW ngày 18/04/1991 về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer. 
10. Thu Trang (2011), “4n Giang: Công nhận 22 chùa văn hóa của đồng bào Khmer”, 
bài việt đăng trên trang điện tử Giác ngộ: http://www.giacngo.vn 


174 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Việc dạy chữ Khmer trong chùa không chỉ có ý nghĩa thiết thực 
trong đời sống tu học và sinh hoạt của đồng bào dân tộc mà còn góp 
phần thiết thực bảo tồn tiếng nói và chữ viết, giúp đồng bào có thê thể 
xem sách, báo và tài liệu bằng chữ Khmer. Do vậy không chỉ có nhà 
chùa mà từng người dân trong phum, sóc đều quan tâm đến việc học 
chữ Khmer. Dịp nghỉ hè hàng năm, chí ít mỗi chùa Khmer tổ chức 1- 
2 lớp dạy. Học sinh được cha mẹ tạo điều kiện tốt nhất nên rất phần 
khởi. Còn nhà chùa, thì thấy trước được những tác động tích cực nên 
cũng dồn hết tâm sức đề truyền đạt. Tuyệt với và thiết thực hơn nữa 
khi chính quyền An Giang cũng như hai huyện Tịnh Biên và Tri tôn 
ủng hộ, đặc biệt là có sự tham gia của ngành giáo dục. Theo tìm hiểu 
của chúng tôi, hiện các chùa ở An Giang tiến tới sẽ được dạy theo 
chương trình 450 tiết do Sở Nội vụ An Giang biên soạn, hỗ trợ các vị 
sư sãi đứng lớp 25.000 đồng/tiết; đồng thời mỗi lớp có được 15 bộ bàn 
ghế, bảng, phần viết và vở đề học viên theo học. Riêng kết quả học, đề 
nghị xuất Sở GD- ĐT An Giang cấp giấy chứng nhận tạm thời, giống 
như cán bộ - công chức hoàn thành khóa học tiếng Khmer0)), 


Trước những tác động của xã hội, quan hệ giữa hệ phái Mahanikay 
và Thommazut ngày càng thông thoáng và gần gủi hơn. Theo truyền 
thống, chỉ phái Thommazut chỉ dành riêng cho giới quý tộc nên thời 
gian tu hành thông thoáng hơn. Giới quý tộc thường đến chùa tu vào 
thời gian rảnh rỗi, có thời gian rảnh rỗi lúc nào thì họ đến chùa tu lúc 
ấy. Thời gian tu hành cũng không quy định cụ thể, ai có thời gian rảnh 
rỗi nhiều thì tu lâu do đó có những người vào tu trong chùa Thomma- 
zut chỉ một vài ngày lấy lễ. Chi phái Mahanikay quy định về tu hành 
ngặt nghèo hơn, tu theo hai giới rõ ràng, thời gian tu học cũng quy 
định rõ ràng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, thì hiện nay rất 
Ít có sự khác biệt giữa hai hệ phái này. Ví dụ như lịch sinh hoạt trong 
thờ gian An cư kiết hạ. Trong thời gian an cư kiết hạ, lịch sinh hoạt 
của các sư Khmer như sau: 5 giờ sáng tụng kinh niệm Phật, 9 giờ đến 
11 giờ đi khất thực, trước 12 giờ tiến hành dùng Ngọ, 13 giời 30 phút 
học chữ Pali, 4 giờ làm vệ sinh chùa, 17 giờ tụng kinh niệm Phật, 19 
giờ học kinh cho đến 23 giờ thì nghỉ ngơi. Trong thời gian này, nếu sư 
nào gặp những sự việc của bản thân và gia đình không thể vắng mặt 
được như hiếu, hỷ, bênh tật thì vẫn được châm chước cho về thăm gia 
đình hoặc đi chữa bệnh. 


11. Dẫn theo Thanh Bách, Bảo tồn, phát huy chữ Khmer: “7#ưởng trong chùa” ở An 
Giang, Báo Lao Động, 15/12/2010. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN * 175 


Lễ hội truyền thống Phật giáo của người Khmer An Giang hiện 
nay cởi mở và giản đơn hơn trước những vẫn giữ được truyền thống. 
Hiện nay Phật giáo Nam tông Khmer An Giang vẫn duy trì các ngày 
lễ cơ bản, tuy nhiên thời gian tổ chức cũng như các nghỉ thức được 
được rút ngắn và cắt bớt để tiết kiệm thời gian và kinh phí. Hiện nay, 
tham gia lễ hội Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang không chỉ có 
người Khmer mà có cả người Việt, người Hoa, người Chăm và khách 
thập phương (trường hợp các lễ cấp quốc gia). Điều này chứng tỏ nghi 
lễ Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng quan trọng và vượt ra ngoài 
phạm vi cộng đồng Khmer. Trong lễ hội Phật giáo Nam tông Khmer ở 
An Giang không hè có hiện tượng xem bói, xin xăm như trong các lễ 
hội của người Kinh và người Hoa. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay một sỐ nghi thức lễ hội Phật 
giáo Nam tông Khmer được bỏ qua do không cần thiết như thay vì 
dâng lễ nhiều lần thì nay dâng lễ một lần theo thời gian thỏa thuận 
giữa Ban quản trị chùa với cộng đồng Phum, Sóc và đã được sư cả chủ 
trì đồng ý. Ví dụ ở chùa Thommit, người Khmer dâng lễ cúng cho ông 
bà ở chùa thường vào 9 giờ sáng theo một ngày quy định trong tháng 
8 âm lịch. Ngày xưa các nghỉ lễ gắn với việ xây dựng chùa rất nhiêu, tổ 
chức linh đình tốn kém, ngày ngay được tô chức rút gọn lại. Các công 
trình xây xong rồi tổ chức lễ một lần như lễ kết giới, lễ an vị tượng Phật. 
Tuy nhiên tùy vào điều kiện kinh tế của cộng đồng Phum, Sóc cũng như 
kinh phí của chùa mà quy mô của lễ lớn hay nhỏ. Mặc dù thời gian cũng 
như các thủ tục không cần thiết trong nghi lễ được loại bỏ nhưng tính 
nghiêm túc, tính thiêng liêng của lễ vẫn không ảnh hưởng, bà con Khmer 
vẫn rất coi trọng và tham dự các nghi lễ đầy đủ theo truyền thống. 


Một nét độc đáo “hiếm thấy” trong đời sống tu tập của sư sãi 
Khmer ở An Giang đó là quan hệ giữa sư sãi và các tổ chức chính trị 
xã hội rất gần gũi. Ngôi chùa vừa là nơi sinh hoạt tôn giáo, đồng thời 
vừa là nơi sinh hoạt văn hóa xã hội, là nơi tổ chức tuyên truyền đường 
lỗi, chủ trương của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Trong các kỳ bầu cử 
đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, bảng niêm yết danh 
sách đều được bố trí tại chùa, sư sãi còn là những người tư vấn cho 
bà con về danh sách cử tri. Những sư sãi tu học trong chùa đang trong 
tuôi đoàn đều được tạo điều kiện sinh hoạt đoàn cùng với chỉ đoàn ấp. 
Có những nhà sư được tạo điều kiện đề phấn đấu đứng vào hàng ngũ 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số 20 ngôi chùa chúng tôi 
khảo sát, hàng năm đều tô chức các buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa, 
xã hội của ấp. Nhiều chùa còn tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trong 


176 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


các kỳ bầu cử như chùa Răng Chai ở xã Tấn Lợi, chùa Thom Mít ở 
xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên... Đặc biệt ở chùa Răng Chai, trong 
hai năm gần đây nhà chùa cùng với phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên tổ 
chức được 3 buôi nói chuyện chuyên đề về dân tộc và tôn giáo. Nhiều 
chùa còn cùng với địa phương tuyên truyền học tập và làm theo tắm 
gương chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ sư sãi và Phật tử Khmer 
như chùa Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên. 


4. MỘT VẢÀI KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ 


Phật giáo Nam tông Khmer An Giang có hai chi phái đó là Ma- 
hanikay (Bình dân) và Thommazut (Hoàng gia), là một phần rất đặc 
biệt của Phật giáo Nam tông Khmer ở khu vực ĐBSCL. Hiện nay trên 
toàn tỉnh An Giang có 65 chùa Khmer, trong đó có 19 chùa Thomma- 
zut, số còn lại là Mahanikay. Các chùa tập trung chủ yếu tại hai huyện 
Trị Tôn 36 chùa, Tịnh Biên 25 chùa, Châu Thành 2 chùa, Châu Phú 
1 chùa"?. Hiện nay đồng bào Khmer theo Phật giáo Nam tông vẫn 
xem chùa là nơi linh thiêng, nơi để bày tỏ lòng tôn kính, kính trọng 
sư sãi và là nơi thể hiện văn hóa, phong tục tập quán dân tộc. Xuất 
phát từ điều này, việc nghiên cứu sâu về những vấn đề cụ thê đối với 
Phật giáo Nam tông Khmer An Giang như lịch sử, kiến trúc, lễ hội, 
nghỉ lễ, đời sống tu tập, kinh sách, chi phái của Phật giáo Nam tông 
Khmer An Giang là điều rất cần thiết trong việc giữa gìn, phát huy giá 
trị truyền thống văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang trong 
xu thế hội nhập. 


Cũng như những nơi có người Khmer sinh sống ở ĐBSCL, ngôi 
chùa Khmer vẫn được xem như bảo tàng văn hóa của người Khmer 
ở An Giang. Nghi lễ Phật giáo Nam tông Khmer An Giang hiện nay 
không còn giới hạn trong cộng đồng Khmer thuần túy, bằng chứng là 
tham dự lễ hội không chỉ có người Khmer mà có cả người Việt, người 
Hoa, thậm chí cả người nước ngoài. Điều này thê hiện lễ hội Phật giáo 
Nam tông Khmer An Giang không chỉ phục vụ nhu cầu tỉnh thần, nhu 
cầu tâm linh của người Khmer mà còn phụ vụ nhu cầu của Phật tử 
Phật giáo nói chung và những người quan tâm. Thực tế này cho thấy 
việc đầu tư cũng như nâng cấp các lễ hội Phật giáo Nam tông Khmer 
là cần thiết. 


12. Trước đây chi phái Thommazut chỉa có 17 chùa, hai chùa Mahanikay ở huyện Châu 
Thành do không có sự chủ trì nên phải thỉnh sư chủ trì theo chỉ phái Thommazut nên hai chùa 
này chuyên từ Mahanikay sang Thommazut. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER AN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN * 177 


Hiện nay đời sống tu tập của sư sãi Khmer ở An Giang có nhiều 
thuận lợi, những thuận lợi ấy bắt nguồn từ những chủ trương của GH- 
PGVN đối với Phật giáo Nam tông Khmer và sự ưu ái của Đảng và 
Nhà nước, chính quyền địa phương thông qua các chương trình quốc 
gia, các chương trình của UBND tỉnh An Giang. Cũng nhờ những 
chương trình này mà trong thời gian qua đời sống vật chất và tỉnh 
thần của Phật tử Khmer ngày càng nâng cao, truyền thống của Phật 
giáo Nam tông Khmer nhờ đó luôn được giữ gìn. Tuy nhiên một thực 
tế không thê chối cãi là đa số Phật tử Khmer ở An Giang có đời sống 
kinh tế xã hội khó khăn. Do sinh sống ở địa bàn bán sơn địa, điều kiện 
sinh sống sống không thuận lợi như người Khmer ở các tỉnh khác 
trong khu vực ĐBSCL. Hơn nữa người Khmer An Giang còn thiệt thòi 
hơn người Khmer ở các vùng khác là chịu hậu quả nặng nề của chiến 
tranh biên giới như nhà cửa bị đốt, ruộng vườn bị tàn phá. Sau một thời 
gian tản cư để tránh thảm họa do Khmer đỏ gây ra, họ trở về địa phương 
với hai bàn tay trắng và tất cả mọi thứ phải làm lại từ đầu. Do đó, Đảng, 
Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến đời sông vật chất và tinh thần của 
bà con Khmer ở An Giang. Phát triển kinh tế, xã hội là cơ sở đề thực hiện 
chính sách dân tộc, thực hiện bình đăng giữa các dân tộc. 


Đặc biệt do bà con Khmer ở An Giang chủ yêu sống đọc biên giới 
với Campuchia, giữa họ có quan hệ dân tộc, tôn giáo. Thực tế này 
đòi hỏi việc tăng cường giáo dục, nâng cao giác ngộ chính trị cho 
cán bộ và đồng bào dân tộc Khmer về pháp luật Việt Nam, pháp luật 
Campuchia, đặc biệt là chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của 
Đảng và Nhà nước. Đi đôi với việc phố biến tình hình thời sự trong 
nước và thế giới, tuyên truyền quyền lợi và nghĩa vụ công dân, cần 
tổ chức đấu tranh chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 
địch lợi dụng vấn đề lịch sử, vấn đề dân tộc và tôn giáo và những sai 
sót của cán bộ hòng xuyên tạc, gây chia rẽ, kích động hẳn thù dân tộc, 
gieo rắc hoang mang trong nhân dân, phá hoại việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức và giúp đỡ đồng 
bào có nguyện vọng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia thăm 
việng bà con và người thân quen đúng pháp luật của Nhà nước và quy 
chế qua lại đường biên giới giữa hai bên, vừa thuận tiện cho đồng bào 
vừa bảo vệ được an ninh quôc gia và an ninh của nước láng giêng. 


xu“ 


178 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

1. Phan An (1985), “Nghiên cứu về người Khmer ở Đông bằng 
Sông cứu Long (ĐBSCL)”, Tạp chí Dân tộc học, Sô 3.1985. 

2. Phan An, Nguyễn Xuân Nghĩa (1981), Dân tộc Khmer. Trong 
các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam), Hà Nội: Nxb. 
Khoa học xã hội. 

3. Phan An, “Một số vấn đề của Phật giáo Khmer Nam bộ hiện 
nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Sô 2 năm 2005. 

4. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (2002), Lịch sử Đảng 
bộ tỉnh An Giang 1927 - 1975, tập I, tập 2, Lưu hành nội bộ tại Ban 
tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang. 

5. Ban tuyên giáo Huyện Tri Tôn (2007), Lịch sử Đảng bộ huyện 
Tr¡ Tôn, An Giang: Văn Nghệ An Giang. 

6. Nguyễn Khắc Cảnh (1998), Phưmn sóc Khmer ở Đồng bằng 
sông Cứu Long, Hà Nội: Nxb. Giáo dục. 

7. Nguyễn Đức Hiệp (2007), 4n Giang đôi nét văn hóa đặc trưng 
vùng bán sơn điạ, Hà Nội: Nxb. Phương Đông. 

§. Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, Sài Gòn. 

9, Lê Hương (1967), Sử liệu Phù Nam, Nhà sách Quỳnh Lâm. 

10. Lê Hương (1968), Sử liệu Chân Lạp, Sài Gòn. 

11. Phan Văn Kiến (2008), Lịch sứ địa phương An Giang, Hà Nội: 
Nxb. Giáo dục. 

12. Trần Hồng Liên (2004), Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam bộ. 
Hà Nội: Nxb. KHXH. 

13. Định Văn Liên (1980), “7hứ fìm hiểu các loại họ của người 
Khmer phân bồ trong các vùng thuộc Đồng băng sông Cửu Long”, 
Tạp chí Dân tộc học, Sô 4/1980. 

14. Võ Thế Lưu (1969), Người Việt gốc Miên, Luận văn đốc sự 13, 
Học viện Quôc gia Hành chính. 

15.Thiện Minh (2003), “Một số đặc điểm trong sinh hoạt của Phát 
giáo Nam tông”, Nguyệt san Giác ngộ, Sô 88- tháng 7/2003 

1ó. Sơn Nam (2004), Lịch sử khẩn hoang miễn Nam, Tp Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ. 

17.Sơn Nam (1984), Tìn hiểu đất Hậu Giang và lịch sử đất An 
Giang, Tp Hô Chí Minh, Nxb. Trẻ. 


179 


PHẬT GIÁ0 NAM TÔNG KHMER NAM BỘ 
VớI QUÁ TRÌNH GIA0 LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU L0NG 


Thạc sĩ Tiên Văn Triệu? 


Tóm tắt: 


Phát giáo Nam tông Khmer Nam Bộ với tư cách là một bộ phận 
trong ngôi nhà chung của Giáo Hội Phát giáo Việt Nam đã có những 
đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa 
- xã hội của vùng Nam bộ. Tham luận làm sáng tỏ vấn đề Phật giáo 
Nam tông Khmer Nam bộ với quá trình giao lưu với các tôn giáo khác 
trong vùng và quá trình hội nhập văn hóa trong bối cảnh toàn câu 
hóa. Mục tiêu là làm sáng tỏ những giá trị đặc trưng của Phật giáo 
Nam tông Khmer Nam bộ và lí giải, khẳng định những đóng góp về 
mặt xã hội của Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ trong thời kì hiện 
nay đối với vùng đông bằng sông Cửu Long. 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Phật giáo Nam tông Khmer từ khi du nhập vào vùng đất Nam bộ 
mà tập trung là khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một 
bộ phận quan trọng trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người 
Khmer vùng đất này. Với vai trò của một tôn giáo, từ khi trở thành tôn 
giáo độc tôn trong đời sống của người Khmer Nam bộ, Phật giáo Nam 
tông Khmer đã có một quá trình giao lưu và hội nhập với văn hóa 


(*). Thạc sĩ Tiền Văn Triệu, Phân Hội Văn nghệ dân gian Sóc Trăng, số 18, Hùng Vương, 
phường 6, thành phô Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 


180 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


vùng đất Cửu Long trên nhiều bình diện nhưng tập trung nhất vẫn là 
bình diện giao lưu và hội nhập cùng với các tôn giáo khác, cùng thực 
hiện chức năng của một tôn giáo và trở thành một trong những tôn 
giáo có số lượng tín đồ Khmer chiếm tuyệt đại đa số dân số của tộc 
người này. Từ nhiều thế kỉ nay, Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ 
đã giao lưu và hội nhập như thê nào đối với văn hóa vùng đồng bằng 
sông Cửu Long? Bài viết tập trung làm sáng tỏ vấn đề này! 


2. GIẢI QUYẾT VÁN ĐÈ 


Trong tiến trình du nhập, tồn tại và phát triển đến hôm nay, quá 
trình giao lưu và hội nhập của Phật giáo Nam tông Khmer với văn 
hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra một cách thuận lợi, hòa 
bình. Sở đĩ nói như vậy là vì, không có sự tranh dành ảnh hưởng tín đồ 
tôn giáo giữa Phật giáo Nam tông Khmer và các tôn giáo khác bằng 
những cuộc sung đột tôn giáo như các tôn giáo trên thế giới. Có đặc 
điểm này là vì, đặc trưng Phật giáo Nam tông Khmer khi truyền vào 
vùng đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành tôn giáo độc tôn trong 
đời sông tín ngưỡng của tộc người này do nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Lẽ dĩ nhiên, quá trình đó diễn ra trong thuận lợi là vì từ trước 
đó, với tín ngưỡng Bà-la-môn giáo, tầng lớp lao động trong xã hội 
Khmer không có điều kiện thực hiện tín ngưỡng với giáo ký khắc khe 
của Bà-la-môn giáo, vốn là tôn giáo của tầng lớp tăng lữ quý tộc. Và khi 
Phật giáo Nam tông Khmer du nhập vào vùng Campuchia rồi truyền vào 
vùng đất Cửu Long, nó nhanh chóng tạo sức hút cực mạnh, nhất là đối 
với những người Khmer thuộc tầng lớp lao động bởi giáo lý mềm mại, 
linh động và tỏ ra ưu việt hơn bởi tính năng xã hội của nó. Trong điều kiện 
như vậy, Phật giáo Nam tông Khmer trở thành tôn giáo độc tôn trong đời 
sông cộng đồng người Khmer là một quy luật tất yếu. 


Điều kiện để Phật giáo Nam tông Khmer giao lưu và hội nhập với 
văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long trước hết là sự gặp gỡ trong 
tư tưởng từ bi, bác ái của Phật giáo. Điểm tương đồng giữa Phật giáo 
Nam tông và Bắc tông cũng như các tôn giáo khác đều hướng con 
người đến cái thiện, xa rời cái ác, giải thoát nỗi khổ, dù sự khác biệt 
trong nội dung giáo lý, giáo luật cũng rất đễ nhận ra như Phật giáo 
Nam tông không có nỉ sư trong khi Phật giáo Bắc tông thì ngược lại. 
Chính những điểm tương đồng này cũng tạo một môi trường sinh hoạt 
tôn giáo diễn ra trong thuận lợi, hòa bình như. đã nói. Phật giáo Nam 
tông Khmer 'hướng cá nhân đi đến giải thoát nỗi khổ của mình với thế 
giới của Niết-bàn, không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc viên mãn đã 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NAM BỘ VỚI QUÁ TRÌNH GIAO LƯU ® 181 


kịp thời đáp ứng nhu cầu tâm linh tôn giáo đối với cộng đồng xã hội 
Khmer Nam Bộ ít nhât từ thê kỷ XIII, với những biên cô lịch sử của 
tộc người và vùng đât Nam Bộ lúc bây giờ. 


Mô hình xã hội truyền thống với cấu trúc phum, sóc khép kín cũng 
là một trong những điều kiện thuận lợi để Phật giáo Nam tông Khmer 
trở thành tôn giáo độc tôn. Thành viên của cộng đồng Khmer cư trú 
trong một đơn vị xã hội có tính khép kín, ổn định cao, là điều kiện để 
tụ họp các thành viên trong cộng động một cách dễ dàng. Và ở mỗi 
đơn vị cư trú đó, sự hiện diện của ngôi chùa là nơi tập trung sinh hoạt 
tín ngưỡng tôn giáo của họ. 


Cùng với đặc điểm tôn giáo của mình, Phật giáo Nam tông Khmer 
đã có những sự tiếp xúc và giao lưu với các tôn giáo khác như Công 
giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo và đương nhiên là với Phật giáo 
Bắc tông đề có sự thích ứng phù hợp với xu thế chung. Có thê nói, tín 
đồ của Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ là cư dân nông nghiệp lúa 
nước gắn bó từ lâu đời với đời sống tín ngưỡng dân gian với các loại 
hình arak, neak ta vốn là những vị thần bảo hộ gắn với nghề nông là 
chính bởi họ cho rằng sự trù phú hay tai họa của đời sống, của vụ mùa, 
sự sống chết của gia súc... là do các vị thần bảo hộ này quyết định. 
Đó là biểu hiện của tín ngưỡng đa thần, bên cạnh đó những vị thần 
của Bà la môn giáo vẫn còn được thờ cúng trong đời sống tín ngưỡng 
của họ, một số mô tip ở các chùa Khmer chọn hình tượng vị thần bốn 
mặt là một minh chứng tiêu biểu mặc dù Bà La môn giáo trên thực tế 
đã không còn tôn tại.. . Có thể nói, người Khmer đã kịp thời dung hợp 
vào trong mình các yêu tô tín ngưỡng dân gian (bản địa) với các tôn 
giáo du nhập từ Ấn Độ như Bà la môn và Phật giáo để làm nên nét 
đặc trưng trong sinh hoạt tôn giáo của mình, đó là sự linh động, uyễn 
chuyền, cởi mở.. . Những giá trị này đủ giúp Phật giáo Nam tông 
Khmer đáp ứng vn cầu tâm lính của tín đồ mình qua nhiều thế kỉ. 


Có thể nói, qua quá trình giao lưu và hội nhập, Phật giáo Nam tông 
Khmer Nam Bộ đã thực hiện tốt chức năng xã hội của nó thông qua 
việc phát huy tối đa vai trò tầng lớp sư sãi trong việc giải quyết hầu 
hết những vấn đề có liên quan đến đời sống của người Khmer vùng 
đất này. Mỗi khi phum sóc phát sinh sự kiện mâu thuẫn giữa các tín 
đồ về những vấn đề trong cuộc sông thường nhật thì lúc này họ cần 


1. Người Khmer quan niệm từ khi sinh ra, mỗi cá nhân của mình đều là tín đồ của Phật 
giáo Nam tông Khmer, vì thê, mọi hoạt động liên quan đên đời người của họ đêu găn bó với 
ngôi chùa và sư sãi. 


182 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


đến sư sãi và các achar đứng ra làm cầu nối trung gian để giải quyết 
vẫn đề. Thường những ý › kiến giải quyết đều được tôn trọng thực hiện, 
ít có trường hợp nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Vì Vậy, có thể nói 
tính chất độc tôn của Phật giáo Nam tông Khmer thê hiện rất rõ trong 
đời sống sinh hoạt tôn giáo của người Khmer Nam Bộ, đó như là một 
nét đặc trưng không lẫn vào đâu được của Phật giáo Nam tông Khmer. 


Cụ thê, chúng ta thấy sự hiện diện của tầng lớp sư sãi (được tín đồ 
Khmer xem là đại diện của Đức Phật Thích Ca) trong cả đời người 
Khmer qua hôn — quan — tang - tế; và quan trọng nhất là việc đảo tạo 
và hình thành nhân cách cá nhân trong cộng đồng người Khmer thông 
qua tục tu báo hiếu ở trường chùa, chùa của người Khmer Nam Bộ 
không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa 
của tộc người này. Có thê nói, dấu ấn của Phật giáo Nam tông Khmer 
còn hiện diện ở cả ngay khi tín đồ Phật giáo Nam tông chuyên đổi 
sinh hoạt tôn giáo sang đạo Công giáo, Tin Lành”) nhưng vẫn đi chùa 
theo truyền thống vào các ngày lễ lớn của tộc người mình. Từ đó, có 
thể khẳng định trong đời sống sinh hoạt tôn giáo của người Khmer 
Nam bộ dù đã có sự chuyền đổi trên nhiều bình diện, song tính bền 
vững của Phật giáo Nam tông Khmer vốn có nền tảng từ nhiều thế kỉ 
nay đã tạo thành một bức tường kiên cố, khó có thê có thay đổi lớn, 
dù tác động hiện nay là không nhỏ từ đời sống xã hội, nhất là trong 
bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Phật giáo cũng như nhiều tôn 
giáo khác đã trở thành cầu nối giao lưu của các nền văn hóa, mà trong 
đó Phật giáo Nam tông Khmer cũng nằm trong quy luật chung này. 


Trở lại với quá trình giao lưu văn hóa, Phật giáo Nam tông Khmer 
với những đặc trưng đó, tín đồ của tôn giáo này sống đan xen với 
người Kinh, Hoa, Chăm và một số tộc người khác ở vùng đất Cửu 
Long đã kịp thời dung nạp thêm những yêu tố mới cho phù hợp với 
điều kiện sống của mình. Đời sống cộng cư, hôn nhân và giao thoa 


2. Tuy số lượng chuyển đổi sang sinh hoạt đạo khác không nhiều (như tỉnh Trà Vinh có 
430 người Khmer theo đạo Tin Lành (số liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2011), 
tỉnh Sóc Trăng có 650 người theo đạo Tin Lành Việt Nam, 1.814 người Khmer theo đạo Công 
giáo (số liệu của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Sóc Trăng...) nhưng đây được xem là những dấu 
hiệu cho thấy sự giao lưu và hội nhập trong xu thế chung của người Khmer Nam bộ vào đời 
sống tín ngưỡng, tôn giáo của vùng. Sự giao lưu, tiếp cận giữa Các tôn giáo đã làm cho tín đồ 
Khmer chuyển sang Công giáo, Tin Lành và xu hướng là một số đạo khác... do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, trong đó không thể phủ nhận là sự tranh dành ảnh hưởng tín đồ của các tôn 
giáo, vì thực ra, một tôn giáo thật sự lớn mạnh khi nó có nhiều tín đồ hơn. Và trong trường 
hợp này, Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ là tôn giáo được xem như độc tôn trong đời 
sống sinh hoạt tôn giáo của người Khmer. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NAM BỘ VỚI QUÁ TRÌNH GIAO LƯU ® 183 


văn hóa trên nhiều bình điện khác như giao lưu văn hóa thông qua 
ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, lao động, sản xuất, ẩm thực... đã làm 
cho văn hóa Khmer thể hiện rõ hơn bản sắc văn hóa của mình. Và từ 
đó, Phật giáo Nam tông Khmer trong vai trò định hướng các giá trỊ 
đạo đức, lỗi sông, tín ngưỡng tâm linh cho cộng đồng Khmer đã kị 
thời giao lưu, thay đổi, Khmer hóa cho phù hợp với sự thay đổi của 
đời sống kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Biểu hiện 
dễ thấy cho sự giao lưu và hội nhập trên bình diện tôn giáo là sự kiện 
Hội đoàn kết sư sãi yêu nước khu Tây Nam Bộ tô chức đại diện cho 
Phật giáo Nam tông Khmer gia nhập ngôi nhà chung của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Có thê nói, kê từ khi gia nhập vào ngôi nhà chung 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, Phật giáo Nam tông 
Khmer cùng với 08 tổ chức, hệ phái khác®) đã thực hiện đúng phương 
châm “đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa”. Ở từng địa phương, vai 
trò của Hội đoàn kết sư sãi các tỉnh đã cùng với các cấp chính quyền, 
đoàn thê thực hiện vai trò là trung tâm đoàn kết các chức sắc, sư sãi 
Phật giáo Nam tông Khmer và quân chúng tín đồ Khmer thực hiện tốt 
các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong vùng. Ngày nay, 
cùng với những thay đổi trong sinh hoạt tôn giáo này, Hội đoàn kết sư sãi 
các tỉnh khu vực Tây Nam bộ cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò định 
hướng của mình, nhất là trong định hướng, đề xuất, phối hợp giải quyết 
các vấn đề liên quan trực tiếp đến các chùa Khmer về con người, trùng 
tu, xây dựng các chùa, về tu học của sư sãi, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ 
và một số vấn đề quan trọng khác có liên quan đến việc duy trì các giá 
trị truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer như việc “hành trì đạo 
hạnh”, thực hiện giáo lý, giáo luật của các chùa và tín đồ Khmer... 


Hiện tại trong bối cảnh giao lưu và hội nhập, nhiều sư sãi Khmer, 
nhất là những sư sãi trẻ có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin, 
khoa học kỹ thuật hiện đại, có cơ hội du học nâng cao trình độ văn 
hóa và Phật pháp... Đó vừa là cơ hội để tiếp tục phát huy các giá trị 
của Phật giáo Nam tông Khmer, qua tu học sẽ kịp thời nâng cao trình 
độ, khi trở về sẽ có sự đổi mới trong việc quản lý sinh hoạt các chùa, 
từ đó kịp thời bắt nhịp với sự phát triển chung của tôn giáo trong bối 


3. 08 tổ chức, hệ phái khác là: 1. Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, 2. Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam thống nhất, 3. Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, 4. Giáo hội Tăng già 
Nguyên thủy Việt Nam, 5. Ban liên lạc Phật giáo yêu nước, 6. Giáo hội thiên thai giáo quán 
tông, 7. Giáo hội Tăng già khất sỹ Việt Nam, 8. Hội Phật học Nam Việt. 

4. Hiện nay sư sãi Nam tông Khmer đi tu học ở các nước Campuchia, Thái Lan, Myan- 
mar, Án Độ... 


184 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cảnh toàn cầu hóa; nhưng cũng là thách thức không nhỏ khi mà, việc 
tu học, tiếp nhận những giá trị mới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các 
giá trị truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer. Đứng trước cơ 
hội và thách thức đó, chúng ta thấy cần có sự quản lý hiệu quả của 
Nhà nước về tôn giáo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, đoàn 
thể các cấp với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh trong vùng và 
tín đồ Khmer trong việc định hướng phát triển chiến lược cho Phật 
giáo Nam tông Khmer. 
3. NHỮNG VẤN ĐÈ ĐẶT RA 

Trong thời gian tới, quá trình giao lưu và hội nhập đối với tôn giáo 
sẽ tiếp tục điễn ra như một quy luật tất yếu của đời sống xã hội và đời 
sống tôn giáo. Vì vậy, trong giao lưu và hội nhập cũng như trong xu 
thế hiện đại hóa và toàn cầu hóa, Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ 
cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý về mặt Nhà nước như: 
làm thế nào đề duy trì những đặc trưng của tôn giáo này khi mà sự tác 
động nhiều mặt từ kinh tế thị trường, hiện đại hóa, toàn cầu hóa, nhất 
là trong việc du học nâng cao trình độ giáo lý của sư sãi Khmer hầu 
hết là những sư sãi còn rất trẻ, đó là còn chưa nói đến tình trạng hiện nay, 
các vị trụ trì của chùa hầu hết còn rất trẻ đo không có người kế vị (hiện 
trang này có nguyên nhân sâu xa là do sự chuyên đổi tôn giáo về mặt sinh 
hoạt giáo lý: họ tu chưa đủ lâu, chưa đủ kinh nghiệm để có thể đảm đương 
những nhiệm vụ đòi hỏi hai vấn đề cơ bản là uy tín và kinh nghiệm trong 
việc xử lý những vấn đề xảy ra đối với cộng đồng Khmer). Vấn đề đặt ra 
là làm thế nào đề đào tạo những sư sãi trẻ Khmer trở thành những vị trụ trì 
đủ sức đảm đương nhiệm vụ như trong truyền thống của Phật giáo Nam 
tông Khmer đang là vấn đề khó khăn! 


Trong hội ¡ nhập và phát triển, chúng ta còn nhận thấy có nhiều sự 
chuyền đổi đễ nhận biết từ Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ như 
hình ảnh ngôi chùa vốn lâu nay là trung tâm sinh hoạt Phật giáo của 
những người có đạo và tín độ với những thiết kế truyền thống thì nay 
đã có những chuyền đổi đáng quan ngại như thiết kế theo kiến trúc 
phương Tây, đó là còn chưa kê sự tác động trở lại của ngôi chùa đối 
với các cơ sở thờ tự của đạo Công giáo mà người Khmer là tín đồ như 
trường hợp của Nhà thờ Bãi Giá, Trung Bình, Long Phú (nay là Trần 
Đề) tỉnh Sóc Trăng. 

Sự chuyên đổi trong sinh hoạt tôn giáo như thời gian tu học hiện 


nay rất ngắn so với trước kia hoặc tu không hạn định, người Phật tử 
Khmer có nhiều sự lựa chọn cho việc sinh hoạt tôn giáo như về thời 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NAM BỘ VỚI QUÁ TRÌNH GIAO LƯU ® 185 


gian tu, cách thức tu theo điều kiện kinh tế gia đình không còn tính bắt 
buộc như trước kia; giáo dục trường chùa bây giờ không phải là môi 
trường duy nhất đề người nam thanh niên Khmer có vị trí trong xã hội 
bởi môi trường giáo dục hiện nay đối với người Khmer rất phong phú, 
bên cạnh trường chùa, các trường dân tộc nội trú, các trường Phật học 
dành cho người Khmer, các hình thức cử tuyển vào các trường khác 
cũng giúp cho họ có điều kiện tiễn thân, lập nghiệp, sau khi ra trường 
có vị trí ôn định trong xã hội; một SỐ trường Phật học của hệ phái 
Nam tông Khmer như Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ 
được thành lập năm 2006 tại thành phố Cần Thơ, trường Trung cấp 
Pali Nam bộ ở tỉnh Sóc Trăng, nhiều trang mạng, báo chí liên quan 
đến Phật giáo cũng là những kênh giao tiếp, tìm kiếm thông tin hiệu 
quả nhằm nâng cao trình độ của sư sãi, tín đồ Nam tông Khmer. Vấn 
đề học ngoại ngữ như Anh ngữ cũng đã góp phần đưa người Phật tử 
Khmer kịp thời nắm bắt tin tức Phật giáo thế giới; cộng nghệ thông 
tin, nhất là internet và điện thoại di động được sử dụng rộng rãi, đã 
góp phần hiện đại hóa trong sinh hoạt tôn giáo của hệ phái Nam tông 
Khmer. Đánh giá về vấn đề này, Trần Hồng Liên (2008) cho rằng: 
“Trong nhiều ngôi chùa Khơ — Me ở đông bằng sông Cửu Long như 
ở tỉnh Sóc Trăng, Trà Vĩnh, An Giang,... hiện có nhiều tụ sĩ trẻ theo 
lỗi sống hiện đại, sử dụng điện thoại đi động. Vì vậy mạng lưới xã hội 
của tu sĩ Nam tông Khơ Me hiện nay khá rộng, họ liên hệ với các nước 
Capuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar... `9). 


Tất cả những vấn đề trên đây lý giải cho hiện trạng, hiện nay số 
lượng tu sĩ Khmer đang giảm đi đáng kê so với trước đây, tuy còn có 
nhiều nguyên nhân khác nữa. Vậy, làm thế nào để quản lý Nhà nước 
đối với vấn đề này để duy trì giá trị bản sắc của Phật giáo Nam tông 
Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long?! 


Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy, sự chuyên đổi trong sinh hoạt của 
sư sãi Khmer qua các biểu hiện khát thực, thực hiện giáo lý (thay đổi 
do thời gian tu học),... Hiện tại, việc khất thực ngày càng bị đầy lùi 
và hạn chế trong sinh hoạt của sư sãi Khmer, vì, đối với những chùa ở 
khu vực thành phó, thị xã, điều kiện đi lại khất thực rất hạn chế, một 
phần do chùa có khi là địa điểm du lịch nên có khách tham quan, thực 
hiện cúng dường đức Phật nên nhà chùa cũng có thu nhập do đó, có 


5. Trần Hồng Liên (2008), Chuyên đổi sinh hoạt tu sĩ Phật giáo Nam bộ Việt Nam thời 
hội nhập (trong sách Sự biến đối của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, nhiều tác giả), 
Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, trang 52. 


186 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


thê tự mua thức ăn cho sư sãi, ngoài ra việc khất thực trong điều kiện 
đô thị có nhiều trở ngại do điều kiện giao thông xe cộ nhiều, sư sãi khó 
có thể chân trần đi từng nhà đề tín độ cúng dường thức ăn như truyền 
thống. Đối với các địa bàn vùng xa đô thị, hiện nay, chùa cũng có thê 
tự túc tự cấp qua việc chùa có quỹ đất đề trồng lúa, trồng cây lấy gỗ, 
trồng rau... để tự nâu ăn cho sư sãi của chùa... Đó là còn chưa kế việc 
khất thực hiện nay, đã được “chuyên môn hóa” cho một số sư sãi trẻ 
thực hiện, khi về thức ăn do tín đồ cúng dường được chia đều cho các 
sư không giống như trước kia, việc khát thực được luân phiên theo 
lịch sắp xêp công việc của chùa.. 


Bên cạnh những vấn đề đặt ra trên đây, thiết nghĩ cần có sự phối 
hợp đồng bộ, hiệu quả của các cư quan hữu quan trên lĩnh vực quản 
lý Nhà nước về tôn giáo với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh 
và tầng lớp tu sĩ, tín đồ Khmer trong định hướng chiến lược đối với 
hệ phái Nam tông Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 
đó cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà 
nước, Ban Tôn giáo Chính phủ về tôn giáo, các chương trình mục tiêu, 
chính sách dân tộc dành cho người Khmer ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long như đã làm và hiện nay cần làm hiệu quả hơn, nhằm phát 
huy nội lực của văn hóa Khmer trong xây dựng và phát triển kinh tế 
văn hóa xã hội vùng đồng bào Khmer. Đó cũng chính là đòn bẫy để 
tiếp tục duy trì, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Nam tông 
Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hội nhập và phát triển. 


LOẶO 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NAM BỘ VỚI QUÁ TRÌNH GIAO LƯU ® 187 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Khắc Đức (2013), V7 #rí vai trò của sư sãi trong vùng 
dán tộc Khơ — Me Táy Nam Bộ nước ta hiện nay qua nghiên cứu tỉnh 
Kiên Giang, Tạp chí Công tác tôn giáo sô 4/2013. 

2): Nguyễn Xuân Hậu (2013), % tiếp biến của Phật giáo Thera- 
vada đổi với tín ngưỡng, hệ thông linh thân, linh thú — người Khmer 
Nam bộ, Tạp chí Công tác tôn giáo sô 4/2013. 

3. Trần Hồng Liên (2008), Chuyển đổi sinh hoạt tu sĩ Phật giáo 
Nam Bộ Việt Nam thời hội nhập (trong sách Sự biến đôi của tôn giáo 
tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, nhiêu tác giả), Nhà xuât bản Thê 
Giới, Hà Nội. 

4. Trần Hồng Liên (2014), Sự chuyển đổi tôn giáo trong người 
Khmer tỉnh Trà Vĩnh (trong sách Nhán học và cuộc sông, Hội Dân tộc 
học — Nhân học thành phô Hô Chí Minh), Nhà xuât bản Đại học Quôc 
g1a thành phô Hô Chí Minh. 

5. Phúc Nguyên (2014), Đóng góp của Hội đoàn kết sư sãi yêu 
nước trong hoạt động của Phật giáo Nam tông Khơ — Me, Tạp chí 
Công tác tôn giáo sô 9/2014. 

6. Phạm Huy Thông (2014), Đóng góp của tôn giáo đối với xã hội 
hiện nay, Tạp chí Công tác tôn giáo sô 9/2014. 

7. Tiền Văn Triệu (2012), Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ 
tỉnh Sóc Trăng (trong sách Một sô vận đề về dân tộc và tôn giáo ở 
Nam Bộ trong phái triên), Nhà xuât bản khoa học xã hội, Hà Nội. 


188 


189 


MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁ0 NAM TÔNG KHMER 
Với PHẬT GIÁ0 NAM TÔNG KHMER CAMPUCHIA 
TRÊN CON ĐƯỜNG Hội NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 


ThS. Nguyễn Thị Bích Thúy? 


Tóm IẮ: 

Phát giáo Nam tông Khmer Việt Nam và Phật giáo Nam tông 
Khmer Campuchia đã có môi quan hệ từ lâu đời. Trải qua quá trình 
lịch sử, cùng với những biến có dân tộc, Phật giáo Nam tông Khmer 
hai nước vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, hiện nay, sự 
phát triển của tộc người Khmer Việt Nam và Campuchia, cùng với 
xu thế hội nhập, sự tác động của các thế lực thù địch v.v... đang chỉ 
phối mạnh môi quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer Việt Nam 
và Campuchia. Do đó, nhiều vấn đề được đặt ra cần giải quyết thấu 
đáo nhằm tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo Nam tông 
Khmer ở hai nước vốn có nhiễu điểm tương đồng nhưng cũng không 
ít khác biệt trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay. 

Abstract: 

Khmer Theravada Buddhism Vietnam and Cambodia Khmer 
Theravada Buddhism has had a long relationship. Over the course of 


history, along with the events ethnic Khmer Theravada Buddhism the 
fwo countries mainfain good relations. However, at present, the devel- 


(*). Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV, số 06 đường Nguyễn Văn Cừ 
(nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 


190 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


opment ofthe ethnic Khmer Vietnam and Cambodia, along with Intepra- 
tion trends, the Iimpact of the hostile forces etc. Are dominated relations 
between Vietnam Khmer Theravada Buddhism Vietnam and Cambodia. 
Therefore, many problems are posed to adequately address to strengthen 
good relations between the Khmer Theravada Buddhism In the two coun- 
tries which have many similaritles but also many differences 1n the path 
Ofintegration and development current developmert. 


xk. %* % 


1. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐÓI VỚI ĐỜI 
SÓNG TINH THẢN CỦA ĐÒNG BÀO KHMER VÙNG NAM BỘ 

Đối với đồng bào Khmer, mỗi người từ nhỏ cho đến lớn, từ lúc 
sinh ra cho đến lúc mất đi đều gắn bó với Phật giáo Nam tông, với 
ngôi chùa. Khi cất tiếng khóc chào đời được đưa vào chùa ghi số đặt 
tên, đến tuổi trưởng thành vào chùa tu 3 năm nghĩa vụ, khi lập gia 
đình vào chùa làm lễ “Choong đay” (buộc chỉ cô tay) và khi chết, hoả 
táng để trong chùa. Ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Phật giáo Nam 
tông không chỉ tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của đồng 
bào Khmer vùng Tây Nam bộ mà còn tác động to lớn, như một sợi chỉ 
đỏ xuyên suốt đến tất cả các lễ Tết lớn của người Khmer. Hầu hết các 
sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt văn hoá đều xuất phát từ giáo lý, sự tích, 
những câu chuyện răn dạy làm người của Đức Phật. Phật giáo Nam 
tông Khmer vùng Nam bộ trải qua quá trình phát triển lâu dài cùng 
với những thăng trầm của tộc người Khmer. 


Từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ XI, người Khmer theo đạo Bà-la-môn. 
Khoảng đầu thế kỷ XII, Phật giáo Nam tông đã chiếm ưu thế và thay 
thế hắn vị trí, vai trò của Bà La Môn giáo trong đời sống vật chất, tinh 
thần của xã hội người Khmer. Từ đó đến nay, Phật giáo Nam tông đã 
đồng hành và gắn kết với dân tộc Khmer, trở thành yếu tố tư tưởng - 
văn hoá liên kết cộng đồng dân tộc Khmer với nhau, tạo nên bản sắc 
văn hóa đặc thù. Ngoài sinh hoạt văn hóa truyền thống, ngôi chùa còn 
là trung tâm giáo dục, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Hầu hết đồng 
bào dân tộc Khmer ở Nam bộ đều theo Phật giáo Nam tông Khmer, là 
tôn giáo truyền thống mang tính biệt truyền trong cộng đồng dân tộc 
Khmer ở Nam bộ. 


Bảng 01: Số liệu về Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn Nam bộ 


MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO * 191 


| Cơ sở thờ tự - sở thờ tự Chư | Chứcsắc | sắc Ban 

Th Đại quản 
[Tra Vinh |1 | 0 |328| 35 | 46 [220 | 1692 | 30485) 
na Ï6ẽnmnh 


= 
508 62.903 


———————k—— 
EIDIRNIEIRERENEIEIE 
E InIr is : mm 


L7] 5 | 22.) 
n5 aổp a5 aä5n Tp 
mmM[2 | 0 [0 [ 0 [| 0 [2| 3 | 3000) 


Mạ |2 | e | | s | 6 |2 | + | te 
Bà m 
EEIERERIRRENHIERI—- 
ja 
Bạc || s [| |; |: | „ ịz In000 


TâyNih| 6 | 0 | 1s | ð6 | 0 | Lz[a | aam- 


l Jasr| 6) 7.887 |6 | mm. 1.597 | 5.747 | 1.071.895 
cộng 


Nguôn: Sở Nội vụ Thành phố Cân Thơ, Ban Tôn giáo: Tài liệu Lớp bôi 
dưỡng nâng cao kiên thức về công tác tôn giáo năm 2011 





Cho đến nay, Phật giáo Nam tông Khmer vùng Nam bộ có vị trí, 
vai trò rất lớn trong đời sống tỉnh thần của đồng bào Khmer. Trong đó, 
nỗi bật nhất là việc giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn 
hoá dân tộc, đào tạo đội ngũ trí thức, tạo ra các hoạt động xã hội thiết 
thực, phát huy tốt truyền thống đoàn kết. Phật giáo Nam tông Khmer 
cũng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 


2. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG MỖI QUAN HỆ VỚI 
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER CAMPUCHIA 

Thứ nhất, quan hệ tộc người giữa người Khmer vùng Nam bộ Việt 
Nam với người Khmer ở Campuchia 


192 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Theo sử sách ghi chép lại, từ thế kỷ X trở đi, ở khu vực Nam Bộ 
xuất hiện một số giồng đất nổi lên ở Sóc Trăng, Trà Vinh... và trở 
thành những vùng đất đai màu mỡ thu hút khá đông cư dân đến cư 
trú. Từ thế kỷ XII, những người nông dân Khmer nghèo khổ, bị các 
thế lực phong kiến của đề chế Ăngkor bóc lột hà khắc, cùng các loại 
thuế khóa nặng nề, họ đã bỏ trốn, tìm đến vùng đất Nam bộ. Từ thế kỷ 
XV, đề tránh khỏi sự đàn áp và bóc lột của các lực lượng phong kiến 
Thái Lan, nhiều nhóm người Khmer, trong đó có cả các sư sãi và trí 
thức người Khmer đã di cư đến khu vực Nam Bộ sinh sống. Tại đây, 
họ hoà nhập với những lớp người Khmer đến trước, tiếp tục khai phá 
và biến những vùng đất này thành những điểm tụ cư đông đúc. Vào 
đầu thế kỷ XVI, ở Nam bộ cơ bản đã hình thành các điểm dân cư tập 
trung của người Khmer. 


Vào thời điểm này, người Khmer là thành phần dân cư chủ yếu 
sinh sống ở vùng Nam Bộ. Trên đại thê, người Khmer Nam bộ và 
người Khmer ở Campuchia là những người đồng tộc có chung ngôn 
ngữ, tôn giáo và về những đặc trưng tộc người. Tuy nhiên, từ khi đến 
khu vực Nam bộ sinh sống, nhóm người này đã sống độc lập và không 
có quan hệ hành chính với bất kỳ một quốc gia nào thời đó. Do sống 
tách biệt với người Khmer ở Campuchia trong một thời gian lâu dài, 
nên người Khmer ở Nam bộ đã tạo ra những đặc điểm riêng cho cộng 
đồng mình về cư trú, kinh tế, văn hoá và xã hội. Sau đó, cùng với quá 
trình cộng cư với các tộc người mới diễn ra liên tục từ những năm 
cuối thê kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII càng làm tăng sự khác biệt giữa 
cộng đồng người Khmer Nam bộ và người Khmer ở Campuchia. Đặc 
biệt, từ khi các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn quản lý vùng đất Nam 
bộ, người Khmer vùng Nam bộ đã trở thành một dân tộc trong cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam. 


Do điều kiện địa lý giáp biên giới Campuchia nên người Khmer ở 
đây thường xuyên tiếp xúc với người Khmer Campuchia nên ít nhiều 
có nét giông nhau, tuy nhiên họ vần giữ được bản sắc riêng của nơi 
họ sinh sống. Tuy nhiên, trong phần cư trú, lễ nghi, tiếng nói, người 
Khmer ở Nam bộ cho rằng mình hoàn toàn khác với người Khmer ở 
Campuchia. Ngược lại, người Khmer Campuchia cũng tự cho rằng họ 
khác với người Khmer ở Nam bộ Việt Nam. 


Tóm lại, đồng bào dân tộc Khmer ở Việt Nam sống tập trung và 
xen kẽ với đồng bào Kinh, Hoa, Chăm trong các phum, sóc, ấp trên 
vùng đất Nam bộ. Thực tế nghiên cứu về tộc người, lịch sử phát triển, 
dân số và địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn nhiều 


MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO * 193 


ý kiến khác nhau. Mặc dù vậy, đa số ý kiến vẫn thừa nhận đồng bào 
Khmer Nam bộ và người Khmer ở Campuchia có cùng nguồn gốc lịch 
sử, cùng tộc người, ngôn ngữ và nguôn gôc văn hóa, có chung tôn giáo 
là Bà-la-môn giáo trước kia và Phật giáo từ thế kỷ thứ XII trở lại đây 
và rất giống nhau về những đặc trưng văn hóa tộc người. Tuy nhiên, 
xét về mặt lịch đại, điều kiện lịch sử, sự cách biệt về không gian văn 
hóa, địa lý cư trú và hoạt động sản xuất đã hình thành nên những nét 
đặc trưng riêng, vừa có nét tương đồng, vừa có nét khác biệt về cư trú, 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Song, trong quá trình phát triển, 
họ là hai bộ phận cùng một dân tộc sông ở hai quôc gia khác nhau hay 
nói cách khác, họ là hai nhóm người thuộc hai quôc gia riêng biệt. Do 
vậy, tư tưởng, tình cảm, tâm lý xã hội, phong tục tập quán, văn hoá, 
ngôn ngữ dân tộc cũng có nhiều điểm khác nhau trong quá trình phát 
triển xã hội. Việc xác định Tổ quốc, trách nhiệm công dân cũng hoàn 
toàn khác nhau. Những khác nhau đó, gắn liền với môi trường sống, 
hoàn cảnh kinh tế - xã hội và chế độ chính trị của mỗi nước. 


Tuy nhiên, cần lưu ý đến những vấn đề lịch sử trong quan hệ tộc 
người, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay, khi giao lưu tiếp xúc 
tộc người ngày một gia tăng cũng là lúc ý thức tự giác tộc người càng 
được củng cô. Và cùng với nó là quá trình tự khẳng định mình của 
tộc người sẽ là mảnh đất cho chủ nghĩa ly khai có cơ sở xã hội tồn tại 
và phát triển, nhất là những nơi vì nhiều lý do khác nhau không giải 
quyết tốt quan hệ tộc người sẽ tạo nên sự bất bình đăng xã hội trong 
quan hệ tộc người cùng nhiều vấn đề phát sinh. Mặt khác, do nhiều 
nguyên nhân lịch sử để lại mà trong đồng bào Khmer Nam bộ (kế cả 
trong một số không nhỏ cán bộ) vẫn chưa có nhận thức rõ ràng, đúng 
đắn về quốc gia, dân tộc. Đây là rào cản vô hình nhưng có sức mạnh 
tác động, chi phối không nhỏ đến vấn đề đoàn kết dân tộc trong cộng 
đồng người Khmer ở Nam bộ. Từ đó, cảm nhận về sự mất mát do 
những thay đổi quan hệ tộc người trong lịch sử vẫn còn ảnh hưởng 
trong một bộ phận đồng bào Khmer. 


Trong mối quan hệ với tộc người Khmer ở Cămpuchia, các thế lực 
thù địch hiện nay luôn lợi dụng vấn đề lịch sử, vấn đề lãnh thổ đề kích 
động hận thù, chia rẽ dân tộc, gây tâm lý mặc cảm, thiếu lòng tin của 
một bộ phận đồng bảo Khmer đối với chính sách dân tộc của Đảng. 
Đây là một nguy cơ tiềm ân đe dọa đến sự ồn định chính trị. 


Cần phải làm cho các chức sắc, tu sĩ và Phật tử Khmer hiểu rằng 
tôn giáo truyên thông của họ và Phật giáo Nam tông Khmer ở Campuchia 
có cùng một tô chức. Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam là một 


194 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


bộ phận cấu thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Nam 
tông Khmer ở Việt Nam có quan hệ với Phật giáo Nam tông Khmer 
ở Campuchia trên tỉnh thần hữu nghị theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đăng, 
các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật mỗi bên và thông lệ quốc tế. 


Thứ hai, lịch sử mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer 
vùng Nam bộ với Phật giáo Nam tông Khmer Campuchia 


Thời kỳ thuộc Pháp về trước, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer ở 
Tây Nam Bộ đều phụ thuộc vào vua sãi ở Campuchia. Tất cả những lễ 
nghỉ thuộc quy định trong giới luật nhất nhất đều phụ thuộc vào vua 
sãi, do vua sãi chỉ đạo thực hiện. Những người đã xuất gia vào chùa 
làm sư đều phải lần lượt sang Phnôm Pênh học đạo, sau khi tốt nghiệp 
lĩnh bằng cấp mới trở về chùa hành đạo. Việc thụ giới, tấn phong giáo 
phẩm cũng do vua sãi chủ trì đến việc xây cất một ngôi chùa cũng 
phải xin vua sãi ở Campuchia đặt tên cho, hoặc trình tên do mình đề 
xuất lên vua sãi và phải được vua sãi chấp nhận mới được công bố. Đề 
giữ mối liên hệ với vua sãi ở Campuchia, ở những tỉnh có đông người 
xuất gia, có đông sư sãi được tô chức một Hội đồng để trông coi về 
mặt giới luật trong sư sãi và thường xuyên liên lạc với vua sãi để nhận 
sự chỉ đạo và thỉnh cầu ý kiến. Hội đồng được sự trợ giúp của chính 
phủ Hoàng gia Campuchia. Sự giúp đỡ kéo dài đến thời kỳ ngoại giao 
giữa Việt Nam và Campuchia bị gián đoạn thì mới chấm dứt. 


Khi Thực dân Pháp chiếm hoàn toàn miền Nam với thủ đoạn xảo 
quyệt hơn bằng cách sau khi toàn quyền Pháp ký với quốc vương 
Campuchia một hiệp định phân định ranh giới và từ đó, chúng đưa ra 
những quy định qua lại biên giới rất chặt chẽ, nhằm ngăn cấm sư sãi 
là người Khmer ở Nam Bộ sang Campuchia tu học, thụ gI1ới. 


Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đối với dân tộc Khmer, thực 
dân Pháp ra sức năm chặt hệ thống giáo dục, đào tạo những trí thức, 
sư sãi chịu phục tùng. Trong “Les Cambodgiens de Cochichine” ấn 
hành năm 1927, Barrault có cho biết một số chỉ tiết về vấn đề này như: 
Pháp cho lập chi nhánh “viện Phật học Phnôm Pênh” ở Ba Xuyên, 
lập “Liên đoàn cải thiện đức dục, trí dục và thể dục người Miên ở 
Nam kỳ”), Phục vụ cho ý đồ tách dân tộc Khmer ra khỏi cộng đồng 


1. PGS.TS. Võ Văn Sen (Chủ biên): Một số vấn đề cấp bách trong quá trình công nghiệp 
hóa — hiện đại hóa của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Đại học quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr. 183 


MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO * 195 


các dân tộc Việt Nam, gắn họ với người Khmer Campuchia, thực dân 
Pháp đã cố gán ghép hệ thống chùa chiền, sư sãi và thậm chí cả tín đồ 
Phật giáo người Khmer vùng Nam Bộ vào hệ thống chùa chiên, sư sãi ở 
Campuchia, khuyến khích việc thỉnh kinh Phật Theraveda, rước các vị sư 
sãi từ Campuchia sang hoằng pháp trong các chùa Khmer vùng Tây Nam 
bộ. Thực dân Pháp thông qua Campuchia, đưa sách giáo khoa mà chúng 
đã kiểm soát vào vùng Khmer vùng Tây Nam bộ; những sách viết về lịch 
sử Campuchia với nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, bóp méo 
các sự kiện, tạo dựng tâm lý cho người Khmer và sư sãi coi nguồn gốc 
của mình là Chân Lạp, phải gắn bó với Campuchia. 


Sau năm 1954, đề quốc Mỹ trực tiếp xâm lược Việt Nam. Với 
người Khmer ở Nam bộ, chúng tạo dựng mâu thuẫn, kích động tư 
tưởng hẹp hòi, chia rẽ dân tộc, phủ nhận sự tồn tại của người Khmer 
ở đồng bằng sông Cửu Long, gọi người Khmer là “người Việt gốc 
Miên”; bài xích Phật giáo Nam tông Khmer, cấm dạy chữ Pali. Dưới 
chế độ Mỹ nguy, kể từ năm 1955, để thống nhất quản lý toàn diện, 
chính quyên Sài Gòn đã cắt đứt mối quan hệ của Phật giáo Khmer ở 
Nam Bộ với Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia, thành lập 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Khmer ở trong nước, duy trì các tổ chức 
truyền thống trong Phật giáo Khmer. Ngoài hai hệ phái nguyên thuỷ là 
Maha Nikai (chiếm đa số) và hệ phái Thom Ma Dut (chiếm thiêu số), 
Mỹ Nguy còn lập ra hai tổ chức mới là Khemara Nikai và Thêravađa. Do 
đó, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ cho phép thành lập đến 3 tổ chức 
bộ máy trong Phật giáo Khmer từ Trung ương đến cơ sở, đó là tổ chức 
Maha Nikai, Khemara Nikai và Thêravađa (tổ chức Khemara Nikai và 
Thêravađa không phải là hệ phái mà chỉ là hình thức tổ chức do Mỹ nguy 
hình thành nhằm thực hiện ý đồ chính trị của chúng). 


Sau năm 1975, tổ chức Khemara Nikai và Thêravađa do Mỹ Nguy 
thành lập đã giải thể do không phù hợp với thực tiễn. Riêng tổ chức Maha 
Nikal truyên thông ta chủ trương đưa vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


Hiện nay, đối với hoạt động của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, 
phần lớn chức sắc lãnh đạo giáo hội các cấp nhận thức được Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho chức 
sắc, nhà tu hành và đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, 
sư sãi, đồng bào Phật tử Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer là thành 
viên, trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, độc lập với 
Phật giáo Nam tông Khmer ở Campuchia, luôn giữ mối quan hệ với 
tư cách là tổ chức, cá nhân chức sắc, nhà tu hành của tôn giáo ở một 


196 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


quốc gia độc lập, không phụ thuộc Phật giáo ở Campuchia. Trong 
hoạt động quốc tế nói chung và quan hệ với Phật giáo Campuchia nói 
riêng, Phật giáo Nam tông Khmer luôn tích cực tham gia vào hoạt 
động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để trao đổi công việc Phật sự. 
Mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Nam tông 
Khmer Campuchia hiện nay được biểu hiện trên một sỐ hoạt động tôn 
giáo như: tham dự đối thoại về Hợp tác giữa các tôn giáo vì hòa bình và 
hòa hợp lần thứ IV tại Campuchia tháng 4/2008; thỉnh từ Campuchia về 
Bộ Đại tạng Kinh bằng tiếng Khmer, hầu hết tủ sách các chùa đã có 
Bộ Đại tạng Kinh này; đặc biệt là hoạt động du học của các chư tăng 
sang Campuchia. Đây là vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay trong 
mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Nam tông 
Khmer Campuchia. 


Thứ ba, thực trạng việc du học của các chư tăng Phật giáo Nam 
tông Khmer sang Campuchia 


Thực trạng chư tăng du học Campuchia hiện nay đang có nhiều 
diễn biến phức tạp. Mối quan hệ giữa đồng bào và chư tăng Khmer ở 
vùng Nam bộ Việt Nam với người dân và chư tăng Khmer ở Campuchia 
diễn ra từ lâu đời, bởi yếu tố đồng tộc, đồng tôn, trong đó có việc một 
bộ phận chư tăng Khmer vùng Nam Bộ Việt Nam lần lượt sang Cam- 
puchia học tập, mang kiến thức về phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp 
phần rất lớn trong việc giữ gìn và phát huy giá trị Phật giáo Nam tông 
và bản sắc dân tộc Khmer. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, ông Maha Huỳnh Cương du học tại Campuchia, 
sau khi tốt nghiệp về nước, ông đã cùng với các vị cao tăng, giáo 
phẩm, trí thức Khmer tô chức thực hiện có hiệu quả công tác Phật sự, 
nhất là việc giảng dạy tiếng Khmer, tiếng Pali và chương trình Phật 
học, tạo ra phong trào học hành rộng khắp trong vùng dân tộc Khmer. 
Khi được giác ngộ lý tưởng của Đảng và Bác Hồ cùng với uy tín của 
mình, ông đã vận động được nhiều chư tăng, trí thức, đồng bào Khmer 
nối tiếp nhau tham gia phong trào cách mạng. Việc chư tăng sang 
Campuchia du học diễn ra bình thường từ trước thời kỳ Pháp thuộc, 
nhưng đáng quan tâm nhất là kể năm 2000 đến nay. Do đó, trong vòng 
10 năm qua), số lượng chư tăng sang các nước lân cận đề đi học ngày 
càng tăng. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ, toàn 


2. Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ, Ban Tôn giáo: Tài liệu Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến 
thức về công tác tôn giáo năm 2011 (Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer), Cần Thơ ngày 
12 tháng 7 năm 2011, tr.9. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO * 197 


vùng có 630 chư tăng Khmer du học ở nước ngoài trong vòng 10 năm 
qua , nhiều nhất là tỉnh Trà Vinh với 493 vị, chiếm 78,25%. Quốc gia 
mà chư tăng du học là Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ..., nhiều 
nhất là Campuchia với 37] người, chiếm 58,88%. Có 137 chư tăng thực 
hiện đầy đủ thủ tục du học, chiếm 21,75%; còn lại 493 chư tăng du học 
trái phép, chiếm 78,25% so với tổng số chư tăng du học. Đến nay, có 15 
chư tăng đã học xong chương trình trở về nước, 115 chư tăng đã hoàn tục 
ở lại nước ngoài sinh sống, 500 chư tăng còn đang học. 


Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2011) cho thấy: đánh giá về 
mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Nam tông 
Khmer Campuchia: có 9,6% tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer sang 
Campuchia cho rằng họ đi thăm họ hàng, bạn bè và người thân; có 
9,1% cho rằng họ đi thăm quan du lịch; có 4,7% cho rằng họ đi làm 
ăn buôn bán và có 6,5% cho rằng họ đi sang Campuchia để học giáo 
lý hoặc học chữ Khmer. 


Trong thời gian qua, sự phối hợp chỉ đạo giữa các bộ, ngành ở 
Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ hơn trong công tác 
năm tình hình, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại 
của bọn phản động, nên cơ bản tình hình an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn Nam Bộ ổn định. Mỗi quan hệ hợp tác 
hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt hơn. Về việc cấp giấy 
thông hành qua biên giới giữa Việt Nam - Campuchia là một chủ 
trương được đông đảo đồng bào Khmer và sư sãi đồng tình ủng hộ. 
Việc tu học nâng trình độ về giáo lý, văn hoá của các vị sư sãi Khmer 
được quan tâm thực hiện. 


Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày I8 
tháng 4 năm 1991 về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer chỉ 
rõ: “Tổ chức và giúp đỡ đồng bào Khơme Nam Bộ có nguyện vọng 
qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia thăm viếng bà con và người 
thân quen đúng pháp luật của Nhà nước và quy chế qua lại đường 
biên giới giữa hai bên, vừa thuận tiện cho đồng bào vừa bảo vệ được 
an ninh quôc gia và an ninh của nước láng giêng”6), Thực hiện chủ 
trương của Đảng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với một số bộ, 
ban ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu những vẫn đề đã 
và đang vướng mắc, kiến nghị với Trung ương giải quyết có kết quả, 


3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2007, t.50, tr.574-582. 


198 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc và các vị sư sãi như: việc 
tu bố chùa chiền cho đồng bào dân tộc Khmer, thủ tục cấp giấy thông 
hành cho đồng bào Khmer và sư sãi qua lại Campuchia, tạo điều kiện 
cho các chùa nhập kinh Phật từ Campuchia, in kinh sách cấp cho các 
chùa Khmer trong khu vực?!. 


3. ĐÈ XUẤT MỘT SỐ KIÊN NGHỊ NHÀM TĂNG CƯỜNG MỚI 
QUAN HỆ TÓT ĐẸP GIỮA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NAM 
BỘ VÀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER CAMPUCHIA 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào và sư sãi Khmer giao lưu 
tôn giáo với Phật giáo Nam tông Khmer Campuchia, trong thời gian 
tới cần lưu ý những vấn đề sau: 

Thứ nhất, địa bàn Nam bộ có một số tỉnh có đường biên giới với 
Campuchia, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhân dân 
hai bên biên giới có truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời, vào các lễ 
hội hay hoạt động tôn giáo theo truyền thống thường xuyên mời qua 
lại, trong đó có sư sãi. Các hoạt động này theo thủ tục, thẩm quyền do 
Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận. Do điều kiện làm các thủ tục đề 
nghị Ban Tôn giáo Chính phủ quyết định đòi hỏi phải có thời g1an dải, 
qua nhiều cấp; các tôn giáo cơ sở ngại về thủ tục, dẫn đến đôi lúc hoạt 
động không xin phép, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về 
tôn giáo ở địa phương. Đề nghị giao thâm quyền xem xét cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh đối với một số hoạt động tôn giáo ngoài chương 
trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ, chức sắc là người Campuchia 
nhằm tạo thuận lợi cho đồng bào và sư sãi Khmer giao lưu tôn giáo. 
Nghiên cứu hình thành đơn vị có tư cách pháp nhân (g1ao đơn vị sự 
nghiệp Nhà nước hoặc tạo điều kiện pháp lý cho các đơn vị tư nhân) 
để nhập kinh sách Phật giáo từ Campuchia dưới dạng kinh doanh, 
nhưng được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành. 


Thứ hai, trong điều kiện chương trình giảng dạy tiếng Pali và kiến 
thức Phật học trong nước còn nhiều khó khăn bất cập, thì việc chư 
tăng Khmer ra nước ngoài du học để nâng cao trình độ ở bậc cao hơn 
là điều tất yếu và cần thiết. Song về lâu đài, cần tập trung đào tạo 
trong nước qua hệ thống trường chùa, Trường Bồ túc văn hóa - trung 
cấp Pali Nam Bộ, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer hiện có. Do 
đó, vấn đề đặt ra là, Nhà nước cần hỗ trợ trong việc cải cách phương 


4. Ban Dân vận: Báo cáo số 03-BC/BDVTW ngày 20/12/2006 Tổng kết việc tổ chức thực 
hiện Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá VI) về công tác ở vùng đồng 
bào dân tộc Khmer, tr. 3. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO * 199 


thức giảng dạy, biên soạn chương trình giảng dạy, hỗ trợ trang thiết bị, 
nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Ban Tôn giáo 
Chính phủ cùng với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 
cơ chế xây dựng, biên soạn chương trình giảng dạy và chương trình 
đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer, Pali và Vini các cấp, kèm theo đó 
là quy chế giảng dạy, học tập, thi cử, cấp giấy chứng nhận, văn bằng 
tốt nghiệp, áp dụng thống nhất trong khu vực Nam bộ. 


Thứ ba, ngoài số chư tăng được tô chức tôn giáo ở địa phương cử 
đi học và số chư tăng du học tự túc có phép, thì số chư tăng còn lại 
sang Campuchia đều trái phép, tại đây một số chư tăng được một số tổ 
chức, nhất là tổ chức “Liên đoàn Khmer Campuchia Krôm” và “Cộng 
đồng Khmer Campuchia Krôm” đưa sang nước thứ ba để tiếp tục học 
tập. Việc du học ở nước ngoài ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng hướng 
ngoại của một bộ phận chư tăng Khmer. Tổ chức phản động “Liên 
đoàn Khmer Kampuchia Krôm” và “Cộng đồng Khmer Campuchia 
Krôm” đã và đang tiếp cận các chư tăng đang du học đề kích động, lôi 
kéo và xây dựng họ thành lực lượng nòng cốt phục vụ chiến lược “Hành 
trình hướng về tô quốc”, thực hiện ý đồ chống phá Việt Nam lâu đài. Do 
đó, cần ban hành văn bản riêng đề xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn 
giáo nhằm ngăn chặn những hành vi trái pháp luật. 


LOẶO 


200 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Thị Phương Hạnh (chủ biên): Văn hóa Khmer Nam Bộ 
nét đẹp trong bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2013. 

2. Hà Giao: Cách mạng Campuchia và nghĩa vụ quốc tế của quân 
đội ta, nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1982. 

3. Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Jiện Khoa học xã hội vùng 
Nam bộ: Nam bộ dân tộc và tôn giáo, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
2005. 

4. Viện Văn hóa: Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, 
Nxb Tổng hợp Hậu Giang, năm 1988. 

5. Viện Văn hóa: Văn hóa người Khmer vùng đông bằng sông Cửu 
Long: Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1993. 


201 


SỰ GIA0 LƯU VÀ TIẾP BIỂN VĂN HÓA _ 
TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CỘNG ĐỒNG 
NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ 


ThS. Nguyễn Thị Tâm Anh® 


Tóm tắt: 


Vùng văn hóa Nam bộ đã thể hiện rõ nét đặc trưng “thống nhất 
trong đa dạng” khi nơi đây thu hút nhiều cộng đông đến sinh sống. 
Đáy là địa bàn sinh tụ của cư dân các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, 
Chăm, Stiêng, Chro... Qua quá trình cộng cư và giao lưu văn hóa lâu 
dài của các dân tộc đã hình thành nên điện mạo văn hóa vùng khá đa 
dạng và phong phú ở Nam bộ. 


Tìm về bản sắc văn hoá vùng Nam bộ, hiểu biết về lịch sử hình 
thành và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá giữa cộng đông các 
dân tộc trên vùng đất này, đặc biệt là ba dân tộc: Việt — Hoa — Khmer, 
những chủ thể khai phá đâu tiên đến chỉnh phục vùng đất phương 
Nam là vấn đê cần thiết trong khoa học. 


Bài tham luận này đã chỉ ra được sự giao lưu tiếp biến văn lĩnh 
vực tỉnh thân trên khía cạnh tập tục, tin ngưỡng và tôn giáo... giữa 
cộng đông người Khmer với các dân tộc Việt - Hoa — Chăm trên vùng 
đất Nam Bộ. Với phân lớn tư liệu điểu tra điền dã, người nghiên cứu 
sẽ cung cấp nguôn tài liệu tham khảo đáng tin cậy. 


Abstract: 


The history and culture of Southern Vietnam 1deally represents the 
Idea of “Diversity 1n unity”. This area attracted a majJorify of ethnici- 
ties which creates the melting pot In the South of Vietnam. It 1s als 


202 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


o known for 1fs dynamic and multicultural community made up of 
Viet, Chinese, Khmers, Stieng minorifles... The long history ofethnic 
Interaction among the minority cultures enhances the profound multi- 
cultural assortment of the Cochinchina region. 


Understanding the early history of the reglon as well as the ex- 
change of cultures among the ethnic communitles, especially the cth- 
nic øroups of Viet, Chinese and Khmers, those who were considered 
to be the indigenous people of the Southern land, 1s cruclal 1n the 
study ofthe cultural distinctiveness 1n Southern Vietnam. 


The thesis hiphlights the mutual enrichment of the community, 
particularly from a spiritual perspective by analyzIng the persistent 
Interaction regarding customs, rituals, religious practices...between 
the people of Khmer minority and the Viet-Chinese-Khmer people 
in Southern Vietnam. The maJorIty of materials were conducted via 
field trips and the writer wIll provide with reliable and full sourced 
references. 


k* * % 


ĐẶT VÁN ĐÈ 


Vùng Nam bộ với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng là cửa ngõ thông 
thương giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phần lục địa và 
hải đảo nên ngay từ sớm đã trở thành nơi gặp gỡ của những nền văn 
hóa cô rực rỡ, và là nơi sinh tụ, thiên đi của nhiều tộc người trong lịch 
sử. Trên mảnh đất ấ Ấy, các dân tộc Khmer, Việt, Hoa, Chăm đã cùng 
cư trú bên nhau, khai khẩn đất đai, xây dựng làng xóm cộng đồng và 
phát triển vốn văn hóa của mình. 


Tìm về bản sắc văn hoá vùng Nam bộ, hiểu biết về lịch sử hình 
thành và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá giữa cộng đồng các dân 
tộc trên vùng đất này, đặc biệt là ba dân tộc: Việt — Hoa — Khmer, 
những chủ thê khai phá đầu tiên đến chinh phục vùng đất phương 
Nam là vẫn đề rất cần thiết. 


Trong phạm vi bài tham luận này, chúng tôi tập trung nghiên cứu 
sự giao lưu và tiếp biến trong đời sống tinh thần của cộng đồng người 
Khmer ở Nam bộ. Qua đó, chúng tôi cũng mong muốn góp phần tìm 
hiểu một cách đa diện các khía cạnh văn hóa của dân tộc Khmer Nam 
bộ và sự biến đổi của nó trong quá trình giao lưu với các cộng đồng 
dân tộc khác như Việt, Hoa, Chăm... 


SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 203 


1. VẺ KHÁI NIỆM 


“Giao lưu văn hóa” là khái nệm do các nhà nghiên cứu nhân học 
Anglo-Saxon đưa ra vào cuối thế kỷ XIX gọi là “4cculturarion” đê 
chỉ sự tiếp xúc trực tiếp và lâu dài giữa hai nền văn hóa khác nhau và 
hậu quả của cuộc tiếp xúc này là sự thay đổi hoặc biến đổi của một số 
loại hình văn hóa hoặc cả hai nền văn hóa đó. Giao lưu văn hóa tạo 
nên sự dung hợp, tổng hợp và tích hợp văn hóa ở các cộng đồng. Ở đó 
có sự kết hợp giữa các yêu tố “nội sinh” với yếu tố “ngoại sinh” tạo 
nên sự phát triển văn hóa phong phú, đa dạng và tiến bộ hơn. Giao lưu 
và tiếp biến văn hóa là sự tiếp nhận văn hóa nước ngoài bởi dân tộc 
chủ thể. Quá trình này luôn đặt mỗi dân tộc phải xử lý tốt mối quan hệ 
biện chứng giữa yếu tố “nội sinh” và “ngoại sinh”. 


Theo các nhà nhân học Mỹ, giao lưu tiêp biên là quá trình trong 
đó một nên văn hóa thích nghi, ảnh hưởng một nên văn hóa khác băng 
cách vay mượn nhiêu nét đặc trưng của nên văn hóa ây. 


Sự giao lưu tiếp biến văn hóa cũng là một cơ chế khác của biến đổi 
văn hóa, đó là sự trao đối những đặc tính văn hóa nảy sinh khi các cộng 
đồng tiếp xúc trực diện và liên tục. Các hình mẫu văn hóa nguyên thủy 
của một cộng đồng hoặc của cả hai cộng đồng có thê bị biến đổi thông 
qua quá trình tiếp xúc này. Các thành tố của các nền văn hóa biến đổi, 
song mỗi nền văn hóa vẫn giữ tính riêng biệt của mình”, 


2. SỰ GIAO LƯU TIẾP BIÊN TRÊN KHÍA CẠNH TẬP QUÁN, TÍN 
NGƯỠNG 


Dân tộc Khmer là một trong những dân tộc cư trú ở Nam Bộ, với 
kho tàng văn hoá nghệ thuật vô cùng phong phú thê hiện qua những 
lễ hội, nghi thức tôn giáo... Dân tộc Khmer chịu ảnh hưởng bởi tư 
tưởng tôn giáo của Ấn Độ, cụ thể là tín ngưỡng thờ các vị thần của Bà 
la môn giáo và triết lý Phật giáo Nam tông. Người Khmer hầu hết đều 
theo đạo Phật (7eravada). Họ tin vào thuyết nghiệp báo — luân hồi và 
quy luật nhân — quả. Cơ bản như làm việc xấu xa thì sẽ nhận quả xấu, 
còn nếu làm việc thiện thì được nhân lành. Người Khmer tin có kiếp 
sống sau, kiếp sống sau họ có được sống hạnh phúc, sung sướng hay 
không là do các hành động của họ ở trong kiếp sông này, vì lẽ â ây mà 
trong mọi hành động, người Khmer luôn cô găng sông hướng về điều 
thiện, vì họ quan niệm thiện bao giờ cũng chiến thắng ác. 


1. Khoa Nhân học 2008: Nhần học đại cương, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM, trang 107. 


204 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Bên cạnh sự chiếm ưu thế của Phật giáo Nam tông, còn có nhiều 
hình thái tín ngưỡng dân gian vẫn còn được lưu hành như tín ngưỡng 
vật tổ, tín ngưỡng Arak, Neak tà... Những tín ngưỡng này xuất phát từ 
xa xưa phản ánh đặc trưng của những cư dân nông nghiệp lúa nước, 
khi mà thiên nhiên còn quá nhiều huyền bí tác động đến thân phận 
mỏng manh của con người. Con người đã lẫy tên những loại động vật, 
thực vật hay hiện tượng tự nhiên để đặt cho thị tộc, và xem đây như là 
cách một thị tộc xác định sự tồn tại biệt lập của mình đối diện với các 
thị tộc khác. Nghiên cứu về tín ngưỡng vật tô đã được các nhà nhân 
học nồi tiếng như Sigmund Freud, James Frazer, Marcel Mauss, CHf- 
ford Geertz... đề cập. Chăng hạn người Bororos, một sắc dân trong 
vùng Amazonie tự hào họ là những con Araras (một giống két to nhiều 
màu). Trong xã hội Bororos, chỉ có đàn ông tự nhận mình là araras, 
một thứ két do đàn bà nuôi dạy và quan hệ gia tộc ở đây được tổ chức 
theo mẫu hệ, người chồng phải về sống bên nhà vợ”. Hoặc nghiên 
cứu của Clifford Geertz về thú chọi gà ở quần đảo Bali cho thấy ân 
sâu qua trò chơi ấy là tâm thức về vật tổ khi mỗi người Bali đều xem 
gà trồng là biểu tượng cho đàn ô ông. Đến ngày nây, những tín ngưỡng 
này vẫn tồn tại trong đời sống của họ. Lý thuyết chức năng luận của 
BronIslaw Malinowski đã nói rằng mỗi yếu tố tồn tại được bởi nó 
đáp ứng một nhu cầu tập thể, nghĩa là đảm nhận một chức năng nào 
đây trong hệ thống xã hội (như một cơ quan trong thân người), và do 
đó, nó chỉ có thê được hiểu trong tương quan với toàn bộ hệ thống®), 
Theo li phân tích này, CÓ thê thấy những tín ngưỡng thờ cúng dân 
gian là phần không thể thiếu trong đời sống cư dân Khmer và dù ở quá 
khứ, hiện tại hay tương lai thì chúng ta cũng không thể phủ nhận hay 
bác bỏ chúng. Tuy vậy, có tín ngưỡng đã có nhiều nét cải biến so với 
truyền thống như tín ngưỡng Neakta. 


Tín Igưỡng Neakta (ông Tả): Người Khmer thờ Neakta trong một 
ngôi miêu nhỏ đặt ở góc làng, góc ruộng hay trong những miều xây 
bằng gạch. Neakta đề thờ thường là những hòn đá nhẫn. Neakta có khi 
được gọi theo tên của một vật tiêu biểu trong thiên nhiên hoặc theo tên 
thực vật, ví dụ như neakta bến đò, neakta giếng...; loại thứ hai gọi theo 
tên người hay những tính cách có liên quan đến người; loại thứ ba thì 
cho thấy dấu tích của Bà la môn giáo thê hiện qua cách gọi Neakta 


2. hftp:/www.vanhoahoc.edu.vn/site/ [Phạm Trọng Luật: 7 sự đựng độ giữa các nên 
văn mình và nhân chủng học nhìn lại chủ nghĩa tương đổi văn hóa] 
3. Khoa Nhân học 2008: Nhân học đại cương, ÑNXB ĐH Quốc gia Tp. HCM, trang 26. 


SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 205 





Nereay (7shnu), Neakta Prum (Brahma), Neakta Neang Khmau (nữ 
thần Kali)... Nói chung, tín ngưỡng Neakta chính là thờ cúng những vị 
thần, tổ tiên nhằm che chở, bảo vệ cho đời sống của cư dân Khmer. Trong 
quan niệm của người Khmer, những vị thần này cũng mang đầy đủ đặc 
trưng tính cách như con người: biết ghen ghét, giận hờn, vui mừng, hạnh 
phúc... nên họ rất tôn trọng và kính sợ Neakta, không dám xúc phạm làm 
cho các vị nôi giận sẽ bị trừng phạt. Ngày trước, lễ cúng Neakta được tổ 
chức hàng năm vào khoảng tháng 4, tháng 5 Dương lịch trước khi vào 
vụ mùa để cầu khẩn Neakta giúp họ thu hoạch tốt trong việc đồng áng... 
nhưng tục này ngày nay cũng mắt dần đi. 








z4 x 






Miếu ông Tà ở đầu phum. Ảnh chụp: Nguyễn Thị Tâm Anh 


Quá trình giao lưu tiếp biến giữa các tộc người cùng cộng cư tại 
Nam bộ làm cho tín ngưỡng thờ ông Tà đã có nhiều biến đổi. Miếu 
ông Tà không còn lợp bằng lá hay có dạng nhà sàn nữa mà xây bằng 
gạch. Một vài địa phương tạo hình ông Tà dưới dạng một ông già hiền 
hậu trong trang phục truyền thống Khmer đề thờ cúng. Ở Sóc Trăng, 
chúng ta còn bắt gặp nhiều miễu ông Tà thờ mảnh giấy đỏ viết tiếng 
Hoa chứ không phải là những hòn đá như truyền thống. 








Miễu ôngTà bằng gạch ở TX. Sóc Trăng, tỉnh  Miễu ôngTà ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
Sóc Trăng. Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh — Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh 


206 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Đối với tập quản cúng tổ tiên và cách thờ tư: Bàn thờ Phật của người 
Khmer cũng có nhiều thay đổi. Nhiều gia đình đặt bàn thờ ngay chính 
giữa nhà theo cách của người Hoa, người Việt chứ không nhất thiết phải 
luôn quay về hướng mặt trời mọc như trước đây. Ngoài ra, nếu lúc trước 
quan niệm Phật giáo Theravada chỉ thờ Phật Thích Ca, trên bàn thờ Phật 
chỉ có ảnh Thích Ca, không có nhang đèn, lư hương”, thì ngày nay trong 
nhà một số người dân cũng thờ Phật Bà Quan Âm, người mà người bình 
dân tin rằng có thể nghe và thấu hiểu tất cả mọi nỗi đau, mọi lời cầu xin 
của con người trên thế gian này. Có rất nhiều nhà còn có cả bàn thờ ông 
Địa, ông Thần Tài như tín ngưỡng của người Hoa, người Việt. 





Bàn thờ ông Địa và ông Thân Tài ở góc nhà (tỉnh Trà Vĩnh). 
Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh 
Trước đây, việc thờ cúng ông bà của người Khmer chủ yếu tập 
trung tại các chùa, nhưng ngày nay họ cũng lập bàn thờ ông bà trong 
nhà như người Việt, Hoa. Trên bản thờ thường đề chân nhang cho mỗi 
người, đôi khi còn có một tờ giấy nhỏ kẻ chữ Hoa. 








Bản thờ Phật Bà Quan âm trong gia đình Bàn thờ ông bà được bày biện trang trọng 
người Khmer ở Trà Cú, Trà Vinh. vào dịp Dola, Trà Vinh 
Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh 


4. Phan Thị Yến Tuyết 1993: Nhà ở, trang phục, ăn uống của các dân tộc vùng đồng bằng 
sông Cứu Long, NXB Khoa học Xã hội, trang 141. 


SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 207 


Ở một số nơi tại Sóc Trăng, người Khmer còn lập bàn thờ Thiên 
(Teuôn Tevada). Bàn thờ Thiên là một dạng tín ngưỡng dân gian phổ 
biến ở tộc người Hoa, Kinh mà sau này Phật giáo Hòa Hảo đã tiếp 
nhận và xem đó như là một dạng điện thờ bắt buộc phải có của tín đỗ 
Phật Giáo Hòa Hảo. Bàn thờ Thiên này được xem là “tàn đưự của loại 
hình tín ngưỡng sơ khai của cư dân bản địa Nam Á hoặc do sự giao 





Bàn thờ Thiên trước nhà người Khmer ở Sóc Trăng. Ảnh chụp: Nguyễn Thị Tâm Anh 

Trong tập tục tang ma, nhiều người Việt, Hoa ở vùng người Khmer 
cũng hoả thiêu và gửi tro cốt vào chùa Khmer; ngược lại, người Khmer 
cư trú vùng đông người Việt, người Hoa cũng thổ táng chứ không hoả 
táng, hoặc thô táng một vài năm rồi mới lẫy xương cốt lên hoả thiêu. 
Chính vì thế mà tác giả Trần Hồng Liên (2005) trong Văn hóa người 
Hoa ở Nam bộ — Tín ngưỡng và tôn giáo, có nhận xét là “qua quá 
trình cộng cư hiện nay đã có vài hộ người Tiểu áp dụng tục thiêu xác 
khi chết của người Khmer, nhất là đối với thân nhân là người chết trẻ, 
vì không muốn lưu lại dấu vết gợi nhớ”. Trước đây, người Khmer lập 
giàn hoả thiêu trong sân chùa hoặc thiêu ngoài ruộng thì bây giờ, các 
chùa đã xây lò thiêu bằng xi măng với hệ thống thoát khí để việc hoả 
táng được vệ sinh và nhanh chóng hơn. 


Mặc dù tang ma vẫn được xem là một sự kiện quan trọng trong 
nghỉ lễ vòng đời người, người Khmer vẫn tự nhận thấy việc tổ chức 
tang lễ theo truyền thống gây tốn kém cho gia đình, cả về thời gian và 
tiền của, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất, nên hiện nay 
thời gian dành cho tang lễ cũng như các lễ cúng tô tiên cũng được giản 
lược các nghi thức rườm tà. 


5. Nhiều tác giả 1988: 7m hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, NXB Tông hợp Hậu 
Giang, trang 79. 


208 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 





Kiệu khiêng quan tài của người Khmer Nam bộ Lò thiêu trong sân chùa 
Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh Anh chụp: Nguyên Thị Tâm Anh 


Các nghi thức trong tang ma hiện nay cũng bớt rườm rà phức tạp, 
thời gian cũng ngắn hơn so với trước (thường là 3 ngày), nhìn chung 
là theo chiều hướng đơn giản hon, linh hoạt hơn như: người bị tai nạn, bị 
bệnh chết đột ngột thì không để đủ 3 ngày, tùy từng trường hợp mà thiêu 
hay địa táng, sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh của từng gia đình. 


Quan niệm trong phân loại cái chết của người Khmer cũng có sự 
thay đôi. Trước kia, chết do tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông được 
xem là cái chết không bình thường thì ngày nay người Khmer cũng 
xem đó là cái chết bình thường và họ cũng tiến hành đầy đủ tất cả mọi 
lễ thức cho người chết. 


Một số nơi đo giao lưu văn hóa với người Việt, người Hoa nên khi 
có người thân qua đời thì người Khmer cũng thọ tang trong vòng 100 
ngày. Họ cũng mang tang trắng, mặc tang phục, tuy nhiên không phân 
biệt ngôi thứ trong việc để tang. 





SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 209 


Người Khmer thường có tập quán thờ cúng tổ tiên trong chùa, 
nhưng ngày nay đo tiếp thu văn hóa Việt — Hoa, họ cũng lập bàn thờ 
ông bà trong nhà. Trên bàn thờ cũng để ảnh của người quá cố, có chỗ 
để chân nhang cho mỗi người, và cũng thường xuyên cúng trái cây, 
thức ăn ngon cho ông bà. 


Người Khmer sống cộng Cư VỚI người Việt và người Hoa, do tin 
rằng linh hôn cũng có sự sông, cũng cần thức ăn dù đã ở thế giới bên 
kia nên cần thiết phải cúng cho họ. Việc cúng này diễn ra đều đặn 
hàng ngày từ lúc thiêu hoặc an táng cho đến hết 100 ngày, tùy vào 
điều kiện kinh tế hoặc sự thuận tiện của gia chủ, có gì cúng nấy, không 
cần cầu kỳ. Họ bới 3 chén cơm, chén giữa đề đôi đũa, 2 chén 2 bên để 
mỗi bên 1 chiếc đũa, tượng trưng cho hai vị dẫn linh hồn người chết 
đi. Đồng thời họ thắp nhang để linh hồn người chết nương theo khói 
nhang mà về hưởng phẩm vật gia đình dâng cúng. Tuy nhiên, người 
Khmer tin rằng việc cúng bằng cách thắp nhang, cúng cơm như thế sẽ 
hoàn toàn vô tác dụng nếu không tiến hành tụng kinh cầu siêu để hồi 
hướng công đức cho người quá có. 


Những gia đình người Khmer sống gần gũi với người Việt và 
người Hoa cũng tổ chức làm tuần (thất), cứ mỗi 7 ngày làm I lần, cho 
đến hết 49 ngày (7 thất), rồi sau đó tiến hành làm lễ 100 ngày. 

Ngoài ra, người Khmer ở các vùng này cũng có tục chịu tang như 
người Việt và người Hoa. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào điều 
kiện cụ thể của từng gia đình. 





Con cháu cắt tóc đi tụ báo hiểu. Ảnh chụp: Nguyễn Thị Tâm Anh 


Nghi thức báo hiếu sau khi thiêu vẫn được tiến hành nhưng chỉ 
mang tính hình thức với thời gian tu có thê chỉ trong nửa ngày. Khi 


210 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


việc thiêu được phân nửa thì người vừa chịu lễ xuống tóc được đưa 
lên chùa, lạy Phật Thích Ca và sau khi quá trình thiêu hoàn tât, cậu ta 
được làm lễ hoàn tục và trở về cuộc sông bình thường. 


Tang lễ của người Khmer tuy có ảnh hưởng ít nhiều bởi đạo Bà 
La Môn giáo nhưng chủ yếu vẫn nỗi lên vai trò của Phật giáo Nam 
tông Khmer Nam bộ. Các quy định của tang lễ cũng được người 
Khmer áp dụng đúng quy định và thực hiện đúng theo quan niệm 
“tốt đời — đẹp đạo”. 


Nhìn chung, trong tập tục tang ma nói riêng và nghi lễ vòng đời 
nói chung người Khmer còn thê hiện mối quan hệ huyết thống theo 
chế độ mẫu hệ xưa kia. Xã hội Khmer còn lưu giữ đậm nét mẫu hệ, 
trong sinh hoạt văn hóa có liên quan đến phong tục tập quán đều do 
phụ nữ chỉ phối. Tiến hành lễ lạt gì trong năm và làm như thế nào, gả 
con hoặc cưới chồng cho con đều do phụ nữ quyết định. Chế độ ngoại 
hôn dòng họ, hôn nhân đồng dân tộc, đồng tôn giáo đã co cụm cộng 
đồng người Khmer lại với nhau thành một khối chặt chẽ cả về mặt 
huyết thống lẫn về mặt văn hóa.... 


3. NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG ĐỜI SÓNG SINH 
HOẠT CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ 


Bên cạnh đó, sự giao lưu văn hóa còn được thê hiện qua hình ảnh 
ngôi chùa trong đời sống sinh hoạt của cư dân. Ngôi chùa trong đời 
sống sinh hoạt người Khmer Nam bộ có thê nói là sản phẩm của tôn 
giáo và ý thức hệ của cư dân nông nghiệp lúa nước. Ngôi chùa chi 
phối mọi hành động ứng xử, hướng họ đến cái thiện, cái đẹp. Chùa 
Khmer còn là tổng hòa các sắc thái riêng của người Khmer, bao gồm: 
những lễ tục, lễ hội và nghệ thuật tạo hình... Đó là trung tâm văn hóa 
xã hội của cư dân Khmer Nam bộ. 


Đối với người Khmer, chùa là trung tâm sinh hoạt, tín ngưỡng, 
tôn giáo, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, là điểm gặp 
gỡ, vui chơi của cả cộng đồng vào mỗi dịp lễ hội. Tại chùa thanh niên 
Khmer không chỉ được dạy chữ, dạy nghệ thuật, dạy nghề mà còn 
được răn dạy về đạo đức và cách cư xử. Người Khmer quan niệm ởi 
chủa, đóng góp cho chùa là việc làm phước với mong muốn cho kiếp 
sau sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc nên dù nghèo nhưng họ vẫn 
thường xuyên cúng dường cho nhà chùa. Ngôi chùa Khmer được xây 
dựng rất nguy nga, cổ kính tập trung những tỉnh hoa và đặc thù văn 
hóa của dân tộc. 


SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 211 





Cư dân làm phước điển tại khuôn viên chùa. Ảnh chụp: Nguyễn Thị Tâm Anh 


Đối với người đàn ông Khmer, đi tu không có ý nghĩa đơn thuần 
là lĩnh hội và thi hành các giáo lý nhà Phật mà còn là cách đề báo hiểu 
cho ông bà, cha mẹ bởi lẽ tại chùa họ có cơ hội để học hỏi, tu hành 
và cầu nguyện Phật, Trời phù hộ cho người thân. Các vị sư sãi được 
người Khmer tôn kính, trọng vọng vì họ có trình độ học vấn cao, có 
đạo đức và uy tín trong xã hội. Mỗi khi trong ấp, xã có chuyện bất 
hòa hay xung đột, người Khmer thường đến chùa để xin sự chỉ bảo 
khuyên răn của các vị sư, đặc biệt là sư cả chứ ít khi cần đến sự can 
thiệp của chính quyền địa phương. Như vậy, ngoài chức năng vốn có 
của chùa Khmer như tô chức các lễ hội dân gian truyền thống của dân 
tộc, đoàn kết, hòa giải những mâu thuẫn uầẫn khúc trong quan hệ gia 
đình, phát huy tình làng nghĩa xóm, tham gia vào công việc giáo dục, 
rèn luyện con người Khmer thành những người có tri thức và đức 
hạnh, nhiều tỉnh đã xây dựng văn hóa cơ sở của người Khmer bằng 
cách xây dựng chùa thành “trung tâm văn hóa”. 





Lớp học nghề điêu khắc gỗ trong chùa. (Chùa Hang, Trà Vinh). Nguôn: phatbaofu.net 


212 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Các chùa đã được trang bị ti vi, đầu máy video, sách báo và xây 
dựng chùa thành những tụ điểm hoạt động văn hóa thông tin — thể dục 
thể thao. Một số chùa Khmer còn trở thành trung tâm thông tin khoa 
học kỹ thuật cho bà con nông dân, như hướng dẫn tài liệu sách báo 
về kỹ thuật trồng lúa cao sản, hành tỏi, củ cải, đậu xanh,... Hơn nữa, 
nhà chùa còn góp phần xóa nạn mù chữ, dạy các lớp tiểu học song 
ngữ cho con em nhà nghèo thất học hay cho mượn chùa mở lớp khi 
nhà trường thiếu phòng học. Nhờ đó nhu cầu đời sống văn hóa của 
đồng bào Khmer được cải thiện, đường lối chủ trương của Đảng, sự 
nghiệp chung của đất nước dần dần được truyền tải đến vùng nông 
thôn Khmer một cách đầy đủ và thường xuyên hơn. 


Ngày nay đến các vùng nông thôn Khmer, ở xung quanh ngôi chùa 
thường có các gia đình Khmer bán tạp hóa hay mở quán cơm, cả phê 
giải khát. Nhà chùa cũng chấp nhận cho họ buôn bán, góp thêm vào 
thu nhập của gia đình. Đặc biệt vào các dịp lễ hội thì các hàng quán tự 
phát này rất đông, làm khuôn viên chùa trở nên náo nhiệt. 








Hàng quán trong khuôn viên chùa. Ảnh chụp: Nguyễn Thị Tâm Anh 


Tuy vậy, hiện nay cũng đã có một số thay đổi trong hoạt động 
khát thực: Không phải tất cả các sư sãi đều đi khất thực mà việc này 
được phân công cho một số vị sư, số sư còn lại phụ trách công việc 
trong chùa hoặc dành thời gian tu tập. Hơn nữa, xuất hiện xu hướng 
nhập thế của Phật giáo Nam tông. Xu thế này được thê hiện rõ rệt qua 
việc rất nhiều nhà sư sử dụng điện thoại di động, sư sãi tham gia vào 
sản xuất nông nghiệp, đa số các chùa đều có ruộng đất riêng, một số 
chùa đã tự túc lương thực, thực phẩm... những điều này đã làm cho 
Phật giáo ngày càng gắn liền với đời sông xã hội. Hiện tượng sư sãi 
giảm, đội ngũ các sư được trẻ hóa cũng rất đáng chú ý, các sư được 
tấn phong sư cả có tuổi đời rất trẻ (khoảng từ 20 tuổi đến 22 tuổi). 
Những người chọn con đường tu hành suốt đời có khuynh hướng 
giảm, thường là đi theo phong tục trả hiếu trong thời gian ngắn hay 
trong thời kỳ nhập hạ. Một trong những nguyên nhân của việc này là 


SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 213 


việc tu học ở chùa chủ yếu là học giáo lý Phật giáo và chữ Pali, khi 
hoàn tục họ thiếu kiến thức nghề nghiệp, thiếu trình độ học vấn nên 
rất khó tìm việc làm, phần lớn phải đi làm thuê. Vì vậy thanh niên 
Khmer ngày nay chọn con đường học tập tại trường phổ thông, học 
nghề đề tham gia lao động sản xuất. Một lý do khác của sự thay đổi 
này là ngày càng nhiều người nhận thức tầm quan trọng của việc học, 
cho rằng đi làm đề phụng dưỡng cha mẹ ông bà cũng là một cách báo 
hiếu cho cha mẹ chứ không chỉ vào chùa tu thì mới báo hiếu được. 








Quang cảnh 1 buổi xếp hạng học tập của các sự và phật tứ. Sư cả trao giải thưởng 
khuyến khích học tập. Ảnh chụp: Nguyễn Thị Tâm Anh 

Sự phát triển của hệ thống giáo dục phô thông đã thay thế chức 
năng giáo dục của nhà chùa. Ngày nay, hầu hết trẻ em Khmer ở độ 
tuôi đến trường đã được đi học ở các cấp khác nhau. Thanh thiếu niên 
cũng ít đi chùa hơn trước vì bận làm ăn, học hành ở trường và tham 
gia các hoạt động văn hóa khác. Nhưng mặt khác, thanh thiếu niên ít 
đến chùa, không đi tu nên việc hiều biết giáo lý đạo Phật cũng như văn 
hóa truyền thống rất hạn hẹp. Việc này cũng góp phần làm mai một 
vốn văn hoá truyền thống của dân tộc Khmer Nam bộ. 


KẾT LUẬN 


Nhìn chung, do cộng cư lâu dài trong vùng cảnh quan đồng bằng, 
quá trình phát triển văn hoá của người Khmer vừa là kết quả sự vận 
động phát triển nội tại, vừa chịu tác động ảnh hưởng của sự giao lưu văn 
hoá giữa người Việt —- Hoa — Khmer. Một mặt, nó thử thách sức sông của 
các yêu tố văn hoá tộc người, mặt khác nó du nhập, bổ sung những yếu tố 
mới, kích thích sự phát triển nền văn hoá Khmer Nam bộ. 


LOẶO 


214 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

1. Phan An 1987: “Văn hóa Khơme trong bối cảnh đồng bằng 
sông Cứu Long”, Tạp chí Dân tộc học, sô 3, tr. 48 — 52. 

2. Belik A.A 2000: Văn hóa học - Những lý thuyết nhân học văn 
hóa, NXB Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật — Hà Nội, 348tr. 

3. Nguyễn Công Bình - Lê Xuân Diệm — Mạc Đường 1990: Văn 
hóa và cư dán đồng băng sông Cứu Long, Viện Khoa học Xã hội, 
NXB Khoa học Xã hội, 447tr. 

4. Trần Văn Bồn 2002: Phong tục và nghỉ lỄ vòng đời người Khmer 
Nam Bó, NXB ĐHQG Hà Nội, 136tr. 

5. Hà Châu 1985: “Giao lưu văn hóa ở đông bằng sông Cửu 
Long”, Tạp chí Văn học dân gian sô 2, tr. 71 — 74. 

6. Mạc Đường 1982: “Quá trình phát triển dân cư và dân tộc ở 
đồng băng sông Cứu Long từ thê ký XE - XIX”, Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử sô 3. 

7. Vũ Minh GiIang (chủ biên) 2006: Lược sử vùng đất Nam Bộ, 
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Thế giới, Hà Nội, 143tr. 

8. Hội Dân tộc học 2006: Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Nam 
Bộ, NXB Khoa học Xã hội, 337tr. 

9. Khoa Nhân học 2008: Nhán học đại cương, ÑNXB ĐH Quốc gia 
Tp. HCM, 339tr. 

10. Nguyễn Sĩ Lâm 2005: “Kiến trúc chùa Khmer ở Nam Bộ”, 
Kiên trúc sô 9 (125), tr. 74— 83. 

11. Ngô Văn Lệ 2003: Mộ: số vấn đề về văn hóa tộc người ở Nam 
Bộ và Đông Nam Á, NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 294tr. 

12. Trần Hồng Liên 2004: Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ. 
NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 414tr. 

13. Trần Hồng Liên 2005: Văn hóa người Hoa ở Nam Bộ - tín 
ngưỡng và tôn giáo, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

14. Nguyễn Thanh Luân 2004: “Văn hóa gia đình người Khơme ở 
Trà Vinh”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật sô 4, tr. 25 — 27. 

15. Trường Lưu (chủ biên) 1993: Văn hóa người Khmer vùng 
đồng băng sông Cửu Long, NXB Văn hóa Dân tộc, 345tr. 

16. Nguyễn Xuân Nghĩa 1979: “Tàn dự các tín ngưỡng Arak và 
Neak tà ở người Khơme vùng đồng băng sông Cứu Long”, Tạp chí 


SỰ GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRONG TINH THẦN * 215 


Dân tộc học số 3, tr. 42 — 50. 

17. Nguyễn Xuân Nghĩa 1987: “LỄ hội nông nghiệp ở người 
Khơme vùng đồng băng sông Cứu Long”, Tạp chí Văn hóa Dân gian 
số 4, tr. 63 — 69. 

18. Hứa Sa Ni 2002: “Chùa — một trung tâm văn hóa của người 
Khơme”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật sô I1, tr. 67 — 73. 

19. Nhiều tác giả 1988: Từm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam 
Bó, NXB Tông hợp Hậu Giang, 372tr. 

20. Nhiều tác giả 2000: Văn hóa Nam Bộ trong không gian xã hội 
Đông Nam Á, ÑNXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 316tr. 

21. Đặng Thị Kim Oanh 2007: Hôn nhân và gia đình của người 
Khmer ở đồng băng sông Cứu Long, Luận án Tiên sĩ Khoa học Lịch 
sử, ĐH KHXH&NV Tp. HCM 

22. Phạm Lan Oanh 2004: “Ngôi chùa trong đời sống văn hóa 
người Khmer, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật sô 5, tr. 46 — 49. 

23. Chu Đạt Quan 1973: Chân Lạp phong thổ ký (Lê Hương dịch), 
Kỷ Nguyên mới ân hành, Sài Gòn. 

24. Đào Nam Sơn — Lê Thanh Sử 1994: “Các lễ tục truyền thông 
trong chu kỳ đời sông của người Khơme ở Campuchia”, Tạp chí Dần 
tộc học số 3, tr. 17 — 25. 

25. Ngô Đức Thịnh 2004: Văn hóa vùng và phân vùng văn hoá ở 
Miệt Nam, NXB Trẻ, Tp. HCM, 425tr. 

26. Ngô Đức Thịnh 2006: Văn hóa, văn hóa tộc người và văn hoá 
Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 862tr. 

27. Huỳnh Ngọc Trảng — Văn Xuân Chí —- Hoàng Túc — Đặng Vũ 
Thị Thảo — Phan Thị Yên Tuyêt 1987: Người Khmer tỉnh Cứu Long, 
Viện VH — Sở VHTTT Cửu Long, 27]tr. 

28. Phan Thị Yến Tuyết 1981: “Bước đấu tìm hiểu loại hình nhà ở 
đồng băng sông Cứu Long”, Tạp chí Dân tộc học sô 4, tr. 37 — 43. 

29. Phan Thị Yến Tuyết 1993: Nhà ở, rang phục, ăn uống của các 
dán tộc vùng đồng băng sông Cứu Long, NXB Khoa học Xã hội, 372tr. 

30. Center for Advanced Study 1996: /n/erdisciplinary Research 
on Ethnic Groups in Cambodia, Phnom Penh. 


216 


217 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG 
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIÊN 


Ths. Hoàng Văn Khải®? 


Tóm tắt: 


Phát giáo Nam tông Khmer là một bộ phận của Phát giáo Việt 
Nam. Quá trình hình thành, phát triển của Phật giáo Nam tông Khmer 
tạo nên sự đa dạng, phong phú của Phật giáo Việt Nam và Phát giáo 
vùng Mê-kông. Phật giáo Nam tông Khmer có vị trí, vai trò rất lớn 
trong đời sống tỉnh thân của đồng bào Khmer. Trong đó, nổi bật nhất 
là việc giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hoá dân 
tộc, đào tạo đội ngũ trí thức, tạo ra các hoạt động xã hội thiết thực, 
phát huy tốt truyền thống đoàn kết của cộng đông người Khmer và 
rộng hơn đó là của dân tộc Việt Nam. Do vậy, công tác giáo dục của 
Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò quan trọng trong đời sống cộng 
đông. Trong những năm qua, hoạt động giáo dục nói chung và hoạt 
động giảng dạy và học tập chữ Khmer, giáo lý kinh Phát nói riêng của 
Phát giáo Nam tông Khmer luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, 
tạo điều kiện. 

Abstract: 

Khmer Nam Tong Buddhism 1s a part of Vietnam”s Buddhism. 
l(s process of foundation and development created the diversifty of 


Vietnam”s Buddhism and Buddhism 1n the Mê-kông delta. Khmer 
Nam Tong plays an Important role in Khmer people”s spiritual life. 


(*). Học viện Chính trị khu vực IV, số 06 đường Nguyễn Văn Cừ (nối đài), phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phô Cân Thơ. 


218 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Of which, 1s outstanding role 1s to preserve and develop language, 
writing language, cultural identity, to educate 1ntellectual cirele, to 
create practical social activities, to develop tradition of solidarity 1n 
the Khmer community and largely of Vietnamese nation. Therefore, 
educating role of Khmer Nam Tong plays a maJor part In the life of 
1{s commumrfy. In past years, education 1n general and teaching and 
learning Khmer language writing, doctrine of Buddhist Khmer Nam 
Tong always attracts the Interest of Vietnamese Communist Party and 
'Vietnam”s sftate. 


k. %* % 


1. LỊCH SỬ TRUYÊN THỪA VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM 
TÔNG KHMER TRONG ĐỜI SÓNG CỘNG ĐÔNG 


Phật giáo Nam tông là một bộ phận cấu thành của Phật giáo Việt 
Nam (bao gồm: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo người Việt 
Nam tại hải ngoại). Trong đó, Phật giáo Nam tông phân bố trên hai tộc 
người là người Khmer và người Việt, chủ yếu là người Khmer. 


Cách xác định như vậy tự nó đã nói lên vị trí của Phật giáo Nam 
tông Khmer trong các bộ phận cấu thành của Phật giáo Việt Nam nói 
chung và trong Phật giáo vùng đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. 
Nói cách khác, Phật giáo Nam tông Khmer là đại diện, là sự hiện diện 
của một trong ba trường phái lớn của Phật giáo trên thế giới là Đại 
thừa, Nguyên thủy và Kim cương thừa tại Việt Nam. Trong ngôi nhà 
chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 30 năm qua Phật giáo Nam 
tông Khmer tiếp tục có những đóng góp công sức xây dựng Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam vững mạnh và trường tồn, góp 
phần bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, làm phong phú thêm 
truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, xứng đáng với truyền thống của 
Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. 


Phật giáo Nam tông được truyền vào Việt Nam theo con đường 
của các nhà truyền giáo từ Ấn Độ đi theo đường biển tới Srilanca, 
Mianma, Thái Lan tới vùng sông Mê-kông (Campuchia) và vào vùng 
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (phía Nam) của Việt Nam, được 
đông đảo người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer đón nhận, trở 
thành tôn giáo của người Khmer, do đó gọi là Phật giáo Nam tông Khmer. 


Phật giáo Nam tông đã có mặt ở Đồng bằng sông Cửu Long từ 
rât sớm (vào khoảng thê kỷ thứ IV). Đên thê kỷ XIX, đâu thê kỷ XX 
đại bộ phận các phum (xóm), sóc (nhiêu xóm hợp thành) của người 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP ° 219 


Khmer đều có chùa thờ Phật. Tính đến tháng 6/2010, Phật giáo Nam 
tông Khmer đã có 452 ngôi chùa với 8.574 vị sư (=19,3% tổng số sư 
trong cả nước), tập trung chủ yếu ở 9 tỉnh (thành phố) Đồng bằng 
sông Cửu Long (Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần 
Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau). 


Trải qua quá trình phát triển lâu dài, Phật giáo Nam tông đã gắn 
chặt với đồng bào Khmer tại vùng đất Nam bộ, trở thành Phật giáo 
Nam tông Khmer. Chính vì vậy, Phật giáo Nam tông Khmer có các 
chức năng hết sức quan trọng đối với đời sống đồng bào Khmer: Liên 
kết và có kết cộng đồng, định hướng thê giới quan và nhân sinh quan, 
định hướng chuẩn mực và luân lý đạo đức và tạo ra nếp sống Phật 
giáo qua hàng trăm năm lịch sử và tồn tại cho đến tận ngày nay. Vai 
trò đó được thực hiện thông qua các hoạt động thuần túy sinh hoạt 
tôn giáo và hoạt động tôn giáo gắn với cộng đồng, trong đó hoạt động 
giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer được thực hiện phong phú, 
đa dạng đã trở thành sức mạnh gắn kết chặt chẽ Phật giáo Nam tông 
Khmer với cộng đồng. 


2. HỆ THÓNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 
Thứ nhát, giáo dục tại hệ thống các trường chùa 


Chùa Khmer là nơi Phật tử và sư sãi học tập và sinh hoạt tôn giáo. 
Ngoài việc truyền dạy, giáo dục bổn đạo thực hiện tốt lời dạy của đức 
Phật, thực hiện tốt giá trị đạo đức và giá trị nhân văn, từng ngôi chùa còn 
là nơi tổ chức giảng dạy những kiến thức bồ ích, bao gồm chương trình 
dạy tiếng Khmer, các học phần về triết học, văn học, thơ ca, ngữ văn.... 
nhất là chương trình Pali và Vini (Phật học) vừa để sáng tạo ngôn từ bổ 
sung cho tiếng Khmer, vừa đề tiếp cận kinh sách, giáo lý, những tinh hoa 
của đạo Phật. Song song đó, một số chùa còn tổ chức các khóa sư phạm 
đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy các bộ môn nêu trên. 


Tại các chùa ở nhiều địa phương, các lớp dạy tiếng Khmer, Pall, 
Vini trong chùa vẫn được duy trì thường xuyên, hàng năm thu hút 
được hàng nghìn sư sãi, con em đồng bào Khmer theo học; số lượng 
tập trung đông ở các lớp tiểu học, sơ cấp Pali, Vini, ngoài ra còn có 
các lớp bồ túc văn hóa, các chương trình ánh sang hè,... Từ năm 2006, 
chương trình dạy tiếng Khmer được cải cách, nâng cao thành 7 trình 
độ, áp dụng từ lớp 3 đến lớp 9, nay đã biên soạn đưa vào sử dụng 5 


1. Báo cáo sơ kết công tác Phật sự ó6 tháng đầu năm 2010 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


220 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


trình độ và đang biên soạn tiếp 2 trình độ còn lại. Chương trình này 
cũng được áp dụng giảng dạy trong địp hè hằng năm tại các điểm 
chùa, do ngành giáo dục và các chùa phối hợp tô chức, thu hút đông 
đảo con em đồng bào dân tộc Khmer đến học. 


Tuy nhiên, việc thực hiện hoạt động giáo dục tại các trường chùa 
cũng có những hạn chế nhất định cần phải khắc phục: Nhiều nội dung 
giáo dục một thời mang tính tích cực, nhưng khi xã hội phát triển, 
với những yêu cầu mới lại chưa được điều chỉnh kịp thời. Từ thực tế 
đó, trong những năm qua, Phật giáo Nam tông Khmer được sự giúp 
đỡ của nhiều cấp chính quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 
từng bước bổ sung những nội dung tích cực trong đào tạo sư Sãi và 
góp phần giáo dục trong đồng bào Khmer phù hợp Với yêu cầu hội 
nhập của đất nước nhưng vẫn giữ được nét truyền thống mang sắc thái 
riêng của đồng bào Khmer và hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. 


Thứ hai, giáo dục tại Trường Bồ túc văn hóa Pali trung cấp Nam 
Bộ và các trường trung cấp Phật học 


Được thành lập từ năm 1994, trường Bồ túc Văn hóa trung cấp 
Pali Nam Bộ là cơ sở giáo dục dành cho các tăng sinh Khmer trong 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các môn học theo chuẩn của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo từ lớp 6 đến lớp 12. Trường cũng là cơ sở duy 
nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảng dạy cho tăng sinh 
Khmer ở trình độ trung cấp các môn Ngữ văn Khmer và Pali. 


Cho đến nay, Trường đã vượt qua những khó khăn ban đầu, từ chỗ 
chỉ có 4 phòng học, 1 phòng làm việc và 36 phòng ký túc xá từ những 
ngày đầu thành lập, đến nay trường đã có gần 50 cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên, trong đó dân tộc Khmer có 35 người; nhiều công 
trình phục vụ giảng dạy, học tập đã được hoàn thiện. Trong những 
năm qua Trường đã nhận được sự quan tâm cả tỉnh thần và vật chất từ 
các câp, các ngành trong và ngoài tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, nhà 
trường đã đào tạo cho gân 1.000 tăng sinh, góp phần nâng cao dân trí, 
bồi dưỡng các trí thức trẻ tương lai, góp phần rất lớn trong việc tuyên 
truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng 
bào Khmer ngày càng nhanh, hiệu quả hơn. 


Với nhiệm vụ đào tạo văn hóa cho các học viên là người Khmer, 
nội dung chương trình học tập của trường là dạy bổ túc văn hóa đến 
lớp 12. Thêm vào đó là dạy tiếng Việt và trình độ trung cấp tiếng Pali. 
Hàng năm nhà trường tuyến sinh học viên là người Khmer thuộc các 
tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và khu vực Tây Nam bộ. Đa số học sinh 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP °* 221 


ở đây thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách. Năm học 2013-2014, chất 
lượng giảng dạy tại trường đã có bước tiến đáng kê và đã đi vào chiều 
sâu với tỷ lệ tăng sinh khá giỏi chiếm trên 70%; tỷ lệ tăng sinh được 
công nhận trình độ Khmer lớp 9 đạt 100%; tỷ lệ tăng sinh tốt nghiệp 
tiếng Pali trung cấp đạt 100%. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã 
công tác tại các cơ quan của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long. Những kết quả trên có được là nhờ sự hoàn thiện về cơ sở vật chất 
cho các tăng sinh học tập; sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước trong 
việc cấp học bồng cho các tăng sinh trong quá trình học tập. Thời gian tới, 
trường Bồ túc Văn hóa trung cấp Pali Nam bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất 
lượng giảng dạy đề thu hút số tăng sinh theo học nhiều hơn. 


Cùng với đó, được sự hỗ trợ của các ban ngành liên quan ở trung 
ương và địa phương, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại nhiều địa 
phương như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, 
Trà Vinh đã mở các trường Trung cấp Phật học. Các trường này đã mở 
nhiều lớp chương trình trung cấp, sơ cấp cho chư tăng và nhiều lớp 
học tiếng Khmer cho thanh niên địa phương. 


Thứ ba, giáo dục tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer 


Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thành lập Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer, ngày 14/9/2006 Học viện được thành lập 
tại Quyết định số: 171/QĐ/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ. Việc 
thành lập và đưa Học viện đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng: 
lần đầu tiên một trường đào tạo cấp đại học cho hệ phái Nam tông 
Khmer được thành lập tại Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết 
của sư sãi và đồng bào Khmer, thê hiện chính sách dân tộc, tôn giáo 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước. 


Chương trình đào tạo tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đan 
xen giữa kiến thức Phật học và kiến thức xã hội. Từ 2007 đến nay Học 
viện đã tuyển sinh và đào tạo 03 khoá, với 97 tăng sinh, đã tốt nghiệp 
5§ tăng sinh, Trong số tốt nghiệp, nhiều học viên công tác trong 
ngành giáo dục, công tác cơ quan thông tấn, báo, đài và các ngành của 
địa phương; hoặc được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử tu học ngoài 
nước hoặc ở tại các chùa Khmer trong vùng Nam bộ... 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng trụ sở Học 
viện Phật giáo Nam tông Khmer đặt tại quận Ô Môn, thành phố Cần 


2. Uỷ ban Dân tộc: 7ham luận tại Hội nghị Sơ kết 6 thẳng đâu năm 2013 của Ban chỉ đạo 
Táay Nam Bộ, tr. 4. 


222 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Thơ, UBND thành phố Cần Thơ đã quy hoạch diện tích khu đất xây 
dựng Học viện 10 ha (không bao gồm cả diện tích 1,3 ha chùa SanVor 
PôThiNhen) thuộc khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 
Tuy nhiên, hiện nay, trụ sở của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer còn 
đặt tạm tại Chùa Pôthi Somrôn, khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận 
Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Xây dựng Tăng xá, phòng họp, nơi làm việc 
của Hội đồng điều hành Học viện tại chùa Pôthisomrôn. 

Nhằm giúp cho Hội đồng điều hành Học viện tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc về vấn đề xây dựng học viện, sớm có trụ sở riêng để 
hoạt động, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trình và đã được Thủ tướng 
Chính phủ thống nhất giao UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định 
thành lập Ban hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. 
Ngày 05/3/2010 UBND thành phố có Quyết định số 632/QĐ-UBND 
về việc thành lập Ban hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông 
Khmer tại thành phố Cần Thơ và Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 
05 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phó về việc ban hành Quy chế 
hoạt động của Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông 
Khmer tại thành phố Cần Thơ. Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện đã đi 
vào hoạt động và phân công công việc tới các thành viên, tuy nhiên do 
một số khó khăn nhất định, tiễn độ xây dựng Học viện vẫn chưa đạt 
kết quả như mong muốn. Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến công 
tác đào tạo của Học viện. 

Cùng với những kết quả đạt được bước đầu trong công tác đào tạo 
nêu trên, công tác đào tạo tăng sinh của Học viện còn gặp nhiều khó 
khăn, cụ thể: 

+ Về đất đai và cơ sở vật chất: Hiện nay Học viện Phật giáo Nam 
tông Khmer chưa xây dựng, còn đặt tạm tại Chùa Pôthisômrôn. 





+ Về điều hành Học viện: Học viện chưa có Qui chế hoạt động và 
Quy chế tuyền sinh, vẫn thông qua Ban Tôn giáo Chính phủ để được 
chuẩn y và áp dụng (theo điều 13, Nghị định 22/2005/NĐ-CP, ngày 
01/03/2005 của Chính phủ). Thường trực Hội đồng điều hành Học 
viện mỗi vị ở mỗi tỉnh khác nhau, đa số là kiêm nhiệm; các bộ phận 
nghiệp vụ, chức năng của Học viện còn chưa đầy đủ, do vậy dẫn đến 
công tác điều hành của Học viện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. 


+ Về tăng sinh: Tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer phần đông 
xuất thân từ thanh thiếu niên người dân tộc vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, đa số thuộc gia đình nông dân nghẻo, thiếu điều kiện học 
hành, việc dạy chữ Khmer mỗi nơi mỗi khác, chương trình, nội dung 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP ° 223 


và thời gian đào tạo chưa thống nhất, từ đó trình độ Pali giáo lý đầu 
vào của tăng sinh nhìn chung còn thâp và không đông bộ, trình độ văn 
hóa không đông đêu... 

+ Về giảng viên: Đa số là giảng viên thỉnh giảng, vì thế việc bố trí 
lịch giảng dạy thường bị động, chât lượng giảng dạy hạn chê. 





+ Về kinh phí hoạt động của Học viện: Đang gặp khó khăn và 
chưa có nguôn ôn định. 


Theo Báo cáo tham luận của Uỷ ban Dân tộc tại Hội nghị Sơ kết 6 
tháng đầu năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thì việc triển khai 
xây dựng trụ sở, chương trình giảng dạy, cấp bằng tốt nghiệp, kinh 
phí hoạt động của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ 
còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần quan tâm việc củng có Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer nhằm thu hút đào tạo nâng cao trình độ 
về giáo lý, giáo luật và văn hoá cho các sư sãi ngăn chặn tình trạng 
ra nước ngoài học không chính thống. Có chính sách đào tạo đội ngũ 
giáo viên dạy chữ Pali để kế thừa đội ngũ hiện nay đang bị hụt hãng 
vì các giáo viên đang giảng dạy đều đã lớn tuổi nhằm tạo nguồn cho 
Trường Bồ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ và Học viện Phật giáo 
Nam tông Khmer. 


Ngoài ra, để nâng cao trình độ, nhiều chư tăng Phật giáo Nam 
tông Khmer đã chọn cách theo học tại các trường cao đăng, đại học 
trong nước hoặc đi du học. 


Trong những năm qua, nhiều vị tăng Nam tông Khmer theo học tại 
các trường cao đăng, đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 
Trà Vinh với các chuyên ngành luật, công nghệ thông tin, báo chí, ngoại 
ngữ...; một số khác đi du học tại các nước như Myanma, Thái Lan, Ấn 
Độ, Campuchia... theo số liệu thống kê, năm 2010 tỉnh Trà Vinh có 59 vị, 
Vĩnh Long có 14 vị, Sóc Trăng có 5 vị, Kiên Giang có 3 vị”). 


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa mạnh mẽ 
như hiện nay, việc các chư tăng đi học nâng cao trình độ là cần thiết 
và chính đáng. Nguyên nhân khách quan chư tăng du học là do: hệ 
thống đào tạo các cấp học trung cấp và đại học, sau đại học đối với 
chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer chưa đáp ứng được nhu cầu, cả 
về chất lượng và số lượng (mới chỉ có 01 trường Bồ túc Văn hóa trung 


3. Lê Khánh, Phật giáo Nam tông Khmer sau 30 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, trong Kỷ yêu 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 — 
2011), Nxb. Tôn giáo, 2012. 


2244 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cấp Pali Nam Bộ, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer); chương trình 
dạy tiếng Khmer, Pali và Vini do Phật giáo Nam tông tổ chức tại các 
điểm chùa thiếu tính thống nhất giữa các tỉnh thành do chưa có đơn vị 
nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng ra chủ trì biên soạn; việc 
học chữ Khmer đến nay phát triển thành phong trào khá mạnh nhưng 
chỉ dừng ở chỗ học để biết chữ, để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, 
chưa được cấp chứng chỉ, văn bằng chính thức, các cơ sở giảng dạy 
hiện có tại các điểm chùa chưa có tư cách pháp nhân đề cấp chứng chỉ, 
văn bằng; những khó khăn về kinh phí cũng là nguyên nhân dẫn đến 
nhiều chư tăng đi học nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, một số được 
các lực lượng bên Campuchia chu cấp tiền, mua chuộc theo những 
mục đích riêng (điều này cũng đã có những ảnh hưởng nhất định đến 
tình hình an ninh — quốc phòng); việc đi lại qua biên giới Việt Nam — 
Campuchia quá dễ dàng do công tác quản lý biên giới còn nhiều khó 
khăn... Nguyên nhân chủ quan: một số chư tăng du học vì động cơ 
tìm kiếm việc làm ở nước ngoài; một số chư tăng có tư tưởng hướng 
ngoại, dân tộc cực đoan, bị địch tác động... 


Do vậy, trong quá trình phát triển, việc quan tâm, quản lý chư tăng 
du học nước ngoài cũng chính là góp phân nâng cao hiệu quả của hệ 
thông giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer. 


Có thê nói, với khoảng 95% đồng bào Khmer theo Phật giáo Nam 
tông, vai trò của các hoạt động giáo dục của Phật giáo Nam tông 
Khmer là hết sức to lớn đối với cộng đồng, bên cạnh nền giáo dục 
quốc dân. Trong những năm qua, hoạt động giáo dục của Phật giáo 
Nam tông Khmer đối với cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả đáng 
kể, góp phần vào công cuộc nâng cao đời sống, trình độ của đồng bảo 
Khmer, song bản thân những hoạt động này cũng gặp phải những khó 
khăn và bất cập nêu trên, xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và 
khách quan. Một thực tế cần phải thừa nhận là, người Khmer ở đồng 
bằng sông Cửu Long có tỉ lệ người đi học và trình độ học vấn còn khá 
thấp so với mặt bằng chung của cả nước, cũng như so với người Việt 
và người Hoa trong vùng. Điều này ngoài những nguyên nhân về mặt 
lịch sử, kinh tế, xã hội của người Khmer chi phối, còn liên quan không 
ít đến tôn giáo truyền thống của họ là Phật giáo Nam tông Khmer. 
Chính tinh thần và tình cảm Phật giáo vô cùng sâu rộng và bền chặt 
trong tâm thức của cộng đồng và mỗi một người dân Khmer đã vô 
tình dẫn đến những hạn chế, khó khăn trong việc phát triển hoạt động 
giáo dục, đào tạo ở nhà trường. Họ luôn dành hầu hết tâm thức và của 
cải, thời gian cho Đức Phật, nhà chùa và các sinh hoạt tôn giáo, nên ít 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP ° 225 


có sự quan tâm, xem trọng việc học tập. Trong khi đó, với tập quán đi 
tu, đàn ông Khmer ngay từ bé đã vào chùa và tập trung cho việc học 
tập kinh kệ, giáo lý thay cho việc đến trường học chữ và các kiến thức 
giáo khoa®. Chính vì vậy, quan tâm đầu tư đối với hoạt động giáo dục 
của Phật giáo Nam tông Khmer cả về mặt nội dung, cơ sở vật chất, 
con người cũng chính là quan tâm đến chính việc học tập, nâng cao 
trình độ, đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 
và hội nhập của đồng bào Khmer, đặc biệt là thế hệ trẻ. 


Xuất phát từ những kết quả và hạn chế nêu trên trong hệ thống 
giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer, tác giả đê xuât : 


3. MỘT SỐ KIÊN NGHỊ NHẢM NÂNG CAO HIỆU QUÁ HỆ THÓNG 
GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG GIAI 
ĐOẠN HIỆN NAY 


Thứ nhất, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường bồ túc 
văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, các trường Trung cấp Phật học và hệ 
thống các trường chùa. Trong thời gian qua, Trường bổ túc văn hóa 
Pali Trung cấp Nam bộ chính là địa chỉ đầu tiên ở Nam bộ đào tạo 
các sư sãi, thanh niên người Khmer, góp phần đáng kể vào quá trình 
nâng cao dân trí, cung cấp nguồn nhân lực cán bộ dân tộc cho các tỉnh, 
thành khu vực Nam bộ. Các trường Trung cấp Phật học cũng cần đầu 
tư có trọng điểm, không nên phát triển quá dàn trải ở nhiều tỉnh như hiện 
nay. Đồng thời, hệ thống các trường chùa cũng cần đầu tư xây dựng, tu 
bổ, bởi lẽ ngôi chùa có một vị trí rất quan trọng trong đời sông vật chất và 
tinh thần của người Khmer. Hệ thống các trường chùa là cơ sở giáo dục 
nền tảng của những tín đồ Phật tử Khmer. Chương trình giảng dạy trong 
hệ thống các trường chùa và Trường bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam 
bộ cần được hoàn thiện nhằm tạo nên kiến thức vững chắc cho các tăng 
sinh khi họ muốn theo học ở các cấp cao hơn. 


Cùng với đó, cần tiền hành dạy một số nghề cơ bản hoặc có những 
hoạt động hướng nghiệp cho chư tăng Nam tông Khmer trong chùa, 
bởi sau một thời gian tu học tại chùa, các vị sư Khmer có thể chọn con 
đường xuất tu, trở lại với cuộc sống gia đình, mang những kiến thức, 
hành trang có được từ quãng thời gian ở chùa đề phục vụ tốt cho cuộc 
sông bản thân và cộng đồng. 


4. Nguyễn Thanh Hải, Ý nghĩa giáo dục của Phật giáo Nam tông trong cộng đông người 
Khmer ở đông bằng song Cửu Long, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 30 năm thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 — 2011) và 15 năm hình thành và phát triển Phật giáo 
tỉnh Bạc Liêu, Nxb. Văn hóa thông tin, 2012. 


226 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Thứ hai, về công tác xây dựng trụ sở Học viện Phật giáo Nam tông 
Khmer, đối với Hội đồng Điều hành Học viện, là đơn vị chủ dự án, 
cần chủ động trong việc lập đề án xây dựng Học viện, thường xuyên 
liên hệ với Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện, đồng thời đề xuất những 
công việc cần tiếp tục thực hiện. Với trách nhiệm điều hành Học viện, 
các thành viên cần tranh thủ thời gian thực hiện nhiệm vụ được phân 
công để duy trì hoạt động của Học viện đạt hiệu quả cao nhất. Củng 
cố, bố sung bộ phận nghiệp vụ như giáo vụ, giám thị, văn phòng; kế 
toán, tài vụ gắn liền với Học viện đề thuận tiện điều hành hoạt động. 
Song song với quá trình xây dựng cơ sở vật chất, cần định hướng, có 
kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đảm bảo 
yêu cầu giảng dạy sau này, phủ hợp với đặc thù của các tu sĩ Phật giáo 
Nam tông Khmer. 


Đối với các thành viên Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện, căn cứ vào 
nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các phần việc hỗ trợ xây 
dựng Học viện để thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, 
những khó khăn vướng mắc đề tập hợp xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. 


Đối với UBND thành phố Cần Thơ, đề nghị UBND thành phố 
giao Sở Tài nguyên và Môi trường đo đạc lại phần đất giao cho Học 
viện, tham mưu trình UBND thành phố ký quyết định giao đất (theo 
Công văn số 486/CV/HĐTS, ngày 15/11/2008 của Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam). UBND thành phố cần tổ chức họp Ban 
Hỗ trợ xây dựng Học viện để rà soát công việc từng thành viên đã 
được phân công và chỉ đạo những công việc cụ thê cần làm tiếp THỂ; 
có định ra chỉ tiêu và thời gian hoàn thành. 

Đối với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần hoàn 
thành quy chế hoạt động, quy chế tuyên sinh trình Ban Tôn giáo Chính 
phủ đề được phê duyệt, áp dụng. Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm 
của Học viện, xác định nguồn kinh phí tự có và phần đề nghị Nhà 
nước hỗ trợ. 


Đối với Ban Tôn giáo Chính phủ cần rà soát hồ sơ thành lập Học 
viện, đối chiếu với quy định của pháp luật để bổ sung cho đầy đủ; 
trước mắt hướng dẫn Học viện xây dựng quy chế hoạt động và quy 
chế tuyển sinh, thông qua Ban Tôn giáo Chính phủ để được chuẩn y và 
áp dụng (theo điều 13, Nghị định 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/03/2005 
của Chính phủ). Tham mưu trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí xây dựng 
Học viện, kinh phí hoạt động của Học viện. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP °* 227 


Đối với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần có ý kiến đề xuất với Trung 
ương tập trung chỉ đạo giúp giáo hội sớm xây dựng hoàn thành Học 
viện, điêu hành Học viện hoạt động tôt. 


Thứ ba, về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo tăng, ni của Học 
viện Phật giáo Nam tông Khmer, quán triệt đường lỗi đối ngoại của 
Đảng, Nhà nước đã có sự quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động 
quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, cá nhân chức sắc, nhà tu hành 
tôn giáo được diễn ra theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề lớn 
và quan trọng trong chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, 
phải được xem xét giải quyết thỏa đáng trong điều kiện chính sách đối 
ngoại mở rộng và xu hướng toàn cầu hóa. 


Có thể nói, Phật giáo Nam tông Khmer là một bộ phận không thê 
tách rời của Phật giáo Việt Nam ngày hôm nay. Trong quá trình phát 
triển và hội nhập của dân tộc ta, Phật giáo Nam tông Khmer đã khẳng 
định những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đề tiếp tục củng cố và phát huy vai trò đó, 
một mặt cần những sự đồi mới trong chính những hoạt động tôn giáo 
và giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer nhằm hướng tới những 
giá trị của cộng đồng và hội nhập quốc tế, mặt khác cũng cần sự quan 
tâm hơn nữa của hệ thống chính trị, của xã hội đối với một số hoạt 
động của Phật giáo Nam tông Khmer, đặc biệt là hoạt động giáo dục 
đối với cộng đồng người Khmer. 


LOẶO 


228 


229 


ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) 
TRONG SỰ HÌNH THÀNH MỘT SỐ TÔN GIÁO 
Nội SINH Ở NAM BỘ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 


ThS. Nguyễn Văn Quý? 


Tóm tắt: 


Cho đến nay đã có nhiễu công trình nghiên cứu trên các phương 
diện khác nhau VỀ sự hình thành và phát triển của các tôn giáo nội 
sinh ở Nam bộ vào cuối thể kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong số đó, CÓ cả 
phương diện tôn giáo, quan tâm nhiễu đến việc phân tích về nguyên 
nhân, điều kiện cho sự ra đời và ì phát triển của các tôn giáo này. Trên 
cơ sở những nghiên cứu cá nhân gân đây, người viết thấy cần thiết 
phải khái quát một số kết quả hay nhận xét của các học giả để minh 
chứng, hay làm điểm tham chiếu cho những nhận định của mình. 

Ở bài viết này, xuất phát từ nghiên cứu cấu trúc, chúng tôi tìm hiểu 
ảnh hưởng của đạo Phật, nói đúng hơn là của Tịnh Độ tông, một tông 
phái của Phật giáo, trong việc hình thành một số tôn giáo nội sinh ở 
Nam bộ thời bấy giờ trên ba bình diện là giáo lý, phương pháp tu tập 
và đối tượng thở phụng. Do vậy, các khía cạnh khác như cơ sở thờ tự, 
sự truyền thừa, nghỉ lễ hay cách bài trí tượng thờ của Tịnh Độ tông 
và một số tôn giáo nội sinh là đối tượng được tìm hiểu không được đề 
cập trong bài viết. 


Đạo Bứu Sơn Kỳ Hương do Đoàn Minh Huyện sáng lập vào năm 


(*). ThS. Nguyễn Văn Quý, phòng Nghiên cứu Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 27 
Trân Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 


230 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


1849. Giáo lý của đạo này giản lược từ đạo Phật, phương pháp tu tập 
là niệm Phật kết hợp với sự tu thân theo tỉnh thân Nho giáo. 


Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô Lợi sáng lập vào năm 1867, về 
giáo lý, và phương pháp tu tập lấy kinh A di đà và niệm Phật làm 
frỌng, phát triển đạo bằng hình thức Cư sĩ và chủ tâm nhiễu hơn đến 
việc bồ thí, thành tâm niệm Phật mong cẩu giảm được tội và nghiệp 
chướng mới được vãng sinh Tịnh Độ. 


Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam do Nguyễn Văn Bồng sáng lập 
vào năm 1934. Ngay từ đâu thành lập, ông đã theo pháp môn tu tập 
của TĐT nhằm qui tụ những người theo đạo Phật nhưng là tín đồ tu 
tại gia, tức Cự sĩ như tên gọi của nó. Giáo lý của đạo này dùng các 
kinh tạng chủ yếu thuộc Tịnh Độ tông để truyền bá giáo lý và giảng 
dạy cho môn đệ tùy theo trình độ tu học. Trong phương pháp tu hành 
chuyên phương pháp Trì danh niệm Phật nhằm đạt đến nhất tâm bắt 
loạn. Bên cạnh đó, giáo chủ của đạo lại còn luận bàn về quả trình cầu 
vãng sinh Tịnh Độ. 


Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Số khai sáng vào năm 1939. 
Tôn chỉ tu hành của PGHH là “Học Phát, Tu Nhân ” để sau này vãng 
sinh Tịnh Độ. Phương pháp tu tập chủ yếu là thành tâm niệm Phật, 
nếu ai đó có việc mà không đến được thì quay về hướng tây niệm 
Phật. Như vậy, Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo về cơ bản lấy pháp 
môn Tịnh Độ làm căn bản, và bản thán giáo chủ đã tự xưng mình là 
bậc “sinh như tri”, được thọ mệnh với Phật A4 Di Đà và Phật Thích 
Ca Máu N¡. 


Có thể thấy, đạo Phật vẫn là một tôn giáo phổ biến nhất ở Nam bộ 
trong thời kỳ này. Khi phong trào chấn hưng Phật giáo nở rộ đã khiến 
cho Tịnh Độ tông có những ảnh hưởng lớn hơn nữa tới sự hình thành 
của các tôn giáo nội sinh như chúng tôi đã mình chứng là rất lớn trên 
ba phương điện quan trọng của một tôn giáo. 


Abstract: 


There have been many studies of various perspectives about the 
formation and development of indigenous religions 1n the South of 
Vietnam. Among those, there are studies 1nterested in analyzIng causes 
and the conditions for the emergence and development of these reli- 
gions. Based on my recent research, I find 1t necessary to summar1ze 
the researchers” outcomes so as to demonsfrate or use as the reference 
pOoInts for my argumens. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 231 


Based on the structural approach, this article examined the Infiiu- 
ence of Buddhism, especially the Pure Land School, In the formation 
ofsome 1ndigenous relig1ons 1n the South at that time on three aspects: 
doctrines, practices, and obJects of worship. The other aspects such as 
the place of worship, education, rituals or the layout of worshIp stat- 
ues of Pure Land and some other religIous obJects are not mentioned. 


Buu Son Ky Huong was established by Doan Minh Huyen 1n 
1849. The doctrine of this region was a simplified form of Buddhist 
doctrine and practices were combined from chanting Buddha”s titles 
and doing self-cultivation according to the spirit of Confuicianism. 


Tu An Hieu Nghĩa was founded in 1867 by Ngo LoI. This religlon 
takes Amitabha Sutra as 1ts main doctrine and chanting Buddha”s ti- 
tles 1s 1ts main form of practice. Ít encourages practitioners to become 
Buddhist hermits and pays more attention to provide people with alms 
and chant the Buddhas titles wholeheartedly so as to reduce bad kar- 
ma and finally reside 1n the Pure Land. 


Tình Đo Cu S1 Phat Hoi Viet Nam was established by Nguyen 
Van BongIn 1934. From the beginning, he followed the Pure Land 
School”s way oŸ practice In order to attract Buddhists who would 
practise the doctrine at home. This religion mainly uses the Pure Land 
School”s doctrines to promulgate the Buddhas teachings and training 
followers according to therr own level of understanding. They focus 
on chanting the Buddha's titles so as to achieve the mood of ultimate 
stability. Besides, the founder of the religlon discussed a lot of the 
Journey to the Pure Land. 


Phat Giao Hoa Hao was established by Huỳnh Phú Số in 1939. Its 
motfo of practice 1s “learning from Buddha to do self-perfection” so 
that one could get to the Pure Land later. Its main practice 1s chanting 
Buddha's titles. The founder of Hòa Hảo Buddhism basically consid- 
ered the Pure Land School”s Iideology 1ts main doctrine and he called 
himself a “knower of everything from birth” and also who was di- 
rectÌy assigned mission by SakyamuI. 


The article argues that Buddhism remained the most popular re- 
ligion In the South this period. When Buddhist revival movements 
developed, they fueled the iniuence of Pure Land School”s doctrines 
which led to the formation of1ndigenous relig1ons. 


3k 3k 3k 


232 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Mỗi tôn giáo không thể thiếu các thành tố như kinh sách, cơ sở thờ 
tự và đối tượng thờ phụng của tín đồ tôn giáo ấy và đạo Phật cũng vậy, 
đó chính là Tam bảo (Phật — Pháp — Tăng). Đạo Phật trong quá trình 
phát triển cũng trải nhiều thăng trầm, và Ở mỗi nơi, mỗi thời điểm, 
đạo Phật đều có những phương thức uyên chuyền đề thích nghỉ với 
môi trường, với phong tục, tập quán của nơi nó truyền đến. Do đó, 
đạo Phật cũng trở lên đa dạng hơn, phong phú hơn và cũng phức tạp 
hơn với sự xuất hiện nhiều hệ phái, tông phái... Thậm chí, ngay trong 
phương pháp tu hành, đôi khi cũng có sự dị biệt, điều này đường như 
không quá quan trọng, bởi cốt làm sao dẫn dắt hành giả chứng ngộ 
được chân lý tối thượng... 


Nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng Phật giáo Việt Nam là sự kết hợp giữa Thiên tông, Tịnh Độ 
tông và Mật tông,... Tuy nhiên, cũng khó phân tách một cách rõ ràng 
đâu là Thiền tông, đâu là Mật tông và đâu là Tịnh Độ tông nếu không 
xem xét chúng trên các bình diện khác nhau, chăng hạn như lịch sử, 
lịch sử tư tưởng của từng tông phái, giáo lý, phương pháp tu tập, đối 
tượng thờ phụng được biểu tượng hóa thành tượng thờ trong các cơ 
sở thờ tự,... Nhưng rõ ràng là, Tịnh Độ tông đã và đang có một vị trí 
quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. 

Ở bài viết này, chúng tôi chỉ nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của Tịnh 
Độ tông trong việc hình thành một số tôn giáo nội sinh ở Nam bộ cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX trên ba bình diện chính là giáo lý, phương pháp 
tu tập và đối tượng thờ phụng của các tôn giáo này. Do vậy, các khía cạnh 
khác như lịch sử tư tưởng, lịch sử du nhập, lịch sử truyền thừa, nghỉ lễ hay 
cách bài trí tượng thờ của Tịnh Độ tông và một số tôn giáo nội sinh là đối 
tượng được tìm hiệu sẽ không đề cập trong bài viết này. 

2. TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ: NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH 


Cho đến nay, việc đi tìm những nguyên nhân hay điều kiện cho sự 
hình thành các tôn giáo nội sinh“ ở Nam bộ vào cuôi thê kỷ XIX, đâu 


1. Trong các công trình nghiên cứu tôn giáo thường phân chia các tôn giáo thành ba loại 
hình chính là: Tôn giáo Nguyên thủy, tôn giáo dân tộc, tôn giáo thế giới. Tôn giáo Nguyên 
thủy được hiểu là những tôn giáo ra đời trong thời kỳ nguyên thủy, bắt nguồn từ những quan 
niệm sơ khai của con người về bản thân mình và thiên nhiên xung quanh, thể hiện niềm tin 
của con người đối với các lực lượng. siêu nhiên; Tôn giáo dân tộc là những tôn giáo phố biến 
trong nội bộ một tộc người, một quốc gia và tôn giáo thế giới là những tôn giáo phô biến ở 
nhiều tộc người và quốc gia trên thế giới. Cũng có cách phân chia tôn giáo thành hai loại là 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 233 


thê kỷ XX đã được các thế hệ học giả quan tâm nghiên cứu và đã có 
những đánh giá khách quan, thỏa đáng trên các bình diện khác nhau 
như lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội và tất nhiên là có cả tôn giáo. 
Chẳng hạn, học giả Lê Anh Dũng cho rằng sự hình thành các tôn giáo 
nội sinh ở Nam bộ chủ yếu do năm yếu tố tạo nên, đó là: địa lý thiên 
nhiên Nam bộ; làng Nam bộ: tính dân tộc và đa tín ngưỡng của Nam 
bộ; cá tính người Nam bộ và nhu cầu tâm linh người Nam bộ. Theo 
sự phân tích trên năm yếu tố này, tác giả có lý khi cho răng địa lý tự 
nhiên Nam bộ đã tạo cho người dân nơi đây có “tính mở” hơn so với 
người ở Bắc bộ. Họ ít bị ràng buộc bởi những qui ước, những lệ làng 
như người dân vùng châu thổ Bắc bộ và trên bình diện đời sống văn 
hóa tỉnh thần, người Nam bộ đa tín ngưỡng, tôn giáo, bởi đây là nơi 
hội tụ của nhiều tộc người Việt, Khmer, Chăm... Những tộc người 
này đến Nam bộ trong những thời điểm khác nhau và vì thế, trong 
quá trình sinh sống, họ không chỉ có sự giao thoa, ảnh hưởng lẫn nhau 
về văn hóa tỉnh thần mà còn có sự giao lưu với các dân tộc bên ngoài 
như Mã Lai, Xiêm La, Java”). Còn nhóm tác giả Thạch Phương, Hồ 
Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vĩnh trong công trình nghiên cứu của 
mình đã nêu lý do vùng đất Nam bộ lại đa tín ngưỡng, đó là “thời gian 
dài hơn hai trăm năm, bắt đầu từ thế kỷ XVII sang nửa cuối thế kỷ 
XIX này, cũng là thời gian lắm chinh chiến, loạn ly. Bao nhiêu người 
tị nạn dưới làn tên mũi giáo. Bao nhiêu gia đình tan tác, cha lìa vợ 
COn, VỢ Xa chồng. .. đi khai hoang nơi “biên địa” đã là một sự đánh 
cuộc với đời, phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn nữa. Trong khung cảnh 
vậy, người dân Nam Bộ tự nhiên phải tin tưởng vào sự hên, xui, may, 
rủi. Và đề khỏi bị xui, bị rủi thì phải khẩn vái, cầu xin sự phò hộ độ trì 
của trời Phật, thần linh, tổ tiên ông bà và cả những người “khuất mặt”. 
Nam bộ là mảnh đất của nhiều tôn giáo nhiều tín ngưỡng một phần 
là vì thế”®, Còn học giả Đinh Văn Hạnh khi nghiên cứu về đạo Tứ 


tôn giáo thờ nhiên thần và tôn giáo thờ nhân thần; hay tôn giáo đa thần và tôn giáo độc thần. 
Như vậy, chúng ta có thê thấy, tiêu chí phân loại khác nhau đã dẫn đến kết quả không thống 
nhất. Ở bài viết này, chúng tôi theo quan điểm của TS. Lý Hùng Hiếu dựa trên hai tiêu chí 
là nguồn gốc hình thành và đối tượng thờ cúng. Theo đó, tác giả dựa trên tiêu chí nguồn gốc 
hình thành đã chia các tôn giáo ở Việt Nam thành hai loại là: Tôn giáo nội sinh và tôn giáo 
ngoại sinh; theo đối tượng thờ cúng chia thành hai loại là: tôn giáo đa thần và tôn giáo độc 
thần. Xin xem chỉ tiết trong: Lý Hùng Hiếu (2013), “Tổng quan về tôn giáo của cư dân Nam 
Bổ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Mộ: số vấn đề lý luận và thực tiễn sự chuyển đổi tôn giáo 
của các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, tr. 11-32. 

2. Xí xem: Lê Anh Dũng (1996), Lịch sử đạo Cao Đài: thời kỳ tiềm ẩn 1920 — 1926, 
Nxb Thuận Hóa, Huế. 

3. Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh (1992), Văn hóa dân gian 
người Việt ở Nam Bộ, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 254. 


2344 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Ân Hiểu Nghĩa của người Việt ở Nam bộ đã cho người đọc thấy được 
người Nam Bộ rất cởi mở, phóng khoáng, dân chủ, rạch ròi mà quyết 
liệt. Hắn nhiên, cá tính này không phải một lúc mà có được, nó phải 
được hun đúc trong suốt quá trình khai hoang lập ấp ở vùng đất này. 
Và tác giả cho rằng đây “là điều kiện để họ cũng như các tộc người 
khác dễ dàng giao lưu văn hóa (accuurafion), ảnh hưởng lẫn nhau”), 


Tuy nhiên, có thể thấy, xét trên phương diện lịch sử thì dường như 
đây là nguyên nhân, điều kiện chủ yêu cho sự ra đời của các tôn giáo 
nội sinh ở Nam bộ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đó là thời kỳ đất 
nước ta bị thực dân Pháp thống trị, lại thêm sự bóc lột áp bức của tầng 
lớp địa chủ phong kiến đã khiến cho đời sống nhân dân ta rất cơ cực. 
Không khí chính trị lại càng trở lên ngột ngạt khi Pháp và Nhật ra sức 
tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam. Các phong trào yêu nước của 
nhân dân ta bị triều đình Huế và thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, tầng 
lớp trí thức rơi vào trạng thái bế tắc. Người dân Nam bộ mất phương 
hướng và khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Ở phương diện này, không 
thể không nói đến sự ra đời của các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ từ 
nửa cuối thê kỷ XIX có sự gắn bó mật thiết với phong trào chống thực 
dân Pháp của dân tộc ta. Những phong trào này có xu hướng dựa vào 
sự hỗ trợ của thần linh, điều này phản ánh sự thật, đó là “vấn đề tâm 
lý sợ địch là có thực, chênh lệch vũ khí, các chí sĩ sử dụng ma thuật, 
phù thủy đề nghĩa quân chỉ có giáo mác mà không ngại.. . tuy cuối 
cùng và thực chất đó là tư tưởng phong kiến, nhưng vẫn là tư tưởng 
vì nước thương dân. Người ta ủng hộ cuộc bãi công của phu xe thổ 
mộ chống công ty xe buýt của tư bản Pháp thì cũng không có lý đo gì 
mà không đở nón trước nhưng người đeo bùa mà cầm giáo mác xông 
lên giết giặc Pháp” và GS. Trần Văn Giàu còn có nhận xét rất tinh tế 
về vùng “đồng bằng sông Cửu Long là mảnh đất hết sức màu mỡ và 
cũng là miệng đất sản sinh nhiều đạo khá lạ lùng, mê tín dị đoan hết 
sức phổ biến”. Như thế, bối cảnh lịch sử vùng đất Nam bộ đã đem 
đến sự hãng hụt về tâm thức tôn giáo, khi mà tình trạng khủng hoảng 
ý thức hệ Nho giáo ngày càng mờ nhạt ở vùng đất hoang vu nhưng 
lại rất màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Sự hụt hằng này 


4. Đinh Văn Hạnh (1999), Đạo 7ứ Ân Hiếu Nghĩa của người Việt ở Nam Bộ, Nxb Trẻ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr29 

5. Trần Văn Giàu (1973), Lịch sử tr tưởng, tê hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó 
trước các nhiệm vụ lịch sử, Tập L, Hà Nội, tr378. 

6. Trần Văn Giàu (1996), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thé kỷ XIX đến Cách 
mạng táng ở, tập I, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 508. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 235 


biểu hiện trong tâm thức, hành động của người dân đến đây ngay từ 
buổi ban đầu khai hoang lập â ấp, họ tin vào thầy phủ thủy và sợ quỷ 
thần và rồi từ đây, trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người dân 
Nam bộ cũng trở lên vô cùng phong phú và phức tạp. Theo nhà nghiên 
cứu Trần Bạch Đằng: “Hàn” trang tôn giáo của lưu dân vào đất mới 
có đủ tam giáo và đạo thờ. tổ tiên, ông bà. Tì ly nhiên, Nho giáo vốn 
không sâu sắc đổi với đa số lưu dân ít học, về sau lại tỏ ra bất lực đối 
với cuộc xám lăng của thực dân Pháp, nên Phật giáo và Đạo giáo nổi 
trội cùng với ma thuật cổ truyền trộn lần với nhau”0). Như thế, chúng 
ta có thể thấy, ngoài sự hiện diện của tam giáo, thì còn rất nhiều các 
tôn giáo nội sinh được hình thành và phát triển như đạo Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa, Cao Đài, Hòa Hảo... và cũng có những tôn giáo thành hình rồi 
tàn lụi như đạo Dừa, đạo Nằm... Mặt khác, trong đời sống tín ngưỡng 
tôn giáo của người dân Nam bộ trải qua thời gian đã có sự giao thoa 
giữa các tộc người. Những vị thần, ông độ mạng, bà mụ sanh, bà 
chúa, quan ông... đan cài, xen lẫn với Tam giáo khiến cho đời sống 
tín ngưỡng tôn giáo của người dân Nam bộ thời kỳ này trở lên vô cùng 
đa dạng và phong phú và cũng phản ánh đặc điểm tâm lý trong giao 
tiếp, ứng xử của người Nam bộ, đó là tỉnh thần phóng khoáng, cởi mở, 
nhưng cũng rất sâu đậm trong việc thờ cúng tô tiên, ông bà, cha mẹ... 
Đạo Phật với tinh thần bình đăng, từ bi hỷ xả và giải thoát từ lâu đã là 
điểm tựa đời sống tâm linh của người dân Nam bộ. Tuy tình hình Phật 
giáo từ cuối thế kỷ XIX rơi vào suy thoái, nhưng cũng chính từ lúc 
này bắt đầu hình thành phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, 
đây “là hệ quả tất yêu từ sự khủng hoảng của tôn giáo này, được bộc 
lộ rõ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ XX”6)., 


Trong các tôn giáo nội sinh ở Nam bộ, trên cơ sở phân loại của 
Nguyễn Huy Lai về các tôn giáo truyền thống ở Việt Nam, theo GS,TS. 
Đỗ Quang Hưng thì từ giữa thế kỷ XIX, các tôn giáo mới xuất hiện 
trên vùng đất này phần lớn được phân loại thành hai nguồn là “dòng 
Tiên tri Nam Bộ” và “Thiên Địa Hội” (hội kín)”). Thuật ngữ, các tôn 
giáo mới ở đây được chúng tôi hiểu là các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ 
hình thành từ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và GS. Trần Văn 


7. Xin xem trong: Đỗ Quang Hưng chủ biên (2001), Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo 
Nam Bộ. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr 24-25. 

§. Nguyễn Quốc Tuấn (2012), Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, 
Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr53-63. 

9. Xin xem trong:Đỗ Quang Hưng chủ biên (2001), Tồn giáo và mắy vấn đề tôn giáo Nam 
Bộ, Sảd, tr. 248. 


236 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Giàu có sự phân loại những hiện tượng ông Đạo là “dòng tiên tri tản 
mạn”, còn các đạo Cao Đài, Hòa Hảo hay Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu 
Sơn Kỳ Hương là “dòng tiên tri lớn”, Ở đây, chúng tôi xem xét ảnh 
hưởng của Tịnh Độ tông trong sự hình thành một số tôn giáo nội sinh 
ở Nam bộ chủ yếu là ở “dòng tiên tri lớn” này. 

Đối với Phật giáo Việt Nam, vào những năm cuối thế kỷ XIX, 
nhất là những năm đầu thế kỷ XX, làn sóng chấn hưng Phật giáo ở 
Việt Nam nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tín đồ Phật tử trong 
cả nước. Nhưng về cơ bản, tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời kỳ này 
vẫn là sự tiếp nối tư tưởng Thiên tịnh song tu từ thế kỷ XVI, XVII, 
và còn có sự hỗn dung Tam giáo (Nho, Đạo, Phật) cùng kết hợp với 
tín ngưỡng dân gian “nhưng vẫn không rời khỏi nền Phật giáo Thiền 
tông...”dĐ, Đối với Tịnh Độ tông, từ khi du nhập, mà bằng chứng rõ 
ràng nhất là sư Đàm Hoằng (2 — 455), một vị cao tăng Trung Quốc tu 
hành Tịnh Độ tông đến chùa Tiên Sơn, Việt Nam tu tập và truyền bá 
pháp môn này được chép trong Cao tăng truyện của Huệ Hạo”?), và 
đến nay “tuy chưa có tư liệu nào cho thấy ở Việt Nam có sơn môn/ 
tổ đình Tịnh độ, nhưng có hai đặc điểm nổi bật là Phật học thay cho 
Phật giáo và tân Phật giáo thay cho cổ Phật giáo“?”. Chẳng hạn như 
việc hiện đại hóa việc truyền đạo bằng cách tô chức xuất bản sách 
báo, trong đó nổi bật nhất vẫn là truyền bá tư tưởng Tịnh độ. Bằng 
chứng là Tâm Minh Lê Đình Thám thuyết giảng trong 6 số tạp chí 
Viên Âm, thành bài Pháp môn Tịnh độ mà nội dung cơ bản là “...tư 
tưởng Thiền Tịnh song tu, nhưng thiên về Tịnh hơn Thiền. Sự canh 
tân thê hiện ở chỗ quay về Phật giáo dân gian vốn đậm tư tưởng. Tịnh 
độ (với việc thờ A Di Đà và Quán Thế Âm), nhưng nâng cao về mặt 
lý luận một bước...” hay báo Đuốc Tuệ xuất bản trong hai năm từ 
1941 đến 1942, báo Phương Tiện từ năm 1949 đến năm 1950 đã dành 
hắn một chuyên mục Tôi tu Tịnh độ, so sánh pháp môn Tịnh độ dễ tu 
dễ chứng hơn với các pháp môn khác đề thuyết phục mọi tu hành theo 
pháp môn này. Điều đặc biệt chính là Tâm Minh đã vận dụng pháp 
môn Tịnh độ vào xã hội đương thời và luận bàn tính tất yếu cho việc 


10. Tạ Chí Đại Trường (1989), Thần, người và đát Việt, Văn nghệ xuất bản — Califonia — 
USA77, tr351-359. 

11. PGS. Nguyễn Duy Hinh (2009), Lịch sử đạo Phật Việt Nam, Nxb Tôn Giáo và Nxb 
Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr. 524. 

12. Lê Mạnh Thát (1999), Lịch sử Phát giáo Việt Nam, Tập I, Nxb Thuận Hóa, Huế, 
tr.749]. 

13. Nguyễn Duy Hinh (1999), 7 zưởng Phật giáo Việt Nam, Sảd, tr. 71 1. 

14. PGS. Nguyễn Duy Hinh (2009), ch sử đạo Phật Việt Nam, Sảd, tr. 558. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 237 


vận dụng này. Ngoài Viên Âm còn có các tạp chí như tờ Từ Bi Âm, 
Tiếng Chuông Sớm... và nhiều hệ phái đã nhân danh Tiểu thừa, Đại 
thừa, Thiền tông, Tịnh độ.... dẫn đến cuộc tranh luận giải thích giáo 
lý Phật giáo, tuy không đưa ra một tư tưởng Phật giáo mới nào, nhưng 
với sự hoạt động mạnh mẽ của Cư sỹ và trí thức Phật giáo đã khiến 
cho tư tưởng Tịnh độ nỗi trội. Và còn phải kê đến Hội Phật giáo tương tế, 
Hội Lưỡng xuyên Phật học, An Nam Phật học, Hội Nam Kỳ nghiên cứu 
Phật học... đã đưa nhiều chủ đề xoay quanh giáo lý Phật giáo được 
đưa ra bàn luận. Hình ảnh nhà sư trẻ Thiện Chiếu,® với những hành 
động, việc làm làm nức lòng các nhà tu hành ở Nam bộ bấy giờ. Như 
vậy, qua cuộc vận động chấn hưng Phật giáo không chỉ cho thấy Sự 
kết hợp có ý thức giữa đạo và đời của Phật giáo Việt Nam mà còn cho 
thấy sự ảnh hưởng, tính nhập thế tích cực của Phật giáo Đại thừa nói 
chung và Tịnh Độ tông nói riêng trên các phương diện, quan niệm về 
về cứu khổ cứu nạn trong một bối cảnh lịch sử nhất định. 


3. ẢNH HƯỚNG CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG TRONG MỘT SỐ TÔN GIÁO 
NỘI SINH Ở NAM BỘ 


Như trên đã nói, từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhiều tôn 
giáo nội sinh được khai mở, trong đó có một số tôn giáo được kiến lập 
dựa trên nền tảng giáo giáo lý, phương pháp tu tập của Tịnh Độ tông 
nhưng được giáo chủ các tôn giáo này đơn giản hóa hơn đề phù hợp 
với nhân dân Nam bộ lúc bấy giờ. Vì sao có hiện tượng này, một mặt 
đây là kết quả của phong trào chấn hưng Phật giáo trong một bối cảnh 
lịch sử nhất định của con người và vùng đất Nam bộ và một mặt mang 
ý nghĩa sâu xa hơn đó là “quả” của hơn 2.000 năm truyền bá đạo Phật 
vào Việt Nam. Mặt khác, như L.Cadière cho rằng: “Các dân tộc Viên 
Đông, đặc biệt là người Việt Nam, là người mang đậm tâm thức tôn 
giáo”0® và ông cho rằng: “Nếu quan niệm tôn giáo là niềm tin và thực 
hành ảnh hưởng đến cách ứng xử theo lẽ phải của cuộc đời, đến một 
thể giới siêu nhiên, thì ta thấy người Việt Nam có cái đức tính đó ở 
mức độ cao”0”, Như vậy, có thê thấy, kế cả những người theo tôn giáo 
độc thần, nhưng tâm thức tôn giáo của họ vẫn là phiếm thần/đa thần 
và ở Nam bộ, các tôn giáo nội sinh một mặt gắn bó chặt chẽ với nền 
sản xuất nông nghiệp, mặt khác lại biểu hiện tinh thần chống thực dân 


15. Xin xem thêm: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2006), 
Thiện Chiếu, nhà sư — chiến sĩ cách mạng, Nxb Tôn giáo, HN. 

16. GS. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và Tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb 
Chính trị Quốc gia, tr. 48. 

17. Đỗ Quang Hưng chủ biên (2001), Tôn giáo và máy vấn đề tôn giáo Nam Bộ, Sđd, tr48. 


238 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Pháp cao độ và thường có sự kết hợp nhiều loại hình tôn giáo tín ngưỡng 
khác nhau, trong đó đạo Phật, hay một tông phái của đạo Phật là Tịnh Độ 
tông có ảnh hưởng sâu sắc trong sự hình thành một sô tôn giáo này. 


Cần thiết phải nêu ngắn gọn về tông phái này. Tịnh Độ tông là 
một tông phái thuộc Phật giáo Đại thừa do Huệ Viễn (333-416) người 
Trung Quốc sáng lập vào thế kỷ thứ V. Nền tảng giáo lý và phương 
pháp tu tập được kiến lập trên ba bộ kinh tạng, đó là A di đà kinh, Vô 
lượng thọ kinh và Quán vô lượng thọ kinh#®, Nội dung giáo lý của 
tông phái này thê hiện đầy đủ tinh thần Giới, Định, Tuệ của đạo Phật. 
Trong đó, 4§ nguyện của Phật A Di Đà là giáo lý cốt lõi, nó thể hiện sự 
cứu độ, lòng từ bi vô lượng của Phật A Di Đà và hai trợ thủ của ngài là 
Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Đó còn là sự thiết lập cõi Tịnh 
Độ“®) với những phẩm, bậc khác nhau để chúng sinh thấy mà có 
niềm tin tuyệt đối trên con đường tu tập hướng đến Tây phương Cực 
lạc. Phương pháp tu tập được nêu rất rõ trong kinh 4 di đà và kinh Vô 
lượng thọ, chỉ ra con đường thực hành niệm Phật (vì thế còn được gỌI 
là pháp môn Niệm Phật, hay pháp môn Tịnh Ðộ)®), thiền quán hay tu 


18. Ba bộ kinh nảy còn được gọi là Tịnh Độ tam kinh. 

19. Đại sư Ưu Đàm tổng kết và trình bày thành mười loại Tịnh Độ. Đó là Tịnh Độ trong 
kinh Di Đà, kinh Quán vô lượng thọ, kinh Duy Ma, Phạm Võng, Tịnh Độ của cõi trời Ma hê 
thủ la, Tịnh Độ được trình bày trong kh Niết bàn, Tịnh Độ được biến hiện ba lần trong kinh 
Pháp Hoa, Tịnh Độ được hiển bày trên hội Linh Sơn, Tịnh Độ duy tâm và Tịnh Độ của Phật 
Tỳ lô giá na cư trú. Nhưng đối với TĐT, trong cõi Tịnh Độ do Phật A Di Đà làm giáo chủ còn 
chia thành nhiều cõi khác nhau, như Thường tịch quang Tịnh Độ; Thật báo trang nghiêm Tịnh 
Độ; Phương tiện hữu dư Tịnh Độ; Phảm thánh đồng cư Tịnh Độ.... Do vậy, người tu hành 
pháp thuộc Tịnh Độ tông có nhiều hơn sự lựa chọn cho mình về cõi nào phù hợp nhất, bởi 
không phải tín đồ nào cũng có sự tu tập, hành trì như nhau, lại càng không có người nảo tu 
hành Tịnh Độ có phước huệ như nhau. Xin xem: Đại sự Ứ Đàm (Thích Minh Thành dịch), 
Liên tông bảo giám, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr 177-180. 

20. Xét trên phương diện thực tiễn thì TĐT đáp ứng đầy đủ mọi ý nguyện của nhiều tầng 
lớp người tu tập. Ba bậc Thượng, Trung và Hạ đều có đặc điểm chung là phải phát nguyện 
cái tâm Bồ đề và một lòng niệm Phật A Di Đà. Nhưng trong quá trình tu tập, nhận thức và 
công hạnh của mỗi hành giả khác nhau nên có những sự khác biệt. Thường thì, bậc Thượng 
dành cho hàng xuất gia. Bậc này gồm ba phẩm (phẩm Thượng thượng, phẩm Thượng trung 
và phâm Thượng hạ); Bậc Trung dành cho người phụng trì trai giới, hồi hướng công đức, hiếu 
dưỡng cha mẹ, chuyên niệm danh hiệu Phật. Bậc này gồm ba phẩm (Phẩm Trung thượng, 
phâm Trung trung và phẩm Trung hạ); và bậc Hạ dành cho người biết sám hồi tội lỗi sau khi 
đã lỡ lầm, biết tinh tấn tu hành. Bậc này gồm ba phẩm (Phẩm Thượng hạ, phẩm Trung hạ 
và phẩm Hạ hạ). Trong ba bậc chín phẩm á ây thì có năm phẩm (Phẩm Thượng thượng, phẩm 
Thượng trung và phẩm Thượng hạ, phẩm Trung thượng, phẩm Trung trung) là kết quả của 
sự fu tập nguyện được vãng sinh về Cực lạc. Còn bốn phẩm sau, có những người chưa từng 
nghe vê Tịnh Độ, hay nói cách khác là chưa lưu ý đến Phật pháp, nhưng họ hiếu thuận cha 
mẹ, sống nhân từ (phâm sáu), thậm chí còn tạo nhiều trọng tội (ba phẩm còn lại)... nhưng 
nhờ gặp người thiện tri thức, phát được tín tâm trong lúc lâm chung cũng được vãng sinh. 

21. Có nhiều phương pháp niệm Phật như: Quán tượng niệm Phật:Quán tưởng niệm Phật: 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 239 


tạo phước huệ hồi hướng vãng sinh Tịnh Độ. Như vậy, trong giáo lý 
và phương pháp tu tập và thờ phụng của Tịnh Độ tông không chỉ đơn 
thuần cứu rỗi tỉnh thần con người nhờ Phật lực, mà còn đòi hỏi sự nỗ 
lực của chính bản thân người tu hành có tỉnh thần hướng thượng, làm 
việc thiện vì con người và cũng là vì chính bản thân người tu hành. Do 
vậy, có thê thấy, ý nghĩa thiết thực của người tu hành pháp môn Tịnh 
Độ là thực hành niệm Phật ngay trong đời sống này để sớm xa lìa điều 
ác, g1ữ tâm tính trong sạch,... đó cũng là những gì giáo lý, phương 
pháp tu tập mà Tịnh Độ tông định hướng cho người tu hành. 


Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH) do Đoàn Minh Huyên sáng lập vào 
năm 1849 trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội đặc biệt. Khi đó, miền 
Tây Nam Bộ đang trong thời kỳ khai phá, cư dân từ khắp nơi đồ về, 
chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật xảy ra liên miên... Đoàn Minh Huyên 
không chỉ chữa bệnh cho nhân dân trong vùng mà còn giảng giải 
khiến cho bệnh nhân, rồi người thân của bệnh nhân biết điều nhân 
nghĩa, hiểu kính cha mẹ, kính Phật... Sự phát triên của BSKH từ Châu 
Đốc, Long Xuyên rồi đến vùng Sa Đéc, Vĩnh Long có thể chia làm 
ba thời kỳ gắn liền với Đoàn Minh Huyên (Phật Thầy Tây An), Trần 
Văn Thành (Đức Cố Quản), Phật Trùm, Đức Bồn Sư (Ngô Lợi), Sư 
Vãi Bán Khoai và Huỳnh Phú Số. Với giáo lý được giản lược từ đạo 
Phật, đơn giản hoá hình thức tụng niệm và kết hợp chặt chẽ với sự tu 
thân theo tinh thần Nho giáo. Hơn nữa, BSKH còn khuyến người tâm 
dưỡng tính theo tinh thần Tứ ân... Trong đó, ân Tam bảo biểu thị rõ 
nhất sự tham gia của phương pháp tu hành Tịnh Độ trong việc thành 
lập tôn giáo này. Ngoài ra, chúng ta còn thấy yếu tố Tịnh Độ trong sự 
thờ phụng tại mỗi nhà, ngoài ban thờ tổ tiên còn ngôi thờ Tam bảo chỉ 
đơn giản là một tắm trần điều. Rõ ràng, BSKH không phải là một tông 
phái của Phật giáo, song dùng giáo lý Phật giáo nhưng đơn giản theo 
cách của người sáng lập, tín đồ chỉ cần niệm Phật tại gia mà không 


Trì danh niệm Phật:Tham cứu niệm Phật: Thật tướng niệm Phật: Trong thực tế, người tu hành 
pháp môn Tịnh Độ thường hay chọn phương pháp Trì danh niệm Phật vì đây là phương pháp 
dễ nhất, thích hợp với mọi trình độ, mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, trước hết, đối với TĐT dù 
phương pháp tu tập có khác nhau nhưng ' có những yêu câu bắt buộc chung, gọi là “điều kiện” 
tu tập. Những điều kiện này là tiên quyết để một hành giả có được những tỉnh tắn trong quá 
trình tu tập của mình. Đây được gọi là “ba món tư lương” không thể thiếu, đó là Tín, Nguyện 
và Hạnh. Ba điều kiện này không thể thiếu bất kỳ một điều kiện nào trong quá trình tu tập 
Tịnh Độ. Bởi nếu thiếu, người tu hành không thể vãng sinh Cực lạc. Vì thế, Tín, Nguyện và 
Hạnh được người tu hành Tịnh Độ gọi là “mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa, nó sẽ tạo ra 
quả mẫu nhiệm của đạo nhất thừa, tức la bốn cõi Tịnh Độ. Gây được nhân, thời quả tất theo nhân 
mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ của bộ kinh này”. 
Xin xem thêm: Tuệ Nhật (dịch), Kinh 41 đi đà yếu giải, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr 38. 


240 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cân xuât gia, không cân những nghi thức câu kỳ, với Tứ ân, nó là một 
tôn giáo nhập thê, một tôn giáo yêu nước và có ảnh hưởng lớn ở Nam 
Bộ từ khi nó được thành lập. 


Tứ Ân Hiếu Nghĩa (TÂHN) còn gọi là đạo Lành, gọi tắt là đạo 
Hiếu Nghĩa do Ngô Lợi sáng lập vào năm 1867 tại xã Ba Chúc, huyện 
Tri Tôn, An Giang ngày nay. Sau khi thành lập TÂHN, năm 1870, 
Ngô Lợi chính thức quy y và tự xưng là Bổn Sư tồi thu nạp tín đề. 
Năm 1876, ông dẫn tín đồ vào núi Tượng khai hoang và truyền đạo. 
TÂNN còn là một phong trào yêu nước dưới hình thức tôn giáo để 
che mắt thực dân Pháp. TÂHN lấy pháp môn niệm Phật làm trọng, và 
chú trọng phát triển Phật giáo dưới hình thức Cư sĩ và chú tâm nhiều 
hơn đến việc thờ phụng, bồ thí, thành tâm niệm Phật mong cầu giảm 
được tội và nghiệp chướng mới được vãng sinh. Ngô Lợi thường dạy: 

Một lòng giữ vẹn tứ ân 
Phụng thờ khuya sớm ân cân đừng sai 
Găng công niệm Phật hôm mai 
Trì tâm thì đặng thiếc mài nên kim. 

Việc tu nhân được thê hiện qua sự thành kính “Tứ đại trọng ân” 
và Tứ trọng ân như BSKH, đơn giản là TÂNN được kiến lập trên nên 
tảng của BSKH. Nhưng đạo TÂHN còn chịu ảnh hưởng của các tôn 
giáo khác như Nho giáo, Đạo giáo và đặc biệt là tư tưởng và phương 
pháp tu tập của Tịnh Độ tông, điều này biểu hiện rõ nhất là các tín đồ 
lấy kinh A di đà đề tụng niệm hàng ngày và qua sự thờ phụng, bài trí 
ban thờ trong nhà của tín đề. 


Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (TĐCSPHVN) được Nguyễn 
Văn Bồng sáng lập vào năm 1934. Nguyễn Văn Bồng sinh năm 1886, 
tại xã Tân Mỹ, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng 
Tháp). Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và được chị nuôi dạy và cho học 
chữ Nho. Khi rảnh rỗi, ông thường nghiên cứu Phật pháp, đặc biệt là 
phép Thật tướng niệm Phật, một phương pháp tu hành được Phật tử 
ưu chuộng thuộc Tịnh Độ tông. Năm 25 tuổi, sau khi lập gia đình, ông 
chữa bệnh cứu người. Năm 33 tuổi, tức năm 1919, ông du hóa khắp 
nơi và dùng y đạo để chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời truyền bá 
Phật pháp. Năm 1934, ông chính thức thành lập TĐCSPHVN, mượn 
chùa Hưng Long làm Hội quán. Sau đó ông cùng môn đệ xây dựng 
Hội quán trung ương Tân Hưng Long Tự ở Chợ Lớn. Môn đồ suy tôn 
ông là Tông sư. Năm 1950, ông đề xướng tôn chỉ tu hành Phước Huệ 
song tu, dùng y đạo để cứu người và năm 1958, ông viên tịch. 


ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 241 


Ngay từ đầu thành lập TĐCSPHVN đã theo pháp môn tu tập của 
TĐT nhằm qui tụ những người theo đạo Phật nhưng là tín đồ tu tại gia, 
tức Cư sĩ như tên gọi của nó. Giáo lý của TĐCSPHVN không được 
Tông sư Minh Trí chủ trương xây dựng, mà ông dùng các kinh tạng 
chủ yếu thuộc TĐT như kinh A đi đà, kinh Vô lượng thọ, kinh Quán vô 
lượng thọ, và cả phẩm Phố môn trong kinh Hoa Nghiêm... đề truyền 
bá giáo lý và giảng dạy cho môn đệ tùy theo trình độ tu học. Bên cạnh 
đó, Tông sư còn cho xuất bản những kinh sách để cho cư sĩ học hỏi 
thêm như Phu thê ngôn luận, Phật học vấn đáp, Giới luật, Kiến tánh, 
Phước huệ song tu... Trong phương pháp tu hành, TĐCSPHVN chủ 
trương theo Tịnh Độ tông. Tông sư Minh Trí dạy môn đệ chuyên pháp 
môn niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều thực hiện theo phương pháp 
Trì danh niệm Phật nhằm đạt đến nhất tâm bất loạn. Theo Tông sư, 
việc thực hành pháp môn niệm Phật tuần tự theo ba cấp độ và là quá 
trình cầu vãng sinh Cực lạc, từ “Phương tiện hữu dư Tịnh Độ” đến 


ˆ*kj 


“Thật báo trang nghiêm Tịnh Độ” và cao nhất là “Thường quang Tịnh 
Độ”, và cũng vì thế, theo quan niệm của TĐCSPHVN, tín đồ sau khi 
nhập đạo, phát tâm niệm Phật mà chưa đạt đến nhất tâm bất loạn vẫn 
được vãng sinh. Trong nghỉ thức thờ cúng, TĐCSPHVN có sự thống 
nhất: tại mỗi ngôi chùa hay hội quán ở chính điện thờ Phật A Di Đà 
hoặc Phật Thích Ca Mâu Mi, phía sau thờ Bồ tát Quán Thế Âm và ở 
nhà hậu thờ các vị tiền bối có công với đạo, với đất nước. Đặc biệt là 
TĐCSPHVN rất chú trọng y đạo của nhà Phật bằng cách lập nhiều 
phòng thuốc nam mang tên Phước Thiện để cứu nhân độ thế. Theo 
ông, làm như vậy gọi là “phước huệ song tu”, mới gọi là người có cái 
nhìn đại cuộc hơn cái nghiệp riêng của cá nhân mình. 


Như vậy, có thể thấy Tịnh Độ tông là nền tảng hình thành 
TĐCSPHVN, và ngay ở tên gọi cũng hàm ý mong cầu Tịnh Độ. 
TĐCSPHVN là hội của những cư sĩ tại gia, có lẽ vì thế giáo chủ Minh 
Trí chọn phương pháp tu hành Tịnh Độ và lấy niệm Phật để làm căn 
bản. Hơn nữa, ông cũng không muốn môn đồ của mình là người xuất 
gia, mà mong muốn họ hoằng đương Phật pháp ngay trong cuộc sống 
thường nhật của mình. Có lẽ vì thế mà ngoài kinh tạng Tịnh Độ tông, 
ông và môn đệ còn xuất bản một số kinh sách, đề xuất lễ bái Lục 
phương, trì danh niệm Phật sao cho phù hợp với trình độ tu tập của 
từng người và tâm thức của người dân lúc bấy giờ. 

Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Số khai sáng vào năm 1939. 
Ông sinh năm 1920 tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc. Thuở nhỏ, ông 
thường đau yếu nên chỉ theo học hết bậc tiểu học. Năm 1939, sau khi 


242 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


cùng thân phụ thăm viễng các am động ở vùng Thất Sơn, Tà Lơn thì 
ông thành lập PGHH. Ngay từ đầu, PGHH với phương pháp chữa 
bệnh đơn giản nhưng hiệu nghiệm, cùng những lời giảng đạo dễ hiểu 
nên khá nhiều người tin theo PGHH. 


Cũng như BSKH, TÂHN, TĐCSPHVN, PGHH lấy giáo lý của 
đạo Phật làm căn bản, bởi đa phần tín đồ là nông dân, do đó giáo chủ 
Huỳnh Phú Số cũng chủ trương hướng sự tu hành tại gia, phát triển 
ngay trong gia đình mỗi tín đồ. Tín đồ PGHH không bắt buộc phải 
xuông tóc vào chùa, họ vẫn sinh hoạt tại gia đình như mọi thành viên 
khác, nhưng trong cuộc sống lại theo giáo lý của đạo Phật. Tôn chỉ tu 
hành của PGHH là “Học Phật Tu Nhân”, khuyên mọi người phải luôn 
gắng thực hành Tứ ân (ân tổ tiên cha mẹ; ân đất nước; ân Tam bảo và 
ân đồng bào nhân loại)??, học theo giáo lý đạo Phật mà tu sửa mình, 
làm tròn trách nhiệm của mình trong cõi mình đang sống, để sau này 
vãng sinh Tịnh Độ. Bên cạnh đó, PGHH còn chủ trương không xây 
chùa đúc tượng, không dâng cúng Phật xôi, chè hay đốt vàng mã, 
mà chú trọng khuyên mọi người làm từ thiện. Như vậy, có thê thấy 
PGHH không chủ trương hình thức, lễ nghi bề ngoài mà hướng con 
người chú trọng tu hành theo giáo lý Phật giáo. Do đó, trên ban thờ 
không có tượng Phật mà chỉ là một tắm vải gọi là Trần Dà. Tắm Trần 
Dà tượng trưng cho sự hòa hợp của nhân loại và biểu trưng cho màu 
sắc đạo Phật. Dưới bàn thờ Phật là ban thờ Cửu Huyền Thất Tổ, tức là 
nơi thờ ông bà cha mẹ đã khuất. Phía trước nhà tín đồ có một ban thờ 
lộ thiên, gọi là Thông thiên, là nơi để tín đồ dâng nước, hoa và hương 
để cúng Phật với niềm tin sâu sắc rằng mình sẽ được cảm thông với 
mười phương Phật. PGHH quan niệm, nước là biêu trưng cho sự trong 
sạch, hoa biểu trưng cho sự tinh khiết còn hương dùng xua tan mùi 
uế trược. Mỗi ngày, tín đồ PGHH làm lễ cúng Phật ít nhất hai lần vào 
buổi sáng và tôi. Vào các ngày mùng l1 và 15 hàng tháng, đặc biệt là 
những ngày vía chư Phật, tín đồ PGHH đến chùa hay hội quán làm lễ 
và nghe giảng pháp. Khi hành lễ, các tín đồ không dùng chuông mõ 
mà chỉ thành tâm niệm Phật, nếu ai đó có việc mà không đến được thì 
quay về hướng tây niệm Phật. Vì vậy, việc thờ phụng ở nhà hay đến 
chùa và hội quán ở PGHH tắt đơn giản, các tín đồ chỉ đọc sắm giảng 
do giáo chủ Huỳnh Phú Số soạn và niệm Phật A Di Đà với mục đích 
tĩnh tâm và cầu sinh Tịnh Độ. 


22. Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sám giảng giáo lý Phật giáo Hòa 
Hảo của Đức Huỳnh Giáo chủ, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr169-223. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO PHẬT (TỊNH ĐỘ TÔNG) * 243 


Nhìn chung, ngay từ ban đầu thành lập, Giáo chủ PGHH đã lấy 
pháp môn Tịnh Độ làm căn bản và chính ông đã tự xưng mình là bậc 
“sinh như tri”, được thọ mệnh với Phật A DI Đà và Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Giáo lý cơ bản của PGHH là những lời sắm kệ do chính giáo 
chủ Huỳnh Phú Số biên soạn cho thấy đây là sự tiếp thu, nâng cao tư 
tưởng của BSKH sao cho phù hợp với tâm thức nhân dân Nam bộ thời 
bấy giờ. Do đó, trong giáo lý của đạo này còn có sự kết giữa TĐT với triết 
lý Nho, Đạo đề hình thành nền tảng giáo lý học Phật tu nhân mang đậm 
bản sắc văn hoá dân tộc, phù hợp với tâm thức người dân Nam bộ nên 
PGHH đã trở thành một trong bốn tôn giáo lớn ở Việt Nam. 


4. ĐÔI LỜI TẠM KÉT 


Sự xuất hiện nỗi tiếp nhau của các tôn giáo nội sinh ở Nam bộ 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX khá nhiều, đó là chưa kê những ông 
đạo, hay Thiên địa hội. Ngoài ra, mặc dù Nho giáo trong bối cảnh 
tàn lụi nhưng vẫn in đậm trong thế ứng xử, ăn sâu vào tâm thức tâm 
hồn mỗi người dân và Đạo giáo cũng vậy, vẫn len lỏi trong cộng 
đồng người Hoa, người Việt, và luôn là nguồn cảm hứng cho bùa chú, 
những phương pháp chữa bệnh dân gian. Hơn nữa, những tôn giáo có 
nguồn gốc “phương Tây”, trong đó Kitô giáo sau một thời gian dài 
vấp phải nhiều ngáng trở xong đã hiện diện trong một bộ phận không 
nhỏ tầng lớp nhân dân, và tôn giáo này đến này như đã trở thành tôn 
giáo “truyền thống”. Còn đạo Tin Lành mới du nhập những năm đầu 
thế kỷ XX, nhưng nó đã và đang có những ảnh hưởng đến sinh hoạt 
của các tôn giáo khác. Đối với Phật giáo, như trên chúng tôi đã minh 
chứng, vẫn là một tôn giáo phổ biến nhất ở Nam bộ trong thời kỳ này. 
Khi phong trào chấn hưng Phật giáo nở rộ, Tịnh Độ tông đã có những 
ảnh hưởng lớn hơn, sâu sắc hơn đến sự hình thành một số tôn giáo 
nội sinh như chúng tôi đã minh chứng trên ba phương diện quan trọng 
của một tôn giáo. 


LOẶO 


244 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

1. Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sẩm giảng giáo 
lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo chủ, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

2. Lê Anh Dũng (1996), Lịch sử đạo Cao Đài: thời kỳ tiềm ẩn 
1920 — 1926, Nxb Thuận Hóa, Huê. 

3. Đại sư Ưu Đàm (Thích Minh Thành dịch), Liên tông bảo giám, 
Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

4. Trần Văn Giàu (1973), Lịch sử tư tưởng, Về hệ ý thức phong 

kiên và sự thát bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sứ, Tập I, Hà Nội. 

: Trần Văn Giàu (1996), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thể 
kỷ XIX đên Cách mạng táng ð, Tập L, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội. 

6. Định Văn Hạnh (1999), Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của người Việt 
ở Nam Bộ, Nxb Trẻ, Thành phô Hô Chí Minh. 

7. Nguyễn Duy Hinh (1999), 7T /ưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb 
Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

§. PGS. Nguyễn Duy Hinh (2009), Lịch sử đạo Phật Việt Nam, 
Nxb Tôn Giáo và Nxb Từ điên Bách khoa, Hà Nội. 

9. Đỗ Quang Hưng chủ biên (2001), 7ồn giáo và mấy vấn đề tôn 
giáo Nam Bộ. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

10. Tuệ Nhật (dịch), Kinh A di đà yếu giải, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

II. Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh 
(1992), Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ, Nxb Khoa học Xã 
hội, Hà Nội. 

12. Nguyễn Quốc Tuấn (2012), Đặc điểm và vai trò của Phật giáo 
Việt Nam thê kỷ XX, Nxb Từ điện Bách khoa, Hà Nội. 

13. Tạ Chí Đại Trường (1989), Thần, người và đất Việt, Văn nghệ 
xuât bản — Califonia — USA77. 

14. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
(2006), Thiện Chiếu, nhà sự — chiên sỹ cách mạng, Nxb Tôn giáo, HN. 

15. GS. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và Tình hình tôn 
giáo ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội 


245 


S0 SÁNH SỰ GIA0 LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO 
VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN ỞVIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 
VÙNG MÊ-KÔNG 


ThS. Võ Văn Dũng® 
ThS. Đỗ Thị Thùy Trang”” 
CN. Trương Thị ThạnhÈ”? 


Tóm tắt: 


Lưu vực sông Mê- kông ở Việt Nam và Campuchia đều thuộc hạ 
nguồn nên những nguôn lợi và tai họa do con sông mang lại là giống 
nhau. Người dân Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông đều uống 
chung dòng nước và có sự hiện điện của đạo Phật. Mặc dù, Phật giáo 
xuất hiện từ Ấn Độ và được truyền bá vào Việt Nam và Campuchia 
vùng Mê-kông sau Ấn Độ giáo nhưng vai trò, vị thế của nó trong xã 
hội lại khác nhau. Nếu như Phật giáo ở Việt Nam lấy sự “hỏa trộn ” 
với phong tục, tập quán và các tôn giáo khác để tốn tại thì Phật giáo 
ở Campuchia giữ một vai trò quan trọng về cả hai mặt tâm linh lẫn 
chính trị. Nó đã ngắm sâu vào máu thịt của người dân và vươn lên 
thành quốc giáo. Do vậy, Phật giáo ở Campuchia đến nay vẫn giữ 
được vẻ nguyên thủy vốn có của nó. 


(*). Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. 

(**). Trường Đại học Tài chính Kế toán, 103 Nguyễn Binh Khiêm, phường Trần Phú, Tp. 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

(***). Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum. 


246 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Abstract: 


COMPARISON OF THE CONTINUED- EXCHANGE DEVEL- 
OPMENT IN BUDDHISM AND CUSTOMS IN VIETNAM AND 
CAMBODIA IN MÊ-KÔNG DELTA 


Mê-kông delta in Vietnam and Cambodia belongs to the down- 
stream of the rIver so resources and disasters broupht by the rIver 1s 
the same. The people of Vietnam and Cambodia in Mê-kông region 
commonly drink the same water and there 1s the presence of Bud- 
dhism. Although Buddhism origins In India and has been spreaded 
in Vietnam and Cambodia in Mê-kông region after Hinduism, but Ifs 
role and position 1n socIety 1s different. If Buddhism 1n Vietnam took 
the “mix” with the customs and practices of other religlons to exIst, 
Buddhism In Cambodia still keeps 1s origin and plays an Imporftant 
role in both spiritually and politically. It has been absorbed Into the 
flesh and blood of the people, and rose to become the national reli- 
gion. Thus, Buddhism 1n Cambodla 1s still 1n 1ts the origIn. 


Từ khóa- Key words: Châu thổ Mê-kông - Mê-kông delta, Phật 
giáo- Buddhism, Tôn giáo- Religion, Nguôn gôc- Origin, Phong tục 
tập quán- Customs, Quôc giáo- The national religion 


xk %* % 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Tuy Phật giáo xuất phát từ Ân Độ và có mặt ở sáu nước dọc sông 
Mê-kông nhưng thời gian du nhập, sự giao lưu - tiếp biễn ở mỗi nước 
lại hoàn toàn khác nhau. Phật giáo muốn được truyền bá sâu rộng vào 
mỗi nước thì phải đề cao sự “hòa hợp” giữa triết lý đạo Phật và phong 
tục tập quán bản địa; đó là một hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, vấn 
đề mà chúng tôi đề cập đến ở đây là nội dung và mức độ tiếp nhận 
giữa Phật giáo và phong tục tập quán ở Việt Nam và Campuchia vùng 
Mê-kông ra sao? Đặc biệt là sự so sánh sự tương đồng và khác biệt 
về sự giao lưu - tiếp biến Phật giáo và phong tục tập quán ở Việt Nam 
và Campuchia. 


2. SƠ NÉT VẺ SÔNG MÊ-KÔNG 


Có thể khăng định rằng, nền văn minh nhân loại được hình thành 
từ những dòng sông như: Donau dài 2.850 km hình thành nên các lâu 
đài cô kính, quê hương của các đề vương ở châu Âu lâu đời, nơi đó 
đã sinh ra nhiều bậc thiên tài cho nhân loại; sông Hằng dài 3.090 km 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 247 


là nơi huyền bí thiêng liêng, là điểm hẹn của hàng ngàn người dân 
sùng tín đến cầu nguyện và tìm nước thánh; sông Nil dài 6.700 km 
chảy dưới chân các kim tự tháp vĩ đại cùng với các Pharaoh bí ân và 
nữ hoàng Cleopatra kiều diễm; sông Mê-kông dài 4800 km là biểu 
tượng của Phật giáo, đây là dòng sông mênh mông bí ấn ngàn đời, 
nó ảnh hưởng trực tiếp đến một phần của đất nước và diện mạo của 
xã hội mà nó chảy qua trong đó có cả Việt Nam. Điểm đầu tiên của 
dòng sông Mê-kông cách Việt Nam hàng ngàn km, cao hơn mặt nước 
biển 5.000m, là nơi gom những hạt nước đầu tiên và tiếp tục gom 
nước ở những nơi mà nó đi qua đề chảy về sông Tiền và sông Hậu ở 
Việt Nam. Cuộc hành trình dài trên 400km chảy qua các lãnh thổ như 
Trung Quốc 2.400 km, Myanm, Thái Lan, Lào 1800 km, Campuchia 
và Việt Nam chừng 220- 250 km. Tổng diện tích lưu vực sông Mê- 
kông ước tính khoảng 795.000 km?; trong đó, phần thượng nguồn 
Trung Quốc chiếm 161000 km”, đồng bằng sông Cửu Long là 39.000 
km? bằng 12% lãnh thổ Việt Nam. Lượng nước hàng năm của dòng 
sông đồ ra biên khoảng 775 tỉ m nước, đứng thứ 8 trên thế giới. 


Lợi ích mà dòng sông Mê-kông mang lại cho các nước mà nó chảy 
qua không giống nhau nhưng nhìn chung là rất to lớn; lớn nhất là Lào, 
đến Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam. Thượng nguồn sông Mê- 
kông trồng tiểu mạch, lúa mì và chăn cừu, hạ nguồn trồng lúa nước 
và cây ăn trái và hàng ngàn héc ta rừng cây gỗ quý dọc hai bên dòng 
sông mà nó chảy qua. Lợi ích mà Mê-kông mang lại đâu chỉ dừng lại 
ở đó; mà nó còn cung cấp nước, giao thông đường thủy, thủy điện, 
du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm với hàng ngàn loại cá, 
tôm, v.v... Mê-kông đâu chỉ mang lại lợi ích mà nó còn mang lại cho 
người dân nơi mà nó chảy qua những tai họa. Nạn lũ lụt bám dai dăng 
người dân vào tận giấc ngủ, có những năm nước lũ đã nhắm chìm xóm 
làng ở các đồng bằng. Khi nước lũ rút đi, xóm làng ở đây trở nên điêu 
tàn. Tất cả của cải đều trở thành đối tượng hủy diệt của dòng sông, 
mặc dù ở đó không có một giọt mưa. Người dân sống ở lưu vực sông 
Mê-kông cũng luôn tự hỏi nước từ đâu đến, làm cách nào có thê ngăn 
được dòng nước và có thê bắt dòng sông chảy theo một hướng khác 
được không? Tắt cả các câu hỏi đó trước đây đều không có câu trả 
lời nên người dân chỉ biết khắc phục thiệt hại bằng cách đơn giản và 
trông chờ vào thê giới khác. Tai họa ở lưu vực sông Mê-kông đâu chỉ 
là thừa nước mà còn là hạn hán, cháy rừng liên miên cũng làm cho 
người dân điêu đứng. 


Những người dân lưu vực sông Mê-kông hiểu rằng, những sản 


248 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


phẩm mà họ làm ra không chỉ có sức lao động mà còn là sự ban tặng 
của tự nhiên. Từ bao đời nay, người dân lưu vực sông Mê-kông vẫn 
luôn tự hỏi nguồn nước mà họ sử dụng không biết bắt nguồn từ đâu 
nhưng các nước mà nó chảy qua lại có sắc thái văn hóa, phong tục tập 
quán, dân tộc khá đa dạng và phong phú nhưng lại không mang tính 
khác biệt rõ rệt. Tôn giáo lưu vực sông Mê-kông khá đa dạng nhưng 
phần lớn người dân nơi đây theo đạo Phật. Có thê nói, Mê-kông là 
dòng sông của Phật giáo, hầu hết chiều dài của nó là thế giới của phật 
tử thuộc nhiều chủng tộc như tộc Tạng, Bạch, Hoa, Thái, Miên, Lào, 
Khơ Me, Việt, v.v... Tuy họ cùng chung một dòng sông, một tôn giáo 
nhưng sự hiểu biết và giao lưu với nhau thì rất ít vì sự phức tạp của 
dòng chảy, chiều dài quá lớn của dòng sông và thuộc nhiều quốc gia 
khác nhau. Tuy nhiên, sự giao lưu - tiếp biến của các nước có thể sẽ 
được diễn ra khi có chung biên giới và tại khu vực dòng chảy không 
có nhiều thác ghềnh hiểm trở. 


Việt Nam và Campuchia là hai nước thuộc hạ nguồn sông Mê- 
kông, sở hữu chiều dài 600 km trong tổng số 4.800 km của dòng chảy. 
Đây là đoạn sông không có nhiều ghềnh thác hiểm trở nên việc giao 
lưu - tiếp biến diễn ra tương đối dễ dàng. 


Sông Mê-kông chảy qua Campuchia đã chứng kiến những phút 
giây huy hoàng của dân tộc này cũng như sự lụi tàn rồi trôi vào quên 
lãng của nó. Trong Ä⁄ê-kông ký sự có nói rằng; “Campuchia là một 
dân tộc bị thương và hiểm hách, một đất nước đã góp cho đời một nền 
văn minh Angkor Wat rực rỡ. Những gì diễn ra ở Angkor Wat đã khiến 
nhân loại khâm phục, lãng quên rồi bàng hoàng thương cảm, phục hồi 
rồi lụi tàn, phát triển rồi đói nghèo. Trước một dân tộc đầy bi thương 
và hiểm hách đó, dòng sông Mê-kông như một người mẹ hiền hòa xoa 
dịu những nổi đau, an ủi, khích lệ cuộc sống của họ. Dòng Mê-kông 
chảy qua Campuchia không dài như Trung Quốc nhưng không vì vậy 
mà chịu khuất phục mà ngược lại nơi đây đã xuất hiện một Phnom 
Penh - thủ đô lớn nhất bên bờ sông Mê-kông. Lưu vực sông Mê-kông 
bao phủ hầu hết đất nước Campuchia, người dân không xem dòng 
nước của Mê-kông là thảm họa của tự nhiên mà họ coi đó là hiện 
tượng tuần hoàn theo một quy luật thần bí nào đó, có thê là do đức 
Phật và các thánh thần tạo ra. Do vậy, người dân cầu cứu sự trợ giúp 
của Phật Tổ và các thánh thần cũng là một cách đề an tâm trong mùa 
lũ. Mê-kông đoạn Campuchia chỉ giúp cho người nghèo bớt khổ chứ 
chưa giúp họ trở nên giàu hơn. Những cuộc hành trình của dòng chảy 
Mê-kông qua 6 nước ven bờ, những ngọn núi vĩnh cửu, những thảo 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 249 


nguyên bát ngát xanh rờn, những sắc tộc và những nền văn hóa ven 
sông, những bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ đến Phnompenh vào mùa 
mưa lũ, Mê-kông gửi bớt một lượng nước chảy qua dòng Tonle Sap 
nhờ biên hồ giữ hộ rồi chia thành hai nhánh chảy vào Việt Nam Bas- 
sac thượng chiếm 70 % lượng nước của sông Mê-kông chảy qua Trân 
Châu tức sông Tiền, Bassac hạ chiếm 30% lượng nước chảy qua Châu 
Đốc tức sông Hậu rồi cùng đồ nước vào biển qua § cửa sông. Sông 
Mê-kông chảy vào Việt Nam qua các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, 
Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Mê-kông chỉ dành chiều 
dài khoảng 230 km cho Việt Nam, chính xác sông Tiền là 229 km, 
sông Hậu là 227 km nhưng những đặc ân mà dòng sông này dành cho 
Việt Nam là vô kể, đây là vương quốc của lúa gạo, trái cây và thủy 
sản. Với 2 nhánh chính đồ vào Việt Nam ban đầu nhưng khi vào tới 
Việt Nam nó đã tạo nên vô số kênh dọc ngang chẳng chịt bắt nguồn 
từ tự nhiên và cả sự can thiệp đầy sáng tạo của con người suốt hai 
thế kỷ. Song kỳ công đầu phải kế đến Nguyễn Văn Thoại - người có 
công chính phục vùng đất cuối cùng của đất nước. Tuy Bassac thượng 
chiếm tới 70 % lượng nước của Mê-kông nhưng khi vào đến Việt 
Nam, nó đã vội chia nước cho sông Hậu, khi vào tới Việt Nam, sông 
Tiền còn chia nước cho sông Hậu qua một số kênh rạch nữa trước khi 
tới được Vàm Lao dài 7 km, con sông lớn nhất chia nước của sông 
Tiền cho sông Hậu. Biên giới giữa Campuchia và Việt Nam không có 
thác ghềnh là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu và tiếp biến văn 
hóa. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có giao thông đường thủy là 
hình thức thuận lợi nhất vì hệ thống sông ngòi dày đặc nối với nhau 
đọc theo sông lớn. Có thể nói răng, người Chăm ở Việt Nam là một 
dân tộc có sự giao lưu tiếp biến với người người Campuchia nhiều 
nhất. Cả nước có khoảng 133.000 người Chăm sống tập trung ở các 
tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận và rải rác ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Tây Ninh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và An Giang. Riêng An 
Giang có khoảng 13.000 người, tất cả đều theo đạo hồi chính thống 
gọi là Islam. Ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, người Chăm 
theo hai tôn giáo chính là Balamon và đạo Hồi, đã được địa phương 
hóa gọi là hồi giáo Bani. Riêng người Chăm ở Nam Bộ đã thực hiện 
một cuộc di dân độc đáo chưa từng có trong lịch sử. Lúc đầu, họ rời tổ 
quốc sang Malaisia, Indonesia rồi chuyên về Campuchia, cuối cùng là 
về Việt Nam. Trái cây thốt nốt biểu tượng của Campuchia cũng có ở 
Việt Nam. Như vậy, dòng chảy của Mê-kông bắt nguồn từ cao nguyên 
Tây Tạng trong quá trình gom nước đã mang theo một lượng phù sa 
lớn bồi đắp cho các đồng bằng ven sông nơi mà nó chảy qua. 


250 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


3. NỘI DUNG SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG 
TỤC TẬP QUÁN Ở VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA VÙNG MÊ-KÔNG 


Có thể khẳng định rằng, thời gian Phật giáo được truyền bá ở Việt 
Nam và Campuchia vùng Mê- kông là không giống nhau. Việc Phật 
giáo du nhập vào vùng đồng bằng sông Mê-kông ở Việt Nam đến nay 
có thê chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gắn với nền văn 
hóa Óc eo, và giai đoạn thứ hai gắn với thời kỳ Trịnh, Nguyễn phân 
tranh. Ở giai đoạn thứ nhất, các nhà khảo cổ cho rằng, Phật giáo đã 
du nhập vùng đồng bằng sông Mê-kông ở Việt Nam găn với nên văn 
minh Óc eo. Theo L.Malleret (một học giả nổi tiếng người Pháp) cho 
rằng, nên văn hóa này là sản phẩm của một nhà nước cô đại tồn tại 
từ thế kỷ II đến thế kỷ VI ở Đông Nam Á, từng được sử Trung Quốc 
ghi chép. nhiều lần, đó là Vương quốc Phù Nam. Tuy nhiên, dựa trên 
những cổ vật để lại và văn hóa của tộc người Khmer, dân tộc Chăm 
hiện nay, chúng tôi cho rằng, giai đoạn đầu của văn hóa Óc eo thì Ấn 
độ giáo phát triển mạnh hơn Phật giáo, hướng truyền bá Ấn Độ giáo 
và Phật giáo giai đoạn này là từ Ấn Độ qua. Giai đoạn thứ hai, Phật 
giáo được truyền bá vào vùng đồng bằng sông Mê-kông ở Việt Nam 
vào thế kỷ thứ XVI gắn với giai đoạn lịch sử đầy biến động ở Việt 
Nam, đó là giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Giai đoạn này, Phật 
giáo được truyền bá theo bốn hướng khác nhau: (1) hướng theo những 
đoàn người đi dân từ miền Thuận Quảng vào khai phá vùng đất mới, 
có cả những nhà sư người Việt và người Hoa. Theo sử liệu ghi lại, một 
số chùa cô như chùa Đại Giác, Long Thiền (Đồng Nai), Kim Chương, 
Khải Tường, Từ Ân (Gia Định)...đều do các thiền sư từ miên Trung 
vào, theo hướng từ đường bộ và đường thủy từ Đồng Nai xuống Gia 
Định vào thế kỷ XVII, XVIII, XIX. (2) hướng theo đường thủy đưa 
đến thăng vùng Đồng Nai, Gia Định, Mỹ Tho truyền đạo (1679). Đây 
là những nhà sư theo nhóm các tướng Trần Thượng Xuyên đến lập 
nghiệp ở Trấn Biên, Dương Ngạn Định đến Gia Định và phụ tá của 
Dương Ngạn Định là Hoàng Tiến dẫn đầu một nhóm đến Mỹ Tho. 
Những ngôi chùa cô ở Mỹ Tho, Cai Lậy và các Phật đường sau này 
xuất phát từ các nhà sư Trung Quốc. (3) vào đầu thê kỷ XVIII, Mạc 
Cửu người Quảng Đông, từ Chân Lạp sang vùng đất mới, đặt tên là 
Hà Tiên, dựng chùa Tam Bảo. Ngôi chùa này cho đến nay vẫn còn nồi 
tiếng. Đây là một trong những hướng du nhập của Phật giáo Trung 
Hoa vào Nam Bộ theo hướng ngược lại với cuộc di dân. (4) hướng 
Phật giáo Nam tông từ Campuchia, do phái đoàn truyền giáo của Hòa 
Thượng Hộ Tông (1893 - 1982) du nhập Nam bộ vào năm 1939. Sở 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 251 


dĩ chúng tôi cho rằng, Phật giáo du nhập vào Việt Nam vùng Mê-kông 
được chia thành hai giai đoạn là vì khi tiếp cận với chủ thê vùng Mê- 
kông ở Việt Nam, chúng tôi không tách rời chủ thể mà nghiên cứu chủ 
thể trong suốt chiều dài lịch sử vốn có của nó. Như vậy, theo chúng 
tôi Phật giáo đã được du nhập vào vùng đồng bằng sông Mê-kông ở 
Việt Nam thời kỳ văn hóa Óc Eo và thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh 
chỉ là sự bồi đắp thêm một lần nữa. Theo cách giải thích này thì Phật 
giáo được truyền bá vào Việt Nam sau Campuchia nhưng lại có điểm 
tương đồng là Phật giáo du nhập sau Ấn Độ giáo. 


Như vậy, thời kỳ đầu Phật giáo được truyền vào Việt Nam và 
Campuchia vùng Mê-kông thì sự tiếp nhận là tương đối giống nhau. 
Ban đầu Phật giáo là một tôn giáo thứ cấp và Ấn Độ giáo lại là tôn 
giáo chính thống. Tuy nhiên, trong quá trình lưu hành thì Ấn Độ giáo 
lại tỏ ra không phù hợp với phong tục tập quán và tâm lý của người 
dân bởi sự phân biệt đăng cấp quá lớn, cùng với đó là sự bất bình đắng 
giữa các giai câp trong xã hội. Trong lúc đó, Phật giáo lại là một tôn 
giáo trái ngược với Ấn Độ giáo; Phật giáo đề cao sự bình đẳng, từ bi 
và giải thoát, tránh làm điều ác, tích cực hành thiện. Những quan điểm 
và giá trị đạo đức của Phật giáo rất gần gũi với phong tục tập quán 
của người dân Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông nên đã được 
người dân nơi đây đón nhận một cách nồng nhiệt. Bên cạnh sự tương 
đồng đó, trong sự giao lưu và tiếp biến của Phật giáo với phong tục 
tập quán ở Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông vẫn tồn tại những 
điểm khác biệt nhất định. 


Sự giao lưu - tiếp biến Phật giáo và phong tục tập quản người Việt 
Nam vùng Mê-kông 


Cũng giống như con người ở tất cả các vùng miền trong nước 
và trên thế giới, con người Việt Nam vùng Mê-kông trong, quá trình 
tồn tại và phát triển đều phải có sự thỏa mãn giá trị vật chất lẫn tỉnh 
thần, trong đó ' tâm linh là cái thiêng liêng cao Cả rong cuộc sống 
đời thường, là niềm tin thiêng liêng trong cuộc sống tín ngưỡng tôn 
giáo. Cái thiêng liêng cao cả, niêm tin thiêng liêng áy được đọng lại 
ở những biểu tượng, hình ảnh, ý niệm”). Người dân vùng Mê-kông ở 
Việt Nam có phong tục thờ cúng tô tiên, thờ những người khai hoang 
lập ấp, những người anh hùng dân tộc, những vị thần hộ mệnh, v.v... 
Phật giáo du nhập đã sớm đáp ứng nhu cầu tỉnh thần của người dân 


1. Nguyễn Đăng Duy (1996), Văn hóa tâm linh, Nxb. Hà Nội, tr. 14. 


252 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


nơi đây bởi triết thuyết đạo đức nhân sinh của mình, đặc biệt là thuyết 
luân hồi, nghiệp báo và quan niệm về giải thoát. Người dân Việt Nam 
vùng Mê-kông đã nhìn thấy được những giá trị đạo đức Phật giáo có 
thể giúp họ bảo lưu, duy trì và chuyển tải những giá trị tốt đẹp của 
vốn có của họ. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ có thê truyền bá rộng rải ở 
Việt Nam vùng Mê-kông khi nó biết chuyển mình theo hình thức thay 
đổi đề phù hợp với phong tục tập quán nơi đây. Phong tục tập quán 
của người Việt Nam vùng Mê-kông được thể hiện qua đạo lý uống 
nước nhớ nguồn, truyền thống bao dung, nhân nghĩa, truyền thống 
yêu nước, phóng khoáng, đoàn kết, v.v..., tất cả được dung nạp vào 
Phật giáo. Phật giáo hết sức gần gũi với người dân nơi đây. Họ thờ 
Phật trong nhà và chung với bàn thờ tổ tiên. Nếu như Đức Phật ở các 
nơi được người dân tôn thờ với giáng vẻ uy nghi ngồi trên tòa sen thì 
ở Việt Nam vùng Mê-kông hình ảnh đức Phật là rất gần gũi với người 
dân. Bụt là Phật hóa thành, lấy sự giác ngộ đề giải thoát “Phật — tiếng 
Phạn là Buddha (âm Hán Việt là Phật Đà, gọi tắt là Phật) nghĩa là 
bậc giác ngộ viên mãn. Từ tiếng Phạn Buddha, người Việt Nam ngày 
xưa đọc là Bụt”). “Trái lại cái tên Bụt, Tiên cũng là mượn của những 
thứ tôn giáo ngoại lai nhưng đã trở thành truyền thống, vì từ rất xưa, 
những tôn giáo này đã từng hoá thân vào đời sống dân tộc, chấp nhận 
những thứ thanh lọc gay gắt, trở thành tôn giáo chung chỉ phối tâm 
linh của cộng đồng”®). “Các nhân vật vốn là biểu tượng của tôn giáo 
như Bụt, Tiên, Ngọc Hoàng, v.v... đều đã được cái nhìn thực tiễn 
của dân gian — dân tộc nhân cách hoá để trở thành lực lượng cứu tinh 
đối với mọi người dân cùng khổ”. Sự giao lưu - tiếp biến của Phật 
giáo và phong tục tập quán Việt Nam vùng Mê- kông được thê hiện ở 
những vấn đề như: giao lưu - tiếp biến giữa quan điễm giải thoát của 
Phật giáo hòa quyện với chủ nghĩa yêu nước, giao lưu - tiếp biến giữa 
tính táo bạo của phong tục tập quán của Nam bộ và giá trị đạo đức 
Phật giáo thê hiện trong việc giải phóng, giao lưu - tiếp biến giữa tính 
trọng nghĩa trong phong tục tập quán Nam bộ và sự “hòa hợp” trong 
giá trị đạo đức Phật giáo. Giao lưu - tiếp biến giữa tinh thần nhân ái 
trong phong tục tập quán của người dân Nam bộ và tư tưởng từ bi của 
Phật giáo. 


2. Huệ Thiện (2003), Đức Phát qua thành ngữ và tục ngữ Việt Nam — Nguyệt san Giác 
ngộ (Phụ trương nguyên cứu của báo Giác Ngộ), Số 84, tr 36. 

3. Nguyễn Đồng Chỉ (2000), Kho tàng truyện cổ tích Wệt Nam, tập I, Nxb. Giáo dục, tr 50. 

4. Nguyễn Đồng Chỉ (2000), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 1, Nxb. Giáo dục, tr 
1635. 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 253 


Sự giao lưu - tiếp biến Phật giáo và phong tục tập quán người 
Campuchia vùng Mê-kông 


Phật giáo từ Ấn Độ. truyền vào Campuchia rất sớm, có thê bắt 
đầu từ vua A Dục, nhà vua phái hai vị sư truyền giáo là Sona và Ut- 
tara sang đất Kim Địa (Suvannabhumi) hoằng pháp. Vị trí của Kim 
Địa là phiếm chỉ vùng đất từ Miến Điện cho tới Mã Lai Á. Theo sự 
khảo chứng của các học giả, người Ân Độ “khoảng 400 — 500 trước 
Công nguyên” đã tới buôn bán vùng Đông Nam Á nhưng đến đầu 
công nguyên, di dân Ấn Độ mới bắt đầu tràn vào Đông Nam Á với 
quy mô lớn. Họ kinh doanh, buôn bán và truyền bá cả văn hóa, tôn 
giáo của mình vào các nước này, trước hết là Balamon giáo; đến 
thế kỷ VI TCN, đạo Phật xuất hiện. Cũng giống như Việt Nam vùng 
Mê-kông, sự du nhập của tôn giáo Ấn Độ ban đầu là Ân Độ giáo, nó 
chiếm vị trí thống trị trong xã hội, các vị vua được gọi là Varman, như 
Suryavarman II, Jayavarman VII. Triều đại Suryavarman II là triều 
đại mạnh nhất và thịnh trị nhất của đất nước Campuchia. Còn triều 
đại của vua Jayavarman VĨI trở đi, Phật giáo là tôn giáo lên cao của 
Campuchia, ngoại trừ một thời gian ngắn vào cuối thế kỷ XII đường 
như đã được một sự hồi sinh ngắn ngủi của Ân Độ giáo. Tuy nhiên 
phải đợi cho đến thế kỷ thứ XIV khi Phật giáo nguyên thủy thay thế 
Đại thừa thì Phật giáo mới đủ sức bác bỏ địa vị thống trị của Ấn Độ 
giáo và trở thành quôc giáo. 


Cũng giống như sự giao lưu - tiếp biến Phật giáo và phong tục 
tập quán Việt Nam vùng Mê-kông, Phật giáo ở Campuchia cũng có 
sự giao lưu - tiếp biến hết sức mạnh mẽ với phong tục tập quán của 
người dân nơi đây. Tuy nhiên, Phật giáo ở Campuchia không chỉ dừng 
lại ở việc hòa trộn với phong tục tập quán, lấy phong tục tập quán làm 
chủ thể; mà ngược lại, Phật giáo đã trở thành chủ thê tại đất nước này. 
Trong một chừng mực nào đó, Phật giáo trộn lẫn với Án Độ giáo và 
phong tục tập quán. “Most Campuchians, whether or not they proƒess 
to be Buddhists (or Muslims), believe im a rich supernatural world. 
When i1ll or at other times 0ƒ crisis, or fo seek supernafural help, 
Campuchians may enlist the aid oƒa pracfitioner who is believed to 
be able to propitiate or obtain heÏp ƒfom various spirifs”?). Tạm dịch 
là (hầu hết người dân Campuchia, dù có hoặc không xưng là Phật tử 
(hoặc người Hồi giáo), tin vào trong một thế giới siêu nhiên phong 


5. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “Role of Buddhism in Cam- 
puchian Life”. Campuchia: A Country Study. Research completed December 1987. 


254 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


phú. Khi bị bệnh, hoặc vào những thời điểm khác của cuộc khủng 
hoảng, hoặc để tìm sự giúp đỡ siêu nhiên, người Campuchia có thể 
tranh thủ sự trợ giúp của một học viên được cho là có thể làm cho 
thuận tiện hoặc có được sự giúp đỡ từ những thần linh khác nhau.) 


Từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng tại Campuchia đều 
nhuốm màu đạo Phật. Phật giáo trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch 
sử dân tộc này từ khi nó bước lên vũ đài chính trị. Để cũng cố nhà 
nước, kêu gọi sự đoàn kết nội bộ giai cấp cầm quyên, lựa chọn những 
người làm vua của vương quốc đều có sự tham dự của Phật giáo. Phật 
giáo đã gắn liền với sự hưng vong của vương quốc Campuchia, khi 
quốc gia hưng thịnh, Phật giáo được phát triển đến đỉnh cao còn khi 
độc lập chủ quyền đã bị mất thì Phật giáo cũng chịu chung số phận 
với đất nước. Sự có mặt của Phật giáo Campuchia đã góp phần quan 
trọng tạo nên bản sắc văn hóa riêng của nước nhà. Ngôi chùa ngoài 
việc là trung tâm văn hóa của bản làng còn là nơi bảo vệ nền văn hóa 
lâu đời của dân tộc, bảo vệ và xây dựng vẻ đẹp cho cuộc sống mọi 
người. “Local spirifs are believed to inhabit a variefy oƒobjects, and 
shrines to them may be ƒound in houses, in Buddhist temples, aqlong 
roads, and in ƒorests. Several types oƒ supernafural entities are be- 
lieved to exist; they make themselves known by means oƒinexplicable 
sounds or happenings. mong these phenomena are khmoc (ghosfs), 
pret and besach (particularly nasty demons, the spirifs oƒpeople who 
have đied violent, untimely, or unnatural deaths), arak (evil spiris, 
usually ƒemale), neak ta (tsutelary spirits residing In inanimafte ob- 
Jecfs), mneang phteah (guardians oƒ the house), meba (ancestral spir- 
is), and mrenh kongveal (el}ˆlike guardians oƒ animals)”®. Tạm dịch 
là (những thần linh địa phương được cho là sống trong các vật thể 
khác nhau, và đền thờ để họ có thể được tìm thấy trong nhà, trong 
các đền thờ Phật giáo, dọc các con đường, và trong rừng. Một sô loại 
thực thê siêu nhiên được cho là tồn tại; chúng làm cho mình nổi tiếng 
bằng các phương tiện âm thanh hoặc các sự việc xảy ra không thể giải 
thích được. Trong số những hiện tượng này là khmoc (bóng ma), pret 
và besach (đặc biệt là quỷ khó chịu, những linh hồn của những người 
đã chết một cách bạo lực, không kịp thời, hoặc chết không tự nhiên), 
arak (linh hồn ma quỷ, thường là phụ nữ), Neak ta (thần linh giám hộ 
cư trú trong các vô tri vô giác), phteah mneang (người giám hộ của 


6. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “ole oƒBuddhism in Campu- 
chian Lực”. Campuchia: A Country Study. Research completed December 1987. 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 255 


ngôi nhà), MEBA (linh hồn tổ tiên), và kongveal mrenh (người giám 
hộ của những động vật.)) 


Hầu hết người dân đều theo đạo Phật là một điều kiện để đất nước 
Campuchia ôn định xã hội, đoàn kết và đối phó với tự nhiên. “4đ in 
dealing with the spirit world may be obtained from a kru (shaman 
Ør spirif practiioner), an achar (ritualist), thmup (witch, sorcerer or 
Sorceress), or a rup arak (medium, usually male). The kru is a kind oƒ 
sorcerer who prepares charms and amulets... The kru are believed to 
have the power fo prepare an amulet and to establish a supernatural 
link between it and the owner. Á kru may acquire considerable local 
prestige and power. Many kru are ƒormer Buddhist monks”?). Tạm 
dịch là (sự giúp đỡ trong việc đối phó với thế giới tỉnh thần có thể 
được lấy từ một Kru (shaman hoặc thần y), một achar (người tiến 
hành các nghỉ lễ), thmup (phủ thủy) hoặc một arak rup (thần truyền 
tin, thường là nam giới). Các Kru là một loại phù thủy đã chuẩn bị bùa 
chú và bùa hộ mệnh ... Các Kru được cho là có sức mạnh đề chuẩn bị 
một bùa hộ mạng và thiết lập một liên kết siêu nhiên giữa nó và người 
sở hữu. Một Kru có thể có được quyền lực đáng kê trong vùng. Nhiều 
Ku là tu sĩ Phật giáo trước đây). Phật giáo được người dân Campu- 
chia xem là tôn giáo tối thượng trong xã hội và xem Mê-kông là dòng 
sông của đức Phật. Từ Quốc vương, hoàng hậu đến người dân đều 
thành kính với Phật Tổ. Luật tục tôn kính thánh thần và Phật Tổ đã 
ăn sâu trong tiềm thức của mọi người dân Campuchia. Chùa chiên là 
nơi an ủi cuộc sống của mọi người dân; do vậy, từ việc xây nhà, cưới 
hỏi, văn hóa, lễ hội đều gắn với Phật giáo. “Nhà sư tham gia vào tắt 
cả các hình thức lễ hội làng, lễ, kết hôn, và đám tang kể cả trong các 
nghỉ lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh và trong các nghỉ lễ nhỏ khác hoặc nghỉ 
thức của điều văn”®. Người Campuchia mỗi khi xây nhà thường phải 
cúng nhiều lần, các nhà sư luôn có mặt trong các lễ cúng. Hôn lễ có ba 
ngày, ngày đầu tiên là vào lều diễn ra tại nhà gái. Ngày. thứ hai là ngày 
chính, buổi sáng cúng tổ tiên và cầu nguyện, buổi chiều là cắt tóc rồi 
tới lễ tụng kinh. Ngày thứ ba là ngày bái đường và ca hát. Văn hóa và 
lễ hội được diễn ra hàng năm. Ở đó, văn nghệ dân gian và Phật giáo 
là hai yêu tố không thể thiêu. Ở Campuchia có khoảng 5.000 - 6.000 
ngôi chùa, tất cả nam giới đều phải đi tu một lần trong đời, họ xem đó 


7. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “ole oƒBuddhism in Campu- 
chian Lực”. Campuchia: A Country Study. Research completed December 1987. 

§. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “ole oƒBuddhism in Campu- 
chian Lc”. Campuchia: A Country Study. Research completed December 1987. 


256 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


là hình thức bắt buộc để trả hiểu cho cha mẹ. Đi tu có thời hạn như tu 
ngày, tu tuần, tu tháng, tu năm nhưng phần lớn là tu theo tuần. Đại đa 
số người dân Campuchia theo đạo Phật, người theo đạo khác không 
đáng kể. Nhà chùa không chỉ chăm sóc cho người dân nơi đây phần 
hồn từ khi họ sinh ra đến lúc chết mà còn là chỗ dựa về vật chất trong 
những lúc nguy nan nên mỗi ngôi làng, mỗi nhánh sông đều có một 
ngôi chùa nào đó cho những kẻ lữ hành khi lỡ bước có thê vào đó để 
nghỉ ngơi. Như vậy, cuộc đời của người dân Campuchia thường gắn 
vơi 1 ngôi chùa nhất định. “7raditionally, each village has a spiritual 
center——a waf—where from ƒive to more than sevenfy bhikkhus reside. 
A trpical wat in rural Campuchia consisfs 0ƒ walled eneclosure con- 
taining a sancfuary, several residences ƒor bhikkhus, a hall, a kitchen, 
quarters ƒor nuns, and a pond. The number oƒ monks varies qccord- 
¡ng to the size oƒ the local population. The sanctuary, which confains 
an altar with siatues oƒ the Buddha and, im rare cases, a religious 
relic, is reserved ƒor Imajor Ceremonies and Uusually only ƒor the use 0ƒ 
bhikkhuus”9). Tạm dịch là (theo truyền thống, mỗi làng có một trung 
tâm tỉnh thần - một ngôi chùa, nơi mà có từ năm đến hơn bảy mươi 
Tỳ kheo cư trú. Một ngôi chùa tiêu biểu ở vùng nông thôn Campuchia 
bao gồm một điện thờ tôn nghiêm có tường bao bọc xung quanh, một 
phòng lớn, nhà bếp, và một số khu vực ở cho các nữ tu, và một cái 
ao. Số lượng các nhà sư thay đổi tùy theo kích thước của dân số địa 
phương. Các khu thờ chính, có chứa một bàn thờ với hình tượng của 
Đức Phật, và trong trường hợp hiếm hoi, một di tích tôn giáo, được 
dành riêng cho các nghi lễ lớn và thường chỉ dành cho việc sử dụng 
của Tỳ kheo.) Có thể nói rằng, Phật giáo ở Campuchia là một trong 
những công cụ để thống nhất dân tộc. “Since the person oƒa monk 
is considered sacred, he is considered to be oufside the normal civil 
laws and public duties that aqƒƒect lay people”d®, Tạm dịch là (bởi vì 
một người của giới tu sĩ được coi là thiêng liêng, cho nên ông ta nằm 
trên pháp luật dân sự bình thường, và các nhiệm vụ công dân mà ảnh 
hưởng đến người dân). Nhà Sư, Các ngôi chùa và thầy bói được xem 
là rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Campuchia dọc sông 
Mê-kông. Nhà sư, thầy bói được xem là người quyết quyết định quan 
trọng như hôn nhân, xây dựng một ngôi nhà mới, hoặc di chuyên đến 


9. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “Role 2 Buddhism in Campu- 
chian Lực”. Campuchia: A Country Study. Research completed December 1987. 

10. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “Role o2 Buddhism in Cam- 
puchian Lực”. Campuchia: A Country Study. Research completed December 1987. 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 257 


một nơi nào đó. Nhà sư, thầy bói được dân chúng tin là có thể tiên 
đoán các sự kiện trong tương lai và để xác định ngày may mắn hay 
không may mắn cho các hoạt động khác nhau. Sự nhạy cảm của người 
dân Campuchia dọc sông Mê-kông với thế giới thần linh dẫn đến khi 
có việc gì đó người dân thường tham khảo ý kiến của Phật Tổ thông 
qua các nhà sư và thầy bói; thậm chí các quan chức địa phương muốn 
đưa ra kế hoạch phát triển cho địa phương trong năm tới, cũng phải 
coi ngày đề tổ chức một buổi lễ đề cầu xin Phật tổ - Người bảo vệ địa 
phương rồi mới đưa ra quyết định. 


4. SỰ TƯƠNG ĐÔNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG SỰ GIAO LƯU 
VÀ TIẾP BIÊN CỦA PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 
VÙNG MÊ-KÔNG 


Sự tương đông trong việc giao lưu- tiếp biến của Phật giáo Việt 
Nam và Campuchia vùng Mê-kông được thể hiện ở việc Phật giáo 
được truyền sau Ấn Độ giáo và đều thỏa mãn được nhu cầu về tỉnh 
thân của người dân. 


Cả Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông đều có quá trình tiếp 
cận nền văn hóa từ Ân Độ sang rất sớm nhưng ban đầu đều chịu sự tác 
động mạnh mẽ của Ấn Độ giáo. Phật giáo có thê đã tồn tại bên cạnh 
Ấn Độ giáo nhưng Phật giáo thuở sơ khai chỉ là một tôn giáo không 
chính thống. Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, Ấn Độ 
giáo đã chiếm được vị trí thống trị và nó chi phối xã hội. Người ta cho 
rằng, Phật giáo ở Óc Eo Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông tồn 
tại vào khoảng thế kỷ 5 và dưới hình thức là Đại thừa. Ban đầu Phật 
giáo được truyền vào Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông đều 
không mất đi diện mạo của nó so với Phật giáo ở Ấn Độ. 

Tuy nhiên, để Phật giáo được in sâu bén rễ ở Việt Nam và Campu- 
chia vùng Mê-kông thì phải có sự giao lưu - tiếp biến với phong tục 
tập quán bản địa. Phật giáo được truyền bá vào nơi đây và được người 
dân tiếp nhận là vì triết lý của đạo Phật là giải thoát và hướng con 
người đến thiện tính. Sông Mê-kông đã mang ban tặng lương thực, 
thực phẩm và nguồn nước cho cuộc sống người dân sống quanh lưu 
vực của nó nhưng nó cũng nhấn chìm tất cả của cải của người dân và 
cũng có thê cướp đi mạng sống của bất kỳ ai trong mùa nước lũ nên 
người Việt Nam và Campuchia lưu vực sông Mê-kông vừa mang ơn 
vừa khiếp sợ. Trước đây, họ không thê lý giải được nguồn nước ở đâu 
mà nhiều đến thế, dù nơi họ ở không có một giọt mưa nhưng nước 
cứ cuồn cuộn đồ về. Không lý giải được các hiện tượng của tự nhiên 


258 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


dẫn đến con người đã thần thánh hóa nó theo hình thức sùng bái vật 
linh và xem dòng sông như một vị thần. Sự bất lực trước tự nhiên, con 
người chỉ biết cam chịu cùng với đó là sự phân biệt đăng cấp của Ân 
Độ giáo làm cho người dân Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông 
đã khổ lại càng khổ hơn. Với quan điểm giải thoát con người ra khỏi 
khổ đau trong thực tại nên khi Phật giáo du nhập vào, nó đã đáp ứng 
được nhu cầu của người dân. Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông 
có nhiều điểm chung như thuộc vùng hạ lưu sông Mê-kông; biên giới 
tiếp giáp nhau; khí hậu và thổ nhưỡng giống nhau nên hai nước có 
những điểm tín ngưỡng chung như: Tục thờ chúa xứ; tục thờ cúng tổ 
tiên; họ đều tin răng, con người có hai phân, đó là linh hồn và thê xác, 
sau khi người chết đi thì thê xác sẽ trở về với đất nhưng phân linh hồn 
vẫn còn tồn tại để đầu thai kiếp khác. Sự phong phú về tín ngưỡng 
của người Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông được thẻ hiện như: 
tín ngưỡng tô tem, tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng Balamon giáo. 
Cuộc sống của người dân hai nước gắn bó mật thiết với một nền nông 
nghiệp lúa nước nên tín ngưỡng luôn phong phú, đang dạng. Họ luôn 
tin tưởng rằng, cuộc sống của họ luôn có một lực lượng siêu nhiên 
nào đó đang chi phối và luôn ảnh hưởng đến đời sống của họ. Và 
đó là một niềm tin không thể giải thích được, một niềm tin vừa nằm 
trong sâu thăm của tâm hồn từng con người nơi đây. Có thê thây rằng, 
tín ngưỡng đã ảnh hưởng rất sâu đậm vào đời sống văn hóa tinh thần 
của người sông ở lưu vực sông Mê-kông, nhất là những người nghèo, 
vùng sâu, vùng xa. Người ta luôn tin vào những vị thần bảo hộ cho 
họ khi bị thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, tai nạn, v.v... Khi đến vùng 
hạ lưu sông Mê-kông, Phật giáo đã đáp ứng được nhu cầu tâm linh 
của người dân nơi đây trong việc đối phó với việc tác động của thiên 
nhiên, vừa là chỗ dựa tỉnh thần trong việc giải thoát những cùng quấn 
của hiện thực xã hội đã và tác động đến mọi mặt của cuộc sống con 
người. Chính điều này, Phật giáo đã trở thành chất men kết dính, quy 
tụ mọi thành viên và hoạt động theo giáo lý, lễ nghi Phật giáo. Chính 
vì lẽ đó mà Đức Phật đã được người dân tôn kính. 


Sự tôn kính đức Phát của người dân Việt Nam và Campuchia vùng 
Mê-kông là một trong những điểm tương đồng tiếp theo. Phật giáo khi 
truyền bá vào Việt Nam và Campuchia lưu vực sông Mê-kông, nó đã 
đáp ứng nhu cầu tinh thần. Người dân nơi đây phần chính sống bằng 
nghề trồng lúa nước, phụ thuộc vào thiên nhiên, nhưng với trình độ 
canh tác thô sơ, việc được hay mất vẫn đang còn rất bí ần, cho nên 
việc sùng bái thần linh là nhu cầu sinh hoạt và lợi ích của từng gia 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 259 


đình. Sau khi Phật giáo du nhập đã chi phối mạnh mẽ và sâu sắc đến 
đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Các hoạt động tỉnh thần của 
người dân từ lễ hội của cộng đồng cho đến việc riêng của gia đình đều 
có sự chỉ phối của Phật giáo. Hiện nay, đối với dân tộc Khmer ở Việt 
Nam vùng Mê-kông, “Đạo Phật giáo tiểu thừa chỉ phối thể giới quan, 
nhân sinh quan, tập quán, lễ nghỉ và lối sống tộc người Khmer một 
cách sấu sắc”49, Dân tộc Khmer ở Việt Nam vùng Mê-kông có những 
nét tương đồng với Campuchia ở chỗ: Từ khi sinh ra cho đến khi chết 
được hỏa thiêu và nhập cốt vào tháp đều có sự tham gia của các nhà 
sư. Trong cuộc sống, những việc lớn như làm nhà, cưới hỏi cho đến 
việc nhỏ như cày bừa, cây hái trong gia đình thì điều hỏi ý kiến của 
các nhà sư trong chùa vê những điều nên làm hay nên tránh. Triết lý 
Phật giáo đã ngâm sâu vào ý thức mỗi con người “Đạo Phật đã chỉ 
phối đời sống của người Khmer một cách trân trọng”0?. Ngôi chùa 
của người dân Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông không chỉ có 
chức năng tôn giáo mà còn có cả chức năng giáo dục, chức năng giao 
lưu văn hóa, phong. tục tập quán. Phật giáo cho rằng, “mọi dục vọng, 
tội ác... đều có nguồn gốc xâu xa từ Vô minh - từ ngu dốt, vô học”4), 
việc giáo dục được coi là chức năng quan trọng của Phật giáo. Chính 
điều đó, nó đã hòa lẫn với tinh thần ham học hỏi, tìm tòi của người 
dân Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông. Bên cạnh sự tương đồng 
trong sự giao lưu- tiếp biến của Phật giáo Việt Nam và Campuchia 
vùng Mê-kông thì vẫn có nhiều sự khác biệt nhất định. 


Sự khác biệt trong việc giao lưu - tiếp biến của Phật giáo Việt Nam 
và Campuchia vùng Mê-kông được thê hiện ở những vấn đề sau 


Sự khác biệt của Phát giáo ở Việt Nam vùng Mê-kông và Cam- 
puchia có lẽ điệu đâu tiên phải kê đến là vai trỏ, vị trí của nó trong 
chính trị. 


Phật giáo truyền bá vào Việt Nam vùng Mê-kông trong quá trình 
tồn tại và phát triển thì nó đã nhanh chóng hòa trộn với tín ngưỡng, 
phong tục tập quán. Nếu như Phật giáo ở Campuchia trở thành quốc 
giáo thì Phật giáo ở Việt Nam đồng bằng sông Mê-kông là một tôn 
giáo bình đăng với tất cả các tôn giáo khác. Với vị trí địa lý thuận lợi, 
Việt Nam nói chung và vùng Mê-kông nói riêng dễ dàng tiếp nhận 


11. Tờm hiểu vốn văn hóa Khmer Nam Bộ (1988), Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, tr 71. 

12. Từm hiểu vốn văn hóa Khmer Nam Bộ (1988), Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, tr 72. 

13. Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phái giáo Khơ me Nam bộ (Những vấn đề nhìn lại), 
Nxb. Tôn Giáo và Nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội, tr 95. 


260 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


những giá trị văn hoá tinh thần từ bên ngoài vào và dung hợp giá trị 
văn hóa của người Việt hình thành nên giá trị đạo đức đặc sắc của 
người Việt. “Người Việt Nam vốn có thái độ bao dung cởi mở về văn 
hóa và tín ngưỡng, ít có những thành kiến tôn giáo, sẵn sàng chọn lọc 
những nên văn hóa bên ngoài để tạo nên nét phong phú cho nên văn 
hóa dân tộc”0®, Nếu như sự dụ nhập Phật giáo lần thứ nhất diễn ra sự 
giao lưu với Ấn Độ, Campuchia thì cuộc du nhập lần thứ hai lại có sự 
giao lưu với Trung Quốc và sau này còn có cả vai trò của phương Tây. 
Như vậy, Phật giáo ở vùng Mê-kông trải qua quá trình đồng hành cùng 
lịch sử của dân tộc Việt Nam, Phật giáo có những bước thăng trầm lúc 
thịnh, lúc suy, cũng có thời kỳ được xem là quốc giáo. Những tư tưởng, 
văn hóa, đạo đức Phật giáo đã bắt rễ sâu rộng trên đất nước ta và trở thành 
một bộ phận quan trọng trong tư tưởng văn hóa, đạo đức của người Việt 
Nam chứ không phải là chủ thê của chính trị như ở Campuchia. 


Khác với Việt Nam, Phật giáo ở Campuchia vùng Mê-kông trong 
quá trình tồn tại và phát triển đã đi vào cuộc sông của người dân và nó 
đã khẳng định được tầm quan trọng của mình trong quá trình chi phối 
nền chính trị của đất nước Campuchia. Các tu sĩ đã đứng ở vị trí vô 
cùng quan trọng trong xã hội, tu sĩ là người truyền bá văn hóa và tri 
thức cho người dân ngay tại chùa. Chính vì sự sùng tín Phật giáo của 
người dân Campuchia cùng với những giá trị đạo đức của nó phù hợp 
với phong tục tập quán của người dân Campuchia nên khi đã bén rễ 
nơi đây, nó đã từng bước khẳng định vị thế quan trọng của nó và “kẻ 
ngoại lai đã đồng hóa được chủ nhân của nó”. Phật giáo đã trở thành 
dòng chủ lưu trong văn hóa của người dân Campuchia; đồng thời nó 
cũng đã bước lên vũ đài chính trị và trở thành quốc giáo, được ghi 
trong hiến pháp của nước Campuchia. Hiện nay, đứng đầu nhà nước 
Campuchia là Quốc vương, Quốc vương và hoàng hậu đều thành kính 
trước Phật Tô. Chính vì thế, khi đến đất nước Campuchia, chúng ta dễ 
nhận thấy tại các công viên, con đường, cây cầu, nhánh sông, v.v... 
đều có nhà chùa hoặc biểu tượng của Phật giáo. Xuất phát từ mục đích 
của đạo Phật và cũng vì lợi của quốc gia, cho nên Phật giáo đã hợp tác 
VỚI vương quyên, trở thành một công cụ hiệu lực cho việc thống nhất 
tư tưởng ở Campuchia. Với tất cả sự nỗ lực không mệt mỏi trong các 
hoạt động của mình, Phật giáo trong thời kỳ hưng thịnh của các vương 
triều Campuchia đã được đưa lên địa vị độc tôn và với vai trò đó, nó 


14. Thích Minh Châu (giới thiệu) nhiều tác giả (1995), Đạo đức học Phật giáo, Viện 
nghiên cứu Phật học, tr 52. 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 261 


đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố nhà nước, vun đắp 
sự đoàn kết trong nội bộ giai câp cầm quyên; thậm chí góp phần lựa 
chọn cả những con người ngôi trên ngai vàng của vương quôc, cùng 
với nó là sự tác động đến văn hóa - xã hội. 

Sự khác biệt trong việc giao lưu - tiếp biến của Phật giáo và phong 
tục tập quán ở Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông được thể hiện 
trong văn hóa. 


Sự khác biệt về vai trò, vị trí của Phật giáo trong chính trị ở Việt 
Nam và Campuchia vùng Mê-kông đã quy định sự khác biệt trong văn 
hóa của người dân nơi đây. Nếu như ở Việt Nam vùng Mê-kông, Phật 
giáo hòa cùng với các tôn giáo khác đề làm phong phú cho văn hóa 
dân tộc, trong đó văn hóa dân tộc là chủ lưu; thì Phật giáo ở Campu- 
chia trong quá trình tồn tại Phật giáo đã trở thành “cốt lõi của văn hóa” 
nơi đây. Phật giáo du nhập vào vùng Mê-kông ở Việt Nam đã góp 
phần làm phong phú cho văn hóa dân tộc Việt Nam. “Người Việt Nam 
vốn có thái độ bao dung cởi mở về văn hóa và tín ngưỡng, ít có những 
thành kiến tôn giáo, sẵn sàng chọn lọc những nên văn hóa bên ngoài 
để tạo nên nét phong phú cho nên văn hóa dân tộc”0°®. Phật giáo hòa 
mình cùng phong tục tập quán bản địa đã góp phần tôn tạo nền đạo 
đức truyền thống của dân tộc đó là chủ nghĩa yêu nước. Nguyễn Trãi 
đã vận dụng tỉnh thần ấy trong bài Bình Ngô Đại Cáo, đã viết “lấy 
nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân đề thay cường bạo”09, 
Trong các cuộc kháng chiến, Phật giáo đã hòa trộn với tỉnh thần yêu 
nước của dân tộc, đứng lên để giải thoát như hình ảnh tự thiêu của 
Hòa thượng Thích Quảng Đức đã đi vào lòng dân tộc Việt Nam. Con 
nTgưỜi Việt Nam nói chung, vùng Mê-kông nói riêng luôn có truyền 
thống yêu nước, thương người, khoan dung, độ lượng và quan điểm 
diệt khổ, cứu người, từ bi, hỷ xả... Sự hướng thiện của Phật giáo đã 
hòa nhập với truyền thống đó đề góp phần làm cho văn hóa Việt Nam 
ngày một phát triển. Nếu như Phật giáo ở Việt Nam vùng Mê-kông là 
một bộ phận của văn hóa Việt Nam thì Phật giáo ở Campuchia là chủ 
thê của nền văn hóa nơi đây. 


Sở dĩ Phật giáo trở chủ thê của văn hóa ở đât nước Campuchia là 
vì vai trò, vị thê của nó. Khi Phật giáo truyên bá vào Campuchia vùng 


15. Thích Minh Châu (giới thiệu) nhiều tác giả (1995), Đạo đức học Phát giáo, Viện 
nghiên cứu Phật học, tr 52. 

1ó. Thích Minh Châu (giới thiệu) nhiều tác giả (1995), Đạo đức học Phát giáo, Viện 
nghiên cứu Phật học, tr 55. 


262 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Mê-kông, nó không chỉ xoa dịu được nỗi đau về tỉnh thần mà còn đáp 
ứng được nhu cầu về vật chất nơi đây. Các tu sĩ Phật giáo đã thực hiện 
một số chức năng trong cuộc sông và các hoạt động văn hóa. Các tu 
sĩĨ có mặt ở tất các lễ hội, từ làng xã đến tỉnh, từ lễ kết hôn đến đám 
tang, thậm chí là lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh... Trong các lễ này, nhà sư 
có chức năng chính là nói lời cầu nguyện sự bình yên. Bên cạnh đó, 
nhà sư còn đóng vai trò là một nhà tâm lý thậm chí là một thầy bói, 
v.v... Nhà sư có vai trò to lớn trong quá trình truyền tải văn hóa. Họ 
trở thành mẫu người lý tưởng cho các Phật tử noi theo. Hầu hết các 
lễ hội lớn của đất nước Campuchia hiện nay đều liên quan đến Phật 
giáo và hầu hết người dân Campuchia dù là Phật tử hay không phải 
là phật tử thì họ vẫn tin rằng, có một thế giới song song với thế giới 
thực tại đang tồn tại. Do vậy, khi bị khủng hoảng về tỉnh thần hay gặp 
khó khăn trong cuộc sống thì họ vẫn nhờ đến vai trò của Phật giáo mà 
người trược tiếp được nhờ là các nhà sư. Nếu như Phật giáo du nhập 
vào Việt Nam vùng Mê-kông đã bị biến đổi thì Phật giáo từ khi truyền 
bá vào Campuchia đến nay vẫn giữ được bản sắc ban đầu vốn có của 
nó (ở Campuchia, Phật giáo vẫn là tôn giáo nguyên thủy). Chính vì 
sùng bái Đức Phật nên ở khắp mọi nơi từ trong nhà cho đến các công 
viên, từ thành phố đến các vùng sâu đều có sự hiện diện của Đức Phật. 
Kiến trúc của Campuchia cũng chịu sự chi phối của Phật giáo. Phật 
giáo khi du nhập vào Campuchia vùng Mê-kông đã góp phần quan 
trọng tạo nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc và ngôi chùa ngoài 
việc là trung tâm văn hóa của bản làng còn là nơi bảo vệ nền văn hóa 
lâu đời của dân tộc, bảo vệ và xây dựng vẻ đẹp cho cuộc sống mọi 
người dân Campuchia. 


Sự khác biệt trong giao lưu - tiếp biến của Phật giáo và phong tục 
tập quán ở Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông còn được thể hiện 
trong giá trị đạo đức. Không aI1 có thể phủ nhận được rằng, Phật giáo 
luôn hướng con người đến việc hoàn thiện nhân cách của mình thông 
qua tư tưởng “từ bi hỷ xả”. Tuy nhiên, nêu đạo đức Phật giáo ở Việt 
Nam vùng Mê-kông là một bộ phận cấu thành đạo đức của dân tộc 
Việt Nam thì đạo đức Phật giáo ở Campuchia lại trở thành nội dung 
cốt lõi của người dân nơi đây. 

Người Việt Nam vùng Mê-kông, một mặt phải đối phó với tự nhiên 
như đắp đập, đào mương dẫn nước tưới tiêu, đắp đê phòng chống bão 
lụt; mặt khác luôn phải đối phó với kẻ thù xâm lược. Do vậy, bản chất 
của người Việt Nam nói chung và người Việt Nam vùng Mê-kông nói 
riêng là luôn yêu chuộng hòa bình, có tinh thần nhân ái, đoàn kết, lối 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 263 


sông giản dị và biết yêu thương con người. Đạo đức Phật giáo đề cao 
nếp sống trung đạo, không ham mê dục lạc, sống giữ năm giới, mười 
thiện, dạy con người sông có ích, cống hiển cho gia đình, bản thân, 
xã hội nên dễ dàng hòa nhập cùng nếp sống cần cù, tiết kiệm, chịu 
thương chịu khó của người Việt Nam vùng Mê-kông. Sự dung hợp đó 
của đạo đức Phật giáo và đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam 
đã góp phần xây dựng nên những giá trị đạo đức truyền thống vẻ vang 
của dân tộc Việt Nam. Đây là nhân tố quan trọng định hướng tư tưởng, 
tình cảm, hành động của con người Việt Nam trong quá khứ, lan tỏa 
đến hiện tại và hướng đến tương lai. Đạo đức Phật giáo trở thành một 
nhân tố góp phần làm nên những con người vĩ đại biết sống vì nghĩa, 
vì đồng bào, vì dân tộc, bất kể con người đó xuất thân từ tầng lớp, giai 
cấp nào trong xã hội “Phát giáo Việt Nam là một bộ phận quan trọng 
của di sản đạo đức và văn hóa quý báu của dân tộc”0”. Tiếp thu, chắt 
lọc những giá trị đạo đức của nhân loại trong đó có giá trị đạo đức 
Phật Giáo đề bồi đắp cho giá trị 3 đức vốn có của dân tộc Việt Nam, 
chủ tịch Hồ Chí Minh cho răng, ° “mỗi người đều có thiện và ác ở trong 
lòng. Ta phải biết làm cho › phân tốt ở trong mỗi con người nấy nở như 
hoa mùa xuân và phần xấu mất dân đi”0®. Những giá trị của đạo đức 
Phật giáo đã dung hợp với đạo đức truyền thống Việt Nam góp phần 
xây dựng đạo đức Việt Nam phong phú và tiến bộ. Trong Nghị quyết 
Đại hội VII (1991) nhận định: “7í: ngưỡng, tôn giáo là nhu câu tỉnh 
thân của một bộ phận nhán dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù 
hợp với công cuộc xáy dựng xã hội mới”. Nếu như đạo đức Phật giáo 
ở Việt Nam vùng Mê-kông trở thành một trong những nhân tổ bồi đắp 
cho người dân nơi đây thì ngược lại đạo đức Phật giáo ở Campuchia 
lại trở thành đạo đức chính thống. 


Nếu như chúng ta nghiên cứu suốt chiều dài lịch sử đất nước Cam- 
puchia thì sẽ đễ dàng nhận thấy rằng, xuyên suốt chiều dài lịch sử đất 
nước này thường gắn VỚI hai tôn giáo là Ấn Độ giáo và Phật giáo. 
Vương quyên và thần quyền cùng tồn tại một cách song hành, thậm 
chí thần quyền còn lấn át vương quyền thì lẽ cỗ nhiên toàn ý thức xã 
hội cũng chịu sự chỉ phối bởi yêu tố tôn giáo và đạo đức cũng không 
ngoại lệ. Ở Campuchia, hơn 85% dân số cả nước theo Phật giáo; do 
vậy, trong hiễn pháp của Campuchia có điều lệ “nhân dân tự do tính 
ngưỡng”, và quy định “Phật giáo là quốc giáo”. Quốc vương là người 


17. Thích Minh Châu (giới thiệu) nhiều tác giả (1995), Đạo đức học Phật giáo, Viện 
nghiên cứu Phật học, tr 194. 
18. Hồ Chí Minh (1989), 7oàn zập, tập 10, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr 666. 


264 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


tượng trưng cho người ủng hộ duy trì tôn giáo”? và là người ủng hộ 
Phật giáo có hiệu lực nhất. Đại đa số thanh thiếu niên trong cả nước 
đều cần phải xuất gia một lần, đề tiếp thu sự huấn luyện tốt lành của 
Phật giáo, trải qua một khoảng thời gian nhất định rồi hoàn tục. Ngay 
cả quốc vương cũng phải có một thời gian từ bỏ ngai vàng để xuất gia 
đi tu ở chùa. Nền giáo dục đạo đức Campuchia từ khi Phật giáo thống 
trị đất nước, trừ giai đoạn nội chiến thì đạo đức Phật giáo trở thành 
thước đo giá trị cho toàn bộ xã hội. Nó được thê hiện ngay cả trong 
cách chào hỏi của người dân đối với nhau như: nêu là người cùng tuổi 
và CÓ Vai về ngang nhau thì chắp tay ngang ngực và cúi người xuống; 
nếu là người cao tuổi hơn thì chắp tay cao hơn và cúi người thấp hơn 
nhưng không được chắp tay cao quá đầu, vì chỉ có lạy Phật mới chắp 
tay quá đầu. Từ cách hành lễ trong chào hỏi đến việc thê hiện những 
cử chỉ cao đẹp trong cuộc sống thì người Campuchia vẫn luôn lấy đạo 
đức Phật giáo là thước đo cao nhất. Và đạo đức Phật giáo được người 
dân Campuchia đưa vào trường học và xem nó như một môn học bắt 
buộc đối với mọi người dân. 

5. KẾT LUẬN 


Có thể thấy rằng, sông Mê-kông chảy qua sáu nước; mỗi nước 
có những tập tục, văn hóa, tính ngưỡng, tôn giáo khác nhau nhưng 
hầu hết chiều dài mà nó chảy qua là thế giới của phật tử, của nhiều 
chủng tộc khác nhau. Tuy dân cư sinh sống ở lưu vực sông Mê-kông 
cùng uống chung dòng nước từ sông Mê-kông, cùng chung một tín 
ngưỡng và người dân nơi đây đều có điều kiện kinh tế, khoa học kỹ 
thuật chậm phát triển so với thê giới nhưng con người sống dọc sông 
Mê-kông hiểu nhau còn quá ít. Nguyên nhân chính là do chiều dài của 
dòng sông quá lớn và thuộc nhiều quốc gia khác nhau cùng với đó là 
sự hiểm trở của nó. 

Việt Nam và Campuchia vùng Mê-kông được xem là vùng hạ lưu 
sông Mê-kông. Sự ban tặng của dòng sông Mê-kông cho hai nước 
là tương đối giống nhau và quá trình Phật giáo du nhập đều diễn ra 
những năm đầu công nguyên, ban đầu Phật giáo là tôn giáo thứ yêu 
đứng sau Ấn Độ giáo trong xã hội. Quá trình Phật giáo du nhập đã có 
sự hòa trộn với phong tục tập quán bản địa. Tuy nhiên nếu ở Việt Nam 
vùng Mê-kông, Phật giáo đã có sự hòa trộn với phong tục tập quán 
và các tôn giáo khác nhằm làm phong phú thêm cho văn hóa, đạo 


19. Hồ Chí Minh (1989), Toản đập, tập 10 Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr. 252. 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 265 


đức con người Việt Nam nói chung và vùng Mê-kông nói riêng; thì ở 
Campuchia, Phật giáo khi được truyền bá vào, nó đã được đón nhận 
một cách nồng nhiệt và được người dân nơi đây đưa lên làm quốc 
giáo. Khi Phật giáo đã thẩm sâu vào máu thịt của người dân Campu- 
chia và được chính quyền gắn Phật giáo với chính trị thì lẽ cô nhiên, 
văn hóa, đạo đức, lối sống của xã hội đều thể hiện tinh thần của Phật 
giáo. Như vậy, Phật giáo ở Việt Nam vùng Mê-kông đã trải qua nhiều 
sự dung hợp và biến đổi, còn ở Campuchia thì Phật giáo vẫn giữ được 
đáng vẻ nguyên thủy của nó. 


LOẶO 


266 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Tài liệu tham khảo 

+ Tiếng Việt 

1. Thích Minh Châu (giới thiệu) nhiều tác giả (1995), Đạo đức học 
Phật giáo, Viện nghiên cứu Phật học. 

2. Nguyễn Đồng Chi (2000), Kho fảàng truyện cổ tích Việt Nam, 
tập I, Nxb. Giáo dục. 


3. Trương Văn Chung (2009), Những biến thể của Phật giáo 
nguyên thủy ở các quốc gia Đông Á (trường hợp Trung Quốc và Việt 
Nam). Tháng 5/ 2009. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Việt Nam. 


4. Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phát giáo Khơme Nam bộ (Những 

vấn đề nhìn lại), Nxb. Tôn Giáo và Nxb. Từ điên bách khoa, Hà Nội. 

5. Võ Văn Dũng (2012), Mới số giá trị đạo đức Phát giáo và ỷ 
nghĩa của nó hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Tháp, Sô I. 

6. Nguyễn Đăng Duy (1996), Văn hóa tâm linh, Nxb. Hà Nội. 

7. Đông Nam Á tế á đích tông giáo đữ chính trị. 

8. Trịnh Hoài Đức (1998), Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo dục. 

9. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện nghiên cứu Phật học 
(2012), Từ điên Phật học Hán- Việt, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

10. Hồ Chí Minh (1989), 7oàn tập, tập 10, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 

11. Huệ Thiện (2003), Đức Phát qua thành ngữ và tục ngữ Việt 
Nam — Nguyệt san Giác ngộ (Phụ trương nguyên cứu của báo Giác 
Ngộ), Sô 84. 

12. Nguyễn Tài Thư (chủ biên) (1988), Lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

13. Tìm hiểu vốn văn hóa Khmer Nam Bộ (1988), Nxb. Tổng hợp 
Hậu Giang. 

+ Tiếng Anh 

14. De San Antomo, Gabriel Quiroga (1998), 4 Bi and Truthƒul 
Relation oƒ Events in the Kingdom oƒ Cambodia. Thailand: White Lotus. 


15. Chandler, David (1994), 4 H¡isfory oƒ Cambodia. Bangkok 
Thailand: White Lotus. 


16. David Chandler (2007), 4 H¡sfory oƒ Cambodia, 4th Edition, 
Westview Press. 


SO SÁNH SỰ GIAO LƯU - TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO VÀ PHONG TỤC * 267 


17. lan Harris (2008), Cambodian Buddhism: History and Pracfice, 
University of HawaII Pr; l New edition. 

18. Helen Ibbitson Jessup (2011), 7œn?les of. Cambodia: The 
Heart oƒ Angkor, Vendome Press; 1st edition. 

19. Peter North (2005), Culture Shock! Cambodia: A Survival 
Guide to Customs and Etiquette (Culture Shock! A Survival Guide to 
Customs & Etiquette), Graphic Arts Center Publishing Company. 

20. Osborne, Milton E (2000), 7e Mềê-kông. Australia: Allen & 
Unwin. 

21. Osborne, Milton E (2000), Poliics and Power in Cambodia. 
Australia: Longman. 

22. Nick Ray, Greg Bloom (2012), Lonely Planet: Cambodia 
(Travel Guide), Lonely Planet; 8 edition. 

23. Dawn Rooney (2011), Angkor: Cambodia”s Wondrous Khmer 
Temples (S1xth Edition) (Odyssey Illustrated Guides), Airphoto Inter- 
national Ltd.; Sixth Edition edition. 

24. Graham Saunders (2008), Cambodha - Culture Smart: the es- 
sential guide to customs & culture, Kuperard. 

25. Source: Federal Research Division. Russell R. Ross, ed. “Role 
of Buddhism In Campuchian Life”. Campuchia: A Country Study. Re- 
search completed December 1987. 


26. Donald K. Swearer (1995), Buddhist World oƒ Southeast Asia 
(Suny Series in Religion), State University of New York Press; Re- 
vised ediftion. 


268 


269 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT 
GIỮA PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO THÁI LAN 


ThS. Võ Văn Thành) 
ThS. Lê Thị Thanh Tâm” 


Tóm tắt: 


Phát giáo là một trong những tôn giáo tâm cỡ lớn của nhân loại, 
được thành lập ở quốc gia Ấn Độ cổ đại mà vị trí hiện thuộc về Nepal. 
Tuy có nguồn gốc xa xôi ở gân chân núi Himalaya, đã không còn phô 
biến ở bản quán nhưng hiện nay tôn giáo này đang thịnh hành ở nhiễu 
nước châu Á. Sau khi đức Phật nhập điệt gân 100 năm, sự truyền thừa 
Phật giáo tiếp tục diễn ra mạnh mẽ nhưng có sự phân phải lớn trong 
nội bộ Phật giáo mà hai nhánh lớn là Phát giáo được truyền Sang 
phía Nam châu Á bao gồm các quốc gia như Sri Lanka, Thái Lan, 
Lào, Campuchia, Myanma. Nhánh Nam truyền này có nhiễu tên gọi 
khác nhau nhự Phật giáo Nam tông, Phật giáo Theravada, Phật giáo 
Nguyên thủy, Phật giáo Tiểu thừa, Phật giáo Pali. Một nhánh thứ hai 
truyền sang các nước Đông Bắc Á như Tì tung Quốc, Nhật Bản, Triều 
liên, Việt Nam v.v... và cũng có nhiễu tên goi khác nhau nhự Phát 
giáo Bắc tông, Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại thừa, Phật giáo 
Phát triển, Phật giáo Sanskirt. Về cơ bản mà nói, thì Phật giáo dù là 
Bắc tông hay Nam tông thì giáo lý là đông nhất, tuy nhiên mỗi nhánh 
lại có những hành trì và tổ chức trong nội bộ Tăng già vừa giống lại 
vừa khác với tông phải khác. Trong bài tham luận này, chúng tôi từn 


(*). ThS. Võ Văn Thành, TT Nghiên cứu Tôn giáo, Viện KHXH vùng Nam bộ. 
(**). ThS. Lê Thị Thanh Tâm, Khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa TP. HCM. 


270 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


hiểu những nét trơng đồng và khác biệt của Phật giáo Việt Nam (tiêu 
biêu cho Phát giáo Băc tông) và Phật giáo Thái Lan (tiêu biểu cho 
Phật giáo Nam tông). 


Abstract: 


Buddhism 1s one ofthe great religIons ofthe mankind In the world 
which had been established In acient India which 1s now a part ofNe- 
pal. Although Buddhism had 1ts origins at Himalaya moutain foot and 
such a long time no more popular at 1ts homeland but nowadays If 1s 
prevailing in many countrles in Asia. After Sakya Muni Buddha en- 
tered Nivarna nearly 100 years, 1ts lineaøe was continuing vitally but 
there was great separated inner the Buddhism Into two main schisms 
which that were Introduced into the South Asia Including some coun- 
tries such as Sri Lanka, Thailand, Laos, Cambodia, Myanma. The 
Southern Buddhism was also called as The Southern Buddhism, 
Theravada Buddhism, Hinayana Buddhism or Pali Buddhism. Anoth- 
er schIism was transmitted to Northeast As1a countries such as China, 
Japan, Korea, Vietnam etc... and 1ts name also was called as Northern 
Buddhism, Mahayaha Buddhism, Mahasanghika Buddhism, Sanskrit 
Buddhism. Basically, whether Buddhism 1s Mahayana or Theravada, 
the doctrine 1s Identical, but each branch has 1fs own practice and or- 
ganization within the Sangha has 1s own similarities and differences 
from each other schism. In this paper, we wIll find out the similari- 
ties and differences between Vietnam Buddhism which 1s preresented 
for Mahayana Buddhism and Thai Buddhism which 1s preresented 
for Theravada Buddhism. And finally, we w1ll have some conclusions 
about the similarities and differences of each other Buddhist schools. 


3k 3k 3k 


1. ĐÔI NÉT VẺ LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ 
PHẬT GIÁO THÁI LAN 


Đạo Phật được truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm, theo công 
trình Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Viện Triết học 1993 thì “Phật 
giáo truyền đến Việt Nam vào khoảng đầu công nguyên”0. Có hai 
con đường truyền bá đạo Phật trực tiếp vào Việt Nam đó là đạo Phật 
truyền bá trực tiếp vào Việt Nam từ Ấn Độ vào đầu công nguyên và về 
sau, sau khi đạo Phật được truyền bá vào Trung Hoa và sau đó nó được 
tiếp nhận rồi nó phát huy ảnh hưởng của nó sang các nước khác trong 


1. Viện Triết học 1991: ch sử Phật giáo Việt Nam, NXB. Khoa học Xã hội, trang 11. 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT * 271 


đó có Việt Nam. Các nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam còn chủ trương 
tằng “không ai phú nhận là Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều và trực tiếp 
của Phật giáo Trung Hoa. Thế nhưng, Việt Nam ngay từ thời rất xa xưa 
đã được các cao tăng Ấn Độ đến truyền giáo trực tiếp, và thời điểm đó có 
thể là xưa hơn thời điển Phật giáo vào miễn Nam Trung Hoa”0). 


Quyền 7hiển uyển tập anh còn kể lại câu chuyện đàm đạo giữa 
Quốc sư Thông Biện và thái hậu Linh Nhân nhắc đến sự kiện Pháp sư 
Đàm Thiên trả lời vua Tùy Cao Tổ cho rằng Phật giáo truyền qua xứ 
Giao Châu còn sớm hơn đến xứ Giang Đông Trung Quốc®), 


Sự kiện Việt Nam tiếp nhận Phật giáo Trung Hoa rõ nét nhất là sự 
ảnh hưởng của ba phái thiên xuât phát từ Trung Hoa như phái Thiên 
Tì NI Đa Lưu Chị, phái thiên Vô Ngôn Thông và phái thiên Thảo 
Đường (đời Lý) và Phật giáo Trung Hoa tiệp tục tăng cường sự ảnh 
hưởng đên Việt Nam vào các thê kỷ XVII và XVIII khi các phái thiên 
Trung Hoa như phái thiên Lâm Tê, phái thiên Tào Động... Đên cuôi 
thê kỷ XIH, vua Trân Nhân Tông đi tu và lập ra thiên phái Trúc Lâm 
Yên Tử và trở thành sơ Tô của phái này. Đây là phái thiên đầu tiên do 
một người Việt Nam sáng lập ra và truyền bá rộng rãi. 

Phật giáo tiếp tục phát triển ở Việt Nam đến tận ngày nay như một 
dòng chảy liên tục cùng thăng trâm với lịch sử Việt Nam như nhà thơ 
Hô Dzênh đã việt: 

“Trang sử Phát, 

Đồng thời trang sử Việt, 
Trải bao độ hưng suy, 

Tuy có nguy mà chẳng mắt”. 


Kế từ khi truyền bá vào Việt Nam, đạo Phật tỏ ra rất thích nghi 
với môi trường bản địa và dung hòa với nhiều tín ngưỡng bản địa và 
với hơn 2000 năm phát triển, Phật giáo hiện nay là tôn giáo lớn nhất ở 
Việt Nam và ngày càng khăng định vai trò của mình đối với dân tộc. 
Ở Việt Nam hiện có các hệ phái Phật giáo lớn như: Phật giáo Tịnh Độ 
tông, Phật giáo Thiền, Phật giáo hệ khất sĩ v.v... cùng tồn tại, phát 
triển bổ sung cho nhau chứ không bài xích lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu 
tâm linh của nhân dân. 


2. Viện Triết học 1991: /jch sử Phật giáo Việt Nam, NXB. Khoa học Xã hội, trang 22. 
3. Thiên Uyển Tập Anh (Ngô Đức Thọ & Thúy Nga dịch) 1993, NXB. Văn học Hà Nội, 
trang 91. 


272 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Phật giáo được truyền vào Thái Lan từ rất sớm, phái đoàn của 2 
cao Tăng Sona và Uttara và từ đó, đạo Phật đã gắng bó với lịch sử dân 
tộc Thái“. Có thê nói đây là nét khá tương đồng với Phật giáo và dân 
tộc Việt. Theo nhà nghiên cứu Phật học Minh Chi trong công trình 
Phật giáo Thái Lan: Hiện tại & quá khứ, lịch sử Phật giáo Thái Lan 
được chia thành 4 giai đoạn như sau: 


Giai đoạn I: Phát giáo Theravada 


Các nhà khảo cô đã tìm thấy những di vật ở chùa Pathamacotya, 
khi Nagara Pathama là kinh đô của một vương quôc người Mon, cho 
phép kêt luận là đạo Phật được du nhập vào đât Thái vào thời kỳ đó. 


Giai đoạn này, Phật giáo được truyền vào Thái Lan là Phật giáo 
Theravada (Thượng Tọa bộ), một bộ phái chủ yêu của đạo Phật sau khi 
được tách ra và gồm toàn là những bậc trưởng lão, cao niên, với chủ 
trương duy trì nguyên bản của đạo Phật từ khi đức Thích Ca còn tại thế. 


Giai đoạn 2: Phát giáo Đại thừa 


Khi Phật giáo Đại thừa chiếm ưu thê ở Ấn Độ, thời nó cũng được 
truyền bá sang Thái Lan. Phật giáo Đại thừa đầu tiên du nhập vào 
Sumatra, Java và Campuchia. Rồi từ những xứ này, du nhập vào Thái 
Lan. Cũng có thê có một nhánh Đại thừa, từ Magadha trực tiếp đến xứ 
người Mon ở Miến Điện, rồi từ đó xuống Dvaravati®). Như vậy, vào 
thời kỳ đó, Phật giáo Đại thừa đã có mặt ở Thái Lan, nhưng chiếm ưu 
thế vẫn là Phật giáo Theravada. 


Giai đoạn 3: Phật giáo Theravada ở Pagan truyền vào đất Thái 


Vào năm 1057, vua Anurudha của Miến Điện, có kinh đô ở Pagan, 
đánh chiếm xứ Remannadesa, mở rộng bờ cõi tới các tỉnh phía Tây 
Bắc xứ Thái, tức vùng Lanna và truyền bá đạo Phật vào Thái Lan. 
Nhưng vào thời kỳ này, đạo Phật suy vong và gần như bị tuyệt tích ở 
Ấn Độ. Xứ Miến Điện tiếp thu đạo Phật Theravada từ Magadha (trước 
kia thuộc Ấn Độ, nay thuộc Afghamistan), và phát triển hình thức Phật 
giáo này theo cách thức của họ, sau khi họ không còn tiếp xúc với Ấn 


4. Khi một người ngoại quốc đến Băng Cốc (Thái Lan), có hai cảnh tượng đập vào mắt: 
Một là cảnh tượng các chùa với ngọn bảo tháp cao vút, và hai là từ sáng sớm, đi đâu cũng 
gặp từng đoàn nhà sư mặc áo vàng đi khất thực, được nhân dân các phố phường chắp tay vái 
và cúng dường thức ăn. Người ngoại quốc gọi Thái Lan là đất nước của những áo vàng (he 
land oƒ yellow robes) với 95% dân số theo đạo Phật [Minh Chi 1995: Phật giáo Thái Lan: 
Hiện tại & quá khứ, trang I]. 

5. Thái Lan: Hiện tại & quá khứ, trang 5. 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT * 273 


Độ nữa. Lúc bấy giờ, miền Nam Thái Lan vẫn còn bị các vua Khmer 
cai trị, nhưng với tư cách là chư hâu của Pagan. Do đó, mà Phật giáo 
Đại thừa vân còn tôn tại ở Nam Thái Lan. 


Giai đoạn 4: Phật giáo Sri Lanka truyền vào đất Thái 


Lịch sử truyền thống của Tăng già Sri Lanka truyền vào đất Thái 
bắt đầu từ năm 1153, với triều đại vua Sri Lanka Parakrasabahu. Đó 
là một trong những vị vua vĩ đại nhất của lịch sử Sri Lanka. Phật giáo 
từ SrI Lanka truyền vào đất Thái là loại Phật giáo đã được người SrI 
Lanka cải tổ, và chính vì ý muốn Phật giáo trên nước mình được cải 
tổ như ở Sri Lanka, người Thái chấp nhận. Sử liệu ghi nhận rằng, năm 
1250, những Tăng sĩ Thái đầu tiên từ Sri Lanka trở về nước, ở tại 
vùng Negara SrIi DharmaraJa. Ở đây, cùng với sự trợ lực của Tăng sĩ 
Sri Lanka cùng về với họ, họ sửa sang lại ngôi chùa lớn Mahadhatu 
(chùa Xá Lợi Lớn), theo hình dáng các bảo tháp ở Sri Lanka. Đó 
chính là hình dáng của ngôi chùa Mahadhuta hiện nay, khi danh tiếng 
của Tăng già Sri Lanka đến Sukhodaya, nơi triều đại Pra Ruang đang 
trị vì, vị vua của triều đại rất sùng tín đạo Phật, mời một vị cao Tăng 
ở Sri Dharmaraja đến kinh đô đề thực hiện cuộc cải tổ Tăng già ở đây. 
Kết quả là truyền thống Tăng già Sri Lanka bắt đầu phổ biến ở trên 
toàn đất Thái. Trong khi đó thì Phật giáo Đại thừa suy yếu dần và mắt 
hắn. Tăng già cả nước thống nhất lại dưới hình thức Theravada. 


Theo nhận xét của nhà nghiên cứu Phật học Minh Chi, tuy cả hai 
phái Tăng sĩ cũ hay Tăng sĩ mới đều thuộc Phật giáo Nam tông hay 
Theravada. Nhưng họ không cùng làm lễ được là vì lý do sau đây: 
thứ nhất, là phái Tăng sĩ cũ đọc kinh bằng tiếng Sanskrit, một tập tục 
còn lại từ thời thống trị của người Khmer. Hai nữa, phái Tăng sĩ mới 
cho rằng, truyền thống của phái Tăng sĩ cũ không được thuần nhất, 
do chịu ảnh hưởng của Đại thừa giáo. Vì vậy, trong một thời gian, hai 
phái Tăng sĩ mới và cũ sống tách biệt nhau ở Chieng Mai cũng như 
ở Sukhodaya'®. Về sau, khi Phật giáo ở Sri Lanka suy thoái, thì Phật 
giáo Thái Lan lại ảnh hưởng ngược trở lại xứ SrI Lanka. 


Điểm qua những nét đại thê của Phật giáo Thái Lan cho chúng ta thấy 
Phật giáo Thái Lan chủ yếu và xuyên suốt vẫn là Phật giáo Theravada, dù 
theo truyền thống cũ của Campuchia hay theo truyền thống cải tổ của Sri 
Lanka sau đó. Phật giáo Đại thừa dần dần mắt sự ảnh hưởng và biến mất 
khỏi xã hội người Thái mà không có sự tranh chấp tôn giáo gì. 


6. Minh Chị 1995: Phật giáo Thái Lan- Hiện tại & quá khứ, trang 10. 


274 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


2. NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐÒNG GIỮA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
VÀ PHẬT GIÁO THÁI LAN 


Có rất nhiều những điểm tương đồng giữa Phật giáo Việt Nam và 
Thái Lan, ở đây, chúng tôi chỉ nêu lên những nét tương đông có ảnh 
hưởng nhiêu nhât đên cả hai dân tộc. Nó thực sự đã trở thành những 
nét văn hóa của môi dân tộc. 

Làm từ thiện 

Ở Thái Lan và Việt Nam đều có làm từ thiện theo tinh thần Phật giáo. 
Làm từ thiện không những là cho nhiêu của cải vật chât mà theo đạo Phật, 
bô thí pháp, lời nói từ ái khiên người ta vui vẻ, người ta hướng thiện đó là 
làm việc thiện rôi. Tĩnh thân làm việc từ thiện này là phô quát ở tât cả các 
nước theo Phật giáo. Đó là tinh thân rât cơ bản của đạo Phật. 

Sự khổ 


Đối với đạo Phật, sự khổ là phổ quát. Phật giáo Theravada và Bắc 
truyền đều thừa nhận sự khổ. Có cái khổ chúng ta có thể cảm nhận 
được hằng ngày như cái khổ về thân xác, cái khổ khi phải chia ly với 
người thân, gân người mình ghét, cái khổ khi bệnh đau, già lão. Có 
cái khổ rất vi tế như được mô tả trong Khổ đề của đạo Phật. Do đó, 
Tứ diệu đế được tất cả các tông phái Phật giáo thừa nhận. Tuy nhiên, 
mỗi tông phái có sự nhấn mạnh riêng của mình, chắng hạn Phật giáo 
Theravada nhấn mạnh sự nỗ lực bản thân để đạt được sự giải thoát và 
cầu giác ngộ. Trong khi đó, Phật giáo Tịnh độ tông ở Việt Nam rất phổ 
biến với quan niệm về sự gia hộ của Bồ tát và Chư Phật. Dù khác nhau 
về phương pháp hành trì, thể hiện nhưng cuối cùng cũng giống nhau 
về mục đích là thoát khổ và đem lại sự giác ngộ sau cùng. Điểm phổ 
quát này là như nhau đối với mọi tông phái Phật giáo. 


Vô ngã 

Phật giáo Nguyên thủy cũng như Phật giáo Đại thừa đều chấp 
nhận thuyết Vô ngã như là giáo lý căn bản của đạo Phật. Đạo Phật 
phủ nhận cái ta thường còn, cái ta vĩnh viễn vì xem đó là điểm đề mọi 
người bị mê hoặc và chấp tướng. Cái ở đằng sau cái ta ấy chỉ là một 
tập hợp của ngũ uẫn (sắc uẫn, thọ uẫn, tưởng uân, hành uẩn và thức 


uẩn). Cái ta thường ngày chỉ là cái ta quy ước để gọi tên chứ không có 
cái ta như các tôn giáo khác chủ trương. 


Tải sinh 


Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thái Lan đều thừa nhận thuyết tái 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT * 275 


sinh. Có thể nói rằng, thuyết luân hồi và tái sinh đã xuất hiện từ lâu ở 
Ấn Độ nhưng đạo Phật chỉ chấp nhận thuyết tái sinh chứ không chấp 
nhận thuyết luân hồi. Tái sinh là sau khi chúng sinh chết đi thì lại tái 
sinh trong một cuộc sống khác sung sướng hay là đau khổ tùy theo 
nghiệp của đương sự đó đã tạo ra. Như vậy, thuyết tái sinh cho rằng 
có đời sống kiếp sau nhưng nhất không nhất định là quay lại đời sống 
y như kiếp trước mà tùy vào nghiệp duyên quyết định hướng tái sinh 
của đương sự. Thuyết tái sinh của đạo Phật rất linh hoạt, khác hắn với 
thuyết luân hồi của Bà-la-môn giáo. 


Niềm tin vào thuyết tái sinh của các nước theo Phật giáo là rất lớn, 
nó giúp con người hướng thượng, làm nhiêu việc thiện đê họ có được 
cuộc sông kiêp sau tôt hơn. Đây là điêm cộng thông trong mọi tông 
phái Phật giáo. 

Nghiệp (Karma) 


Cũng như thuyết tái sinh, mọi tông phái Phật giáo đều thừa nhận 
thuyết nghiệp như là thuyết cơ bản của Phật giáo. Cả Phật giáo Việt 
Nam và Phật giáo Thái Lan đều cho rằng, con người làm việc thiện 
sẽ tích được nhiều phúc đức và đem lại cho đương sự cuộc sống tốt 
lành, hạnh phúc và khi lâm chung sẽ được tái sinh vào cõi lành, cõi 
phúc. Làm việc ác, đương sự sẽ gánh lấy hậu quả xấu, quả ác do chính 
mình tạo ra nếu nó không chín muôi và thời điểm này thì sẽ chín muỗi 
và một thời điểm khác, một kiếp khác trong tương lai. Thuyết nghiệp 
của đạo Phật còn rất năng động, nó cho răng nêu một đương sự làm 
nhiều việc xấu, việc ác, nêu biết hối cải và làm nhiều việc thiện đủ sức 
bù đắp nghiệp ác đã làm thì vẫn được hưởng hạnh phúc, sinh vào cõi 
lành. Đây là một điểm rất nhân bản trong đạo Phật. Đạo Phật thường 
có câu “quay đầu là bờ” là như vậy. 


Thuyết Duyên khởi (luật nhân quả) 


Đạo Phật đều thống nhất cho rằng mọi sự vật hiện tượng đều có 
nguyên nhân sanh khởi của chúng, nhưng chúng không có một thực 
thể nào vĩnh hằng. Đạo Phật không thừa nhận cái gì vĩnh hằng, bất 
biến. Luật nhân quả cũng còn gọi là lý duyên khởi chi phối vũ trụ. 
Thuyết Duyên khởi giải thích rằng do vô minh mà chúng sinh ta đau 
khổ; nhờ giác ngộ mà chúng ta sẽ không còn bị đau khổ nữa. Từ 
thuyết Duyên khởi sinh ra các thuyết như thuyết vạn pháp trong vũ 
trụ này đều tương quan tương. liên với nhau, thuyết về sự liên hệ theo 
luật nhân quả của mọi nhân tổ cần tạo ra một sự sống, thuyết về tính 
tương đối của mọi sự vật hiện tượng. 


276 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


Đạo đức 


Đạo Phật dù là Nam tông hay Bắc tông đều đưa ra những chuẩn 
mực đạo đức cho con người. Theo đạo Phật, ai giữ được ít nhất năm 
giới thì đảm bảo kiếp sau sẽ được tái sinh làm người. Vì năm giới là 
tối thiêu về chuẩn mực đạo đức của con người, đặc biệt là giới cấm 
sát sinh. Giới cắm sát sinh của đạo Phật hạn chế con người tàn sát các 
sinh vật khác, đặt biệt là cắm giết hại đồng loại, đây là một điểm rất 
nhân bản trong đạo Phật. Thay vì sát sinh, đạo Phật khuyên con người 
không nên sát sinh và khuyến khích hành vi cứu sông con người. 


Đạo Phật dù cho bất cứ tông phái nào cũng khuyến khích tránh 
mười hành vi ác đó là: Giết hại sinh vật, lấy của không cho, tà đâm, 
nói dối, nói lời ác, nói chia rẽ, nói lời vô nghĩa, tham, sân, tà kiến. 
Nếu từ bỏ mười hành vi ác đó thì đương sự tự nhiên sẽ làm 10 điều 
thiện trong đời. Điều này rất phù hợp với đạo đức loài người và có thể 
nói đây là một món quà của đạo Phật dành cho nhân loại. Do đó dù là 
cộng đồng Phật giáo Theravada như ở Thái Lan hay cộng đồng Phật 
giáo Bắc truyền như ở Việt Nam đều rất tán đồng. 

Niết bàn 

Các học giả Phật giáo đều nhất trí rằng, mục đích của đời sống tôn 
giáo là giải thoát khỏi cái ảo tưởng sai lầm về cái Ta. Nhờ cởi bỏ được 
ảo tưởng đó, Phật tử sẽ sống bình thản không giao động bởi thế sự vô 
thường, không bị ràng buộc bởi những hệ lụy thế gian. Khi chứng ngộ 
được Niết Bàn Phật tử không còn bị chỉ phối bởi tà kiến và dục vọng 
nữa. Có rất nhiều khái niệm về Niết Bàn, trong đó có quan niệm Niết 
bàn là chấm dứt mọi đau khổ ràng buộc nhờ dập tắt được ngọn lửa dục 
VỌNE. Niết bàn là tịch diệt thì không phải người Phật tử tịch diệt mà 
ngọn lửa tham, sân, sĩ trong đương sự bị tịch diệt. 


3. NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ PHẬT 
GIÁO THÁI LAN 


+ Khác nhau về tên gọi 


Phật giáo xuyên suốt và chủ yếu ở Việt Nam là Phật giáo Đại thừa 
(Mahayana Buddhism) với các tông phái lớn là Phật giáo Thiền và 
Phật giáo Tịnh Độ tông, trong đó đặc biệt là hình thức Phật giáo Tịnh 
độ đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong dân chúng. Phật giáo ở Việt Nam 
du nhập và dung hòa với các tín ngưỡng địa phương, chấp nhận các 
vị thần, thánh địa phương được thờ ở chùa Phật. Phật giáo luôn luôn 
vận động và phát triển, biến đổi không ngừng và thích nghỉ với từng 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT * 277 


bối cảnh của dân tộc. Chính vì vậy, Phật giáo ở Việt Nam và ở các 
nước như Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên còn được gọi 
là Phật giáo Phát triển. 


Ở Thái Lan, Phật giáo xuyên suốt và chủ yêu là Phật giáo Thera- 
vada hay còn gọi là Phật giáo Tiêu thừa (/1ayana Buddhism) cỗ 
gắng duy trì hình thức nguyên thủy của đạo Phật từ thời đức Phật 
Thích Ca còn tại thế, do đó nó được gọi là Phật giáo Nguyên thủy. 


+ Khác nhau về hình thức tổ chức Tăng già 


Một điểm rất thú vị khi nghiên cứu về những điểm tương đồng và 
khác biệt giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thái Lan là quy định 
về tăng già của Phật giáo Việt Nam (thuộc Bắc tông) và Phật giáo 
Thái Lan (Nam tông). Ở Việt Nam, phụ nữ có thể khoát á áo Cà sa, áo 
vàng Và trong truyền thống Phật giáo Việt Nam có một số nữ tu sĩ nội 
tiếng ni sư Diệu Nhân đời Lý và hiện nay chùa của ni chúng là rất 
nhiều. Về lý thuyết thì có bát kính pháp quy định sự kính trọng của 
giới Ni đối với giới Tăng nhưng về mặt tu tập, địa vị xã hội, giáo hội 
thì họ không thua kém gì tăng sĩ. Có thê nói đó là một điểm rất bình 
đăng giữa Tăng chúng và Ni chúng ở Việt Nam. Ở Thái Lan, phụ nữ 
không được thọ giới tì kheo ni, không được xuất gia và không được 
khoát áo vàng như tăng sĩ. Đó là một sự phân biệt bất bình đăng giữa 
nam và nữ, tuy rằng ở Thái Lan không có ảnh hưởng Nho giáo như ở 
Việt Nam. Đề làm rõ vấn đề này, chúng ta phải trở lại hình thức Phật 
giáo của Thái Lan và của Việt Nam khác nhau. 


+ Về hình tượng phụ nữ trở thành Phật 


Chúng ta không thấy hình tượng Phật mẫu trong văn hóa của 
người Thái. Đối với người Thái, hình tượng Đức Phật phải là Nam 
giới và Đức Phật duy nhất trong chánh điện họ thờ là Đức Phật Sakya 
Muni, còn các vị khác chỉ là Bồ Tát. Phật giáo Thái Lan là Phật giáo 
Theravada, vốn không có hình tượng phụ nữ trở thành Phật tuy rằng 
ở thời Đức Phật phụ nữ cũng được xuất gia tu hành và có một đâm nữ 
Ambapali xuất gia làm ni, sau trở thành một A La Hán”), Điều này, 
chúng tôi nghĩ là có sự ảnh hưởng của Bà-la-môn giáo, cũng từng 
hiện hữu trên đất Thái Lan (tuy về sau đã biến mất). Truyền thống Bà 
La Môn giáo có những quy định rất khắc khe đối với phụ nữ. Phụ nữ 
được xem là không trong sạch, là ô uề và tất nhiên là họ không được 


7. VỊ La Hán có tên và bài kệ trong tập “7rzưởng Lão N¡ Kể” (Therigatha), nhưng Phật 
giáo Nam truyên xem đó là sự kiện hy hữu. 


278 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


phép can dự vào tôn giáo như đàn ông. Đây là một cái nhìn rất cực 
đoan của Bà-la-môn giáo đã đi vào tâm thức của người Thái trước đó 
chăng? Chúng ta có thê nói rằng tính cực đoan đó không kém gì Nho 
giáo Trung Hoa. 


+ Khác nhau về địa vị của cư sĩ 


Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, vai trò của cư sĩ được 
đánh giá rất cao. Có Nhiều cư sĩ, trình độ giác ngộ của họ còn lớn 
hơn là tăng sĩ, mà lịch sử Phật giáo nhắc đến đó là cư sĩ Duy Ma Cật. 
Ở Việt Nam giới cư sĩ có địa vỊ, nhiều vị cư sĩ nồi tiếng trong lịch sử 
Việt Nam như cư sĩ Ứng Vương đời Lý. Ở đời Trần có cư sĩ Tuệ Trung 
Thượng Sĩ, là thầy của vua Trần Nhân Tông (sau này ông trở thành Sơ 
tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tủ). Thời Lê-Mạc có Bạch Vân cư 
sĩ, đạo hiệu của Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm v.v... Cư sĩ chiếm 
vị trí quan trọng trong đạo Phật. Cư sĩ là giới trung gian giữa Tăng sĩ 
và tín đồ thế tục. 


Ở Thái Lan và các nước thuộc truyền thống Nam truyền, vai trò 
cư sĩ không được xem trọng. Theo truyền thống Nam tông thì chỉ có 
xuất gia mới là tu hành thực sự, còn giới cư sĩ tại gia thì không tu 
hành được và không tính là giới tu hành. Đó là một điểm bất bình 
đẳng trong nội bộ Phật giáo Nam truyền. Chính tình hình này, ở Thái 
Lan có tục lệ là ít nhất trong đời, một thanh niên nam giới phải có một 
lần xuất gia và thời gian tối thiêu là một năm thì người nam như vậy 
mới được xem là hoàn thành một nghĩa vụ thiêng liêng trong đời và 
sẽ không bị xã hội xem thường và khi lấy vợ thì đó là tiêu chuẩn đầu 
tiên mà bên vợ xem xét là người nam đó có hoàn thành nghĩa vụ xuất 
gia tu hành hay chưa, nếu chưa thì nam nhân đó có thể bị từ chối kết 
hôn. Nếu một nam nhân không chịu xuất gia tu hành thì có thể bị ế 
vợ suốt đời. Đây là một điều rất thú vị trong văn hóa Thái Lan có liên 
quan đến đạo Phật. 


+ Khác nhau về cách thức sinh hoạt 


Ở Việt Nam, nhiều tự viện, chùa tự túc được lương thực và sinh 
hoạt phí của tăng chúng. Một số chùa còn có đất đai để canh tác và 
nhiều chùa còn kinh doanh rất hiệu quả và dùng số tiền thu được để 
chi phí cho toàn bộ chùa, tu viện, do đó nhiều chùa tự túc được sự sinh 
hoạt. Ở Thái Lan, mọi sự sinh hoạt của tăng chúng hay khi cần chỉ tiêu 
gì thì nguồn đóng góp duy nhất là sự cúng dường của tín đồ Phật tử và 
đặc biệt là hoàng gia Thái Lan cũng là tín đồ, do đó sự đóng góp của 
tín đồ là rất lớn và họ đóng góp với tâm lòng rất thành kính. 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT * 279 


Ở Việt Nam, như đã nói chùa có thê tự túc được mọi sinh hoạt, ăn 
uống của tăng sĩ do đó chúng ta thấy rất hiếm tăng sĩ ra đường khất 
thực như ở Thái Lan (trừ hệ phái Khắt sĩ mới phát triển sau này và 
Phật giáo Khmer thuộc truyền thống Nam tông ở Nam bộ). Tín đồ 
cúng dường, đóng góp trực tiếp vào chùa, tu viện rồi chùa, tu viện mới 
thu xếp cho sinh hoạt của tăng chúng. Đây là một điều hay là tăng sĩ 
không phải lo sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là ngày nào tăng sĩ cũng phải 
ra ngoài khát thực đề tiếp xúc với tín đồ, giảng chánh pháp, khuyến họ 
làm thiện tránh ác thực hiện việc bố thí pháp, còn tín đồ thì thực hiện việc 
bố thí thức ăn, vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của tăng sĩ. 


Ở Việt Nam, tăng sĩ có thê ăn nhiều lần trong ngày và tuyệt đại là 
ăn các thức ăn từ thực vật, ăn chay. Ở Thái Lan, mỗi tăng sĩ sáng sớm 
cắp bình bát ra ngoài khất thực và tín đồ cũng dường thức ăn, vật dụng 
cần thiết cho sinh hoạt và họ phải thọ trai trước ngọ và chỉ ăn một lần duy 
nhất trong ngày. Nếu qua giờ ngọ đó, mà vị tăng sĩ khát thực vẫn không 
được thức ăn thì đành phải nhịn ăn cho đến hôm sau (tất nhiên có thể là 
hiện nay họ có thể uống sữa thay cho bữa ăn). Tăng sĩ theo truyền thống 
Theravada không được giữ tiền, vàng bạc trong mình vì đó là quy định 
của Giáo hội Phật giáo. Vật thân tín nhất đối với vị tu sĩ Nam truyền là 
chiếc bình đi khát thực và y phục màu vàng (màu của giải thoát). 

+ Khác nhau về hình thức thờ cúng trong chùa 


Ở các chùa Thái, họ chỉ thờ duy nhất ngẫu tượng đức Phật thích 
ca trong chánh điện. Đức Phật Thích Ca là đức Phật lịch sử. Truyền 
thống Nam tông chỉ thờ ngẫu tượng đức Phật thích ca dưới các hình 
thức như đức Thích Ca sơ sinh, đức Thích Ca tọa thiền dưới gốc cây 
Bồ đề, đức Thích Ca nhập Niết Bàn v.v... Ở Việt Nam thì trong chùa 
thờ rất nhiều đức Phật khác nhau. Bước vào một ngôi chùa điển hình 
của người Việt, chúng ta thấy từ ngoài cổng đã thờ tượng hai vị hộ 
pháp, rồi trong chánh điện thờ rất nhiều Đức Phật khác nhau, thường 
là Đức Phật Tam thế như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và 
Đức Phật Di Lặc. Bên cạnh đó còn thờ các vị Tổ sư thiền mà tiêu biểu 
nhất là đức Bồ Đề Đạt Ma (8odhidharma). Phía sau lại thờ rất nhiều 
tượng của các vị Bồ tát, Đức Phật Bà Quan Âm mang dáng dấp người 
phụ nữ Việt Nam với nét mặt đầy lòng từ và bi trắc ấn. 


4. VÀI LỜI KẾT 
Phật giáo Việt Nam (tiêu biêu cho Phật giáo Đại thừa) được truyền 


bá vào Việt Nam hơn 2000 năm qua đã có những đóng góp hết sức 
quý báu cho dân tộc. Người Việt Nam không ai là không thâm nhuân 


280 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


thuyết từ, bi, hỷ, xả, lý nhân quả của đạo Phật. Đạo Phật tuy là thành 
tố ngoại sinh nhưng đã gắn bó với người Việt trong một thời gian dài 
và đã trở thành một bộ phận không thê thiếu của dân tộc Việt đến nỗi 
chùa ở miền Bắc đa số là chùa làng, thuộc về sự quản lý của làng chứ 
không phải của tăng ni. Những cuộc sinh hoạt tôn giáo, văn hóa thuộc 
về đạo Phật cũng đã phổ biến và trở thành những nét văn hóa tốt đẹp 
của người Việt đến nỗi dân gian có câu: “Đá vua, chùa làng, phong 
cảnh Bụt`”. 


Ở dân tộc Thái, Phật giáo chi phối rất sâu sắc trong đời sống của 
người Thái. Bước ra đường, điều làm người ngoại quốc ấn tượng nhất 
là cảm tượng tu sĩ Phật giáo có mặt khắp nơi. Họ được cả xã hội tôn 
kính, kế cả hoàng gia Thái Lan. Những điểm khác biệt giữa Phật giáo 
Việt Nam và Phật giáo Thái Lan cho thấy cách tiếp thu và hành trì 
Phật giáo tùy theo mỗi nền văn hóa. Về cơ bản Phật giáo Việt Nam và 
Phật giáo Thái Lan khác nhau về tông phái, khác nhau về những cách 
truyền đạt, tổ chức giáo hội, Tăng già, cách hành lễ, sinh hoạt v.v... 
Nhưng nói gì thì nói, Phật giáo dù là Nam tông hay Bắc truyền thì vẫn 
là Phật giáo, do đó nó lại có những điểm rất tương đồng như được 
phân tích ở trên. Khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo dung hòa nhiều 
hơn là so với Phật giáo Theravada du nhập vào Thái Lan. Có thể nói, 
Phật giáo du nhập vào Việt Nam tùy theo những nhu cầu tâm linh của 
người Việt Nam mà biến đổi cho phù hợp đến mức hết sức mềm dẻo 
và cho thấy sức sống và sự hòa hợp với tinh thần của dân tộc. Trong 
khi đó, Phật giáo Theravada ở Thái Lan lại uốn nắn người Thái theo 
những quy định và khuôn phép của Phật giáo Nguyên thủy. Chính nhờ 
vậy mà Phật giáo Theravada ở Thái Lan về cơ bản mà nói nó đã giữ 
nguyên được những nét truyền thống vốn có của mình. 


LOẶO 


VỀ MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT * 281 


Tài liệu tham khảo 

1. Viện Triết học 1991: ch sử Phật giáo Việt Nam (Nguyễn Tài 
Thư chủ biên), NXB. Khoa học Xã hội. 

2. Thiên Uyến Tập Anh (Ngô Đức Thọ & Thúy Nga dịch) 1993, 
NXB. Văn học Hà Nội. 

3. Minh Chị 1995: Phật giáo Thái Lan- Hiện tại & quả khứ, Ban 
Phật giáo Việt Nam & Ban Phật giáo chuyên môn (lưu hành nội bộ). 

4. Minh Chi 2003: 7zuyên thống & Văn hóa Phật giáo Việt Nam, 
NXEB. Tôn giáo. 


282 


283 


SỰ Hội NHẬP CỦA PHẬT GIÁO 
TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM 


TS. Lê Thị Ngọc Điệp”®) 


Tóm tắt: 


Phát giáo là tôn giáo lớn ở nước ta, khi dụ nhập vào Việt Nam đã 
có ảnh hưởng sâu rộng trên mọi lĩnh vực trong đời sống văn hoá xã 
hội của dân tộc Việt Nam. Lịch sử Phật giáo Việt Nam gân như hòa 
quyện với lịch sử của dán tộc Việt Nam. Trong văn hóa Việt Nam, tư 
trưởng Phật giáo đã có vị trí và ảnh hưởng nhất định. 


Nhằm nhận thức đây đủ và rõ hơn về quá trình hội nhập văn hóa 
của Phật giáo đổi với các quốc gia vùng sông Mê-kông, trong phạm 
vỉ bài viết này, chúng tôi chỉ chú trọng phân tích sự hội nhập của Phật 
giáo trong văn hóa dân gian Việt Nam qua hình ảnh Phật trong dân 
gian, ca dao tục ngữ và trong nghệ thuật biểu diễn sân khấu, nghệ 
thuật tạo hình. 


Abstract: 


Buddhism 1s one of the maJor religions in Viet Nam. When Bud- 
dhism was Introduced into Vietnam, It had effected on all fñield in so- 
cial and cultural life of Vietnamese. History of Buddhism 1n Vietnam 
almost blended with the history ofthe people of Vietnam. In Vietnam 
culture, Buddhism has position and important infuence. 


So we can fully understand about Integration of the Buddhist cul- 
ture with the countries of the Mê-kông region, within this article, we 


(*). Khoa Văn hóa học, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM. 


284 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


focus on analyzing the Integration of Buddhism in Folklore Vietnam, 
through the field: Buddha in folklore, proverbs, folk performing arts 
theater, the archifecture arts, sculpture arts. 


xk. %* % 


Sông Mê-kông là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới 
với chiều dài 4.880 km. Dòng chảy sông Mê-kông bắt nguồn từ Trung 
Quốc, chảy qua các quốc gia Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, 
Việt Nam. Suốt chiều dài dòng sông, tính chất “đa sắc tộc” và “đa 
tôn giáo” được thê hiện khá rõ trên lãnh thổ lưu vực sông rộng mênh 
mông này. Tính “đa tôn giáo” khá mờ nhạt, không nồi trội như tính 
“đa sắc tộc”, bởi vì sắc màu tôn giáo nồi bật và thống trị suốt chiều 
đài dòng sông chính là Phật giáo. Phật giáo giữ vai trò như một hệ 
tư tưởng xuyên suốt, thống nhất tín ngưỡng tôn giáo của các cư dân 
lưu vực sông Mê-kông tạo nên giá trị tinh thần, vẻ đẹp nhân văn sâu 
sắc của dòng sông vĩ đại này. Vì vậy, sông Mê-kông còn có tên gọi là 
“đòng sông Phật giáo”. Chính tính “đa sắc tộc” của các quốc gia đọc 
lưu vực sông Mê-kông đã làm cho Phật giáo trở nên đa dạng. 


Phật giáo là tôn giáo lớn ở nước ta, khi du nhập vào Việt Nam đã 
có ảnh hưởng sâu rộng trên mọi lĩnh vực trong đời sống văn hóa xã 
hội của dân tộc Việt Nam và thâm nhập hầu hết vào mọi tầng lớp nhân 
dân. Lịch sử Phật giáo Việt Nam gần như hòa quyện với lịch sử của 
dân tộc Việt Nam. Trong văn hoá Việt Nam, tư tưởng Phật giáo đã có 
vị trí và ảnh hưởng nhất định. 

Nhằm nhận thức đầy đủ và rõ hơn về quá trình hội nhập văn hóa của 
Phật giáo đối với các quốc gia vùng sông Mê-kông, trong phạm vi bài 
viết này, chúng tôi chỉ chú trọng phân tích sự hội nhập của Phật giáo trong 
văn hóa dân gian Việt Nam qua hình ảnh Phật trong dân gian, ca dao tục 
ngữ và trong nghệ thuật biểu diễn sân khấu, nghệ thuật tạo hình. 


1. PHẬT GIÁO TRONG DÂN GIAN 


Phật giáo đã có ảnh hưởng sâu đậm trong văn hóa dân gian Việt 
Nam. Hình tượng Bụt trong văn hoá dân gian là một hình tượng đặc 
sắc của Phật giáo. Hình tượng Bụt vừa thể hiện những phẩm chất, 
những ước vọng của người dân lao động, vừa thể hiện những đóng 
góp của Phật giáo đối với sự hình thành những truyền thống văn hóa 
đạo đức của người Việt. 


__ Phật giáo du nhập vào Việt Nam qua hai con đường: trực tiếp từ 
Án Độ và thông qua Trung Quôc. Theo nhà nghiên cứu Đinh Gia 


SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN * 285 


Khánh, hai tên gọi khác nhau là Bụt và Phật cũng phản ánh con đường 
truyền bá Phật giáo vào Việt Nam này, Bụt là phiên âm từ Buddha 
Ấn Độ; Phật là âm Hán Việt của từ ngữ Trung Quốc. Trong văn hoá 
truyền thống, những tư tưởng, giá trị đạo đức của Phật giáo đã được 
ông cha ta chọn lọc tiếp nhận, phù hợp với nhân sinh quan của người 
Việt. Tư tưởng Phật giáo được cha ông ta tiếp nhận vừa làm kim chỉ 
nam vừa tạo nền tảng luân lý nhân bản. 


Những câu chuyện có nguồn gốc dân gian Ân Độ mà các tăng sĩ 
dùng để thuyết giáo, truyền đạo, chứa đựng những giáo lý của nhà 
Phật, khi thâm nhập vào nước ta thì phần nào “các giáo lÿ kia đã bị 
mở nhạt đi, trái lại những yếu tô dân gian thì lại đậm nét hơn. Hơn 
nữa những yếu tô dân gian lại chuyển hóa đi, mà mang những sắc thái 
mới, sắc thái ViệP”0). Nhiều Phật thoại đã tách khỏi kinh Phật hoặc 
lời thuyết giáo của các vị tăng lữ để trở thành truyện ngụ ngôn hoặc 
truyện cô tích của nhân dân ta. Bụt xuất hiện trong truyện dân gian 
đúng lúc đề giúp đỡ người hiền lành, nghèo khó như: Tắm Cám, Cây 
tre trăm đốt, Ăn khế trả vàng, Phú ông hóa khi, Sự tích con muỗi, Sự 
tích cây Nêu, Sâm sờ voi, Mèo lại hoàn mẻo, sự tích Tứ pháp... là một 
hình ảnh đẹp về sự hội nhập một cách tự nhiên, hài hòa mà sâu sắc 
giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa ngay từ buôi đầu gặp gỡ. 


Trong đạo Phật, dân gian coi trọng nhất là hình tượng đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và hình tượng Bồ tát Quan Thế Âm. Tâm thức dân 
gian Việt Nam tin rằng đức Phật Thích Ca là một vị thần nhân hậu, 
người đã giúp cho những người dân cơ hàn được giải thoát khỏi mọi 
nỗi khổ đau trong cuộc sống. Còn Bồ tát Quan Thế Âm là đắng cứu 
thế của những người dân Việt nghèo khô, Người có lòng từ bị rộng lớn 
như tắm lòng của một người mẹ, luôn sẵn sàng cứu giúp, chở che cho 
những kẻ khốn khó như chở che cho những đứa con của mình. Hai vị 
Phật này được người dân tôn kính, sung bái như cha mẹ, đặt lòng tin 
tuyệt đối về sự chở che, cứu giúp của hai nhân vật tôn giáo này. 


Cha già là Phát Thích Ca 
Mẹ già như thể Phật bà Quan Âm. 
(Ca dao) 


Hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Quan Thế Âm 
là hai nguyên mẫu Phật giáo của hình tượng Bụt trong văn hoá dân 


1. Đinh Gia Khánh (2003): 7ác phẩm được tặng giải thưởng HCM, Hà Nội: NXB KHXH, 
tr. 186. 


286 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


gian Việt Nam. Bụt hiền lành, phúc hậu, thường xuyên giúp đỡ người 
nghèo, cô đơn, bị ức hiếp... Bụt đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân 
thiết trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Hình tượng Bụt chính 
là kết quả của sự hội nhập Phật giáo vào văn hóa dân gian Việt Nam. 


Gần chùa gọi Bụt bằng anh, 
Trông thấy Bụt lành, cõng Bụt đi chơi. 


Bụt không chỉ tượng trưng cho lòng hiền từ, thương người mà 
còn được dùng để mô tả các hiện tượng, những biểu hiện khác nhau 
của hình tượng Bụt trong dân gian. Như từ Bụt mọc xuất phát từ hiện 
tượng một khối đá hay nhiều khối đá có hình thù giống Bụt trồi từ 
dưới đất lên; một loại cây ven hồ, ao có rễ dài rũ xuống trông giống 
như ông Bụt được gọi là cây Bụt mọc; những nơi phong cảnh đẹp là 
phong cảnh Bụt: 

Bầu trời cảnh bụt, 
Thú Hương sơn ao ước bấy lâu nay. 
Kìa non non nước nước mây máy, 
Đệ nhất động hỏi là đây có phải? 
(Vịnh Động Hương tích — Thơ Chu Mạnh Trinh) 

Trong dân gian, chúng ta hay gặp những câu hoặc “Bụt ở trong 
nhà, câu Thích Ca ở ngoài đường”, ý muôn nói là Phật ở trong lòng 
mình, chứ không ở đâu xa. Quan điểm của Phật giáo là lấy nội tâm 
làm chủ, phật tử tự giác ngộ cho bản thân mình, tu theo Phật cốt ở 
tu tâm: Phật tại tâm; Phật tức tâm, tâm tức Phật. Đức Phật dạy trong 
kinh Đại Bát Niết Bàn: “Tắt cả chúng sinh đêu có bản tâm thanh tịnh. 
Chúng sinh không nhận thấy được, vì bị vô minh che lấp”. Con người 
ai ai cũng có bản tâm thanh tịnh, nhưng vì tâm tham sân si cho nên 
con người mới tạo tội tạo nghiệp. Khi lòng chúng ta gột hết ba độc 
tham sân sI, trở nên trong sáng, văng lặng, thì Phật chính là ta, cõi 
Phật cũng chính là cõi thế gian này không khác. 


Điều này cũng phản ánh hình tượng ông Bụt đã ở trong lòng mỗi 
người dân Việt như thịt như xương. Không phải chỉ đến chùa, đình, 
miếu, nơi có tượng thì mới nghĩ đến Bụt, mà bất kỳ lúc nào họ cũng 
có hình ảnh ông Bụt trong tâm tưởng. Câu tục ngữ Bụt là lòng đã nói 
lên quan niệm của dân gian về một ông Bụt tồn tại bên trong thiện tâm 
của môi người dân Việt. 


Tư tưởng này cũng đã được Vua Trần Nhân Tông lĩnh hội, sau khi đại 


SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN * 287 


thắng quân Nguyên, Ngài đã xuất gia, trở thành vị tô thứ nhất sáng lập 
ra phái Thiên Trúc Lâm. Trong bài phú Nôm “Cự trần lạc đạo” ông việt: 
*Bụt ở cuông nhà, 
Chẳng phải tìm xa 
Nhân khuấy bồn, nên ta tìm bụt 
Đến cốc hay chín Bụt là ta”. 
Dịch: 
Bụt ở trong nhà, 
Chẳng phải tìm xa. 
Vì quên mất gốc, nên ta tìm Bụt, 
Nay mới hay, chính Bụt là ta. 


Hình tượng Bụt đã thể hiện mức độ hội nhập sâu sắc của đạo Phật 
vào văn hóa dân gian Việt Nam. Các hình ảnh Quan Âm Tống tử, 
Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Diệu Thiện, hay hình ảnh Phật bẻ 
Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện (mây, mưa, sắm, chớp)... 
biểu trưng cho một đạo Phật gân gũi với cư dân ở một quôc gia với 
nền kinh tế nông nghiệp lúa nước cần có mưa thuận gió hòa. 


Chính sự gần gũi, dân dã của Bụt mà dân gian đã dùng từ Bụt thay 
cho từ Phật. Ý nghĩa tôn giáo trong Bụt đã mờ nhạt, Bụt không còn là 
giáo lý đạo pháp mà là đại điện cho hình ảnh của sự hiền lành, bình 
an, của cái đẹp, trong một sỐ trường hợp, từ Bụt được dùng như một 
tính từ để chỉ sự hiền lành, tốt bụng. 


Phật giáo đã hội nhập vào nền văn hóa Việt Nam một cách sâu 
sắc. Từ nhân sinh quan, thế giới quan, đạo lý, thâm mỹ cho đến lời ăn 
tiếng nói của quảng đại quần chúng ít nhiều đều chịu sự ảnh hưởng 
của tư tưởng Phật giáo. Kết hợp với nền văn hoá bản địa mà cụ thê là 
các tín ngưỡng dân gian, Phật giáo chính thống đã chuyền biến thành 
Phật giáo dân gian là một điểm tựa của niềm tin vào đạo lý và chính 
nghĩa, là niềm an ủi cho tầng lớp nhân dân lao động thấp bé bị áp bức. 


2. PHẬT GIÁO QUA CA DAO, TỤC NGỮ 


Ca dao, tục ngữ có vai trò rất quan trọng trong các thành tố văn 
hóa dân gian, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của người dân lao động, 
do nhân dân lao động sáng tạo và lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Trong 
nội dung này, chúng tôi sử dụng những câu ca dao, tục ngữ thê hiện 
những luận điểm, những thuật ngữ Phật giáo trong hợp tuyên Cø đao 


288 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


tục ngữ Phát giáo Việt Nam do Lệ Như Thích Trung Hậu biên soạn để 
minh chứng thêm cho những luận điêm trong bài việt. 


Qua ca dao tục ngữ, quan niệm nghiệp báo luân hồi, triết lý nhân— 
quả của đạo Phật được thê hiện như nếp sống, tín ngưỡng của người 
Việt: Ở hiển gặp lành; Làm phúc đề tích đức; Tích thiện phùng thiện, 
tích ác phùng ác... đề mong có tương lai tốt đẹp cho bản thân và cho con 
cháu các đời sau: Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho 
con; Có tiền thì hậu mới hay, có trồng cây đức mới dày nên nhân. 


Theo luật nhân quả, nghiệp báo và tái sinh là hai phạm trù căn bản 
có liên quan mật thiết với nhau. Số phận mỗi con người được tạo ra do 
chính hành động của chúng ta chứ không phải do thế lực nào sắp đặt. 
Cốt lõi của phạm trù Kamma chính là tư tưởng nhân quả: Làm điểu 
tÓI, điều thiện thì có nghiệp tốt ứng báo điểu tối, điều thiện; Gây ra 
điễu xâu, điễu ác thì có nghiệp xấu ứng báo điều xấu, điều ác. Gieo 
gì gặt nấy; Nhân nào quả ây; Gieo gió gặt bão; Cấy gió chịu bão.. 
vì vậy con người phải nô lực làm điều tốt, điều thiện, tránh điều xấu, 
điều ác thì mới có số phận tốt đẹp. 


Nghiệp báo luân hồi từ xưa cho đến nay đã dẫn dắt từng thế hệ 
con người biết soi sáng tâm trí mình vào triết lý nhân quả nghiệp báo 
mà có hành động, cư xử đúng mực. Người dân Việt hiểu rằng nghiệp 
nhân không phải là định nghiệp mà có thể thay đổi: đức năng thắng 
số, do đó họ tự nhận thức sửa chữa hành động, ứng xử của bản thân, 
tu tập, cải ác tùng thiện. Trong cuộc sống, nêu có những tai họa, biến 
có đột nhiên xảy ra, thì họ nghĩ rằng kiếp trước đã làm điều xấu, nên 
gặp khổ nạn ở kiếp này, kiếp này phải trả: Bởi chưng kiếp trước vụng 
tu, kiếp này tu để đền bù kiếp sau; Làm ác kiếp sau chịu tội; Một đời 
làm hại, bại hoại ba đời. Không than trời trách đất, cam chịu và tự cố 
gắng phần đấu hướng thiện, tích đức tu nhân, để chuyển hóa dần ác 
nghiệp kia. 


Nghiệp báo còn được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ thường ngày. 
Khi gặp những hoàn cảnh thương tâm, những tai nạn rủi ro trong cuộc 
sống, chúng ta thường chia xẻ bằng từ “tội nghiệp”. Tội đây là tội của 
nghiệp, do nghiệp tạo ra dẫn đến kết quả hiện nay. Trong cuộc sống, 
không có tai nạn gì xảy ra ngẫu nhiên hay tình cờ, tất cả đều là kết 
quả của những hành động tạo thành từ trước: gieo gió gặt bão, ở hiền 
gặp lành, trồng cây chua ă ăn quả chua, trồng cây ngọt ăn quả ngọt... 
Đó cũng chính là triết lý cơ bản của đạo Phật - Thuyết nhân quả báo 
ứng: Quả báo ăn cháo gãy răng, Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. 


SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN * 289 


Phật giáo có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách cá 
nhân cũng như quan niệm đạo đức sống của cộng đồng. Hàng ngày, 
câu nói cửa miệng của người Việt luôn là: Cầu trời khẩn Phật phù hộ 
độ trì; Nam mô Adi đà Phật... Quan điểm Phật giáo lấy nội tâm làm 
chủ, phật tử tự giác ngộ cho bản thân mình, tu theo Phật cốt ở tu tâm: 
Phật tại tâm; Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm trở thành tiêu: chí quan 
trọng để đánh giá con người, phân biệt người tốt, người xấu: Ở lâu 
mới biết lòng người có tâm. 


Đạo Phật chủ trương bình đắng và tự giác, đồng thời chủ trương 
khuyên con người ta sống từ, bi, hỉ, xả, bác ái... có lòng thương người, 
thương đồng loại: Xả kỷ vị tha. Trong cuộc sống, người Việt luôn coi 
trọng chữ nhãn, có thể nói chữ nhẫn dẫn đến sự thành công: chữ nhẫn 
là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu; Lấy nhịn làm 
đầu: một sự nhịn, chín sự lành; Lấy tình yêu thương, từ bị bác ái mà 
hoá giải oán thù: dĩ đức báo oán; Lấy oán thù đáp oán thù, Oán từ 
không dứt, niềm từ lại tiêu, Lấy tình thương gọi tình thương, Sóng 
lên một đợn, thủy triều lên dâng; Sống vì mọi người: Xả thân cứu thế; 
Làm việc thiện, cứu giúp những con người đau khổ, gặp hoạn nạn: 
Cứu một người phúc đăng hà sa; Dù xây chín bậc thù đồ, không bằng 
làm phúc cứu cho một người; Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người 
trong một nước phải thương nhau cùng. 


Qua ca dao, tục ngữ giáo lý Phật giáo được thê hiện rất gần gũi, 
bình dị với người dân lao động. Đó chính là ước vọng hoàn thiện nhân 
cách, loại trừ dần những tính cách xấu, vươn tới những giá trị cao đẹp 
của phẩm. chất con người. Vì nhân cách con người ảnh hướng trực tiếp 
tới các môi quan hệ xã hội, mong muốn hoàn thiện các mỗi quan hệ xã 
hội, hướng tới sự tốt đẹp trong quan hệ giữa người với người. 


3. PHẬT GIÁO TRONG NGHỆ THUẬT BIÊU DIỄN SÂN KHẨU VÀ 
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 


Quan điểm, giáo lý Phật giáo không chỉ được thê hiện trong đời 
sông sinh hoạt thường ngày mà còn có tâm ảnh hưởng trong nghệ 
thuật biêu diễn sân khâu dân gian như hát bội, hát chèo. 


Thuyết “nhân quả báo ứng” là chủ đề nền tảng trong việc xây 
dựng kịch bản các vở chèo như: Quan Âm Thị Kính, Tì rương Viên, Lưu 
Bình Dương Lễ, Kim Nhan, Chu Mãi Thần, Mục Liên Thanh Đề, ... ai 
làm điều thiện được thưởng, làm điều ác bị phạt; Các vở hát Bội: San 
Hậu, Tam nữ đô vương, Diễn võ đình ... là những kịch bản mang đậm 
bản sắc văn hoá dân tộc và chứa đựng toàn vẹn triết lý “nhân quả báo 


290 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


ứng”, hướng thiện một cách cao đẹp. Ngoài ra còn có các vở chịu ảnh 
hưởng ít nhiều tư tưởng Phật giáo như: Phạm Công Cúc Hoa, Tấm 
Cám, Kim Vân Kiều... chuyên chở các bài học đạo đức của triết lý 
nhân quả - nghiệp báo, khuyên con người ăn hiền ở lành. 


Trong nghệ thuật tạo hình dân gian, sự hội nhập của Phật giáo 
được nhận diện chủ yếu qua hệ thống chùa và các tượng thờ, tranh 
thờ. Tượng Phật có thể được bày thờ trong nhà, song với tính chất là 
tượng thờ, hệ thống tượng Phật ở Việt Nam hình thành cùng với lịch 
sử xây dựng các ngôi chùa. 


Lịch sử ngôi chùa ở Việt Nam gắn liền với sự phát triển của Phật 
giáo, với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam trong suốt 2000 năm. 
Ngôi chùa ở Việt Nam cũng ảnh hưởng kiểu kiến trúc chùa tháp, lầu 
chuông, gác trống theo mô hình kiến trúc của Ấn Độ, Miễn Điện và 
Trung Hoa. Tuy nhiên theo thời gian, dân tộc Việt đã tạo ra một mô 
hình kiến trúc rất riêng cho ngôi chùa Phật giáo của mình. Đặc điểm nỗi 
bật của ngôi chùa Việt là thể hiện sự kết hợp giữa tư tưởng nông nghiệp 
— văn hoá làng — chứa đầy nét đầm ấm, gần gũi, trữ tình, không có sự kỳ 
vĩ theo chiều cao, hay nét hoành tráng có tính áp chế mà chỉ là cái mênh 
mông của một lỗi kiến trúc thấm đậm chất tâm linh và liên tưởng. 

Phật giáo để lại nhiều quần thê kiến trúc độc đáo và danh lam 
thắng cảnh cho nước Việt. Miền Bắc có nhiều ngôi chùa nồi tiếng như 
chùa Một Cột, chùa Tây phương, chùa Yên Tử, chùa Hương, chùa 
Dâu, chùa Keo, chùa Thây...; miền Trung có chùa Thiên Mụ, chùa 
Từ Hiếu, chùa Báo Quốc. ..; miền Nam có chùa Giác Lâm, chùa Vĩnh 
Tràng, chùa Bửu Phong, chùa Linh Sơn... 


Suốt chặng đường lịch sử dân tộc, ngôi chùa giữ vai trò quan trọng 
trong giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và trong tình cảm hướng 
thiện của nhân dân. Một đặc điểm quan trọng của chùa Việt Nam là 
mọi người đi chùa ít tiếp cận với Phật giáo bằng kinh sách mà chủ yêu 
được giáo dục lòng lành qua những tác phẩm tạo hình. Vì vậy trong 
những ngôi chùa Việt, ngoài những chạm khắc, trang trí, kiến trúc, 
còn trưng bày cả một thế giới tượng Phật giáo. Tượng chùa là điểm 
phát sáng những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc. 


Nhiều tượng Phật cổ nổi tiếng, thê hiện tỉnh hoa mỹ thuật Phật 
giáo ở Việt Nam như bộ tượng Thập Lục La Hán tạc bằng gỗ mít được 
lưu giữ ở chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Tây); Hội An - Quảng 
Nam Đà Nẵng có hai bộ tượng quý: bộ tượng Thập Bát La Hán bằng 
đất nung cưỡi linh thú với gần 300 năm tuổi ở Chùa Phước Lâm; bộ 


SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN *® 291 


tượng Thập Bát La Hán ở chùa Chúc Thánh cũng bằng đất nung có 
niên đại hơn 200 năm tuổi, điểm khác biệt là các vị La Hán đều ngự 
trên đài sen chứ không cưỡi trên linh thú như ở chùa Phước Lâm; 
tượng Tuyết Sơn chùa Trăm Gian (Hà Tây)... 


Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nồi tiếng với các bức tượng Phật 
“độc, dị” như: Bốn tượng bức tượng Phật Di Lặc cô bí ân có đặc 
tính lạ ở Cà Mau; hai pho tượng táng ở chùa Đậu với nghệ thuật làm 
“tượng sơn bó cốt nhục” đã đạt đến độ tinh hoa, sinh động, thầm mỹ 
và đặc biệt là phương pháp tu luyện kỳ bí của hai vị Thiền sư, khi chết 
thân xác không bị phân hủy, không cần đến bắt cứ loại thuốc tắm ướp 
xác nào; Đặc biệt bức “dị tượng” độc nhất ở chùa Hòe Nhai — Hà Nội, 
đó là bức tượng một vị vua thời Hậu Lê quì phủ phục và trên lưng ông 
là Phật Thích Ca. Pho tượng này là kết quả từ một cuộc pháp nạn của 
các tăng, ni Phật giáo vào năm 1687, khi vua Lê Hy Tông ra sắc lệnh 
đuổi hết các sư sãi lên rừng. Khi được các hòa thượng đắc đạo giáo hóa, 
vua rút lại sắc lệnh đã ban và đề nghị làm “dị tượng” này đề thê hiện sự 
sám hối của mình. “Bức tượng này được xem là bước tượng độc đáo nhất 
của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mang đậm tính cách Miệt và lịch sử Việt, 


không ở đâu trên thê giới có một mã văn hóa như thể”), 





Bức “dị tượng” ở chùa Hòe Nhai. [Nguôn: htip:/wwww.vntravellive.com/] 


Phật giáo còn để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa truyền thống 
Việt Nam thời Lý - Trân qua bôn công trình nghệ thuật vĩ đại còn 


2. Anh Tuân, Những pho tượng độc, dị nhất Việt Nam: http: http://www.vntravellive.com/ 


292 s PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


được gọi là An Nam tứ đại khí gồm: chuông Quy Điền, tháp Báo 
Thiên, vạc Phố Minh, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm; hay công trình 
đại tượng Phật bằng đá cao 27m, nặng 3.000 tấn ở Bắc Ninh, tượng 
Phật được đặt trên đỉnh núi Phật Tích — là nơi phát tích của đạo Phật 
ở Việt Nam, được xem như bảo vật từ thời nhà Lý... 


Qua khảo sát nghệ thuật biểu diễn sân khấu dân gian và nghệ thuật 
tạo hình cũng đã phần nào phản ánh được sự hội nhập của Phật giáo 
với các tín ngưỡng bản địa và sự giao thoa văn hóa với những sinh 
hoạt của cộng đồng cư dân Việt. 


KẾT LUẬN 


Đạo Phật là một tôn giáo lớn ở Ấn Độ, được truyền trực tiếp vào 
Việt Nam khoảng thời gian đầu công nguyên do các thương gia, tăng 
sĩ Ấn Độ đến bằng con đường biển. Với tinh thần hòa đồng tôn giáo, 
đạo Phật đã đã thâm nhập vào đời sống người Việt một cách tự nhiên, 
nhanh chóng hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. 


Khuynh hướng nhập thế của Phật giáo đã đã góp phần đây nhanh 
sự hội nhập của Phật giáo với văn hóa Việt Nam và trở thành một nội 
dung không thê thiếu trong văn hóa truyền thống. Quá trình thế tục 
hóa Phật giáo của văn hóa Việt Nam tạo thành một dòng Phật giáo 
riêng, một đức Phật riêng của người Việt. Đây cũng là xu hướng dân 
gian hóa các tư tưởng triết lý của tôn giáo: Những yêu tố đạo đức 
trong tôn giáo luôn được phản ánh gắn liền với đời sống thực tiễn. 


Đạo Phật đã ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người Việt từ triết 
lý, tư tưởng, đạo đức, văn học, nghệ thuật cho đến phong tục tập quán, 
nêp sông nêp nghĩ... người Việt xem Phật giáo như chỗ dựa tinh thần, 
một sư an ủi tâm linh khi trong cuộc sống còn gặp phải quá nhiều 
những gian truân, bất trắc. Qua quá trình lịch sử, trải qua bao cuộc 
biến đổi thăng trầm của đất nước, Phật giáo đã khăng định mình và có 
một chỗ đứng vững chắc trong lòng của dân tộc, tồn tại và phát triển 
cùng với dân tộc. 


xksk‡k 


SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN * 293 


Tài liệu tham khảo 

1. Trịnh Doãn Chính (CB) (2012), Lịch sử triết học phương Đông, 
Nxb. CTQG Hà Nội. 

2. Nguyễn Duy Cần (1997), Tỉnh hoa Phật giáo, Nxb. Thành phố 
Hỗ Chí Minh, tb. 

3. Lệ Như Thích Trung Hậu (sưu tập) (2002), Ca đao fục ngữ Phát 
giáo Việt Nam, Nxb. Thành phô Hồ Chí Minh. 

4. Đỗ Minh Hợp (CB) (2006), 7ôn giáo phương Đông: Quá khứ 
và hiện tại, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 

5. Trương Sỹ Hùng (2010), Tôn giáo trong đời sống Đông Nam Á. 
Nxb. Văn hóa Thông tin và Viện văn hóa, Hà Nội. 

6. Đinh Gia Khánh (2003), Tác phẩm được tặng giải thưởng HCM, 
Nxb. KHXH, Hà Nội. 

7. Đinh Kiều Nga, Những ảnh hưởng của Phật giáo với văn hóa 
dán tộc, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/viNews/38/0/240/0/2342/ 
Nhung anh huong cua Phat giao voi Van hoa dan toc 

8. Trần Ngọc Thêm (2001), 7m về bản sắc Văn hóa Việt Nam: Cái 
nhìn hệ thông - loại hình, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. 

9. Anh Tuấn, Những pho tượng đóc, dị nhất Việt Nam: http:// 
www.vntravellive.com/news/nhung-pho-tuong-doc-di-nhat-viet- 
nam-I569.html 


294 


